HÒA Thượng U Janaka 



Vi Diệu Pháp NhỰt Dụng 

• • • 


Thiên Nhưt Phiên Dich 












Vi Diệu Pháp Nhựt Dụng 


Hòa Thượng u Janaka 

(Tu viện Mahagandayone - Amarapura, Miến Điện) 


Thiện Nhựt Phiên Dịch 

• • • 


VÔ MÔN THIÊN Tự 
Ấn tỐng 

Phât Lich 2558 - D.L 2014 




Namo Tassa Bhavagato Arahato Sammasambuddhassa 


Con Xin Thành Kính Đảnh Lỗ Đức Thế Tôn 
Bậc A La Hán Cao Thượng 
Đấng Chánh Biến Tri 



Thíện-Nhựt 

Phỏng dịch 

Vi-Diệu-Phấp Nhựt-Dụng 


ABHIDHAMMA IN DAILY LIFE 

By 

ASHIN JANAKABHIVAMS A 


Translated and Edited by 

u Ko Lay 

1997 


Tìm-Hiêu và Học-Tập 

2000 


Tái Ấn Tống 

Phât Lich 2558 - D.L. 2014 



% » 



ASHIN JANAKABHIVAMSA 

Of Mahagandayone Monastery, Amarapura 
VVriting and Preparing the scriptures 












Thành-kihh Tri-ân: 


chí tâm đảnh lễ: 

Ngài Ashin Janakabhivamsa, 

Tác giả quyển Ko Kyint Ahhidhamma. 
Trân trọng ghi ơn: 

Giáo-sư u Ko Lay^ 

Dịch giả quyển Abhidhamma in Daily Life. 


Thân-kính tặng: 

Đạo-hữu Diệu-Nhẫn Nguyễn Tú Anh, 

Người thường nhắc nhở tôi thực tập Thiền Mỉnh-sát, 
khuyến-khích tôi phỏng dịch quyển sách này. 

Men tặng: 

Diệu-Hảo Dương-thị Tuấn-Anh, nhà tôi 

& các con: 

Huỳnh-thị Thanh-Trúc, Huỳnh-thị Thanh-Tuyền, 
Huỳnh-thị Thanh-Thảo, Huỳnh-thị Thanh-Tước, 
Huỳnh-thị Thanh-Tâm, Huỳnh-thị Thanh-Lan. 

Montreal, 2000-05-07 
Thiên-Nhưt HUỲNH-HỮU-HồNG 




vài lời xỉn thưa trước 


Kính thưa, 

Tôi đã chẳng biết liệu sức mình khi nhận lời yêu- 
cầu của đạo-hữu Diệu-Nhan đế phỏng dịch quyến 
Khảo-luận Abhidhamma in Daiỉỵ Life do Ngài Ashin 
Janakabhivanisa sán^-tác bằng tiếng Miến-điện, được ư 
Ko Laỵ dịch sang tiếng Anh. Tôi cứ tưởng hễ mình đọc 
và hiếu đưỢc tiếng Anh là có thế viết lại những gì 
mình vừa đọc sang tiếng Việt ngay. Nhưng tôi đã lầm 
rất nặng khi bắt tay vào việc, vì tôi cảm thấy số vốn 
Anh-văn của mình chẳng đủ đế phản-chiếu lại lối 
hành-văn trang-trọng của ư Ko Lay. Tôi đã lầm vì đã 
quá đinh-ninh cuốn Từ-điến Pali-English của Rhys 
Davids sẽ giúp tôi tra được hết nghĩa các danh-từ 
chuyên-môn Phật-học của Nam-tông. Đã lắm phen tôi 
vò đầu, bức tóc mà chẳng đến gần đưỢc nghĩa thâm- 
sâu của lắm đoạn trong quyến Khảo-luận mà nội dung 
rất cao-siêu huyền-diệu. Nhưng đã dấn bước, và nhờ 
lòng ham muốn học-hỏi thêm thúc-đấy, tôi cũng viết 
lại đưỢc gần hai trăm trang những gì mà tôi hiếu còn 
lỏm-bỏm trong rừng giáo- lý do Ngài Asin 
Janakabhivanisa truyền lại. 


“trang 1“ 



Tôi lại xin thú-tội thêm, trong khi viết lại, tôi có 
thêm vào khá nhiều danh-từ thường dùng trong Bắc- 
tông, vì lẽ khi dịch, tôi còn chưa chắc danh-từ mình 
dùng có theo sát với nghĩa mà tác giả muốn nói hay 
không. Những chữ tôi thêm vào như thế đều đưỢc 
đánh máy bằng chữ cỡ nhỏ ở trong dấu ngoặc, đế 
người đọc đừng lầm mà gán cho tác-giả, khiến tôi phải 
đắc tội thêm. Trong bản chữ Anh, các đoạn ghi là 
Maxim, tôi đã vô-lễ dịch là Ghi-nhớ, mà chẳng dùng 
chữ Cấch-ngôn, vì lẽ theo nghĩa tiếng Việt, chữ Cấch- 
ngôn có nghĩa khác với nội-dung của các Maxims trong 
Quyến Luận. Các tiếu-mục cũng đưỢc tôi tự-động 
đánh số thêm vào, đế tiện tra-cứu lại. 

Tôi những tưởng sẽ bỏ cuộc giữa chừng vì gặp phải 
nhiều đoạn nói đến các cảnh-giới trên Trời và dưới 
địa-ngục, làm sao mình có đủ tiếng đế dịch, còn nhiều 
điếm thâm-sâu khác nữa mà sức hiếu-biết nông-cạn 
của tôi chưa vươn lên đến nối, những mong đưỢc 
người đọc rộng-lượng tha-thứ. 

Vài hàng chơn-thành tha-thiét mong người đọc tha 
cho lời lẽ quê-mùa cục-mịch của tôi và nghĩ đến 
n^hĩa-lý sâu-xa của tác- giả, vì chính chỗ này mới là 
điều quan-trọng cho ta học-tập. Ngưỡng mong trên có 
các bực cao-minh thương-tình chỉ dạy thêm và xung 
quanh có các bạn-đạo vui lòng mách cho chỗ vụng-về, 
thiéu-sót. 


Trân-trọng! 

Thiện-Nhựt: Montreal, 2000-04-05 


“trang 11“ 



Tiểu-sử (tóm-tắt) của Tác-gỉả 


Ashin Janakabhivamsa 
Aggamahapandita 

Nayaka Sayadavv of Mahagandharama Monastery 
Amarapura, Mandaỉay Divừion 

• Sanh: 1900-02-27 tại làng Thayine, thị-xã Wetlet, 

quận Shwebo, hạt Sagaing. 

• Cha: ư Zaw Ti; Mẹ: Daw ohn Hline 

1905: năm tuổi đưỢc nhận làm Sa-di (samanera) tại 
tu-viện địa-phương. 

1918: thi đậu bằng Pathamagyi của chánh-phủ, về 
Văn- phạm (Gramma), Giới-luật (vinaya), Luận- 
tạng (Abhidhamma) và Trường-BỘ-Kinh (Digha 
Nikaya). 

1919: thọ-giới Tỳ-kheo, pháp-danh ư Janaka. 

1919-1926: theo học tại hai tu-viện lớn ở Mandalay 
và Pakhokku về Giáo-điển Pali cao-cấp. 

1926: thủ-khoa khóa thi Pathamagyaw của chánh- 
phủ. 

1928: tốt-nghiệp giáo-khoa Sakyasiha-teacher với 
danh- hiệu Pariyatti Sasanahita Dhammacariya. 

• Giảng dạy giáo-lý và trước-tác nhiều quyển khảo- 

luận giúp cho các đệ-tử và cả các người thế-tục. Đen 


“trang 111“ 



Tiểu Sử Tác Giả IV ^ Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

khi quân-đội Nhựt đổ bộ lên Mién-điện, Ngày 
Janakabhivamsa, cùng với năm người đồng-tu, đến trụ- 
trì tại tu-viện cổ Maha Gandharama, 12 dặm về phía 
Đông-nam thành-phố Mandalay. Công-cuộc trùng- tu 
và chấn-chỉnh đường lối giảng dạy giáo-lý đã biến ngôi 
cổ-tự thành một trung-tâm giáo-khoa với 500 tỳ-kheo 
theo học và 97 tịnh-xá do các tư-nhơn cúng-dường. 

• Nhận danh-hiệu Aggamahapandita, bực Thượng- 
Thủ Trí- thức, do Tổng-thống đầu tiên nước Mién- 
điện độc-lập ban-cấp. 

• 1954, tháng 5: tai Đại-hội Ket-tập Kinh-điển kỳ 
Sáu, giữ chức cố-vấn các Tiếu-ban: chattha Sangiti 
Ovada Cariya Sangha Nakaya; giữ nhiều nhiệm-vụ 
trong Đại-hội kỳ sáu: chattha Sangiti Bharamittharaka; 
chủ-biên các văn-kinh Pali, chatta Sangiti 
Palipativisodhaka; duyệt-đọc các bản văn-kinh ở giai- 
đoạn chót, Osanasidheyya Pattapathaka. 

• Sách sánẸ-tác: 74 quyển (l4 quyển về văn-phạm, 
14 (Ịuyến về Luật-tạng, 14 guyến về Luận-tạng, 8 
quyến về Kinh-tạng và 24 quyến linh-tinh về giáo-lý). 

Sách đạo dành cho người thé-tục có quyển “Vi-diệu- 
pháp nhựt-dụng” và quyến “Mười tháng cuối-cùng của 
Đức Phật” đưỢc sáng-tác vào những tháng cuối-cùng 
của Ngài. Ngài viết xong quyến tự-thuật đời mình là 
“Tabhava Samsara”, 13 ngày trước khi viên-tịch. 

• 1977-12-27: viên-tịch sau một cơn đau nhẹ, 

thọ 78 tuổi. 

^====^ 


“trang IV“ 



LưỢc Trích Bài Tựa của u Ko Lay 

(Bài tựa của u Ko Lay khá dài, 
chỉ xin trích ghi lại các điếm chánh) 

(ỉl - Tp-đụỵên chưỵển-ậich sang Ạnh-ngữ: 

Quyển “Abhidhamma in Daily Life” dịch từ nguyên- 
tác bằng Miến-ngữ là “Ko Kyint Abhidhamma”, xuất- 
bản từ năm 1933 và tái-bản 13 lần đến năm 1995. 

Đầu năm 1996, vị chủ-tịch Phật-giáo-hội Nguyên- 
thủy Mién-điện, ư Kyi Nyunt, yêu cầu giáo-sư ư Ko 
Lay, Viện Đại- học Kaba-Aye, Yangon, duyệt lại bản 
dịch Anh-ngữ và cho xuất-bản, sau khi đưỢc Hội-đồng 
Trưởn^-lão Tu-viện Maha Gandharama chấp-thuận. 
Mặc dâu rất bận việc, ư Ko Lay vẫn nhận lời, vì mối 
giao-tình trước đây với tác-giả. Trong việc duyệt-xét 
lại, ư Ko Lay đưỢc sự trỢ-giúp của ư Khin Maung Kyi, 
Cao-học văn-chương Anh và Báo-chí Hoa-kỳ. Nhưng 
chưa đưỢc bao lâu thì vị cộng-tác-viên trẻ bị tai-nạn 
lưu-thông qua đời, ư Ko Lay phải gánh trách-nhiệm 
phiên-dịch và xuất- bản vào năm 1997. ư Ko Lay 
khiêm-nhượng nói: 

“Mạc dầu bản dịch đầu-tiên do nhiều người phụ viết, 
nhưng việc soạn-thảo cuối-cùng đã do chính tôi ỉàm, nên 
chỉ có mình tôi phải chịu trách-nhiệm về mọi thiếu-sót có 
thế tìm thấy trong dịch-bản. 

Gánh nặng cho ra đời quyển sách này, mặc dầu do 
người bạn đạo thãn-tình u Kyri Nyunt trao cho tôi, 
nhưng tôi rất vui mà nói đó ỉà một công-việc thật thích- 
thú tôi làm với cả một tấm lòng thỉết-tha mộ-dạo. vả lại, 


“trang V“ 







Lời Tựa của Lí Ko Lay VI ^ Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

Ngài Trưởng-Lão Hòa-Thượng (Tác-giả) cũng chẳng phải 
ỉà người xa-lạ đối với tôi. 

Ngày tôi còn theo học ở trường Trung-học hạt 
Sagaing, tôi thường được nghe thấy Hòa-thượng từ ngôi 
tự-viện Maha Gandharama, ở ngang sông, mang sang 
những sách vở vê Văn-phạm Paỉi, các bản bình-ỉuận, 
khảo-cứu về Kinh-tạng, cho các tỳ-kheo và học-sinh đang 
theo đuổi việc nghiên-cứu Tam-Tạng Kinh-Điển...” 

(?1 7 Ẹa gụyệụ sách đạq dành cho người thế-tục: 

Quyển Abhidhamma in Daily Life là quyển thứ nhì 
trong loại sách phố-biến giáo-lý của Ngài 
Janakabhivamsa. Quyến thứ nhất: Ratana, 1932, nói về 
Ba Ngôi Tam-Bảo Phật, Pháp và Tăng. Quyển thứ ba: 
Anagat Thathanaye (Tương-lai của Giáo- lý), xuất bản 
vào năm 1948 khi Miến-Điện vừa thâu-hồi nền độc-lập. 

í?)_ - Lờị tán^dương của u Kọ Lay yề gaỵện 
Abhiđhamma in Daily Life: 

“Trong Tam Tạng Kinh Điển, A-tỳ-đạt-ma là phần khó 
hiếu nhất vì cácý-niêm tuyệt-đối, các chơn-ỉý tối-thượng, 
gồm những đề-tài cần sự nghiên-cứu thãm-sâu và cấn- 
thận dưới sự hướng-dẫn của các bực đạo-sư ỉoi-ỉạc... A- 
tỳ-đạt-ma ỉà cốt-tủy giáo-ỉý của Đức Phật, học-giả chẳnợ 
những phải thông-hiếu cho tường-tận mà còn phải biết 
đem ra ứng-dụng vào đời sống hằng ngày, vì lòng từ-bi 
đối với những người thế-tục, Hòa- thượng (Tác-giả) đã 
trước-tác quyến sách nay với lời-lẽ dễ hiếu, dễ áp-dụng 
vào cuộc sống thực-tế thường-nhựt... Tôi đã cố-gắng dịch 
theo thật sát cả phần nội-dung thâm-sâu lẫn lối hành- 
văn trong-sáng...” 

<^====^ 


“trang Vl“ 







Lời Tựa của Tác-gỉả 

Paja sabba sussayantu 
vutthahantu sumangalam 
dusentu duggatim gamim 
purentu sabbaparamim 

* Nguyện-cầu nơi mọi cảnh-giới 
chúng-sanh được ngủ yên với mộng đẹp Ị 
* Nguyện-cầu khi sáng sớm chổi dậy, 
họ được ban phước lành sấng-rực! 

* Nguyện-cầu họ tránh xa được các hành-vi bất-thiện 

đưa đến các cõi ác Ị 

* Nguyện-cầu họ đủ khả-năng đế thực-hành viên-mãn 

ba-mươí hạnh Ba-la- mật 

# # 

* và lần lượt chứng-đạt được 
sự trưởng-thành tâm-ỉinh từng cấp một Ị 

Nhìn đến hoàn-cảnh ngày nay, chúng ta thấy 
rằng phạm- hạnh (brahmacariya) như lòng từ 
(metta), bi (karuna), hỉ (mudỉta) đã thôi nấy-nở và 
đang khô-cạn dần trong tâm-tư con người. 
Ngọn lửa (của hỏa-đạí) xuất-phát từ những cá- 
nhơn thiếu phạm-hạnh đã đốt cháy lây cả 
những người đức-hạnh giờ đây khó mà sống 
theo con đường thánh-thiện. 

Yeu-té hỏa-đại là gì? - Nguyên-tố hỏa-đạỉ là 
sự đâm-chồi nấy-nở của sự tham-ỉam (lobha), sự 
sân-hận (dosa), sự kiêu- mạn (mana), sự ganh-tị 


“trang VI1“ 



Lời Tựa của Tác Giả <^VIII^ Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

(ỉssa) và sự tật-đố (macchiriya), chẳng còn chút 
thiện-cảm haỵ từ-tâm đối với kẻ khác. Yeu-tố 
ỉửa đó đã đôt cháy khô hết những căn lành 
chẳng những ngay trong đời này mà còn đến 
những đời sau trong cảnh Luân-hồi (Samsara). 
Bởi thế cho nên, mọi người phải cố gắng dập tắt 
ngọn lửa đó và tìm đến các yếu-tố mát-mẻ của 
những tấm lòng từ, bi, hỉ, xả là bốn cảnh sống 
cao-thượng nhất. 

Luân-hềi (Samsara) là gì? - Đừng lẫn-lộn 
cảnh-giới của chúng-sanh với cõi Luân-hồi 
(Samsara). Sự liên-tục khởi-phát của các tâm- 
thức (citta) và tâm-sở (cetasika) cùng các tâm- 
pháp (nama) và sắc-pháp (mpa) nối-tiếp nhau 
chẳng ngừnệ được gọi là Luân-hồi (Samsara) 
theo nghĩa tối-thượng của chữ này (sam = liên- 
tục; Sara = khởi-hiện). 

Con ngườỉy chư Thiên và Phạm-Thiên là gì? - 

Tâm-thức (cỉtta) và tâm-sở (cetasika) được gọi 
chung là danh (nama), là yếu-tố tâm-linh. Sự 
hiện-khởi liên-tục của danh (nama) và sắc (mpa), 
yếu-tố vật-thế, hòa-hiệp nhau lại, được gọi là 
con người, chư Thiên (Deva) và Phạm-Thiên 
(Brahma), hay nói theo cách thông-thường là 
người, sanh-vật, tôi, nói, chị ấy, đàn-ông, đàn- 
bà, V. V. Theo nghĩa tối-hậu, chẳng hề có con 
người, chư Thiên, Phạm-Thiên nào ngoài danh 
(nama) và sắc (mpa) ra cả. 


“trang Vlll“ 



Vi Diệu Pháp Nhật Dụng IX ^ Lời Tựa của Tác Giả 

Tại sao danh (nama) và sắc (rupa) lại hiện- 
hữu? - Danh (nama) và sắc (mpa) chẳng phải 
hiện-hữu mà chẳng có nguyên- nhơn, chúng 
khởi lên do các cảm-giác về sự-vật bên ngoài đã 
kinh-nghiệm trong hiện tại và do các hành-động 
nghiệp-lực (kamma) được tồn-trữ bên trong 
thân-tâm. vậy nên ghi nhớ rằng hai nguyên- 
nhơn căn-bản của danh (nama) và sắc (mpa) là: 
các cảm-giác bên ngoài và các hành-động đã 
qua. 

Cấc nguyên-nhơn quan-trọng. - Trong hai loại 
nguyên- nhơn vừa kế, các cảm-giác bên ngoài 
chẳng mấy quan-trọng, vì chúng chỉ được dùng 
như những hình-ảnh đưa đến các sự thay đối 
khác nhau của tâm-trạn^ bên trong. Điếm quan- 
trọng là phải làm sao đế nhiếp-phục được phần 
tâm-linh bên trong khi đang có các cảm-giác bên 
ngoài hoặc tốt, hoặc xấu. 

“Neu tâm bên trong luôn luôn thiện-lành, tất 
cả danh (nama) và sắc (rupa) vào các đời sau sẽ 
đưỢc tốt theo.” Mặc dầu một người đã chết ở 
một cõi đời, danh và sắc thiện-lành sẽ tái-hiện 
nữa, thành con người tôt, chư Thiên (deva) tôt 
hay Phạm-Thiên^ (Brahma) tốt. Neu tâm-thức 
bên trong mà xấu-ác, chúng-sanh sẽ tái-sanh 
vào địa-ngục (niraya) hay ngạ-quỉ (peta) hoặc sa 
vào hàng súc-sanh đần-độn với thân-hình thô- 
xấu. 


“trang IX“ 



Lời Tựa của Tác Giả X ^ Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

Thái-độ tốt (ỵoniso) tạo tâm-linh tốt. - chỉ 
khi có thái-độ tốt mới có được tâm-linh thiện- 
lành. cứu-xét chơn-chánh những gì ta gặp phải, 
đó gọi là yonỉso manasikara Ịyoniso = chơn-chánh; 
manasikara = cứu xét]. Ngày nay, người ta 
thường nói vắn-tắt là yoniso. Nhờ ở thái-độ 
thích-hợp, tâm- thức bất-thiện mới chẳng khởi 
lên đưỢc, và nhường chỗ cho các tâm-thức 
thiện, cứu-xét chẳng chơn-chánh chẳng giúp 
các tâm-thức thiện phát-khởi, mặc dầu có đủ 
điều-kiện thuận-lợi đi nữa. Thái-độ tâm-linh 
đúng-đắn do đó mà trở nên cực-kỳ quan-trọng 
cho mọi chúng-sanh đế tạo cho mình một tâm- 
linh thiện-lành. 

Thái-độ tốt hay xấu, suy-nghĩ đúng-đắn hay 
không, đều do hai việc nay mà khởi-sanh lên: (l) 
do có đọc sách tốt hay không; ( 2 ) do có nghe lời 
dạy của bực trí-giả hay không. Những ai đọc 
sách tốt, nghe lời kẻ trí dạy-bảo, thì thâu-nhập 
đưỢc kiến-thức hữu-dụng. và nhờ đó mà họ 
mới quyết-tâm đào-luyện tinh-thần cho tốt-đẹp 
hơn và phát triến được cách - thức suy-nghĩ 
đàng-hoàng khi cảm-nhận mọi sự-vật bên ngoài. 

Còn những kẻ chẳng đọc sách tốt hay chẳng 
nghe lời dạy của người trí-giả, thì chẳng thâu- 
thập đưỢc kiến-thức ích-lợi nào và chẳng có thế 
cải-thiện tâm-tư và vun-bồi các tư-tưởng tốt- 
đẹp. 


“trang X“ 



Vi Diệu Pháp Nhật Dụng XI ^ Lời Tựa của Tác Giả 

VÌ thế, Quyển Khảo-luận mới nhan-đề “Vi- 
dỉệp-pháp nhựt- dụng”, ''Abhidhamma in Daily Lỉfe” 
đưỢc viết ra vì sự an-lạc của mọi người, nhằm 
giúp họ có đưỢc phạm-hạnh đạo-đức. 

Mục-tiêu của tác-giả có thể được tóm-tắt như 
sau: 

(1) Giúp độc-giả phát-triển thái-độ đứng-đắn 
liên-quan đến các cảm-giác về các sự-vật, có 
đưỢc tâm-hồn luôn luôn cởi-mở, sống một cuộc 
đời phạm-hạnh (Brahmacariya) cao-quí và hài- 
hòa. 

( 2 ) Giúp độc-giả luôn luôn được khí-sắc vui- 
vẻ, phát-triến được thái-độ vững-vàng đối với 
cuộc đời và có đầy-đủ khả- năng đế sống một 
cách thanh-thản dầu trong cảnh giàu-sang, 
sung-sướng, thành-công và thạnh-vượng, hay 
trong cảnh bần- cùng, khố-sở, gặp phải thất-bại 
hoặc tai-nàn. 

( 3 ) Giúp độc-giả có đủ khả-năng thực-hiện 
viên-mãn các hạnh Ba-ỉa-mật (Paramis) như bố-thí 
(dana), trì-giới (siỉa), V. V. trong cõi đời nay, đến 
lúc phải tái-sanh, được hiện-hữu vào cảnh 
thanh-nhàn, mãi cho tới n^ày chứng-đắc được 
sự an-lạc tối-thượng của Niết-Bàn (Nibbana). 

Ghỉ-nhớ: Cũng như mỗi ngày bạn nhìn vào kiếng 
đế soi gương mặt sạch-sẽ của hạn, bạn 
củng nên đọc quyến khảo-ỉuận nầy hàng 
ngày và phản-chiếu lại tâm-tư của bạn. 


“trang Xl“ 



“Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa” 
“Chí tâm đỉnh ỉễ Đấng Vô-Thượng Đại-Giác'' 


chương 1 

yÈ.QhỢĩỊ. đậ.ỵà Tâm thức 

001. -, Bắn Chơn đế. 

Chữ Chơn đế đưỢc dùng để tạm dịch từ ngữ Pali 
ParamatthOy có nghĩa là bản thế nội tại cao thượng. 
Tĩnh từ cao thượng, ở đây, chẳng có nghĩa là ở trên 
chỗ cao, cao quí hay tốt lành; nó chỉ được dùng đế 
chỉ vào tánh cách thẳng đứng và bền chắc, chẳng đối 
thay, do nơi bản thế nội tại. 

[Parama + attha = cao thượng + bản thể nội tại]. 

Bốn Chơn đế đó là; Tâm hay Tâm thức (citta), Tâm sở 
(cetasikas), sắc pháp (rùpa) và Niết-bàn (Nibbana), sự thật 
tuyệt đối duy nhứt. 

002,- Tánh cạch cHẳngi thqỵ đổi của Chơn đế như thế nào? 

Các Tâm sở bao gồm có sự tham lam (lobha) và sự 
sân hận (dosa). Sự tham lam chẳng hề thay đối bản 
thế nội tại của nó, cho dầu nó khởi lên nơi tâm của 

•< x/a/i t t 

người hiên và có đức hạnh hay nơi kẻ hung ác, hoặc 
nơi con chó. Sự sân hận cũng chẳng đối thay bản thế 
cứng rắn căm hờn hay ác ý khi nó khởi lên nơi bất cứ 
một chún^ sanh nào. Do đó, ta nên nhận định rằng, 
cùng thế ấy, bốn Chơn đế cũng luôn luôn duy trì bản 
thế nội tại của chúng. 

Các Chơn đế chẳng hề vướng phải thiên kiến hay 








về Chơn Đe và Tâm Thức trang 2^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 


CÓ thiên vị; và chúng luôn luôn tự phát khởi theo bản 
thế nội tại của riêng chúng. Bản thế nội tại của sự vật 
cần đưỢc thông đạt thấu đáo như vừa đưỢc giải 
thích, mới có thế hiếu rõ đưỢc các tâm trạng của 
chính mình và của kẻ khác. 

Ghi nhớ: 1. Bản thể chơn thất, luôn luôn thường hằng, bền 

chắc và chẳng đoi thay, được gọi ỉà Chơn đế 
(Paramattha). 

2. Có bổn Chơn đế: Tâm, Tâm sở, sắc pháp và 
Niết-bàn. 


Tâm (Cịttạ) 

003.- Ý thức đưỢcyặ môt sưyật, đổ Ịà Tậin thức. 

Chúng ta thường ý thức đưỢc mọi sự vật. Bản thể 
của sự hay biết đó được gọi là Tâm thức, ở đây, chữ 
Tâm thức chẳng có nghĩa là sự lãnh hội bằng kiến 
thức hay trí huệ. Nó chỉ có nghĩa là khả năng cảm 
nhận sự vật xuyên qua các giác quan. 


sáu đôi tượng của giác quan 

1. Mọi hình thức về hình sắc 

2. Mọi hình thức về âm thanh 

3. Mọi hình thức về mùi hương 

4. Mọi hình thức về mùi vị 

5. Mọi hình thức về xúc chạm 

4 4 

6. Mọi sự vật khác có thể cảm 

• • • 

nhân đươc 


Sáu hình thức của tâm thức 

= ruparammana 
= saddarammana 
= gandharammara 
= rasarammana 
= photthabharammana 
= dhammarammana 


“trang 2“ 





Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 3 ^ chương một 

Khi nhìn thấy một vật có thể thấy đưỢc, nhãn thức 
về hình sắc khởi lên. Khi nghe tiếng động, nhĩ thức về 
âm thanh khởi lên. Khi ngửi một mùi, tị thức về mùi 
hương khởi lên. Khi ném một vị, thiệt thức về vị khởi 
lên. Khi sờ chạm vào một vật, thân thức về sự vật 
khởi lên. Khi cảm nhận vê năm đôi tượng của giác 
quan, cùng các sự vật khác có thế cảm nhận đưỢc, 
thì tâm thức khởi lên. Do đó, khả năng cảm nhận lấy 
một sự vật liên hệ được gọi là tâm hay tâm thức 
(citta). 

004.- Bản thể của Tâm, hay Tâm thể. 

"Tâm có thể đi dạo xa, nó đi lang thang một mình. Nó 
chẳng có hình dạng vật chất, và trá sở của nó ở trong hang 
động.", theo một câu thơ trong Kinh Pháp cú 
(Dhammapada). Sau đây, chúng ta hãy tìm hiếu thêm 
chi tiết về câu thơ nầy. 

005.-Tâm có thể đi dạo xa. 

Tâm chẳng có thể di động như một khối vật chất, 
giống một người đang bước chơn đi. Nhưng tâm có 
thế cảm nhận đưỢc một vật ở cách xa chỗ bạn đứng, 
nên cũng tựa như tâm đã đi đến nơi vật ở đấy. Thí dụ 
như, trong khi bạn đang ở Mandalay và tưởng nghĩ 
đến một vật gì hay một người nào ở Yangon, tâm của 
bạn đâu có thật sự đi đến tận Yangon, nhưng nó ghi 
nhận đưỢc sự ý thức ở Yangon, ngay cả khi còn đang 
ở tại Mandalay. Vi tâm có thế cảm nhận đưỢc một sự 
vật ở xa, cho nên mới nói: “Tám có thế đi dạo xa". 


“trang 3“ 



về Chơn Đe và Tâm Thức trang 4^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 


006.-Tâm đi lang thang một mình. 

Tâm thức khởi lên và biến đi rất nhanh chóng. 
Hơn cả triệu triệu (hay một ngàn tỷ) đơn vị của tâm 
thức có thế khởi hiện và biến diệt npay trong một cái 
khảy ngón tay. sư phát khởi và biên diệt đó thật là 
nhanh chóng, khiến cho hai hay ba đơn vị tâm thức 
dường như có khả năng khởi lên và cảm nhận hai 
hay ba sự vật cùng một lúc. Kỳ thật, chẳng hề có hai 
hay ba đơn vị tâm thức khởi lên cùng một lúc cả. 
Chúng khởi lên trước sau từng cái một, và chỉ bắt 
đầu cảm nhận một sự vật nay, sau khi đã cảm nhận 
sự vật trước xong. 

Trong khi chúng ta ngồi trên ghé nệm tẩm nước 
hoa, ăn uống và thưởng thức các ca sĩ, vũ nữ trình 
diễn, chúng ta đế ý thấy có cả năm trần (đối tượng 
của các giác quan), tức là: sắc, thanh, hương, vị và xúc 
Tâm chúng ta chẳng cảm nhận cùng một lúc cả năm 
đối tượng ấy một lượt đâu. chỉ sau khi cảm nhận 
đưỢc một sự vật mà chúng ta thích nhứt, thì các sự 
vật khác mới đưỢc chúng ta cảm nhận tiếp đến. Do 
đấy, hai hay ba đơn vị tâm thức chẳng hề khởi lên 
cùng một lúc. Vì tâm thức chỉ lần lượt khởi lên từng 
cái một, cho nên mới nói: “Tâm đi lang thang một 
mình." 

Lại nữa, chữ “đi lang thang", ở đây, chẳng có nghĩa 
là thật sự đi đây đi đó, mà chỉ có nẹhĩa là tâm cảm 
nhận đưỢc một sự vật ở một địa điếm cách xa đây. 
Khi cảm nhận một sự vât, một đơn vị tâm thức duy 
nhứt chẳng đủ đế khiến cho chúng ta nhận thức 


“trang 4“ 



Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 5 ^ chương một 

đưỢc trọn vẹn về sự vật ấy. cần rất nhiều đơn vị tâm 
thức hiện khởi lên, cái sau tiếp theo cái trước, một 
cách liên tục. vì đã có hàng tỷ đơn vị tâm thức có thế 
khởi lên rồi biến diệt ngay trong một cái khảy ngón 
tay, cho nên chúng ta mới nghĩ rằng chúng ta nhận 
ra đưỢc hình dạng khi chúng ta trông thấy vật, biết 
đưỢc âm thanh khi tiếng nó nối lên, hay bắt đưỢc 
một mùi khi ngửi đến nó, hoặc có cảm giác khi chạm 
đến nó. 

007.- Tam cỊiẳnci cổ hình dạng yật chất. 

Tâm thức chẳng có hình dạng hay màu sắc. cho 
nên, chún^ ta chẳng thế nói tâm nay trắng hay đen; 
tâm kia dầy hay mỏng. Nó chỉ là cái khả nhận tính, 
cái khả năng để phân biệt một sự vật mà thôi. 

008.z Trú sở của tâm thức ở trong hang động. 

Nhãn thức bắt n^uồn ở mắt; nhĩ thức bắt nguồn ở 
tai; tị thức bắt nguon mũi; thiệt thức bắt nẹuồn ở 
lưỡi; thân thức bắt nẸuồn trong thân. Mặc dầu một 
vài tâm thức bắt nguồn nơi mắt, tai, mũi, V. V., đa số 
các hình trạng của tâm thức đều bắt nguồn từ trong 
buồng tim. vì thế mà nói, một cách bóng bảy, “trú sở 
của tâm ở ưong hang động”. 

Tóm lại, xin ghi nhận rằng, tâm thức chẳng có 
hình dạng; tâm có thế cảm nhận đưỢc sự vật, đối 
tượng của các giác quan; bản thế tâm là sự nhận 
thức một vật. Trong tiến trình nhận thức, tâm chẳng 
hề lìa khỏi trú sở của nó, ngay cả trong khoảng một 
sỢi tóc, nhưng nó có thế cảm nhận đưỢc các sư vât ở 
cách xa. Hai hay ba đơn vị tâm thức chẳng hề đồng 


“trang 5“ 






về Chơn Đe và Tâm Thức trang 6^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

thời khởi lên. Một đơn vị tâm thức chỉ khởi lên sau 

khi đơn vị trước biến đi, cái nầy tiếp theo cái kia một 

cách liên tục. 

# 

Ghi nhớ: Tâm thức cảm nhận các sự vật, đối tượng của cấc 
giác quan. Tâm có thế dạo đi xa, lang thang một 
mình, chẳng có hình dạng vật chất; trú sở của 
tâm nằm trong buồng tim. 

0Ọ9.-_ Bằng cách nào tậm sở thiên yà bất thiên trộn lẫn nhau? 

Vì tâm thức khởi lên và biến đi thật nhanh chóng, 
cho nên các tâm sở thiện và bất thiện, hay lành mạnh 
và chẳng lành mạnh, dễ pha trộn lẫn nhau ngay 
trong một khoảng thời gian ngắn chừng năm ba 
phút. Thức dậy sớm buối sáng, bạn tưởng niệm đến 
Đức Phật và có đưỢc tâm hồn trong sạch, vào lúc ấy, 
nghe ai Ẹọi đi chợ mua đồ, bạn khởi lên sự tham 
muốn. Đên khi có ai tới nói lời khiêu khích, bạn cảm 

1 A Ẫ A * 

thây nôi giận ngay. 

Ngay cả lúc bạn còn đang tham muốn khi mua 
bán vật gì, rất có thể bạn cũng nghĩ đến việc bố thí; 
đó là một tư tưởng lành mạnh về saddha (lòng tin nơi 
phước báo của sự bố thí). Khi bạn nổi giận đối với 
một người hay một vật nào đó, bạn cũng có thế nhớ 
đến lời khuyên răn của sư phụ và sự tỉnh giác, do đó, 
lại được dịp khởi lên. 

Trong khi hai vỢ chồng thân mật chuyện trò, với 
dục tình đang nhen nhúm, họ có thế hờn giận nhau 
vì chuyện hiểu lầm nào đó. Rồi khi một người ngỏ lời 
xin lỗi đế giàn hoà, tâm thức họ dịu trở lại và dục 
tình mới bừng lên. 


“trang 6“ 









Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 7 ^ 


Chương một 


Vì tâm thức thay đổi quá nhanh chóng, ta nên 
thận trọng phân biệt tâm sở nào tốt, tâm sở nào 
quấy, mỗi khi chúng nối lên, và nên cố gắng tập 
luyện nuôi dưỡng các tâm sở lành mạnh. 

010.-Tâm sở khác hiệt nhau, 

cũng như các đặc tánh vật chât chăng giông nhau. 

Cũng như thân thể người nầy khác với^ thân thể 
người kia, tâm thức của họ cũng chẳng giống nhau. 
Một tấm thân nặng nề, cục mích, khác hẳn với một 
thân hình nhanh nhẹn, đầy sinh lực; một tâm hồn 
khờ dại, ngu n^ơ khác hẳn với một tinh thần hoạt 
bát và sáng suốt, có những người vừa đẹp đẽ lại dễ 
thương; với sự khả ái và sắc đẹp, họ vượt qua những 
kẻ khác. Còn trường hỢp người xấu xí, cũng có cả kẻ 
xấu như ngạ quỉ (petas). Nói đến các tâm thức thiện 
lành và sắc sảo, cũng có nhiều cấp bực từ loại thông 
thường cho đến loại độc nhứt vô nhị. cùng thế ấy, 
các tâm sở xấu ác cũng chia ra nhiều cấp: đần độn, hạ 
tiện, hung ác. Cũng như có nhiều mức độ duyên 
dáng về thế chất, với trên cao có các hoa khôi khả ái; 
còn bên dưới là những hạng xấu xí như ngạ quỉ và ác 
quỉ; các tâm sở thiện lành cũng phân ra nhiều cấp, 
bên trên từ hạng thông thường cho đến bực tinh 
thần cao thượng với trí huệ sắc bén, và bên dưới, các 
tâm sở chẳng lành mạnh từ hạng khù khờ, hư hỏng, 
cho đến loại bạo ác, hung tàn, đáng tởm. 


“trang 7“ 




về Chơn Đe và Tâm Thức trang 8^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

Ollr.Tâm cổ thệ điều phục ậược. 

Neu có kẻ sanh ra và lớn lên nơi đồng quê lại ham 
thiích cuộc đời đua chen và theo thời trang nơi thị tứ 
mà tập tành theo lối sống ở đô thành, trong vài năm, 
dáng vóc và tác phong của anh ta, cái rupa (sắc thân, 
hình dạng về thế chất) của anh sẽ làm ngac nhiên các 
bạn cũ khi nhìn lại anh. Như thế, hình dạng vật chất 
tuy thay đối chậm nhưng cũng có thế sửa đối đưỢc, 
thì về mặt tâm thức, sao lại chẳnậ có thế điều phục 
đưỢc tâm thức, nếu ta thật sự muon cải thiện nó? vì 
tâm thức có thế biến đối nhanh hơn và dễ tu sửa 
hơn. Neu ai biết canh chừng tâm thức mình hằng 
ngày và điều phục cái tâm vô kỷ luật, khó trị nay, thì 
cũng trong vài năm, sẽ trở nên một người có tinh 
thần cao thượng, đầy đủ tự trọng đế kính nễ tự tâm. 

012.-Tại sao Tâm cần được cải thịện? 

CÓ nhiều lý do tại sao ta cần cải thiện tâm thức 
của mình, chúng ta tự biêt rõ các nhược diêm và sở 
đoản của tự tâm. Mặc dầu những kẻ ác tâm có thành 
công trong địa vị xã hội, nhưng nếu tánh tình họ bần 
tiện, đê hèn, hp sẽ tái sanh vào nẻo thấp trong các 
đời sau. Vì lẽ nay, họ cần cải thiện tâm thức của họ 
đế trở nên người cao quí. 

Kẻ hung ác sẽ mất lòng tự trọng. Anh chị em, vỢ 
chồng họ, vị tỳ-kheo (bhikkhu) mà họ cúng dường, và 
cả những người thân yêu nhứt của họ, cũng chẳng 
mến thương, kính trọng và nễ vì họ nữa. E rằng sẽ bị 
chính người thân của mình xem khinh mình, họ phải 
sớm cải thiện tâm thức để trở nên thanh khiết, 
thành thật và cao thượng. 


“trang 8“ 





Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 9 ^ 


Chương một 


Hơn nữa, chẳng ai chịu tin một kẻ hung ác lại có 
thế nga^ thẳng và thực tình cả những khi kẻ nay 
đang bô thí (dana), giữ giới (siỉa) và tập thiền quán 
(bhavana). Bởi do sự hung ác mà nghiệp lực (kamma) 
của họ chẳng mang đến các phước lành, cho nên, vì 
sỢ phải chịu hậu quả chẳng lành, họ phải sớm cải 
thiện tâm thức để trở nên thanh khiết, thành thật và 
cao thượng. 

Lại nữa, kẻ hung ác chẳng phải chỉ hung ác ngay 
trong đời nay; bản tánh bất thiện của họ còn tiếp tục 
tồn tại lần lượt qua nhiều kiếp sống trong tương lai 
nữa. Vì toàn thế thân và tâm của họ đang chìm đắm 
trong sự hung ác của tâm thức, nên họ chẳnẸ thế 
nào tích tập công đức cho đưỢc đầy đủ. Bởi thế cho 
nên, vì ngại chẳng thế đạt đến mức viên mãn trong 
các Ba-ỉa-mật (Paramis, các điều toàn thiện), họ phải 
cải thiện ngay tâm thức hung ác của họ. Trên đây là 
các lý do tại sao ta phải cải thiện tâm thức. 

013.- Vua pi-ỉan-đà đã điềuphục tâm cách_nàọ? 

Sau khi thỉnh vấn Tôn giả Na-tiên (Nagasena) một 
số việc, Vua Di-lan-đà (Miỉinda) định thưa hỏi thêm 
vài câu thật quan trọng về chánh pháp của Đức Phật 
{Sasana, giáo pháp của Phật). Nhưng nhà vua chẳng 
mở lời ngay mà chờ trong bảy hôm đế có thì giờ điều 
phục tâm mình cho đưỢc an định. Đấy là một tấm 
gương tốt đế định tâm, mà người đức hạnh nên noi 
theo. 


“trang 9“ 



về Chơn Đe và Tâm Thức trang 10^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 


014.- Ỵíxạ Di-ỉạn-đà chụần bi cách nào? 

Ngài thức giấc sớm, đi tắm, khoác áo nhuộm màu 
vàng và quấn lên đầu một chiếc khăn che tóc lại như 
người đã cạo trọc. Nóì cách khác, trang phục của 
Ngài giống như một vị tỳ-kheo (bhikkhuX mặc dầu 
Ngài chưa xuất gia đi tu. Trong bảy ngày qua, Ngài đã 
giữ gìn cấn trọng tám điều giới luật sau đây: 

1. - Tôi quyết chẳng thực hành mọi vương sự trong 

bảy ngày. 

2. - Tôi quyết thúc liễm thân tâm tôi để tránh khỏi sự 

tham luyến (raga). 

3. - Tôi quyết thúc liễm thân tâm tôi để tránh khỏi sự 

giận hờn (dosa). 

4. - Tôi quyết thúc liễm thân tâm tôi để tránh sự si mê 

(moha). 

5. - Tôi quyết tỏ ra nhũn nhặn và khiêm tốn với quan, 

dân của tôi đế tránh khỏi sự khoe khoang. 

6. - Tôi quyết giữ gìn cẩn thận lời nói và hành động 

của tôi. 

7. - Tôi quyết thúc liễm các căn (như mắt, tai), để 

tránh các tư tưởng chẳng lành mạnh, mỗi khi 

thấy, nghe hay cảm nhận sự vật. 

8. - Tôi quyết ban rải tâm từ bi đến mọi chúng sanh. 

Ngài đã^ tuân giữ tám điều giới luật đó trong bảy 
ngày và đến sáng ngày thứ tám, dậy thật sớm, với 
tâm thần bình thản, thanh lương và tươi vui, Ngài 
đến thưa hỏi Tôn giả Na-tiên các vấn đề quan trọng 
về Chánh pháp (Dhamma) cao siêu của Đức Phật. 


“trang 10“ 




Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 11 ^ 


Chương một 


015.-,Một tấm gương tốt. 

Theo tấm gương của vua Di-lan-đà, người làm 
lành phải nên tập luyện để thúc liễm tâm thức mình 
ngay cả trong một hai ngày, hay chỉ trong một buối 
sáng, đế cho các tư tưởng bất thiện chẳng có dịp 
khởi lên. Nhờ thường thường thực tập thúc liễm tâm 
thức mà các ý tưởng xấu ác từ từ giảm bớt, để trở 
nên cao quí và có đức hạnh hơn, giúp cho sự phát 
triển tín tâm và trí huệ. Ác ý thường khởi lên khi 
trước, nay sẽ vắng bóng đi trong nhiều ngày. 

Tâm thức hướng dẫn thế giới. 

Tâm thức dẫn đạo thế giới. 

Chúng sanh phải tuân phục theo ý chí của tâm thức. 

Ghi nhớ: Cũnẹ như bạn đang chuẩn bị kỹ lưỡng để ngồi 
xuống chụp cho mình một tấm ảnh đẹp, bạn cũng 
phải nên kiếm soát hằng ngày các dòng tư tưởng 
của mình, đế chuấn bị cho cuộc hành trình đến 

" 1*-I \ 1 *>c ^ \ 

Hoàng cung của Thanh bình, Niêt-bàn. 


“trang 11 “ 




trang 12^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 


về Tâm Sở 


Chương 2 

VẦ Tàrn sử ÍCẹtqsikas) vạ 
Tàĩìĩ sở hất thiện (Ạkusạỉạ Cẹtqsịkạs) 

ĩậW: sậ. Cceị(!ịsịkạs), yệụ tệ tịnh thần phụ hơp. 

016.Các Tâm sở xác định Tâm thức. 

Trong Chương 1, ý niệm về thiện tâm và ác tâm 
đã đưỢc giải thích qua. Nhưng công năng của tâm 
thức chỉ là để biết về các sự vật, tâm thức chẳng thể 
tự nó là tốt lành hay xấu ác. vì tâm thức khởi lên 
cùng với các yếu tố tinh thần khác phụ theo, đưỢc 
goi là Tâm sở, Cetasikas, cho nên tâm thức mới trở nên 
tốt hay xấu, tùy theo sự xấu tốt của các yếu tố ấy 
phối hỢp. Chữ Tâm sở, ở đây, có nghĩa như vầy: “Yeu 
tố tinh thần phối hỢp với Tâm thức, khiến cho Tâm 
thức trở nên thiện hay bất thiện”. 

Thí dụ: Như nước chẳng có màu sắc, nhưng nước 
trở thành đỏ, vàng, xanh hay đen, tùy theo ta lần 
lượt pha vào chất nhuộm màu đỏ, vàng, xanh hay 
đen. Cùng thế ấy, tâm thức cũng biến chuyến như 
vậy theo các tâm sở phụ thuộc, vì lẽ ấy, bạn nên học 
tập tiep ve các tam sở đe có the thau hieu các tam 
thức thiện và bất thiện. 

Ghi nhớ: Tâm thức chỉ nhận hiết về sự vật; tự nó, nó chẳng 
lành cũng chẳng ác. chính do nơi các tâm sở, yếu tố 
tinh thần phụ hỢp với tâm thức, mới xác định tính 
cách thiện ác cho tâm thức. 

ạ 


“trang 12“ 








Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 13 ^ chương hai 

017.-Mười bốn Tâm sở hất thiện cổ ảnh hưởng đến Tâm thức. 
(Akusala Cetasikas; Akusaỉa = a + kusaỉa = bất + thiện = bất thiện). 


1. - Moha 

= Vô minh 

2. -Ahirika 

= Vô tàm 

3. -Anottappa 

4. - uddhacca 

= Vô quí 
= Tán loạn 

5. - Lohha 

= Tham 

6. - Ditthi 

= Tà kiến 

7. - Mana 

= Kiêu man 

• 

8. - Dosa 

= Sân hân 

• 

9. - ỉssa 

= Ganh ti 

10. - Macchariya 

11. - Kukkuccã 

= Tật đố 
= Hỗi tiếc 

12. - Thina 

= Giai đãi 

13. - Middha 

= Hôn trầm 

14. - Vicikiccha 

= Nghi ngờ. 

(l) Vô minh (Moha). 


018.- Hai loại vô minh. 

Chẳng hiểu biết, đó là Moha, vô minh, có hai loại vô 
minh: 

- anusaya moha = căn bản vô minh 

- pariyutthana moha = chi mạt vô minh 

Từ ngữ anusaya nghĩa là khuynh hướng cố hữu, 
hay đã nằm tiềm phục sẵn đó. 

Từ npữ paríyutthana có nghĩa là trổi dậy, khởi lên. 
Như thế, sự vô minh còn nằm tiềm ấn trong tâm 
được gọi là anusaya moha, (thường được kinh sách 
Bắc tông dịch là căn bản vô minh, vô minh ở gốc); đó 
là sự vô minh ở trong thế tiềm tàng, còn sự vô minh 
tùy dịp khởi lên cùng với tâm thức được gọi là 


“trang 13“ 




về Tâm Sở trang 14^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

pariỵutthana moha (thường được kinh sách Bắc tông 
dịch là chi mạt vổ minh, vô minh ở ngọn ngành); đó 
là sự vô minh ở trong thế khởi sanh. 

01 9. 7 _Lọại yô minh thứ nhứt: Anạs^ạ Mohạ _(căn_ hận vp minh} 

Cũng như có chất độc sẵn trong cây khiến cho cây 
sanh ra trái độc, nơi thân tâm con người, có sẵn một 
yếu tố, dhatu, đang che dấu chánh pháp (Dhammà) 
mà ta cần phải hiểu biết đến. Yeu tố đó đưỢc gọi là 
anusaya moha, sự vô minh trong thế tiềm ấn. chính vì 
sức phủ tàng của anusaya moha, của căn bản vô minh, 
đã khiến cho phàm phu {puthujjanas) chúng ta chẳng 
có đủ khả năng đế thông đạt tường tận nghĩa lý sâu 
xa của ba đặc tánh chánh yếu là: vô thường (anicca), 
khố (dukkha) và vô ngã (anatta), của bốn Chơn lý 
Nhiệm mầu (Tứ Diệu Đe), và của Lý mười hai nhơn 
duyên (Paticcasamuppada). 

Phàm phu, với kiến thức còn bị hạn chế, chẳng 
thế nhận chân đưỢc sự vô minh căn bản tiềm phục 
nầỵ. Ngày nay, mặc dầu lắm người tự nhận mình đã 
hiêu rõ thế nào là vô thường (Anicca), khổ (Dukkha), 
vô ngã (Anatta), V. V., nhờ đọc qua sách vở, nhưng sự 
hiếu biết của họ vẫn còn phiến diện, chưa rời bề mặt 
bên trên mà đi sâu vào sự thực nghiệm. Ngay cả nơi 
các bực đã đắc các quả vị Tu-đà-huờn (Sotapanna), Tư 
đà hàm (Sakadagami), A na hàm (Anagami), căn bản vô 
minh chỉ trở nên càng ngày càng mỏng thôi, cho đến 
khi đã chứng đắc được đạo quả A-la-hán (Arahant), 
thì căn bản vô minh mới hoàn toàn bị tận diệt, vì 
vậy, ngay cả trong khi thực hành các thiện pháp hay 
hành vi tốt lành, trước khi trở thành A-la-hán, căn 


“trang 14“ 




Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 15 ^ chương hai 

bản vô minh vẫn còn tiềm tàng nơi tâm hành giả; nó 
còn đang nằm ngủ ngầm, lặng lẽ. 

020.- Loai yổ minh thứ hạị: Pariyutthanạ Mohạ 
(chimạtvộmịnh}. 

Khi sự vô minh khởi lên cùng với tâm thức, đó là 
một tâm thức xấu, chẳng lành mạnh, đang sanh 
khởi. Vì bản chất che đậy của chi mạt vô minh nay, 
cho nên các quả báo tai hại mà ta phải gánh chịu sau 
nay, còn chưa được thấy hiếu, và cả các hậu quả xấu 
ác trong hiện tại cũng chẳng đưỢc biết đến. vì vậy 
cho nên, ngay cả với bực có đức hạnh và siêng năng 
tu tập cũng chẳng thấy được sự tác hại của loại vô 
minh nay khi nó khởi lên, nên đôi khi cũnẸ vướng 
phải các hành vi bất thiện. Trong các điều bât thiện, 
vô minh chiếm hàng đầu. ở thế gian nay, tất cả mọi 
điều xấu ác đều bắt nguồn từ vô minh; vô minh 
chính là gốc rễ của tất cả mọi bất thiện pháp. 

021.- Một yị hịền giả bị vô minh áp đảo. 

Một vị Bồ-tát, tên Haritaca, đã rời cuộc sống trần 
tục, buông bỏ cả sản nghiệp trên tám trăm triệu 
đồng, đế trở thành tu sĩ ấn cư, đã chứng đắc đưỢc 
thần thông. Rồi vì mưa dầm trên núi Hi mã lạp sơn, 
vị ấy quay về thành Ba la nại (Baranasỉ) và trú trong 
công viên của vua. Vua xứ Ba la nại vốn là bạn cũ, 
người thường thực hành các hạnh Ba-ỉa-mật 
(Paramis) đế nguyện trở thành Tôn giả Ananda. Khi 
gặp lại vị ấn sĩ, vua rất kính mến, mời vào ở trong 
vườn thượng uyến và cung cấp tứ sự cúng dường; 
mỗi buối sáng nhà vua đích thân dâng cơm lên trong 
cung-điện. 


“trang 15“ 








về Tâm sở trang 16^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

Một hôm có phiến loạn nổi lên, Vua^ phải dẫn 
quân đi đánh dẹp. Trước khi đi, vua đã nhiều bận yêu 
cầu hoàng hậu đừng quên cúng dường vị ấn sĩ. 
Hoàng hậu vâng làm theo lịnh. Một buối sáng sớm, 
bà tắm với nước hoa xong, mặc đồ lụa mỏng và nằm 
trên ghế, chờ đến giờ cúng dường. 

^ Vị Bồ-tát thi triển thần thông, bay trên lAông, 
đến bên cửa số hoàng cung. Nghe tiếng áo phất qua 
của tu sĩ, hoàng hậu vội vàng ngồi dậy và rủi thay, y 
phục của bà bị tụt rơi xuống. Trông thấy cảnh hoàng 
hậu bị thoát y, căn bản vô minh {anusaya moha) tiềm 
phục trong tâm thức của vị Bồ-tát, liền chối dậy, trở 
thành chi mạt vô minh {paríyutthana moha) nhuốm 
đầy dục tình, khiến cho vị ấy liền nắm tay hoàng hậu 
và phạm vào tội dâm. 

Ghi chú: chúng ta cần cứu xét cản trọng tánh cách ngu 
xuấn phát sanh xuyên qua sự vô minh. Neu vô minh chẳng 
khởi ỉên trong tâm, vị ấy đâu phạm tội dâm, ngay cả khi 
được sự ưng thuận của vua. Nhưng vào giờ phút ấy, vì bị 
tràn ngập hởi màn đen dầy dặc của vô minh xâm chiếm, vị 
ấy đã chẳng thấy được hâu quả xấu ác của hành độnẹ, 
ngay trong hiện tại và cả về tương lai nơi các kiếp sống tiếp 
theo trong vòng luân hồi. Thiền định (ịhanas) và thần 
thông (abhinnas) mà vị ấy đã chứng đắc được suốt một đời 
tu luyện, cũng chẳng đủ sức đế phá tan màn vô minh đó; 
trái lại, vô minh đã khiến cho các thần thông ấy hiến đi 
mất. 

Nhưng vị ẩn sĩ, vì đã thuần thục trong các Ba-la- 
mật (Paramis), nên đã hoc được bài học chua cay đó. 
Vị ấy vô cùng hối hận về hành động của mình và xin 
sám hối trước mặt vua. Vị ấy lại tiếp tục nỗ lực hành 


“trang 16“ 



Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 17 ^ chương hai 

thiền, tập luyện để đắc lại thần thông, thường quán 
tưởng: “Tôi đã làm một việc xấu ác vì sống quá gần 
với dân chúng”, rồi quay lui về Hi mã lạp sơn. 

022.- “chẳng biết” chẳng phải Ịụện Ịụộn là ỵộ minh (Mọhạ). 

Như trên có giải thích rằng vổ minh là sự chẳng 
hiểu biết, nhiều người có thể tưởng lầm, hễ chẳng 
biết một vấn đề còn chưa đưỢc học hỏi đến, hễ chẳng 
biết những nơi mà mình chưa đặt chơn đến, hễ 
chẳng nhớ đưỢc những tên mà mình chưa đưỢc 
quen lắm, cũng đều là vổ minh cả. Các sự chẳng biết 
vừa kế chỉ là sự thiếu hiếu biết suông mà thôi; chúng 
chẳng phải thật sự là vô minh; do đó, chúng chẳng 
phải là những tâm sở bất thiện; đấy chỉ là sự vắng 
bóng của sự nhận thức, hay sự cảm nhận về một tri 
giác, sanna, mà trước còn chưa được thâu nhận, cả 
các bực A-la-hán (Arahant) cũng vẫn có những sự 
chẳng biết như thế, huống hồ là phàm phu chúng ta. 

Ngay như Tôn giả xá-lợi-phất (Sariputta), người 
chỉ đứng vào hàng thứ nhì sau Đức Phật về phương 
diện trí huệ, cũng đã chỉ dạy một lối hành thiền 
chẳng thích ứng cho một tỳ-kheo (bhikkhu) còn trẻ. 
Nghĩ rằng tỳ-kheo nay vào lứa tuối mà dục tình hay 
khởi phát, Tôn giả đã dạy phép asubha kammatthana, 
đế quán tưởng về các vật chẳng những chẳng vừa ý 
mà lại đáng kinh tởm, ví dụ như xác chết; phép quán 
nay chẳng thích hỢp với khuynh hướng người đệ tử. 
Mặc dầu người đệ tử đã bỏ ra bốn tháng đế quán 
tưởng nhưng chẳng đưỢc một chút xíu nimitta nào, 
dấu hiệu của sự đinh tâm. [asuhha = chẳng thích thú; 
kammatthana = đề tài quán tưởng]; [nỉmỉtta = điềm; 


“trang 17“ 




trang 18^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 


về Tâm Sở 
dâu hiệu báo điêu gij. 

Sau đó, người đệ tử đưỢc dẫn đến gặp Phật. Đức 
Phật cầm một bó hoa sen vửa mới nở trao cho, người 
đệ tử rất là hoan hỉ. Rồi Đức Phật lại đưa ra thêm 

• ^ t / \ yv* *\ JL/V lX 

một cọng hoa sen đã héo tàn. Tâm người đê tử liên 
khởi lên một linh cảm (sanvega), về sự đột biến nhanh 
chóng. Liền đó, Đức Phật thuyết giảng cho nghe một 
bài pháp khiến cho vị tỳ-kheo ý thức được rõ ràng về 
các đặc tánh vổ thường (anicca), khố (dukkha) với vô 
ngã (anatta), và chứng đắc ngay được đạo quả A-la- 
hán. 

ở đây, các bạn hãy nên ghi nhận hai điểm: thứ 
nhứt là trí huệ vô biên của Đức Phật; thứ hai là có 
nhiêu sự vật mà ta còn chưa hiêu biêt đên, ngay cả 
đối với Tôn giả xá-lợi-phất, người đã dẹp sạch màn 
vổ minh. Như thế, chẳng biết các sự vật mình chưa 
đưỢc nghe dạy và những sự vật thuộc địa hạt riêng 
của các đức Phật, điều đó đâu phải là vô minh. Đấy chỉ 
là sự ỵếu kém của kiến thức hay của việc học hỏi. 
Hãy lấy thí dụ về trường hỢp một người, giữa ban 
ngày, chẳng thế nhìn thấy một vật ở xa. chẳng phải 
đã có một tấm màn nào ngăn che vật ấy khiến mắt 
chẳng nom ra đưỢc, mà chính là vì nhãn lực đôi mắt 
của y còn yếu kém đấy thôi. 

023.7 yổ minh thô yà tế. 

Sự vổ minh chẳng thể phân biện đưỢc giữa một 
điều tốt, hay thiện pháp, với một điều xấu, hay ác 
pháp, đó là sự vổ minh thô. còn sự vổ minh làm 
chướng ngại cho việc thông suốt về bản thế của tâm 
thức và của vật chất là vổ thường, khổ và vổ ngã, về 


“trang 18“ 






chương hai 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 19 ^ 

Bốn Chơn lý Nhiệm mầu, về Lý Mười Hai Nhơn 
Duyên, sự vổ minh nầy được gọi là vổ minh tế. 

Tâm thức nào còn bị vổ minh che đậy được gọi là 
tâm “u tối, ngu xuấn”, còn con người có tâm thức bị 
vô mình tràn ngập được gọi là “người ngu, người đần, 
người cuồng, người ngốc, người vô dụng”. 

“Thế gian nầy đang chìm ưonẹ màn đen dầỵ dặc. 
Chỉ một thiếu số trên thế gian nay mới có thế nhận 
chân được một cách khác thường. Cũng như chỉ có một 
vài con chim thoát khỏi mẻ lưới, số người tái sanh ỉên 
cõi Trời rất ỉà ứ ỏi.” (Kinh Pháp cú, câu 174) 
[Dhammapada, v,174]. 

í?) yộ tàm (Ạhiríkạ) 

024.- Thế nào lậ yô tàm (Ạhịrịkq)? 

Thiếu sư hổ thẹn tinh thần đưỢc gọi là vổ tàm 
(Ahirika). Tất cả những hành vi xấu ác, thiếu đạo đức 
đều giống như phấn (= chất thải ra của bộ tiêu hoá). 
Vổ tàm, Ahirika, cũng tựa như con heo trong làng. 
Phẩn là chất dơ, đáng ghê tởm; bị dính phẩn thật là 
bối rối trước mặt người khác. Nhưng với con heo, 
phấn là món ăn ngon, chẳng đáng gớm ghiếc, đâu 

_x_--Ẩi 1-1^• J/_K__-1__^_-1^^- _ 

can phai bôi roi khi bị dính phan; cho nen chăc chăn 
là heo thích lăn mình trong đống phấn và nhận lấy 
phần ăn trong đó. 

Cùng thế ấy, các ác pháp, duccaritas, hành vi tội lỗi, 
như sát sanh chẳng hạn, đối với người có đức hạnh, 
đều là những hành vi đáng khinh chê. Ngay cả khi 
các hành vi xấu, vì sơ xuất mà lỡ phạm phải, người 
có đức hạnh cũng xem đó là điều đáng hố thẹn. 


“trang 19“ 




về Tâm Sở trang 20 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

Nhưng sự vổ tàm chẳng phải là chỉ có khinh ghét các 
hành vi xấu ác và chẳng cảm thấy xấu hố vì hành vi 
đó. Kỳ thật, giữa những người vô tàm với nhau, họ 

lại còn xem các việc làm tội lỗi của họ như là điều mà 

• • • • 

họ hãnh diện nữa. 

Khi vổ minh (moha) khởi lên, nó dẫn đến sự vô tàm; 
cho nên, các bực hiền giả, khi bị vô minh che lấp, có 
hành vi sai lầm cũng chẳng sanh lòng hỗ thẹn, vì thế, 
những ai đưỢc kẻ khác khen ngỢi là hiền giả, tưởng 
cũng nên nhìn lại và tự phán xét các kinh nghiệm 
riêng của mình, về sự thật của điều vừa nói. 

Ọ25.-_ Ghi chú thêm về câu chuyên của ẩn sĩ Hạrìtacạ. 

Trong hành vi bất chánh của ẩn sĩ Haritaca (xem 
lại tiết mục vừa qụa về Vổ minh, Moha), sự vổ tàm của 
ẩn sĩ rất là rõ rệt. Ân sĩ là một bực hiền giả đã chứng 
đắc được thần thông (abhinnas), có trí huệ rất cao 
thâm. Điều mà ẩn sĩ đã phạm phải, là một hành vi 
đáng hố thẹn về dục tình, xãy ra ngay trong cung 
điện, trước sự hiện diện của các thế nữ của nữ 
hoàng. Hành vi đê tiện, mất cả phấm cách nay, sở dĩ 
đã xảy ra, là do sự u mê cùng cực của cả vổ minh và vô 
tàm. 

Mọi hành vi tệ hại, các ác pháp, đều đáng hổ thẹn. 
Chẳng những chỉ có hành động ô danh của vị ấn sĩ 
mới đáng phỉ nhố, cả những cử chỉ khi căm giận như 
nặng lời với kẻ khác, phát cáu, nối xung, quát tháo, 
văng tục, những thái độ kiêu kỳ, hỢm hĩnh, khinh 
người, xỏ xiên bâng quơ đế mạ lỵ vì bụng dạ hiếm 
độc ganh tị (issa), vân vân, tất cả mọi ác pháp ấy đều 
đáng ghê tởm và hố thẹn cả. 


“trang 20“ 





chương hai 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 21 ^ 

Bởi thế cho nên, ta cần ghi nhớ trong lòng, mọi 
hành động chẳng lành đều đáng hố thẹn cả. Tâm 
thức nào cùng khởi lên với sự vô tàm được gọi là 
“tâm thức vô tàm”, và người đã làm các việc xấu ác 
đó được gọi là “kẻ vô tàm hay kẻ vô sỉ”. 

(3).yộ. !ĩụị..(Ạnọttạppạ). 

026.z Thế nào là vô qụị(Anọtta]yjạ)? 

Danh từ vổ quị Anottappa, có nghĩa là chẳng biết 
lo sỢ trong lòng khi làm điều quấy. Hành động xấu ác 
cũng tựa như ngọn lửa đang bừng cháy, vổ quị 
Anottappa, được ví với những con thiêu thân. Lửa 
bùng lên dễ đốt cháy là điều đáng ngại; thế nhưng 
loài thiêu thân lại hay bay lăn xả vào, tìm lấy cái chết, 
chẳng chút ngại ngùng, cùng thế ấy, các ác pháp đem 
đến một loạt đủ loại các khố đau; vì thế cần phải lo sỢ 
chúng. Nhưng vổ minh (moha) đang che lấp các hậu 
quả khốc hại đi, khiến cho sự vổ quí (anottappa) chẳnẸ 
nhìn thấy chúng là những điều đáng e sỢ. Các yếu tố 
chẳng lành đó đấy nhanh đến sự thực hiện một cách 
liều lĩnh các hành động tệ hại. Sau đây là các mối 
hiếm nguy còn chực chờ sẵn, khi sắp thi hành điều 
bất thiện: 

l.-Attanuvada bhaycu mối hiểm nguy phải tự ưách 
mình, làm mất sự tự kính nễ, sự tự trọng. Người như 
thế thường bị ý tưởng sau đây đè nặng trong tâm: 
“Mặc dầu nhiều người nghĩ tôi là kẻ có đức hạnh, 
nhưng tôi biết rõ chính tôi. Tôi là một người xấu ác, 
lén lút làm các việc chẳng lành.” 


“trang 21“ 



trang 22 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 


về Tâm Sở 

(atta = tự kỷ, tự mình + anuvada = trách móc, buộc tội) 
(bhaya = sỢ nguy hiếm) 

2. -Paranuvada bhaya: mối hiểm nguy phải bị kẻ 
khác quở trách hay buộc tội, như vầy: “Anh là người 
xấu ác đã làm các hành vi tệ hại.” 

(para = do kẻ khác; anuvada = trách móc, buộc tội.) 

3. -Danda bhơya: mối hiểm nguy phải chịu khổ đau 

và hình phạt; ví dụ như bị kẻ khác giết lại nếu cố sát; 

bị chủ đánh đập nếu lấy trộm đồ vật; bi giết hay bị 

thương nếu đã gian dâm; bị tù đày nếu phạm tội 

hình sự. 

# 

(danda = hình phạt) 

4. -Duggati bhaya: mối hiểm nguy phải đau khổ vì 
hối hận, khi sắp chét, về tội lỗi trước kia của mình; 
và viễn ảnh sẽ bị tái sanh vào trong bốn đường ác trong 
đời sau. 

(Duggati = cõi ác, như địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh) 

Mặc dầu với mưu mô, xảo quyệt, gian trá, con 
người có thế lấn tránh đưỢc ba mối hiếm nguy kế 
trước; nhưng với mối hiếm nguy thứ tư, chẳng ai 
làm cách nào đế khỏi phải sa vào bốn đường ác trong 
đời sau. Vì thế, các ác pháp thật là đáng ghê sỢ. Tuy 
nhiên, khi sự vô quí khởi lên và can thiệp vào, thì 
ngay cả bực hiền giả, bình thường haỵ e ngại các 
hành động xấu ác, cũng vẫn bị lôi kéo đế phải sa vào 

• ^ • 1 X • 

tội lôi. 


“trang 22“ 



Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 23 ^ 


Chương hai 


027.-Lại ghi chú thêm vệ câu chưỵện ần sĩHaritaca. 

Xét lại câu chuyện về ẩn sĩ Haritaca, ta thấy được 
rõ ràng ba mối hiếm nguy trong số vừa kế trên, nơi 
tiếu mục số 026, đã thật sự xảy ra cho ông. chẳng cần 
phải nói nhiều, ta cũng thấy ông đang khố sở vì tự 
trách mình và mất đi lòng tự trọng: đó là attanuvada 
hhaỵa. Khi tin xấu lan truyền ra n^oài thành “Vị quốc 
sư của nhà vua đã làm nhục đến hoàng hậu”, ông 
đang bị dân chúng nguyền rủa thậm tệ: đó là 
paranuvada hhaya. Đen khi nhà vua trở về hoàng 
cung, nếu chẳng phải là người đã tuân trì theo các 
Ba-ỉa-mật (Paramis) đế sau nay trở thành Tôn giả 
Ananda, thì nhà vua có coi mạng sống của người tu sĩ 
phạm tội hơn gì một ngọn cỏ mà chẳng lên án tử 
hình. Ẩn sĩ đã thoát khỏi tội chết chỉ trong một sỢi 
tóc: đó là danda bhaya. 

Chính sự vổ quí (anottappa) đã can thiệp vào, khiến 
cho tu sĩ ấn cư đã cả gan hành động một cách vô 
luân, liều lĩnh đến quên cả nguy cơ sẽ bị rơi đầu. Tâm 
thức nào cùng khởi lên với sự liều lĩnh mê muội như 
thế được gọi là tấm vô quí (anottappa citta). 

Cũng như con heo trong làng chẳng hề ghê tởm 
phấn dơ, con người vô sỉ chẳng hề ho thẹn về hành 
động xấu ác của mình. Cũng như con thiêu thân chẳng 
biết e nqại ngọn lửa bừng cháy, con người vô quí 
chẳng hề ỉo sỢ về hành động tệ hại. (Trích trong 
Vibhavini Tika). 


“trang 23“ 



về Tâm Sở trang 24 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

(4)_ Tán Ịọạn (ụdd hạccạ). 

028.-Thế nào là Tán loạn (uddhaccạ)? 

Tán loạn (uddhacca) có nghĩa là xao lãng, thiếu sự 
chú ý. Có thế gọi đó là tình trạng tâm chẳng an. Cũng 
như các bụi tro bốc lên, bay lung tung, khi ta quẳng 
một hòn đá vào một đống tro, tắm thức tán loạn chẳng 
thế dừng lâu trong chốc lát trên một đối tượng, mà 
bay nhảy từ vật nay sang vật khác. Tâm thức nào 
khởi lên cùng với sự tán loạn (uddhacca), được gọi là 
tâm tán loạn, tâm xao lãng. Khi một người bị xao lãng, 
người ấy trở thành một kẻ buông trôi, lang thang, 
nhởn nhơ, vô tích sự. 

029.-Khị Tôn giả Nạn đà chẳng định tâm đựơc. 

Khi vị vương tử trẻ tuổi Nan đà (Nanda) sắp sửa 
kết hôn với công chúa Janapada Kalyani, Đức Phật 
dẫn vương tử đến tu viện và truyền thọ giới tỳ-kheo 
(bhikkhu) cho. Tâm thức của vương tử còn vấn 
vương, chẳng thế an định vào chánh pháp (Dhamma) 
đưỢc, thường bay lang thang trở về bên công chuá 
Janapada. Trong câu chuyện nay, tâm trạng của 
vương tử Nan đà, chẳng thế chú tâm định ý về 
Chánh pháp, là một thí dụ rất đúng về tâm tán loạn. 

030.- Năng lực_ỵếu ớt của sự Tản Ịoạn. 

Như đã biết, sự tán loạn (uddhacca) là sự thiếu khả 
năng tập trung tâm ý qui tụ vào một điếm, trong một 
thời gian. Vì bị xao lãng, tâm thức trôi lang thang từ 
một sự vật nay đến một sự vật khác. Mặc dầu sự tán 
loạn là một tâm sở bất thiện, akusala, có tánh cách 
chẳng lành mạnh, nhưng sự tán loạn chẳng thật sự 


“trang 24“ 







Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 25 ^ chương hai 

làm sanh khởi lên các hành vi bất thiện, nó chẳng có 
đủ năng lực đế xô ta tái sanh vào các nẻo ác (các 
cảnh giới địa ngục, ngạ quỉ, ...) như tham, sân, si đã 
làm. 


( 5 ) Thạm (Lọbhạ), 

031.-Tham lam khác với Ham muốn. 

Tham ỉam (Lobha) là sự thèm khát, ao ước, mong 
muốn về các khoái lạc về nhục thế. Nhưng sự ham 
muốn được chứng đắc Niết-bàn (Nibbana), ham muốn 
đưỢc thấu hiếu Chánh pháp (Dhamma), ham muốn 
đưỢc trở thành bực hữu học, ham muốn có của cải 
đế bố thí cho người nghèo khó, các sự ham muốn đó 
chẳng phải là tham ỉam (ỉobha). Các sự ham muốn đó 
được gọi là chanda, sự mong muốn, mà ta sẽ xét đến 
sau. 

032.- Cấc tên khấc của sự Tham lam. 

CÓ rất nhiều danh từ để chỉ đến các hình thức 
khác nhau của sự tham ỉam. Đó là: pema, tanha, raga, 
samudaya. 

Pema là tình thương các người thân trong gia đình, 
anh chị em thương nhau, chồng vỢ thương nhau, họ 
hàng thương nhau. Dó đó, chữ pema có nghĩa là tình 
thương chơn thật. Tình thương thành thật nầy, 
pema, còn được gọi là samyojana, sợi dây thân ái, có 
nghĩa là sỢi dây ràng buộc giữa các người thân, 
khiến chẳng cho lìa xa nhau. 

Năm đối tượng của các giác quan, như hình sắc, 
âm thanh, mùi, vị và xúc chạm (kinh sách Bắc tông 
gọi là năm trần: sắc, thanh, hương, vị, xác). Khi năm 


“trang 25“ 




về Tâm Sở trang 26 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

đối tượng nầy đưỢc người ham muốn và tham luyến, 
chúng trở nên ràng buộc và được gọi là kamaguma, 
dây luyến ái; (kama = dễ được yêu thích + guna = sỢi 
dây). 

Cũng như sự đói và cơn khát, cái nhiệt tình ham 
muốn mãnh liệt về các đối tượng của giác quan, khi 
vượt xa quá mức bình thường, được gọi là ái dục, 
tanha, tức là sự thèm thuồng cao độ. Một kẻ say mê 
đeo đuối một người khác phái, thường bị dán cho 
nhãn hiệu “si tình”, “đắm mê về dục tình” hay “điên 
cuồng vì dục tình”. Trong năm loại đối tượng của các 
cảm thọ, sự đụng chạm về thân thế, rờ rẫm, giao 
hỢp, là điều thường đưỢc thèm khát, ao ước nhứt; 
trường hợp nay được gọi là ái nhiễm, ái trước, Raga, {ái 
= thương, yêu, thích; nhiễm = dính thấm vào; trước = 
trói buộc); Raga có nghĩa là sự trìu mến, đeo dính vào 
một sự vật nào. Cũng như các chất màu nhuộm thấm 
vào vải, sự ái nhiễm, raga, chính là sự tham ỉam, ỉobha, 
đeo dính chặt vào một người. 

(Các danh từ trên đây chỉ được dùng theo nghĩa rộng 
của sự thông dụng). 

Trong kinh Tứ Diệu đế, Bốn Chơn lý Nhiệm mầu, 
ỉobha, sự ái dục, được gọi là Tập đế, Samudaya, nguyên 
nhơn gây ra mọi sự khố đau, hay khả năng gây ra sự 
khố đau. Chúng sanh vì chẳng tận diệt được sự tham 
lam, sự ái dục (lobha), nên phải trôi lăn mãi tronẸ vòng 
luân hồi sanh tử, tử sanh, đế mà chịu lấy sự khố đau. 

Sự khổ đau, nặng nề hay nhỏ nhiệm, bắt nguồn từ 
ái dục (tanha), tham lam (ỉobha) hay, từ tập đế 
(samudaya), của mọi chúng sanh. Do đó, tham lam 


“trang 26“ 



chương hai 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 27 ^ 

càng lắm thì khổ đau cànẸ nhiều; hễ biết bớt tham 
lam, thì giảm được đau khố; nếu đã dứt sạch bụng dạ 
tham lam, tức chẳng còn phải đau khố nữa. 

Tâm thức nào khởi lên cùng với sự tham ỉam, 
(ỉobha), được gọi tham tấm, tâm ái nhiễm, tâm bị ràng 
buộc. Người có tham tâm đưỢc gọi là người tham 
lam, người khao khát, người si ái, người mang gông 
cùm. 

033-z 3ự tham lam chỉ có tăng mà chẳng có giậm. 

Sự tham lam, dầu là thèm khát thông thường, 
hoặc ham muốn dục tình, nếu chẳng đưỢc tiết chế 
theo Chánh pháp (Dhamma), mà đế cho tự do phát 
triến, sẽ chẳng bao giờ giảm bớt cả. Cũng tựa như cái 
sừng của con bò non ngày càng lú dài thêm ra, theo 
năm tháng, lòng tham lam đã chung sống với con 
người ngay cả từ khi còn trong bụng mẹ. Những kẻ 
đã lớn tuối mà chẳng kềm chế lòng tham đưỢc, 
thường bị ché giễu bằng câu: “Già mà ham!” 

034.-Uống nước mặn. 

Từ tấm bé, trẻ con đã bắt đầu thương yêu cha mẹ, 
anh em, họ hànệ. Lớn lên, chúng phát triến lòng ưa 
thích bạn bè. Đen khi đưỢc bản năng căn bản thúc 
dục chúng, chúng càng ngày càng trở nên khao khát 
tình yêu nam nữ, cũng như đang uống phải nước 
mặn, càng uống^ lại càng khát thêm, vì khao khát dục 
tình, chúng chiều theo các đòi hỏi vật chất, xác thịt; 
đâu biết rằng đằng sau còn có sự khố đau đang nằm 
chờ đó, chúng hân hoan quay cuồng trong biến ái 
nguồn ân. 


“trang 27“ 





về Tâm Sở trang 28 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

"Ái tình! Tình ái! càng yêu, họ lại càng khao khát; cũng tựa 
như đang uống nước mặn. Ái tình, tình thân ái, sự ái nhiễm 
đã nhắm mắt trước các khuyết điếm; chờ mong nơi tình ái, 
con người nuôi dưỡng ái tình. Đấy là bản thế của tình ái, 
đấy ỉà con đường của tình ái. ” 

(Một bài thơ cổ của Miến-điện). 

035.- Tham đã dẫn ta đến hổn nẻo ác bằng cách nào? 

Cũng như một hòn đá thật nhỏ chìm từ từ xưốnẸ 
đáy nước, một sự tham lam nhỏ nhiệm cũng có thế 
lần lần dẫn ta đến bốn nẻo ác của Luân hồi, nếu ta 
chẳng đưỢc phước lành do các thiện pháp trước đã 
vun bồi. Bởi thế cho nên, có nhiều kẻ trở thành ngạ 
quỷ (peta), những hồn ma đau khố, cũng chỉ vì đã quá 
trìu mến vào vỢ, vào chồng, vào con cái, vào sản 
nghiệp, khi đang hấp hối trên giường bịnh, vào thời 
Đức Phật Thích-ca còn tại thế, một vị tỳ-kheo đã tái 
sanh làm con rận, chỉ vì khi chêt đi còn quá quyên 
luyến chiếc áo cà sa mới. Trong kinh có nói rằng vị ấy 
được giải thoát khỏi kiếp con rận chỉ sau bảy ngày 
thôi. 

036.-Tham chẳng đưa ta đến hổn nẻo ặc, nếu đã cổ sẵn thiện 
phm 

Tình thân (pema) và ái dục (tanhà), cho dầu đã có 
sẵn sự ràng buộc, cũng chẳng phải luôn luôn đưa ta 
vào các nẻo ác, nếu chúng ta đã có tích tập các thiện 
pháp từ trước đế yếm trỢ. Một hòn đá quẳng xuống 
nước phải chìm, nhưng nếu đưỢc chở trên thuyền, 
thì lại có thế lướt (Ịua khỏi dòng sông. Trong Kinh 
Jataka là Kinh nói vê Tiền kiếp của Đức Phật, có kể lại 
nhiều trường hỢp của những người, mặc dầu chưa 
tận diệt đưỢc ái dục và tình thân, vẫn có thế cùng 


“trang 28“ 



Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 29 ^ chương hai 

hợp tác chặt chẽ với nhau để tuân trì các hạnh Ba-la- 
mật (Paramis, các đức hạnh toàn thiện). 

037.z Điểm cần suy gẫm. 

Sống chung nhau rất hòa hỢp, đôi vỢ chồng chẳng 
muốn rời nhau ra, đời đời kiếp kiếp; họ cùng nhau 
tuân thủ và thực hành các hạnh Ba-ỉa-mật {Paramis, sự 
toàn thiện), và chứng đắc được Niết-bàn (Nibbana). Đó 
là trường hỢp của vị phụ nữ hiền đức Sumitta đã 
phát nguyện lời mong ước đưỢc sống luôn bên cạnh 
Bồ-tát Thiện Huệ (Sumedha). Đó cũng là trường hỢp 
của đôi uyên ương Mahakassapa và Bhadda. Họ đã 
cùng nhau tu tập các Ba-la-mật trong nhiều đại kiếp. 
Sự ao ước chung sống với nhau đó có phải, hoặc là 
chanda, sự mong muốn, hoặc là tanha pema, sự aí dục, 
tình thân ái chăng? Ta cần suy gẫm về điếm nay. 

038,z,Giậiqụyếtsựj}hậnyân. 

Các nhơn vật nêu trong tiểu mục số 037, đều là 
nhựng vị có đầy đủ các đức hạnh cả. Sự ao ước đưỢc 
sống chung bên nhau của họ chỉ là sự mong muốn có 
tánh cách thiện pháp, kusaỉa chanda, một sự mong 
muốn lành mạnh, chẳng hề vướng chút xấu ác nào. 
Họ lại là những người đạo đức cao, quyết tâm theo 
đuối việc tu trì các Ba-la-mật. Đại Tạng Kinh có đoạn 
ghi: “Lời ước mong của kẻ có đức hạnh thường đưỢc 
thực hiện. Xuyên qua sự mong muốn (chanda), moi 
việc đều được viên mãn.” Do đó, ta có thế xác quyết 
được rằng, mặc dầu có thế họ còn ái dục (tanha) và 
tình thân (pema), nhưng sự mong muốn (chanda) mãnh 
liệt của họ là lời ước nguyện thiện lành, đã khiến cho 
họ đưỢc mãn nguyện. 


“trang 29“ 




trang 30 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 


về Tâm Sở 

“Ịiịhati bhikkhave siỉavato cetopanidhi, visuddhatta. ” 

“Này các tỳ-kheo, sự ước mong của kẻ đức hạnh luôn 
luôn được mãn nguyên vì tánh cách thanh tịnh.” 

(Tăng Chi Bộ Kinh [Anguttara Nikạya]) 

039.-_ Nạkulapitạyà Nạkulamata. 

Vào thời Đức Phật Thích-ca, có người gia chủ giàu 
sang tên Nakulapita và vỢ của ông là bà Nakulamata. 
Cả hai đã sống bên nhau trải qua nhiều đời kiếp. Họ 
đắc quả vị Tu-đà-huờn (Sotapanna), kế từ khi họ đến 
yết kiến đức Phật lần đầu. Đôi vỢ chồng nầy đã từng 
là bà con, hoặc chú, thiếm hoặc bác của Đức Phật, khi 
Ngài còn là Bồ-tát. Ho rất mến thương Đức Phật xem 
như con đẻ; cư xử rất thân tình và thường hỏi han 
nhiều điều. Một hôm, người chồng nói: “Thưa Tôn 
giả, tôi đã cưới Nakulamata làm vỢ, từ n^ày tôi còn 
trẻ. Từ bấy đến nay, tôi chẳng hề nghĩ đến sự phản 
bội đối với vỢ tôi lần nào, nói chi là có sự ngoại tình. 
Tôi luôn luôn muốn đưỢc có mặt bên Nakulamata 
trong đời nay và cả trong các kiếp sống luân hồi 
(samsara) nữa.” 

Khi nghe chồng nói như thế, bà Nakulamata liền 
thật tình thưa rằng: “Thưa Tôn ậả, tôi đến sống 
chung với chàng trong ngôi nhà nay của chàng, từ 
hồi tôi còn trẻ. Từ dạo ấy đến nay, tôi chẳng hề 
tưởng nghĩ đến ai khác cả. Tôi luôn luôn muốn sống 
bên cạnh chàng trong đời nay và cả các đời sau của 
kiếp luân hồi.” 

Đức Phật bảo: “Neu người đàn ông và người đàn 
bà sống chung nhau hòa hỢp, muốn đưỢc ở mãi bên 
nhau trong nhiều đời kiếp, họ cần phải có chung một 


“trang 30“ 





chương hai 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 31 ^ 

niềm tin (saddha), chung một giới đức (siỉa), chung 
một lòng nhơn từ bác ái (caga) và một trình độ ngang 
nhau về trí huệ (panna). 

Lời Đức Phật có nghĩa là: “He người chồng có 
niềm tin thanh tịnh, thì người vỢ cũng tin như vậy. 
He người chồng giữ giới hạnh thanh tịnh thì người 
vỢ cũng giữ gìn như thế. Neu một trong hai người 
muốn bố thí, thì người kia cũng vui lòng và khuyến 
khích thêm. Trí huệ và kiến thức của hai người cũng 
phải ngang nhau.” 

Một đoạn trong Pancavudha Pyo, bài cổ thi Mién- 
điện, diễn lai ý trên, như sau: “Trong cõi người, nếu 
vỢ chồng sống chung hòa hỢp nhau và muốn đưỢc 
mãi mãi bên nhau, nếu họ có chung một niềm tin, 
chung một giới đức, chung một tấm lòng nhơn từ 
rộng rãi và chung một sự tín nhiệm vào nhau, thì họ 
sẽ đưỢc sống mãi bên nhau trong kiếp Luân hồi, 
chẳng khác chi với chư Thiên huy hoàng cùng ngự 
trong cung điện ở cõi Trời trải qua nhiều đời kiếp tái 
sanh.” 

040.-Ghi chú vệ câu chuyện Nakulapita và vơ. 

Truớc hét, ta nên ghi nhận mối tình thấm thiết 
giữa đôi vỢ chồng đã chứng đắc đưỢc quả vị Tu-đà- 
huờn (Sotapanna) là quả vị đầu tiên trên con đường 
tu tập theo Chánh pháp. Thành thật thương yêu 
nhau, họ chẳng hề nghĩ đến việc phản bội, thât tiết 
cùng nhau. Tâm thức họ thật thanh tịnh, họ rất quí 
mến nhau nên chẳng hề muốn có lúc phải rời nhau. 
Họ luôn luôn mong muốn đưỢc sốn^ chung bên nhau 
đời đời kiếp kiếp trong cõi Luân hồi (samsara). Mặc 


“trang 31“ 



trang 32 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 


về Tâm Sở 

dầu sự ước mong đưỢc chung sống bên nhau là một 
mong muốn, chanda, một tâm sở còn dựa trên các tâm 
sở ái dục (tanha), tình thân (pema) và tham ỉam (ỉobha), 
nhưng các tâm sở nay của đôi vỢ chồng có đức hạnh 
cao quí chẳng những chỉ có hiệu lực ràng buộc kết 
hỢp họ lại với nhau mà thôi, lại còn nhờ vào sự tu tập 
tất cả các hạnh lành, nên đã đưa họ đến bờ an vui. 

041 .7. Sự Phú tậngi che _dạu, j(Msỵa)_. 

Trong một vài trường hỢp, sự phối hỢp giữa hai 
tâm sở tham ỉam và ái dục (tanha lobha) được ^ọi là 
Mạyo, được tạm dịch là Phú tàng, tức là sự che dấu, Sự 
phú tàng cũng tựa như một tên phù thủy, một nhà ảo 
thuật trỏ vào viên đá mà khiến cho cử toạ tưởng đó 
là một khối vàng. Phú tàng che dấu các lỗi lầm, ác tâm 
của con người; kẻ bị tâm sở phú tàng ám ảnh luôn 
luôn muốn người khác tưởng rằng mình chẳng hề 
lầm lỗi, một bực toàn thiện, trong khi sự thật lại 
khác hẳn. 

042.- Sự che dấu của một người đàn hà. 

Một thời kia, có vị sư phụ và một người đệ tử. vợ 
người đệ tử thường hay ngoại tình với một người 
đàn ông khác. Ngày nào mụ làm quấy, mụ lại tỏ ra 
chiều chuộng chồng hết mực. Nhưng đến những 
hôm mụ chẳng làm chuyện xấu hố đó thì lại coi 
chồng như một tên nô lệ. Người đệ tử chẳng thể hiểu 
đưỢc thái độ khác thường của vỢ, thắc mắc mà trình 
với sư phụ. Vị nầy liền giải thích rõ bản tính điêu 
ngoa của vỢ y cho y nghe. 

Ghi chú: Trong câu chuyện, vì muốn che dấu lỗi lầm 
của mình vào những ngày ngoại tình, mụ giả làm ra dáng 


“trang 32“ 



chương hai 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 33 ^ 

thân yêu nồng nàn với chồng. Thái độ xảo quyệt, gian trá 

đó ỉà sự phú tàng Trong vài trường hỢp, thái độ lừa dối, 

che đậy đó được gọi ỉà tankhanuppatti mana, sự lanh trí 

đúng lúc, (tankhana = vào ngay lúc ấy; uppatti mana = sự 

lanh trí). Đó chẳng phải thật sự ỉà có trí thông minh, mà 

chỉ ỉà trí giả trá, sự lém lỉnh, thói láu cá mà thôi. Trí thông 

minh thật sự chỉ có được khi ta làm điều tốt. 

# # # 

043.- Một ngựờị vư điêu ngọạ. 

Môt người nội trỢ kia thường hay thông dâm với 
tên đầy tớ trai. Một hôm người chồng bắt gặp vỢ 
đang hôn hít đứa ở. Biết chồng đã thấy rõ cử chỉ bỉ ổi 
của mình, bà ta liền đến bên cạnh, thỏ thẻ: “Nay anh 
yêu dấu, thằng nhỏ nay bất lương; nó đã lén ăn mất 
phần bánh ngọt em dành cho anh. Em tra hỏi nó, nó 
chối bây bấy, em mới ngửi vào miệng nó, mùi bánh 
còn ràng ràng đó. Mình phải đuối nó ra khỏi nhà mới 
được.” 

Ghi chú: Trong câu chuỵện, hành động hôn hít tên đầy 
tớ là một sự tội lỗi nặng nề. Ý tưởng gian ngoa đột nhiên 
yhời lên đế lừa phỉnh và che đậy việc làm bậy bạ đó nào có 
phải gì khác hơn là sự phú tàng, chẳng những chỉ có phụ 
nữ mới che đậy, đàn ông cũng thường có tâm sở đó, khi lập 
mưu mẹo để phỉnh phờ. 

044.-Sưphútàngicảamộtkẻầntu. 

Tại một làng nọ, có một tu sĩ ẩn cư đưỢc sự sùng 
bái của một thí chủ trong xóm. ông nay vì sỢ trộm 
cắp nên đem một trăm đồng tiền vàng chôn dưới đất 
gần cái am của ấn sĩ và nói: “Thưa Ngài, xin Ngài hãy 
trông chừng giùm tôi” Vị ẩn tu liền đáp: “Nầy tín 
chủ! Đó chẳng phải là điều mà ông nên nhờ một kẻ tu 
hành làm.” 


“trang 33“ 






về Tâm Sở trang 34 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

Một ý tưởng đen tối khởi lên trong tâm kẻ ẩn tu: 
“Một trăm đồng tiền vàng cũng quá đủ cho ta sống 
trọn đời đầy đủ tiện nghi.” Liền đào lên và đem dấu 
đi ở chỗ khác, trên một con đường mòn kín đáo. 
Sáng hôm sau, ăn lót lòng xong, ấn sĩ đến nói: “Nay 
thí chủ, tôi đã sống ở đây khá lâu, sanh lòng quá 
quyến luyến thí chủ, nên tôi cần phải dời đi nơi 
khác.” Người thí chủ năn nỉ nhiều lần xin ông đừng 
đi, nhưng lời thỉnh cầu chẳng có hiệu quả; giờ đây, 
chỉ còn có cách là đi tiến nhà tu hành đến tận cống 
làng. 

Sau khi đi đươc một đỗi đường, vị ẩn tu liền quay 
trở lại và nói: “Nầy thí chủ hảo tâm, đây là một cọng 
rơm còn dính trên tóc tôi, tôi xin gởi trả lại. Một kẻ 
tu hành ấn cư đâu nên cầm giữ những gì chẳng đưỢc 
cho mà lấy.” Người thí chủ chất phác tin tưởng vào 
đức hạnh của ấn sĩ, nên càng sùng kính hơn lên. 

Tuy nhiên, lúc ấy, có một người khách rất thông 
minh đến nhà thăm, và hỏi: “Bạn có nhờ vị ấn sĩ ấy 
giữ chừng một vật gì không? Neu có, nên xem lại 
ngay.” Khi soát lại chỗ chôn vàng thấy mất, người thí 
chủ cùng với người khách vội rượt theo và bắt đưỢc 
quả tang tên trộm. 

Ghi chú: Trong câu chuyện, người ẩn tu trả lại cọng 
rơm, đế che đậy tội trộm của mình; điều gian trá đó ỉà sự 
phú tàng. Như thế, mưu mẹo gian xảo cũng được các người 
ấn tu thi hành, mà ngay cả các vị sa môn (samanas, tu sĩ 
Phật giáo) cũng có phạm đến nữa; còn trong hàng các 
người chưa tập theo đạo pháp, sự lừa đảo, dối gạt nợày nay 
càng thấy nhan nhản, số người đáng được tin cấn hoàn 
toàn thật rất khó mà tìm thấy; nếu trong các đời trước ta 


“trang 34“ 



Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 35 ^ chương hai 

CÓ làm nhiều việc thiện lành thì trong đời nầy, ta mới mong 
được hợp tác với người chân thật, ngay thẳng. 

045.- Cấc hình thức phú tàng nhiều đến vô số. 

Ngoài các sự che dấu lỗi lầm của mình được kể 
trong các câu chuyện vừa qua, còn có rất nhiều mưu 
mẹo gian xảo khác nữa; chẳng hạn thình thịch giậm 
chơn xuống đất giả bộ bực tức, ấm ức, đế chứng tỏ 
mình trong trắng, vô tội; hoặc dùng lời đe dọa cay 
đắng hay giọng tâng bốc ngọt ngào nào khác. 

Những kẻ giảo quyệt thường đươc gặp trong các 
công đồng, các trú sở nơi mà nhiều người chung 
sống với nhau. Neu có một kẻ phóng uế ban đêm tại 
một chỗ khuất, sáng ra làm gì mà y lại chịu nhận 
mình là tác giả. Neu lỡ xì hơi thối, có kẻ lại chà mạnh 
lên tấm thảm đế cho âm thanh của sự cọ xát phát ra 

/ / .ỹ ** / 

lân át được cái tiêng chăng thơm tho gì của y. Đây 
chỉ là một vài hình thức phú tàn^ thông thường; 
chẳng thế kế ra hết đưỢc, vì còn nhiều đến vô số. 

046.z Sự khoa trương (Satheyyaị. 

Sonp song với sự phú tàng (mạya), sự khoa trương 
cũng cần nên cứu xét cấn thận. Khi một kẻ tự khoe 
khoang rằng mình có đưỢc những đức tánh tốt và 
khiến cho người khác phải kính nễ mình, sự tham 
lam (ỉobha) đó được gọi là sự khoa trương (satheỵya). 
Trong khi sự phú tàng che dấu các lỗi lầm và tự nhận 
mình chẳng có khuyết điếm nào, thì sự khoa trương 
(satheyya) lại tự gán cho mình những đức tánh tốt 
mà thật sự mình chẳng có đưỢc. cả hai, phú tàng và 
khoa trương đều là mưu mô xảo quyệt gạt gẫm. 


“trang 35“ 




về Tâm Sở trang 36 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

047.- Sự khoa trương nơi tu sĩ là sự tăng thượng mạn. 

Giả cách là người đức hạnh, mặc dầu thật sự 
chẳng có đức hạnh; chưa thông hiếu mà tự cho là 
mình đã thuần thục; chưa chứng đắc mà tự hào rằng 
mình đã đạt được quả vị; các sự giả dối khoe khoang 
đó được gọi là sự khoa ưương (sath^a), nhưng nếu 
ứng dụng vào trường hỢp các người tu hành thì có 
tĩnh từ tăng thượng mạn. (Tăng thượng mạn = tăng 
(hơn lên) + thượng (cao) + mạn (kiêu kỳ)), cho đến 
khi nào sự khoa trương giả dối còn chưa bị các tín đồ 
khám phá ra, tu sĩ tăng thượng mạn vẫn còn cảm thấy 
an toàn đế thọ nhận sự cúng dường của các người 
ngoan đạo. Ngay cả khi họ có nhìn thấy phần nào sự 
lừa dối, họ cũng tặc lưỡi bỏ qua: “Đấy chẳng phải là 
mối quan tâm của chúng ta, cho dầu vị ấy có dối gạt 
hay không!” 

048.- Sự khoa trương nơi người thế tục Ịậ sư tư tộn. 

Nơi các người còn lăn lộn trong cuộc sống trần 
tục, sự khoa trương (Satheyya) khoác hình thức của sự 
tự tôn: chẳng có một tánh tốt nào mà tự nhận mình là 
người chơn thiện; chẳng tu tâp đàng hoàng mà tự 
cho mình đã chứng đưỢc thiền định; còn dở dang 
trong việc học mà lại khoe chem đưỢc bằng cử nhơn, 
Cao học; chẳng một đồng dính túi mà chưng diện 
theo đúng thời trang, V. V. đấy là các hình thức 
thường thấy của sự khoa trương nơi người đời. 

04 9 . 7 _ Cạc tại hạị của sư khoa trương giả dối. 

Phú tàng (Maỵa) và khoa trương (Satheyya) tác hại 
còn nhiều hơn cả sự tham ỉam (Lobha) nữa. Các điếm 


“trang 36“ 





Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 37 ^ chương hai 

sau đây chứng minh điều đó. 

Các tu sĩ chẳng có giới đức, chẳng có định tâm, 
chẳng có trí huệ mà tự nhận bừa là mình đang có 
đầy đủ đức hạnh, đang chứng đắc thiền định, hay 
đang đưỢc thưỢnẸ trí, sẽ phải chịu trầm luân mãi 
trong vòng Luân hồi (samsara). Các tín đồ, đã lỡ quy y 
nơi các tu sĩ đó, sẽ chẳng có tiến bộ trên đường tu 
học; các lễ vật cúng dường cho họ chẳng đem lại 
nhiều phước báu về cho thí chủ. Lại cũng có lắm kẻ 
giảo quyệt phô trương ệiả dối nào giới đức, nào thiền 
định, đã khiến cho nhiều thiếu nữ nhẹ dạ phải u sầu 
nuốt hận vì họ. và cũng vì lối sốnậ bất chánh cùng 
các hành vi bất thiện của họ, đã khiến cho dân chúng 
trong vùng chẳng thiết tha chi đến chánh pháp. 

Chẳng những các người đưỢc “gọi là cấp lãnh 
đạo”, chẳng đủ sức chỉ huy mà tự nhận mình có tài 
lãnh đạo, đã phung phí tài sản và sanh mạng của dân 
chúng, họ lại còn có thế làm cho quốc gia bị nguy 
vong, đến mất cả chủ quyền. 

Trong phạm vi gia đinh, nhiều thiếu nữ quá tin 
vào sự phô trương khoác lác về tiền tài, về địa vị của 
các chàng trai lừa dối, khiến cho các cuộc hôn nhơn 
chẳng đem lại hạnh phúc và thường chấm dứt trong 
sầu khổ. 

Hơn nữa, nếu hai bên vì sự phú tàng (mạya) mà 
che dấu các khuyết điếm của mình, vì sự khoa trương 
(satheyya) mà mạo xưng là giàu có, họ sẽ bị lộ liễu 
ngay sau một thời gian sống chung. Làm sao họ có 
thế yêu thương nhau đậm đà với một người hôn 
phối đã gạt gẫm? Làm sao họ có thế sống trong hạnh 


“trang 37“ 



trang 38 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 


về Tâm Sở 

phúc bên nhau nếu chẳng có tình yêu thành thật? 
Muốn trở thành một cặp vỢ chồnẹ hạnh phúc, đâu 
chỉ thú vui xác thịt, lại còn rất cần tình yêu chơn 
thành nữa. 

Hôn nhơn giữa hai người Phật tử chẳng phải chỉ 
có nghĩa là sự phối hỢp trong một đời hiện tại thôi 
đâu. Neu họ sống hòa hỢp, cùng nhau đến chùa làm 
lễ, cúng dường, làm việc lành, họ còn đưỢc hưởng 
phước báu do các thiện pháp mang đến cho họ cả 
trong các đời sau nữa. Neu hôn nhơn bị hoen 0 vì sự 
phú tàng và khoa trương giả dối, việc hành thiện của 
họ chỉ có bề ngoài, chẳng chút thành tâm bên trong, 
làm sao mang lại cho họ đưỢc sự an lạc chẳng riêng 
trong đời nay mà cả những kiếp về sau trong vòng 
Luân hồi (samsara). Do đó, nếu muốn sống trong 
hạnh phúc hôn nhơn, con người cần phải dẹp bỏ các 
tâm sở phú tàng và khoa trương, mới có thế thọ hưởng 
được đầy đủ và bền lâu các lạc thú gia đình. 

Như thế, vì sự phú tàng và sự khoa trương hay lừa 
gạt một người hay nhiều người, có khi cả một nước 
như trường hỢp các đạo nhơn cầm đầu các môn phái 
tà giáo tự xưng là Phật sống các tâm sở đó phải đưỢc 
xép vào hạng bất thiện pháp hết sức xấu ác. Đối với 
bậc tu hành tự xem mình là người đức hạnh đang 
thực thi các hạnh Ba-ỉa-mật (Paramis, sự toàn thiện), 
tưởng cũng nên thường thường quán chiếu tâm 
thức mình, đừng đế cho cõi lòng bị các tâm sở xấu ác 
và giả dối đó làm hoen 0, nơi mình cũng như nơi 
những người có liên hệ với mình; và cố tập sao cho 
có đưỢc một tâm hồn luôn luôn thanh khiết, sáng 
suốt, hoạt bát, chơn thành và cao thượng. 


“trang 38“ 



chương hai 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 39 ^ 

(ộl TÀ Mần (Dịtthi). 

050.- Tà ìdến (Dịtthị) Ịà^ị? 

Tà kiến (Ditthi) là sự thấy hay sự hiểu biết sai lầm, 
chẳng đúng theo Chơn lý. Tà kiến còn có nghĩa là sự 
tin tưởng sai lầm nữa. Tà kiến lầm thấy nơi chẳng có 
ra nơi có, hoặc ngược lại, lấy nơi có làm nơi chẳng 
có; lầm xem chỗ lành làm chỗ quấy, hoặc ngược lại, 
lấy điều sằng làm điều thiên; lầm cố chấp, một cách 
độc đoán như một giáo điều, quan điếm sai lạc làm 
quan điếm đúng đắn, hoặc ngược lại, gìữ chặt quan 
niệm bất chánh làm quan niệm chánh đáng. 

Tin tưởng rằng có đấng Tạo hoá toàn năng tạo ra 
vũ trụ và các sanh vật, trong khi thật sự chẳng có 
đấng nào như thế; tin tưởng rằng có một linh hồn, 
một tự ngã (atta) ở trong thân thế của mọi sanh vật, 
trong khi thật sự chẳng có như thế; đó là các sự tin 
tưởng sai lầm, các tà kiến (ditthi) đã lấy nơi chẳng có 
làm nơi có. 

Tin tưởng sai lầm rằng làm gì có sự kiện mọi 
hành vi dầu tốt, dầu xấu, cũng chẳng đưa đến hậu 
quả về sau, trong khi thật sự việc đó vẫn xảy ra; tin 
tưởng sai lầm rằng chẳng có quả báo của nghiệp ỉực 
(kamma) trong khi trên thực tế con người vẫn hưởng 
phước lành hay gánh chịu hoạ ác về nghiệp báo 
(kamma) dưới nhiều hình thức; tin tưởng sai lầm 
rằng chẳng hề có cõi an vui của Niết-bàn (Nibbana), 
mặc dầu thật sự có sự hiện hữu của cảnh giới Niết- 
bàn với sự tận diệt của mọi khố đau về vật chất và 
tinh thần; tin tưởng sai lầm rằng chết là hết chẳng 
còn có đời sau gì nữa cả, mặc dầu thật sự bánh xe 


“trang 39“ 





trang 40 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 


về Tâm Sở 

luân hồi sanh tử, tử sanh chẳng hề ngưng cho đến 
khi chứng đắc đưỢc Niết-bàn. Các sự tin tưởng sai 
lầm đó đều là tà kiến đã lấy điều thật sự có làm điều 
chẳng hề có. 

Sau đây là các tà kiến, tin tưởng sai lầm lấy điều 
sằng bậy làm điều đứng đắn; 

- Giết sanh vật để cúng tế gọi đó là cầu phươc báo; 

- Tắm rửa khi trời thật lạnh; ngồi nung người giữa bốn 

đống lửa vào buối trưa thật nóng; giữ tư thế đi, 
đứng, ngồi, nằm, giống như con bò, con chó; gọi đó 
là những hạnh lành đế thanh lọc thân tâm; 

- Giũ sạch các hành vi bất thiện cho trôi theo nước 

sông HằnẸ vào đúng giờ nào đó, đưỢc tin là một 
cách tốt đê rửa hét tội lỗi. 

Ngược lại, tà kiến cho rằng hố thí (danaị trì giới 
(siỉas) và quán tưởng (bhava) chẳng hề dẫn đến Niết- 
bàn, là một tà kiến lấy điều chơn thật làm điều giả 
dối. 

Tâm thức ai bị tà kiến ám ảnh đưỢc gọi là tà tâm 
(ditthirítta) và người mắc tà kiến được gọi là kẻ tà giáo 
(micchaditthi). 

(7). Mệ.ụ. ĩĩẰgn .(M.qxỊạ) 

051.- Kiêu mạn lMạna) Ịà gì? 

Kiêu kỳ, ngạo mạn đưỢc gọi là Kiêu mạn (Mana). 
Những kẻ có tâm thức kiêu man thường tự đại và 
khoe khoang, vác hất mặt lên đối với kẻ khác. Khi họ 
hơn người về địa vi, tài sản, kiến thức, sức khoẻ, V. 
V., họ tự coi mình là cao nhứt và khinh khỉnh nhìn 

' ề 0 


“trang 40“ 




chương hai 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 41 ^ 

xuống kẻ khác. Khi họ ngang hàng với kẻ khác về địa 
vị, tài sản, V. V., thì họ lý luận như vầy: “Mấy người 
ấy đâu có hơn khác gì ta, ta cũng có những vật mà họ 
có,” rồi ưỡn ngực lên tự hào. Khi địa vị, tài sản, kiến 
thức, sức khoẻ, V. V. của họ thấp kém hơn kẻ khác, 
họ lại lý luận như vầỵ: “Ta đâu cần lưu tâm đến địa vị 
cao sang, tài sản dồi dào của họ làm gì, ta chỉ ăn 
những gì ta đang có; những gì ta làm ra đây cũng đủ, 
sao lại đi quỳ lụy kẻ khác làm gì?”. 

052.- Các ^hình thức thông thường của Kiêu mạn yà cách dẹp 
bỏ chúng. 

- Ỷ sang (jati mana): quá hãnh diện về dòng dõi hay 
giai cấp được gọi là ỷ sang trọng. Ngày nay cũng có 
nhiều người nối tiếng về dòng dõi cao sang. Tuy 
nhiên, sanh trong dòng dõi cao sang chẳng phải là lý 
do đế các bậc ấy trở nên kiêu mạn, hỢm hĩnh xem kẻ 
khác đáng khinh, thấp kém hay thuộc giai cấp hạ 
tiện. Neu đã đưỢc sanh trong hàng quí tộc hay có 
dòng máu hoàng gia, lại tỏ ra lễ độ, nhún nhường, 
nhã nhặn, họ lại càng đưỢc kính trọng và mến yêu 
thêm. Có kẻ chỉ trích rằng: “Sự thân mật suồng sã 
thường đem đến sự khinh lờn”; điều nay cũng đúng, 
nhưng đó là lỗi của kẻ thô lỗ, họ sẽ phải hứng chịu 
hậu quả của hành vi lỗ mãng, còn chúng ta chẳng 
nên ỷ lại về dòng dõi, giai cấp mà trở nên kiêu mạn. 

- Ỷ giàu (Dhana mana): :người khoe khoang về của 
cải được gọi là ỷ giàu (Dhana mana). Ngày nay có 
nhiều người mới đưỢc dư chút đỉnh tài sản đã 
ngoảnh mặt đối với kẻ nghèo; họ cứ tưởng mình đã 
giàu nứt đố, đổ vách; biết đâu rằng: “chưa thấy được 


“trang 41“ 





trang 42 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 


về Tâm Sở 

giang hà, cứ tưởng lạch con ỉà sông cái”, như một câu 
tục ngữ thường nói. Neu họ biết mở rộng tấm lòng 
thân ái đối với n^ời nghèo khó, họ chẳng đưỢc tôn 
kính thêm sao? Rôi biết đâu đôi khi họ lại cũng đưỢc 
chính người nghèo cứu giúp cho trong cơn nguy 
hiếm? Một gươnẸ mặt vui tươi, một lời nói thân 
thiện là những liều thuốc rất công hiệu cho người 
đang trong cơn cùng khổ. 

Thế nên, sự giàu có là do phước báo tu tập thiện 
căn bố thí trong các đời trước, ta chớ ỷ lại vào đó mà 
trở nên kiêu mạn, đế phải chịu các hậu quả sanh vào 
nơi thấp kém trong các đời sau. Người giàu có cần 
nên cố gắng giữ thái độ đứng đắn đế đưỢc lòng tín 
nhiệm của mọi người và rán sức giúp đỡ đồng loại. 
Sự nghiệp giàu sang trong đời nay vẫn có nhiều nguy 
hiếm đang chờ sẵn đấy. Ngaj khi chẳng có hiếm 
nguy đi nữa, ta cũng chỉ có thế hưởng sự giàu có lâu 
dài lắm là một đời mà thôi. 

“Sự giàu sang của vua chúa, ngự trong cung vàng điên 
ngọc, trần thiết huy hoàng, được đại thần và cung phi chầu 
chực bao quanh, nào có khác chi một bọt nước, hiện ỉên 
trong chốc ỉát, trên mặt biến đại dương. ” 

(Anantasuriỵa). 

- Ỷ học giỏi (Panna mana): sự kiêu mạn của con 
người trí thức đưỢc gọi là ỷ học giỏi Kiến thức là một 
tích sản dùng đế chỉ dạy lại cho kẻ khác những gì 
nên làm, những gì cần tránh, cùng các điều phù hỢp 
với văn hoá và sự giao tế trong xã hội. Tuy nhiên, 
quá hãnh diện về học thức và bằng cấp lại là một sự 
ỷ tài đáng thẹn. Sự học vấn chỉ là những điều hiếu 


“trang 42“ 



Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 43 ^ chương hai 

biết đã thâu lượm được từ nơi người khác, đó chẳng 
phải là một sự thành tựu độc đáo gì; bất cứ ai nếu đủ 
cơ duyên thuận tiện gặp đưỢc một vị minh sư cũng 
đều học đưỢc cả. 

Mỗi khi gặp người chậm lụt, thất học, chúng ta 
chớ nên quá tự hào về học vấn của mình, trái lại nên 
nhã nhặn tìm cách chỉ dẫn thêm cho họ. Thuở xưa, 
có một vị đại đức trưởng lão rât nôi tiêng thành thạo 
về kiến thức thế tục và thuần thục cả về Kinh điển 
giáo lý, đó là vì trong kiêp trước, Ngài đã kiên nhân 
dạy bảo mọi người, vì thế, ngày nay chúng ta nên 
đem sở học ra giúp đỡ đồng loại, đó chính là biết tạo 
thêm điều thiện lợi cho các đời sau trong cõi Luân 
hồi. 


053.- Hai cách tu học. 

Xin khỏi bàn đến viêc học tập về nghề nghiệp để 
mưu sanh trog cuộc sống thế tục. Riêng về các tỳ- 
kheo (bhikkhu) đang tu hoc về giáo pháp trong Kinh 
điến Pali, có hai đường lối học tập: con đường thấp 
kém và con đường cao quí. 

- Con đường thấp kém: Học tập Kinh điển Pali với 
tấm lòng tham lam, sân hận và kiêu mạn, học tập với 
hi vọng: “Khi tôi đưỢc thấu hiểu thuần thục Kinh 
điển, tôi sẽ nổi danh, số người thí chủ đến với tôi sẽ 
tăng lên nhiều, tôi sẽ đưỢc cung cấp nhiều thực 
phấm ngon, y trang đẹp, ngay cả đưỢc cúng một tu 
viện nữa; tôi đâu còn cần phải dựa vào các bạn đồng 
tu nào khác; tôi có muốn làm gì mà lại chẳng đưỢc, V. 
V...” Sau khi đã tu học xong, vị ấy theo con đường 


“trang 43“ 



về Tâm Sở trang 44 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

hằng mong ước, thu thập các lợi dưỡng và danh 
vọng, khoe khoang sự hoc đạo của mình. Tu học Kinh 
điến vì lợi danh như thế đế kiêu mạn, chỉ có thế đưa 

' / • • ^ 1 yv 

đên các nẻo ác đạo trong đời sau mà thôi; đây mới 
thật là con đường quá thấp kém vậy. Trong Kinh có 
câu: “Chẳng thà gát chân nằm ngủ ngáy khò, còn hơn 
tu học với tâm niệm xấu ác”. 

- Con đường cao quí: Một vị tỵ-kheo học tập Kinh 
điển Pali với niềm hi vọng: “Nêu tôi lãnh hội đưỢc 
các kinh điển Pali, tôi có thể thật sự thông đạt chánh 
pháp và sau nay truyền dạy lại cho kẻ khác; tôi sẽ noi 
theo tấm gương nêu trong văn kinh Đại tạng mà 
nhiếp phục, tu chỉnh và thanh tịnh tâm thức tôi đế 
trở nên cao thượng.” Vị ấy tu học chẳng vì lợi danh, 
chẳng vì muốn gây ấn tượng tốt về mình đến các thí 
chủ, mà chỉ nhắm vào mục tiêu cao thượng. Cách tu 
học như thế chắc chắn sẽ đưa đến việc chứng đắc 
các cảnh giới cao hơn. 

Một số các tỳ-kheo bắt đầu học tập kinh điển với 
mục đích đế đỗ đạt trong các kỳ thi bắt buộc, hoặc đế 
chiếm các văn bằng; nhưng càng ngày càng thấm 
nhuần giáo lý, tâm thức họ trở nên cao thượng hơn. 
Cũng tựa như nước lúc mới tới nửa lu thì còn sóng 
sánh, nhưng khi lên cao đến vành lu thì trở nên 
phẳng lặn^, những người tu học cũng thế, khi đã 
thấm nhuần giáo pháp rồi, họ sẽ cất bước theo con 
đường cao quí. cầu mong các vị tỳ-kheo trẻ tuối sớm 
chọn con đường nay đế trở thành các bực tu hành 
vừa thông thái vừa cao thượng! 


“trang 44“ 



Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 45 ^ chương hai 

054.-Kiêu mạn về sạc đẹp. 

Người kiêu mạn quá tự đắc về sắc đẹp thể chất, về 
hình dong mỹ miều, của mình, đưỢc gọi là người ỷ 
đẹp. Chính nhờ đã thoát khỏi sự sân hận (dosa) trong 
các kiếp trước, và dâng hoa cúng dường, quét chùa 
hay dọn dẹp phòng ốc nơi tu viện, mà kiếp nay mới 
đưỢc thân hình đẹp đẽ. 

Ai cũng có thể hãnh diện về sắc diện khả ái của 
mình. Tuy nhiên, khi nghĩ đến quá khứ của mình và 
nhớ rằng nhờ đã thoát đưỢc sự sân hận, nhờ đã từng 
dâng nước, cún^ hoa, V. V. mới có đưỢc thân tướng 
đẹp trong đời nay, thì ta cũng chẳng nên quá kiêu 
mạn; trái lại nên tiếp tục thi hành các việc thiện, 
nuôi dưỡng tư tưởng tốt và tỏ ra khả ái, có đức hạnh 
thêm lên. 

Ghi chú: Các vị đã chứng đắc Niết-bàn (Nibbana) rất 
xứng đáng đế hãnh diện. 

Trong số đó, có nhiều vị đã từng là dòng dõi quí 
tộc, vua chúa. Trong lịch sử các Tiền ỉdếp của đức Phật, 
Bồ-tát Mahosadha nổi tiếng về trí huệ; bên nữ phái, 
có các trang tuyệt sắc diễm kiều như các bà 
Uppalavanna, Khema, Yasodhara, dòng dõi đã cao 
sang, vẻ đẹp lại sắc sảo mà trí huệ cũng siêu quần; 
nhưng các bậc ấy chẳng hề kiêu mạn. Trái lại, nơi 
bọn thường dân vừa chiếm được chút ít địa vị, gây 
được chút ít tài sản, có được chút ít sắc đẹp, đã vội 
khoa trương lên đế hãnh diện. Điều đó cũng như câu 
tục ngữ thường nói: “ở trong buội lau rậm rạp, cây 
thầu dầu mới tự xưng là chúa loài thảo mộc!”, đáng 
hỗ thẹn thay! 


“trang 45“ 



trang 46 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 


về Tâm Sở 

Kẻ kiêu mạn, kẻ khoe khoang, kẻ cao ngạo, tất cả 
các kẻ ấy đều bị người khác chê ghét; và vì lối sống 
khinh mạn đó mà họ sẽ tái sanh vào nhữn^ nẻo ác 
của Luân hồi. vì thế, ta nên bứng nhổ hết gôc rễ của 
sự kiêu mạn và tập tánh nhũn nhặn, khiêm nhường, 
“giống như con rắn đã nhố mất răng nọc độc, tựa 
như con trâu đã bẻ gãy đôi sừng nhọn, y như tấm 
thảm bị các bàn chơn dính bùn chà đạp lên,” mới 
mong đời sau đưỢc sanh vào các cảnh giới cao hơn. 

iũ sận hận _(DọsạJ. 

055.-_ Thế nào là sận hận (Dọsạ)? 

Sự căm giận hay sự bạo hành của tâm thức được 
gọi là sẵn hận (dosa). sân hận chẳng những có tánh 
cách bạo động mà còn làm cho tâm thức bị cấu 
nhiễm. Sân hận khiến cho con người vừa lỗ mãng, 
cuồng dại, lại vừa chán chường, bạt nhược vì mặc 
cảm tự ti, sống trong lo âu và sỢ hãi. 

Nói cách vắn tắt, sự phiền muộn, sự than vãn, sự 
sỢ hãi, sự chán chường, sự giận hờn, sự hiềm thù, sự 
đe doạ kẻ khác bằng lời thô lỗ, bằnệ động tác bạo 
hành hay với ý định muốn giết hại, tất cả đều đưỢc 
gọi chung là những hình thức của sân hận (dosa). 

Vì sân hận vừa là bạo hành lại vừa là sỢ hãi, cho 
nên n^ười đang hung giận lại là kẻ dễ bị kinh khủng. 
Nên cấn thận đề phòng những hạng người ấy. (sự 
bạo hành là một hình thức sân hận đang bùng cháy 
lên, còn sự sỢ hãi là một hình thức khác của sự sân 

' # • ề 

hận đang chìm lắng xuống.) 


“trang 46“ 






Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 47 ^ 


Chương hai 


056.- Câu chuyện một người thiếu nữ. 

Câu chuyện xa xưa nầy, xảy ra ở Ấn độ, kể lại cuộc 
đời của một thiếu nữ khố đau vì sân hận, chẳng 
những nhắm vào mục đích giải thích rõ ý niệm về sự 
sấn hận mà còn muốn cảnh cáo các bậc làm cha mẹ đã 

* yvlyv*-! 1 X * 

ép buộc con cái trong các cuộc hôn nhơn thiêu sự 
ưng thuận và tình yêu giữa nàng dâu và chàng rế. 

Đôi thanh niên và thiếu nữ trẻ trung trong câu 
chuyện nay chưa hề quen biết nhau. Họ đưỢc cha mẹ 
hai bên sắp đặt và giàn xếp để buộc họ phải kết hôn 
cùng nhau. Mặc dầu cô thiếu nữ là một n^ời con gái 
gia đình rất đàng hoàng, chu tất mọi bốn phận của 
người nội trỢ một cách hoàn hảo, nhưng chàng 
thanh niên lại chẳng biết ngỢi khen và chẳng hề tỏ 
chút tình yêu thành thật nào với vỢ. Nàng bắt đầu 
thất vọng vì chàng đoái hoài gì đến sự chăm sóc âu 
yếm của nàng. Lòng nàng phiền muộn và lắm khi rất 
chán chường, chồng nàng đã chẳng yêu nàng, thấy 
vẻ nàng ủ dột, lại cànậ thêm ghét và càng trở nên 
hung bạo hơn. Mặc dầu bất mãn với thái độ của 
chồng, nàng vẫn tiếp tục làm tròn bốn phận người 
vỢ đảm đang. 

Tuy nhiên, lòng nàng đâu phải là gỗ đá trơ trơ, 
cũng có tình cảm như mọi người, cho nên đã nhiều 
lần nàng định quyên sinh. Nhưng dầu phải thất vọng 
mà cam chịu sự bất nhã, sự thiếu hạnh phúc và sự lo 
sỢ, nàng vẫn kéo dài cuộc đời cho đến khi sanh ra 
đưỢc hai đứa con. Rồi sau cùng, đến khi chẳng còn 
kham nhẫn nối gánh nặng khố tâm ngày càng đè trĩu 


“trang 47“ 






về Tâm Sở trang 48 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

trong lòng, nàng mới viết một bức thơ gởi cho 
chồng, bấy giờ còn đang bận việc làm ăn ở xa. Lời thơ 
như vầy: 

“Hởi đấng trượng phu! Mặc dầu đã tuân lịnh mẹ cha mà 
về làm vỢ chàng, em cũng đã cố gắng hết lòng đế mến 
thương chàng và đế chinh phục tình yêu của chàng. 
Nhưng mọi việc đều thất bại. Em luôn luôn bị buộc tội ỉà 
đã lừa gạt và che dấu lỗi lầm của mình. Tuyệt vọng, nhiều 
lần em đã quyết định quyên sinh, nhưng cũng vì hai đứa 
con, nên mới còn sống đến ngày nay. Nhưng bây giờ có 
sống thêm nữa củng chẳng ích lợi gì. Sau khi viết xong thơ 
nay, em sẽ bỏ thuốc độc vào thức ăn đế chấm dứt cuộc đời 
của ba mẹ con em. ” 

ạ 

Đọc qua bức thơ, người chồng nghĩ lại thiện tâm, 
thiện chí của nàng, vội quay trở về, đế nhìn thấy ba 
thi thế nằm bất động. Quá hối hận, chàng cũng tự sát 
theo. 

Trong câu chuyện, sự oán hờn nhau rất là rõ rệt. 
Khi một người đàn ông lâm vào tình trạng ấy, tưởng 
cũng nên tỏ ra có tấm lòng cởi mở, và biết đối xử 
thật tình và tử té với vỢ mình. 

057.-_Sưyô Ợti (Mạkkhạl, 

Liên quan đến sự sân hận (dosa), có các tâm sở 
như: sự vô ơn (makkha), sự ác ý (palasa), sự ưu sầu 
{sorrow), sự than vãn (parideva), sự khô đau (dukkha), 
sự thống khố tinh thần (domanassà), và sự căm gan 
(upayasa). vì chúng rất thườnệ thấy nơi tâm trạng 
con người thế tục, cho nên ta cần cứu xét các tâm sở 
nêu trên cùng một lượt với sự sân hận. 


“trang 48“ 



Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 49 ^ chương hai 

Trước hét là sự vổ ơn (makkha) của những kẻ 
chẳng biết nghĩ đến, hay ghi nhớ đến công ơn của 
những người đã cứu giúp họ. có rất nhiều người đã 
thi ơn cho ta ngay từ lúc còn tấm bé, nào công cha, 
nghĩa mẹ, ơn thầy, tình bạn; thế mà có kẻ lại nhẫn 
tâm thốt lên lời phụ bạc: “Nào có ai đã làm điều gì tốt 
đẹp cho tôi đâu; tôi cần gì phải biết ơn!” Nhắm mắt 
trước các công đức đó, chính là người vổ ơn. 

Một số người chẳng những nhắm mắt trước sự 
thi ơn của kẻ khác, mà lại còn có hành động xấu ác 
đối với những bậc ơn nhơn của mình nữa; ta gọi họ 
là những kẻ phản bội vong ơn (mittadubbhi), những kẻ 
lấy ơn làm oán. Nhận ơn của ai, thì phải ghi nhớ mãi, 
xem đó như một món nỢ, còn hoãn đấy chưa trả 
xong. Đen khi có dịp đền đáp lại, ta phải sốt sắng thi 
hành ngay với cả một tấm lòng biết ơn. 

Ghi nhớ về Chảnh phấp: 

‘Neu ngồi trú ẩn dưới một cội cây, 
xin đừng hẻ gãy cành to hay nhánh nhỏ. 

Kẻ nào bứt nhánh, bẻ cành, đó ỉà kẻ vô ơn. 

058.z Chuyện người con có hiếu yới mẹ. 

Tại một thị xã kia, có một chàng thanh niên 
nghèo siêng năng làm mướn đế nuôi người mẹ goá 
bụa. Mẹ chàng là một người đàn bà trắc nết, dan díu 
thầm lén với tình nhơn. Bạn bè chàng trai hay đưỢc 
chuyện đó, thấy tội nghiệp cho chàng, nên mới mách 
việc gian dâm đó cho chàng biết. Tuy nhiên, chàng 
thanh niên nói: “Hãy cứ đế mẹ ta đưỢc vui thú; dầu 
bà có làm gì đi nữa, ta cũng vẫn luôn luôn chăm sóc 
đến bà.” (Con trai, con gái mà biết hiếu thảo với mẹ 


“trang 49“ 



về Tâm Sở trang 50 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

cha như thế thật là hiếm có, cũng như khó thấy 
đưỢc các bực phụ huynh hoàn toàn đứng đắn.) 

Ghi chú: Trong câu chuyện nầy, sự vô luân của người 
mẹ ỉà gánh nặng của riêng bà. Bon phận phải phụng dưỡng 
mẹ ỉà nghĩa vụ của người con. Khi chăm sóc một người mẹ 
goá, con cái chẳng có quyền tự xem mình như đang lo lắng 
cho em cháu vậy; trái ỉạị người con phải luôn luôn tưởng 
nghĩ là mình đang đền đáp lại một công ơn to tát mà mình 
đã nhận từ lúc được sanh ra. Bởi thế cho nên, thiện nam, 
tín nữ nào muôn được phước báo trong đời nây và cả các 
đời sau nữa trong cảnh Luân hồi (samsara), phải cố gắng lo 
báo đáp món nỢ sâu dầy sanh thành và dưỡng dục đó. 
Trong lịch sử Tiền kiếp của đức Phật, khi Bồ-tát còn là một 
con bạch tượng trong một kiếp sống thật xa xưa, cũng đã 
biết cách báo ơn cho voi mẹ. số là voi mẹ bị mù, voi con lo 
chăm sóc mẹ, lại rủi bị vua bắt. chú voi trắng nhứt định 
chẳng chịu ăn uống gì, sau cùng vua phải thả ra, cho về vớí 
voi mẹ. 

05 9 .- Ác ý (Pgỉasạ). 

Chữ Palasa đã được tạm dịch ra là ấcý. Đây là một 
tâm sở của n^ời hay cạnh tranh với kẻ trên mình, 
chẳng hề chấp nhận có ai giỏi, ai hay, ai cao hơn 
mình về giới đức, về thiền định, về trí huệ, về giàu 
sang, về sắc đẹp, về lịch sự. Người ấy ganh đua với kẻ 
khác và nói: “Nào có gì khác giữa họ và ta đâu?”, mặc 
dầu anh ta biết rõ mười mươi là mình vẫn còn kém 
cỏi. Nhưng ỵ sẽ chẳng có ác ý ganh ghét, nếu bụng y 
thành thật lầm tưởng là y đã có đủ các đức tánh mà y 
đang tranh hơn thua. 


“trang 50“ 



Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 51 ^ chương hai 

060.z Sự ưu sầu ịSqka). 

Sự ưu sầu (soka) là một tâm trạng đau buồn khi 
gặp cảnh khố sở. Khi sự ưu sầu khởi lên trong tâm, 
tâm sở oán ghét thường đưỢc đi kèm theo, vì thế ưu 
sầu cần đưỢc tìm hiếu cùng với với sự hờn ghét. Con 
người thường ưu sầu trước cái chết của người thân, 
hoặc khi mất mát của cải, hay khi bạn hữu gặp phải 
rủi ro. 

Tâm sở ưu sầu đôi khi bị lầm lẫn với tâm sở ỉo âu, 
vì cùng là sự đau khô vê tinh thân (domanassa). Ta 
thường lo âu về sức khoẻ của người thân; lo âu khi 
người thân sao đến giờ nay còn chưa về đến nhà, lo 
âu về con cái, V. V. Các sự lo âu đó chẳng phải là sự ưu 
sầu (soka) đưỢc nói ở đây. Sự lo âu nằm trong ý 
tưởng: “Rồi đây, sau khi tôi chết đi, chẳng biết chúng 
sẽ ra sao, có gặp phải khó khăn gì hay không”; đó 
chẳng phải là tâm sở ưu sầu thật sự, mà chỉ là một sự 
bất an, lo lắng trong tâm mà thôi. 

061.z ưu sầu và lo âu cổ đem Ịại ỉơi ích£iì cho ta chăng? 

Các mối ưu sầu và các sự âu lo vừa kể trên, thật 

\ 1 A í ^ 11/1 * 

ra, đêu là những trạng thái bât an, khó chịu của tâm 
thức. Chúng tạo nên mối nguy hiếm cho tâm thức, 
khiến tâm thức trở nên căng thẳng, đau buồn và bị 
nung nấu, vì thế chúng chỉ có hại mà thôi. Bởi thế, 
người khôn ngoan chẳng bao giờ đế cho sự lo âu, mối 
ưu sầu xâm chiếm lòng mình, mà phải tìm cách ngăn 
chặn chúng lại, bằng sự tỉnh thức (satí) và sự chuấn 
bị trước đế đối phó với các nghịch cảnh. Thí dụ như, 
bậc làm cha mẹ lo âu cho sức khoẻ của con cái, thì 
nên chăm sóc về sự dinh dưỡng của chúng hằng 
ngày, hoặc khi chúng có đi xa, chuấn bị đầy đủ 


“trang 51“ 



về Tâm Sở trang 52 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

phương tiện cùng thể thức di chuyển. Neu các bịnh 
tật chẳng thế tránh đưỢc có xảy ra, thì nên gọi ngay 
bác sĩ, hơn là chần chờ lo âu vô ích. 

Neu chuyến đi xa đầy nguy hiểm, thì cha mẹ nên 
ngăn cấm chẳng cho con cái đi. Neu chúng cần phải 
tới một nơi khó khăn nào đó, thì nên có các biện 
pháp đề phòng trước, như chọn một người lớn đế 
hướng dẫn và bảo vệ chúng, chuấn bị và đề phòn^ 
như thế rồi mà rủi tai nạn xảy ra, bị thương hay chết 
chóc đi nữa, do chúng đã cãi lời dặn dò, cha mẹ cũng 
chẳng nên tỏ ra quá ưu sầu hay hối hận. Tuối trẻ 
ngày nay thường hay cang cường, ít nghe người lớn 
dạy bảo, khuyên nhũ, rồi hành động liều lĩnh để phải 
lâm nguy, bậc làm cha mẹ có nên vì đó mà quá ưu 
sầu, lo lắng chăng? Các phụ huynh và thầy giáo cần 
nên suy gẫm về điều nay. 

062.- Sự than khóc _(Pạrideyạ). 

Khi than vãn và khóc lóc, ta gọi chung là có tâm 
sở than khóc (parideva). sâu tận nơi gốc rễ của việc 
than khóc, đã nằm sẵn hai tâm sở sấn hận (dosa) và 
thống kho về tinh thần (domanassa). Đa số người đời ưu 
sầu và than thở khi họ nhìn thấy sự sụp đố sắp đến 
của địa vị, danh tiếng, quyền thế, sự nghiệp, tài sản. 

Họ mất tinh thần, chán nản, rồi khóc than, đó 
cũng là một tâm sở ưu sầu, một hình thức của sự đau 
kho về tinh thần (domanassa). Khi con người chẳng có 
thể kềm ché nổi sự ưu sầu, thì bật lên tiếng khóc lóc 
và lời than thở; người ta ^ọi đó là “ngọn ỉửa ưu sầu" 
đã đốt cháy tâm can, khiến cho mặt mày trở nên ủ 
dột, lệ tràn đầy mi, giọng thở than thống thiết. 


“trang 52“ 




Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 53 ^ chương hai 

063.- Khóc than có ích lợi gì chăng? 

Cũng như tâm sở lo âu, sự khóc than chẳng đem 

lại một sự ích lợi nào cả. Khóc thương một người 

thân đã chét bất thình lình là điều tự nhiên, ta chẳng 

nên chê trách. Ngay cả Tôn giả A nan (Ananda) cũng 

đã khóc sướt mướt khi Đức Phật Thích-ca nhập Niét- 

bàn (Nibbana). Nhưng ngày nay lại có nhiều kẻ cất to 

tiếng khóc, vừa đế tỏ sự mến tiếc, vừa đế thu hút 

lòng trắc ấn của người chun^ quanh. Tiếng khóc lóc 

thảm thiết cùng với giọng kế lế ray rứt thường làm 

não lòng người nghe; vì vậy, ta chẳng nên làm như 

thế. Khóc ngất lịm đi, thật ra, chứng tỏ thiếu sự tự 

chế, chẳng biết kềm lòng. Hãy cố gắng làm chủ lòng 

mình bằn^ cách quẹt nhanh giọt nước mắt. Hãy noi 

gương trầm tĩnh của các bậc hiền giả điềm nhiên 

trước các sự mất mát to lớn. 

# 

064.- Sự điềm nhiên của yị Bồ-tátj tiền thận CUA Đức Phật. 

Trong một kiếp sống xa xưa của Đức Phật khi còn 
là vị Bồ-tát (Bodhisatta), đôi vỢ chồng Ngài đã từ bỏ 
sản nghiệp to lớn đế trở thành hai kẻ ấn tu sống 
trong rừng. Bà là một trang tuyệt sắc, hiền đức, ai 
trông thấy cũng tỏ lòng mến phục. 

Sau một thời gian cư trú trong rừng, bà lâm bịnh 
nặng, vì phải dùng hoa quả còn sống và vật thực 
cúng dường, thay vì các món sơn hào hải vị đã quen 
đưỢc cung phụng ngày trước. Bà mắc chứng kiết lỵ 
và gần kiệt sức. Bồ-tát dìu vỢ quay trở về và dừng lại 
ngoài cống thành. Bà đưỢc đặt nằm bên vệ đường, 
trong khi Bồ-tát cầm bình bát đi khất thực. Bà trút 
hơi thở cuối cùng trước khi Bồ-tát quay lại. Dân 


“trang 53“ 






về Tâm Sở trang 54 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

chúng trong thành trông thấy thi thể, ngậm ngùi 
khóc than thương tiếc, mặc dầu họ chẳng phải là 
thân thuộc của bà. Họ lại sửa soạn làm lễ an táng cho 

bà. 

Vào lúc ấỵ, vị Bồ-tát đã khất thực xong về đến 
nơi, chứng kiến cảnh mất mát bất ngờ và to tát của 
mình. Thaỵ vì đế lộ vẻ đau buồn cùng tột và cất tiếng 
khóc to, Bô-tát lặng lẽ ngồi bên thi thể vỢ, lấy cơm ra 
ăn sáng. Ngài điềm nhiên ngồi ăn trong khi các người 
chunẸ quanh khóc than rền rĩ. Sau khi ăn xong, Bồ- 
tát liền giảng một bài pháp khuyến dạỵ các người 
nghe cách dập tắt ngọn lửa của sự u sầu khóc than 
(parideva) đang nung cháy cõi lòng của họ. 

065.-_Bà Mạllịka,j}hụ nhơnyi tự^g lãnh Bandhulạ. 

Một câu chuyện lý thú khác, liên quan đến bà 
Mallika, phu nhơn của Tướng Bandhula. Tướng 
Bandhula phục vụ dưới triều vua xứ câu tát la 
(Kosaỉa); hai ông bà có được mười sáu đôi con trai 
song sanh (ba mươi hai người con). Các vị công tử 
nầỵ thường cùng với tôi tớ, đến hoàng cung đế yết 
kiến vua. 

Thấy gia đình đông con hùng mạnh nầy, vài quan 
đại thần tỏ lòng ghen tị và bịa chuyện ra sàm tấu với 
vua. Ho tâu gian rằng tướng Bandhula cùng các con 
đang bầy mưu phản nghịch. Trong một lúc bất minh, 
thiếu sáng suốt, vua tin lời tâu gian và ra lịnh bao vây 
nhà vị tướng lãnh Bandhula, bắt hết cả cha và các 
con đem thiêu sống, rồi lại đốt cả dinh thự. 

Ngày hôm sau, khi bà Mallika sắp dâng cúng lễ vật 
lên Tôn giả xá-lợi-phất (Sariputta), bà mới nhận đưỢc 


“trang 54“ 






Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 55 ^ chương hai 

tin sét đánh đó. Tuy nhiên, bà Mallika vẫn giữ thái độ 
trầm tĩnh, chẳng để lô vẻ đau buồn khổ sở. Sự mất 
mát thật là to tát, thế mà bà vẫn chẳng chút khóc 
than, bình tĩnh hoàn tất công việc tạo phước cúng 
dường. 

Ghi chú: Trong hai thí dụ vừa kể, trường hỢp vị Bồ- 
tát ấn tu, ta chẳng ỉấy làm ngạc nhiên chi cho ỉắm, vì 
Ngài đã thi hành các pháp Ba-ỉa-mật (Paramis, sự toàn 
thiện) qua nhiều kiếp sổng rồi. Tâm tư Ngài đã được 
đào luyện kỹ càng và già dặn đên mức tuyệt kỹ, cho 
nên Ngài giữ được thái độ diêm nhiên cũng chẳng quá 
khó. Nhưng đôi với cảnh bà Mallika, ta phải nên thán 
phục và noi theo gương bà. Bà là người phái yếu, dễ 
xúc động, thế mà biết giữ được sự bình tĩnh với ý 
tưởng cân phải hoàn tắt việc cúng dường còn đang 
diễn tiến. Trong cuộc đời, chúng^ ta phải đối phó với 
hàng trăm ngàn việc khó khăn^ dâu cho sông hơn trăm 
tuối cững^ chẳng giải quyết hết được. Bởi thế cho nện, 
ta phải cố gắng, bằng mọi cách, vượt lên trên nọi thống 
khố, niềm ưu sầu cùng sự khóc than kế lế. Trong 
những phút đau buồn sầu kho, ta nên quán chiếu như 
vầy: “Sư tập luyện về hạnh Ba-la-mật (Paramis) của 
tôi đã đầy đủ đen mức nào rồiT. Một nghịch cảnh khổ 
đau chính là một cơ hội đế mình trắc nghiệm lại sức 

nhân nhục Ba-la-mật của mình. 

# # 

066.- Đau khổ vât chất (Dụkkhạ) yà_thọn£_ khổ tịnh thần 
(Pọmạnạssq). 

Đau đớn về thể xác gọi là đau khổ vật chất (Dukkha); 
khổ sở về tâm linh gọi là thống khổ tỉnh thần 
(Domanassa). Mọi người ai cũng cảm thấy sự va chạm 
và các nối khó khăn cực khố trong việc mưu sanh. 


“trang 55“ 



trang 56 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 


về Tâm Sở 

Các sự khắc khe gâỵ nên cực nhọc về thể chất và mệt 
mỏi. Trên cõi đời nay, ta thường nghe than thở: “Khổ 
a! Khố quá đi thôi!” khi có người đang chịu đau đớn 
về thân xác. Nhưng ta chẳng thế nào tránh khỏi 
đưỢc sự thống khố về tinh thần, khi thế xác đang bị 
đau đớn. Đức Phật khi còn là Bồ-tát (Bodhisatta), trải 
qua vô số kiếp, đã biết bao phen hứng chịu sự đau 
khố về thế xác; Ngài đã chịu đau đớn trong các kiếp 
làm Mahosadha và Vessantara. Nhưng Ngài đã có 
quyết tâm đi tìm lối giải thoát cho con người ra khỏi 
cảnh khố đau của Luân hồi (Samsara). với lòng đại từ 
đại bi và quyết tâm kiên cố, Ngài đã vượt thoát khỏi 
mọi nỗi thống khổ tinh thần. 

Các sự lo âu, sự chán chường, sự thất vọng, sự 
tuyệt vọng, có liên quan đến tâm thức, đưỢc gọi 
chung dưới danh từ là các sự thống khố tinh thần 
(domanassa). Đây cũng là các thứ bịnh hoạn gây ra 
cho tâm thức phải hứng chịu. Một vài người có phản 
ứng như vầy: “Thôi đi! Đừng nói về kẻ ấy nữa; chỉ 
nghe nhắc đến đã làm cho tôi khổ lắm rồi đây!” 
Thống khổ tinh thần có thể gây thêm đau đớn về thể 
xác, có khi lại không. Trên đời nay, có nhiều kẻ giàu 
sang tột bực, của cải đầy dẫy mà vẫn phải chịu đau 
khổ về tinh thần. Điều đó chứng minh cho Chơn lý 
Khổ (Khổ đế) đưỢc Phật nói trong Kinh chuyển Pháp 
Luân (Dhammacakka Sutta): 

“Yam piccham na ỉahhati, tampi dukkham. ” 

“Đau khố chẳng được điều mình muốn, 

đau khố chẳng muốn điều mình được” 


“trang 56“ 



Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 57 ^ 


Chương hai 


Kỳ thật, sự thống khổ tinh thần còn nặng nề khó 
kham chịu hơn sự đau đớn về thế xác. Ngay cả một 
người sống trên nhung lụa, có kẻ hầu người hạ, cũng 
chẳng kham chịu nối đau khố về tinh thần, ông ta 
muốn rời bỏ cửa nhà đẹp đẽ và cả sản nghiệp, đế 
sống hạnh phúc với người yêu trong một túp lều 
tranh, ông ta có thế chịu đựng đưỢc các cực nhọc 
thế chất nhưng chẳng kham nhẫn nối đớn đau về 
tình cảm khi phải xa rời người yêu. 

Thật ra, cũng có nhiều phương cách để chiến 
thắng đưỢc sự ưu sầu, nỗi chán chường, lòng lo âu 
hay thất vọng trong đời và giữ bền đưỢc tâm trạng 
an lạc. Nhưng các phương thức đế tự thích ứng lòng 
mình vào các sự đối thay khó khăn của cuộc đời 

ọ 1^1 \ / \ \ 1 Ẩ * r t 

chăng phải dê làm đôi với người còn thiêu trí huệ 
sáng suốt. Nói một cách tóm tắt, ta cần phải biết nhìn 
xa và có ké hoạch về tương lai. Rồi khi bị thất bại 
chua cay hay thất vọng nản lòng, mặc dầu sau nhiều 
nỗ lực, ta cũng chớ nên tuyệt vọng, đó chẳng qua là 
những hậu quả bất lợi của nghiệp ỉực (Kamma). (Hãy 
kiên trì nỗ lực mãi lên, phấn đấu dõng mãnh hơn 
nữa, sẽ có n^ày chứng đắc đưỢc sự Giác Ngộ Hoàn 
Toàn.) Vì thê, thật là quan yếu để giữ đưỢc tròn tinh 
thần toàn vẹn và có thái độ điềm nhiên, trầm tĩnh 
trước các vinh nhục thăng trâm của thê sự. Các sự 
hưng phế của cuộc đời thường đưỢc gọi chung lại là 
các pháp thế gian (Lokadhammas), chia ra tám loại như 
sau: 


“trang 57“ 



trang 58 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 


về Tâm Sở 

1. - Labha = thủ đắc các loại tài sản, các thứ nhu yếu, V. V., 

2. - Alabha = tán thất tài sản và sự nghiệp, 

3. - Yasa = có quyến thuộc đông đảo, 

4. - Ayasa = cô đơn chẳng có quyến thuộc, 

5. - Ninda = bị quở trách, 

6. - Pasamsa = được khen ngợi, 

7. - Sukha = hạnh phước, 

8. - Dukkha = khổ đau. 

(Trong Kinh sách Bắc tông, gọi các điều kể trên là Bát 

phong xuy động, tám ngọn gió làm lay động lòng người: 

lợi, suy, huỷ, dự, cơ, xưng, khổ, lạc). 

Đấy là bốn điều kiện tốt lành cùng với bốn trường 
hơp khốn khó của cuộc đời. Khi bạn đang thọ hưởng 
bốn điều kiện thuận lợi, bạn chớ nên quá hân hoan 
và quá tự hào. Khi bạn phải đối phó với bốn trạng 
huống khó khăn, bạn cũng chớ nên quá nao núng và 
quá bi lụy. Neu bạn đã quá hân hoan hay quá bi luỵ, 
tâm thức bạn sẽ bị lay động, và bạn sẽ bị cuốn trôi 
vào ngọn sóng trùng dương đang trong cơn bão tố. 
Những kẻ tình cảm chẳng ốn cố, phút trước hân 
hoan, lát sau lại nao núng, là những nạn nhơn của 
các nỗi thống khố tinh thần (domanassa). Những ai 
muốn đưỢc sự bằng an tâm hồn trước các thăng 
trầm của thế sự thì cần phải có tâm thức thật an 
nhiên vững chãi. 

06 7.- Lơi (Lahha) và Suy (ẠIgbha). 

Ai ai cũng phải thật thà làm ăn ngay thẳng tronẸ 
việc mưu sanh và dùng phương tiện hỢp pháp đế 
hoạt động đem mối lợi vật chất về cho mình. Nhờ có 
sanh kế, con người tích tụ đưỢc nhiều của cải, nhưng 


“trang 58“ 





Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 59 ^ chương hai 

chớ vì đó mà tỏ ra quá hân hoan và hãnh diện. Mặt 
khác, cũng có nhiều người thiếu may mắn trong 
công việc làm ăn, lỗ lã, thất bại, ngày càng trở nên 
nghèo khó. Trong trường hỢp nay, ta chớ nên quá lo 
buồn, than thân trách phận, mà phải nên bình thản 
và điềm nhiên. Bực vua chúa cao sang, quyền quí kia 
cũng có ngày phải cởi vương miện, rời ngai vàng, 
uốn gối đầu hàng khiến cho vương quốc sa vào vòng 
lệ thuộc. Thế cho nên, ai ai cũng vậy, nên giữ thái độ 
thản nhiên trước sự thăng trầm lên voi xuống chó 

của thế sự. 

# 

068.z Có đông quyến thuộc (Xqsa) và cộ độc (j^asa). 

Các vị giáo chủ, các nhà lãnh tụ, các bậc vĩ nhơn 
đều có đông đảo đồ đệ, đảng viên, cảm tình viên, cận 
vệ theo hầu bên cạnh. Cũng như bức tường dầy bao 
quanh che chở cho ngôi nhà, các quyến thuộc nay lo 
phục vụ và bảo vệ n^ời lãnh đạo họ. Lòng đại lượng 
của người trên khiến cho số quyến thuộc bên dưới 
càng ngày càng đông thêm và họ cũng phải đưỢc đối 
xử tử té và lễ độ. Cấp chỉ huy phải có thiện ý lo thănẸ 
tiến đời sống của thuộc hạ. Ngay cả hạng tôi đòi đế 
sai vặt cũng phải được đãi như n^ời cộng tác hay 
như bạn hữu; nhờ cách đối xử ấy, họ sẽ hết lòng 
phục vụ và bảo vệ. Neu mặc dầu thiện tâm thành ý 
của mình mà số n^ời hỗ trỢ lại hiếm hoi, cũng chớ 
nên lấy đó làm điều lo âu. Ngược lại, khi được đông 
đảo quyến thưộc theo hầu cũng đừng vì đó mà tỏ ra 
khoe khoang và cao ngạo. 

Danh thơm tiếng tốt chẳng những chỉ có trong 
thời hiện tại mà còn đưỢc lưu truyền mãi đến các đời 


“trang 59“ 



về Tâm Sở trang 60 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

sau. Các công trình vĩ đại và cao quí chỉ có các bực 
danh tiếng vang lừng và đức độ cao dầy mới thực 
hiện nối. có câu tục ngữ: “Gunavante passanti jana”, 
nghĩa là, dân chúng thường kính phục bậc vĩ nhơn. 

Mọi người nên đào luyện trí thông minh, sự sáng 
suốt và lòng kiên nhẫn đế có được danh vọng cao; 
danh vọng càng cao càng phải nên khiêm nhún; còn 
chẳng có danh vọng gì cũng chớ nên vì thế mà sanh 
lòng buồn nãn. 

069 . 7 _ Tận tụng (Nịndg) y_à chệ trá ch Ịpgsạmsg)._ 

Những kẻ ganh hiềm ghét ngỏ, vạch lá tìm sâu, 
thật là nhan nhản khắp nơi. Trong cõi đời nay, thật 
là khó cho ta được tán tụng mà lại rất dễ cho ta bị 
chê trách. Dầu sao đi nữa, con người phải luôn luôn 
sống chơn thiện, trong sự tỉnh giác, chẳng có ai 
thoát khỏi chẳng hề bị chỉ trích bao giờ. Ngay cả con 
bò của vị Thiên vương Sakka kia cũng còn bị chê là 
phân của nó quá nhão! Lại có câu tục ngữ nói rằnệ: 
“Hiềm ghét chỉ tìm ra lỗi lầm để chỉ trích; đắm đuôi 
chỉ nhìn thấy vẻ đẹp đế tán dương; riêng sự cảm 
mến mới đưa đến lòng tín phục.” Nơi thế gian nay, 
ác ý đầy dẫy và số người chuyên đi vạch lỗi kẻ khác 
lại cũng chẳng hiếm hoi gì. 

Tuy nhiên, những kẻ hay chỉ trích người khác, 
tưởng cũng nên tự hỏi: “Mình có chẳng bao giờ lầm 
lỗi không? Mình có phải là bậc toàn thiện không?” 
Chẳng có ai hoàn toàn thánh thiện, vô nhiễm như 
các vị: Bồ-tát (Bodhừatta) Mahosadha, Đại vương 
Vessantara, Tôn giả Ca diếp (Kassapa), xá-lợi-phất 
(Sariputta), A nan (Ananda). về phía phụ nữ, quí bà 


“trang 60“ 




Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 61 ^ chương hai 

Amara, Kinnari, Maddi và Sambula là những tấm 
gương sáng chói lọi. 

Trong một làng kia, có cậu bé cà lăm lại chê thằng 
nhỏ cạnh nhà nói lắp, mách với cha như vầy: “Ba à! 
Cái thằng., thằng., đo., đó, nó., ơ... ơ.. nói cà., cà., 
lăm.” Có lẽ nó chẳng ý thức đưỢc chính nó cũng 
cùng một tật với bạn nó. 

Bọn nẹười ưa vạch lỗi kẻ khác thường hay che 
dấu tật xấu và các sự thất bại của họ. Họ là những 
người giả nhơn giả nghĩa, lén trộm cắp mà giả đò 
như trong trắng lắm, nào khác chi con mèo xảo 
quyệt. 

Đôi khi, có người vì ganh tị mà chê dè kẻ khác, 
thật tình ra, họ lại đang tranh đua theo cách của 
người mà họ chỉ trích. Mấy nàng lẽm mép đặt điều 
nói xấu một người bạn gái đưỢc nhiều chàng trai đeo 
đuối, thật ra trong thâm tâm họ, họ cũng muốn đưỢc 
các thanh niên ấy ghé mắt vào mình thôi. 

Trên đây là những cảnh thế gian thường tình, với 
tám ngọn gió lay động trong các cuộc thăng trầm 
vinh nhục. Một nạn nhơn bị nói xấu cũng có thế 
chẳng đáng quá trách như lời chỉ trích, chuyện bé 
thường đưỢc xé ra to, thế cho nên, tốt nhứt là chính 
ta nên tự kiếm điếm lại chính mình, dùng tâm sở tàm 
(hiri, biết hố thẹn khi có lỗi) và tâm sở quí (ottappa, 
biết sỢ tội lỗi) mà làm kim chỉ nam. 

Mấy kẻ sỢ ma ít dám vào trong bóng tối; khi phải 
đi đêm, họ thấy gốc cây trong buội rậm lại tưởng là 
quỉ sứ và la hoảng lên: “có ma! có ma!”. Tâm thức họ 


“trang 61“ 



về Tâm Sở trang 62 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

luôn luôn bị hình ảnh ma dại ám ảnh, cho nên trí họ 

* * ợ * 

tưởng tượng là đang bị ma rượt đuôi. 

Nhiều người quá quan ngại về lời chỉ trích đã 
khiến cho sự sỢ hãi đóng vai trò thiết yếu trong đời 
họ. Trong Tương ưng Bộ Kinh (Samyutta Nkaỵa), Đức 
Phật có dạy: “Kẻ quá sỢ hãi bi chỉ trích cũng tựa như 
con nai tơ vừa mới nghe tiếng động nhỏ đã hoảng 
hốt bỏ chạy; hắn là người rụt rè, nhát gan và do dự” 
Người nhút nhát nào đưỢc lợi ^ì, còn làm mồi ngon 
cho những kẻ hay vạch lỗi tha hồ chỉ trích. 

Mặt khác, các lời chỉ trích, bình phẩm, hay buộc 
tội, đôi khi lại chứng tỏ người bị phê phán là bực nổi 
danh được quần chúng biết đến; có ai lại đi soi mói 
tới kẻ vô danh tiếu tốt bao giờ. Cũng tựa như ngọn 
cây thật cao đang đứng đầu gió, bạn càng vượt lên 
khỏi đám đông trong xã hội, bạn càng làm mục tiêu 
cho nhiều sự chỉ trích và phải đương đầu với tám 
ngọn gió lay động (Lokadhammas, các pháp ở thế 
gian) thăng trầm vinh nhục của thế sự. vì thế, bạn 
nên ghi nhớ trong lòng rằng các lời khen chê, tán 
tụng hay chỉ trích đều là dấu hiệu của việc bạn đang 
nối tiếng và thành công. 

Bạn chỉ cần tự hỏi lấy mình: “Tôi đã điềm nhiên, 

\ • ì J. ^ i i -1^1 

trâm tĩnh đên mức nào rôi?” và chính vào lúc ây bạn 
mới có thế đứng vững chơn n^he lời buộc tội bất 
công cùng lời phê phán sai lầm về mình mà tâm thức 
bạn vẫn như nhiên bất động, và bạn cũng nhớ cố 
gắng tinh tấn sống đời thánh thiện chẳng ai chê 
trách đưỢc. 


“trang 62“ 



Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 63 ^ chương hai 

Cũng như bạn tập thản nhiên trước sự chê trách, 
bạn cũng phải tập điềm nhiên khi đưỢc tán tụng, 
xưng dương. Bạn chớ nên quá hoan hỉ khi đưỢc ngỢi 
khen nồng nhiệt. Bạn phải ý thức rõ các phước lành, 
quả tốt của việc hành thiện và nên kiên trì nuôi 
dưỡng tâm từ hi {metta, lòng ban vui và cứu khố), 
cùng chia xẻ, hồi hướng công đức như vầy: “Nguyện 
mọi người đều đưỢc thừa nhận như tôi! Nguyện mọi 
người đều đưỢc tán dương như tôi!” 

Nói tóm lại, trong tám cảnh huống ở đời, có bốn 
tình trạng thuận lợi và bốn trường hỢp bất lợi. Ke từ 
vô thuỷ đến nay, chúng sanh đã làm việc lành cũng 
như phạm tội ác trong vô số kiếp, cho nên phải thừa 
lãnh các hậu quả tốt và xấu, khi lên cao cũng như lúc 
tuột xuốnệ, của đời sống thế tục nay. cảnh ngộ đáng 
mong muốn hay chẳng đáng, đều là những giai đoạn 
tạm thời trong đời. Thản nhiên, chúng ta ứng phó 
với các sự thăng trầm vinh nhục, bình tĩnh lèo lái 
con thuyền vượt biến Luân hồi (Samsara) qua cơn bão 
tố, sóng vập gió vùi, tiến thẳng đến Bờ an lành của 
Niết-bàn (Nibbana), nơi mà mọi khố đau chấm dứt 
hẳn. 

Thí dụ như các vị thuyền trưởng vượt đại dươn^ 
đâu thế nào muốn cho đưỢc biến yên són^ lặng suốt 
cuộc hải trình. Họ bó buộc phải đương đầu với biến 
động, sóng to có thế đánh đắm con tàu. Trong các 
trường hỢp hiếm nguy như thế, vị thuyền trưởng 
thạo nghề sẽ sử dụng trí thông minh cùng tài khéo 
léo, lái con tàu vượt qua trùng dương và bão tố, đế 
buông neo nơi một hải cảng an toàn: 


“trang 63“ 



trang 64 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 


về Tâm Sở 


Katatta nanakammanam, itthanitthepi agate, 
Yoniso tittham sandhaya, tareyya naviko yatha. 

Do các hành động tốt và xấu trong các đời đã qua, 
chúng ta đang chịu quả báo của nghiệp ỉực (Kamma) 
và phải ứng phó với các tình trạng thuận lợi hay tệ 
hại. Dầu gì đi nữa có xảy ra, chúng ta cũng nên làm 
như vị thuyền trưởng rành nghề lái chiếc tàu, với sự 
tự tín, nhiệt tâm và khéo léo, đối đầu với trận cuồng 
phong và ngọn đại lãng [= sóng to], lướt qua các nguy 
khốn hiếm nghèo, chúng ta phải thản nhiên đừng đế 
bị lay động trước tám cảnh huống của thế gian, 
buông chiếc neo của con thuyền tại bờ Hải cảng của 
Niết-bàn (Nibbana). 

Ghi nhớ: Tự nhiên, mọi người đều phải đương đầu với tám 

cảnh trạng của cuộc đời. chúng ta phải luyện tập 
định tâm và nuôi dưỡng tinh thần kham nhẫn. 

070 . 7 _ Sự uất hân_(Ụp_ạy_ạsạ), 

Khi một người găp phải sự mất mát to lớn về vật 
chất, hay chứng kiến cái chết của người thân ỵêu, 
hoặc trải qua sự thất bại nặng nề, sự sụp đố cơ 
nghiệp, tâm sở uất hận (upayasa) liền khởi lên. Đó là 
sự buồn giận dữ dội. Sự sân hận thônẹ thường đưa 
đến sự bạo hành, đôi khi đi đến sự giết chóc; trong 
khi đó, sự uất hận mang đến vừa lo âu vừa hờn giận. 
Ngọn lửa của lo âu và hờn giận nunặ máu tim nóng 
lên và chạy đi khắp châu thân, khiến cơn uất hận 
dâng trào lên, có khi làm ngất lịm người. 


“trang 64“ 



chương hai 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 65 ^ 

Trước cái chét của kẻ thân yêu, một người khóc 
rống lên. Đó là sự than khóc (parideva). Khi sự than 
khóc gia tăng cường độ, người ấy chẳng còn rền rĩ 
nối nữa, mới ngất lịm và bất tỉnh nhơn sự. Nhưng sự 
nung nấu bên trong của sự uất hận lại mãnh liệt hơn 
sự sân hận, sự than khóc nhiều lắm. Sự lo âu, ưu sầu 
(soka) cũng tựa như dầu trong chảo nóng; sự than 
khóc (parideva) cũng như dầu được đun sôi; còn sự 
uất hận (upayasa) lại như sự bốc cháy đến cạn số dầu 
còn đọng trong chảo. 

Sự uất hận làm khích đông người có tâm hồn yếu 
ớt và những kẻ thường sống dựa vào người khác. 

T\1 _A l_í ^ ^ 1_^ ^ J_l_ ^ 

Phái yêu de bị uat hận xam nhập. Tam hôn và the 
chất của đàn bà phần đông thường chẳng mạnh dạn 
bằng đàn ông, do khuynh hướng hay chịu tùy thuộc 
vào người khác vì thiếu trí huệ và kiến thức thích 
hỢp cho sự củng cố tinh thần. Họ dễ nhạy cảm, rồi từ 
sự lo buồn đến sự khóc than khiến cho cơ thế và tinh 
thần yếu đuối sớm rơi vào tình trạng uất hận, rồi 
ngất lịm đi. 

Dầu là đàn ông đi nữa, khi thể chất còn yếu đuối, 
cũng chẳng kham chịu nối sự ưu sầu thái quá. Bởi 
thế cho nên, ta phải biết cách dinh dưỡng đế có đưỢc 
tấm thân cường tránp hầu đủ sức can đảm chịu đựng 
sự thống khố của niềm uất hận. Ai ai cũng phải tìm 
cách dâp tắt ngọn lửa ưu sầu, than khóc, càn^ sớm 
càng tốt, mới chặn đưỢc sự khởi phát của uất hận 
làm nung nấu tâm hồn. (các phương pháp diệt trừ 
ưu sầu và than khóc đã được bàn đến trong các đoạn 
trước.) 


“trang 65“ 



về Tâm Sở trang 66 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

(9) Sư Qạnh tị (Ịssạ). 

071.-Thế nào là sự£anh ti (lssa) ? 

Khi thấy kẻ nào hơn mình về sắc đẹp, tiền của, 
học vấn hay đức hạnh mà tỏ ra ganh ghét chẳng 
thích ý, đó là tâm sở ganh tị (issa) khởi lên trong tâm 
thức. Sự ganh tị là một tâm sở bất thiện. Nhiều 
người chẳng mấy vừa lòng cho lắm khi thấy kẻ khác 
có điều hay. Họ thường bảo: “chim nào cũng đẹp 
như chim cú cả”, “Mấy con thỏ đó, bụi cây rậm nào 
lại chẳng có.” Mấy lời bình phấm đó do tự nơi lòng 
ganh tị mà thốt lên. 

Có câu phương ngôn nói rằng: “Ganh tị khởi lên 
khi thấy có kẻ giỏi hơn mình, cùng theo đuối chung 
một mục tiêu lại hay sanh ra kình địch lẫn nhau.” Sự 

* * 1 \ * 1 ' *J.^ 1 

ganh tị thường thây giữa các bạn đông nghiệp. Thí 
dụ như người bán cá đâu cần ganh tị chi với kẻ bán 
nữ trang. Nhưng giữa các hàng cá với nhau, giữa 
những hiệu kim hoàn với nhau, vì sự tranh thương 
mà có sự ganh tị. Điều nay cũng thường xảy ra cả 
trong giới tỳ-kheo (bhikkhu). Ngay cả các vị pháp sư, 
các bực trụ trì cũng chẳng thoát khỏi sự phỉ báng 
nhau vì ganh tị. 

Do sự ganh tị và do sự phỉ báng, con người chỉ tạo 
ra cơ hội đế tự hại lấy mình, đế cho các bực hiền giả 
chê trách là người chẳng xứng đáng. Kẻ ^anh tị rồi sẽ 
tái sanh vào nẻo ác, trong cõi Luân hồi (Samsara), 
còn người bị ganh ghét chẳng hề hấn chi cả. vì sự 
ganh tị là một tâm sở bất thiện, cho nên mọi người 
cần kinh tởm nó và phải trừ khử tâm sở ấy. 


“trang 66“ 




Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 67 ^ chương hai 

072.-Bầy heo rừng yà cáị động ngọc bích. 

Thuở xưa, có một con sư tử to lớn chiếm một 
động ngọc bích, trong dãy núi Hi mã lạp sơn, đế làm 
hang 0. Sống gần đấy có một bầy heo rừng; chúng sỢ 
oai sư tử hung dữ và đâm ra ghét luôn cả cái động 
ngọc bích, cho rằng vì động nay chiếu sáng long lanh 
đã làm cho chúng phải buồn khố. chúng liền lăn 
mình xuống bùn dơ trong hồ, rồi đến cọ mình, trây 
trét lên động cho lem luốt. Tuy nhiên, động ngọc 
bích lại càng chói sáng hơn lên. cùng thế ấy, những 
ai ganh tị, phỉ báng, điếm nhục kẻ khác, thường phải 
chịu hậu quả trái ngược: kẻ hờn ghen gặp phải khó 
khăn mà người bị ganh tị lại đưỢc thăng tiến. 

073_.z Sự tự đề cao (Ạttukhxrnsạnạ) yà sư yụ háng người 
ịParayambhạna). 

Chữ Pali Attukkamsana có nghĩa là dùng lời nói 
hay văn tự đế nâng cao mình lên tức là tự đề cao. (Atta 
= tự mình + ukkamsana = khen ngợi). Paravamhhana có 
nghĩa là hạ giá trị của kẻ khác xuống tức là vu háng 
người. (Para = kẻ khác + vambhana = hạ thấp xuống, 
phỉ báng, vu khống). 

Trong trường hỢp tự đề cao, đương sự khởi lên 
tâm sở kiêu mạn (mana) và tâm sở tham ỉam (ỉobha) 
muốn đưỢc khen ngỢi, ham đưỢc trọng vọng. Trong 
trường hợp vu báng người, tâm sở ganh tị (issa) và tâm 
sở sấn hận (dosa) phát sanh trong tâm thức đương sự. 

074.- Phô trương khoác lác. 

Một số người thường chứng tỏ khả năng của 
mình một cách kiêu căng. Họ khoe họ là học giả 
thông thái, họ là bực giàu sang, thân bằng của họ giữ 


“trang 67“ 







về Tâm Sở trang 68 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

chức vụ quan trọng, chính họ có nhiều bằng đại học 
chuyên khoa cao cấp, họ giỏi hơn người khác, V. V. 
Họ lại còn bảo, tuy nay họ giữ nhiệm vụ thấp nhưng 
trước kia họ từng là những vị lãnh đạo trong xã hội. 
Ngay cả trong hàng tỳ-kheo (bhikkhu), cũng có người 
tự nhận mình có quyền thế mạnh, đưỢc trọng vọng, 
có nhiều đồ đệ đại phú gia, đã thi đậu nhiều kỵ thi 
tôn giáo, giảng đạo giỏi và dạy giáo lý hay, có thế chỉ 
đá hoá vàng, V. V. Thế nên, con người thường thích 
tuyên bố nhữnẸ điều phô trương quá đáng, hoặc thật 
tình hoặc giả dối; kẻ ngây thơ mới vội tin theo lời họ, 
còn các bực hiền giả khi nào lại như thế. vì vậy cho 
nên, khi nói lên hay viết ra, chúng ta nên cấn trọng 
giữ ẹìn, bằng sự tỉnh giác (sati), đế khỏi sa vào tâm sở 
tự đề cao (Atthukkamsana.) 

075.-Tuyên bố đúng thời. 

Tuy nhiên, có nhiều khi ta cần phải nói lên sự 
thật đế chứng tỏ khả năng và đức hạnh của mình 
mới giữ tròn đưỢc uy tín trong nhiệm vụ đưỢc giao 
phó, trong lập trường hay trong công tác. Bằng 
không, dân chúng sẽ coi rẻ mình vì họ còn chưa nắm 
vững đưỢc tình hình. Đây chẳng phải là sự kiêu mạn 
(mana) mà là sự tuyên bố đúng thời và thích nghi với 
tình thế. 

076.-Chê trách. 

Lắm kẻ đưa ra nhiều lời chê trách người khác khi 
họ viết trong sách vở hay trên báo chí hoặc qua các 
phương tiện truyền thông khác. Đó là một thói xấu 
đầy ác ý vì có người sẽ bị thương tốn một cách bất 
công. Mặt khác, nếu sự chỉ trích thấy rất cần thiết 


“trang 68“ 



chương hai 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 69 ^ 

phải làm, bạn nên làm với đầy đủ bằng chứng và chi 
tiết để thông báo mọi người. Khi bắt buộc phải vạch 
mặt kẻ lưu manh, sự chỉ trích, quở trách, lên án, dĩ 
nhiên là cần thiết. Tên lưu manh đáng bị lột mặt nạ, 
và dân chúng cũng phải đưỢc biết đến sự thật đế 
khỏi hiếu lầm mà bị lừa gạt. Nhưng khi quở trách 
hay chỉ trích, bạn phải cấn trọng trong lời nói, với 
đầy đủ bằng cớ minh chứng thật hiến nhiên, nhứt là 
sự phê phán đó có liên quan đến những vị xưa nay 
đã đưỢc nhiều người trọng vọng. 

xưa kia có một người thiện nam cúng dường một 
tu viện lên giáo hội và người vỢ rất sùng bái vị trụ 
trì. Một hôm người thiện nam bất chợt trông thấy vị 
trụ trì đang chiên hột gà đế ăn sáng. Anh ta liền 
mách với vỢ, nhưng người vỢ vì lòng tín phục vị trụ 
trì, nên chẳng chịu tin. Bà ta nghĩ có lẽ chồng mình 
đã mất trí, nên kế lế trách móc chồng với bà hàng 
xóm. Chồng bà vì vậy phải giữ im lặng. Đen khi sắp đi 
ngủ, người chồng nhắc lại câu chuyên lần nữa 
nhưng người vỢ vẫn chẳng chịu tin. Thế nên, người 
chồng phải xin lỗi rút lời lại, bằng không vỢ anh ta sẽ 
tuyên bố nhiều lần nữa là anh đã phát cuồng. 

Báo một tin tức xác thật đôi khi lại bị tiếp nhận 
hang hờ, chỉ vì đưa ra chẳng đúng thời, đúng chỗ. vì 
vây, điều quan trọng là lựa đúng lúc, đúng nơi, với 
đầy đủ bằng chứng rõ rệt, mới tung ra lời chỉ trích, 
quở trách. Nhưng với các thân bằn^ quyến thuộc dầu 
họ có tin hay không đi nữa, khi cần phải nói lên sự 
thật phũ phàng về bọn lưu manh, bạn vẫn phải cứ 
nói đê kịp thời báo động. 


“trang 69“ 



trang 70 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 


về Tâm Sở 


(ĨQ). .^ư.. Tậĩ. ^ế. .ÍM^ccha^a}. 

077 . 7 . Cạc hình thức củạ tâm sở tật đố. 

Vì ích kỷ và đố kỵ nên sanh ra tâm sở bất thiện là 
tật đố (macchariya). Ngày nay còn có nhiều người rất 
miễn cưởng hiến tặng khi hố thí (dana). Sự keo kiệt 
đó lại thường bị lầm lẫn với tâm sở tật đố. Thật ra, tật 
đố có nghĩa sâu là mong muốn kẻ khác chẳng đưỢc gì 
cả. Tâm sở tật đố khởi sanh nơi người hay ganh ghét 
kẻ khác. Họ chẳng muốn thấy kẻ khác đưỢc giàu 
sang. Còn sự keo kiệt, bủn xỉn, quá quyến luyến về 
tiền của, sản nghiệp lại thuộc về tâm sở tham ỉam 
(lobha). Người có tâm sở tật đố nhìn người khác với 
cặp mắt ghen tị, cảm thấy xốn xang chẳng muốn ai 
đưỢc lên chức, đưỢc tiền của, đưỢc danh tiếng, đưỢc 
nhan sắc, V. V. TronẸ Kinh Tạng (Pitakà) có sự phân 

biệt ra năm loại tật đố: 

• • # 

1 ) Tật đố về trú sở (Avasa macchariya): Tâm sở tật đô 
nầy liên quan đến sự ganh tị về nhà cửa, trú sở, tu 
viện, trường học, giường nằm, V. V. Trong trường 
hỢp các tu sĩ, vài vị chẳng hoan nghinh đón tiếp các 
vị du tăng đến tạm trú trong tu viện mà họ trụ trì. 
Nhưng ngăn cản một ác tăng chẳng cho vào chùa, 
chẳng phải là sự tật đố; vì sự tật đố phải được hiểu là 
kình chống mọi người chẳng cho họ có đưỢc gì cả. 
Tâm sở tật đố về trú sở {avasa maccharíya) sẽ đưa con 
người tái sanh vào cõi ngạ quỉ (peta) hay vào cảnh địa 
ngục (niraya). 


“trang 70“ 







chương hai 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 71 ^ 

2 ) Tật đố về qxxyến thuộc (Kula maccharíya): Tâm sở tật 
đố loại nầy liên quan đến gia đình, thân tộc, bằng 
hữu và các đồ đệ. Một vài tu sĩ chẳng muốn các đệ tử 
tại gia của mình cúng dường cho ai khác, ngoài mình 
ra. Nhưng ngăn cản một ác tăng giao du với người 
thân và bạn bè của mình, đó chẳng phải là tật đố về 
quyến thuộc (kuỉa maccharíya), bởi trong trường hợp 
nay chỉ vì muốn cho tín tâm của thân quyến khỏi bị ô 
nhiễm về ác pháp và tệ hạnh. Tâm sở tật đố về quyến 
thuôc thường nung nấu các tạng phủ bên trong, 
khiến cho đương sự bị tháo dạ, đôi khi còn vướng 
phải sự xuất huyết nội tạng nữa. Đen khi lìa thân 
xác, người có tâm tật đố sẽ phải tái sanh vào ác đạo. 

3 ) Tật đố về ỉựi dư&ng (Labha macchariya): Tâm sở tật đô 
thuộc loại nay liên quan đến các lợi lộc về vật chất. 
Người tật đố về lợi dưỡng, đầy ác ý, chẳng muốn ai 
đưỢc giàu có, thịnh vượng, trừ mình ra. Nhưng cản 
trở không cho các ác tăng đưỢc sự cúng dường và 
mong muốn các lễ vật đưỢc dâng hiến đến tay các 
bậc chơn tu, đó chẳng phải là tâm sở tật đố về ỉợi 
dưỡng. Những kẻ có tâm sở tật đố về lợi dưỡn^ sẽ 
phải tái sanh vào cõi địa ngục ô uế và phải ăn đồ dơ 
bẩn. 

4 ) Tật đố về sắc đẹp (Vanna macchariya): Tâm sở tật đố 
về loại nay liên quan đến sắc đẹp hoặc về danh vọng. 
Kẻ có tâm sở tật đố về sắc đẹp {Vanna macchariya) 
chẳng muốn ai có vẻ đẹp sắc sảo hay được danh 
thơm tiếng tốt hơn mình. Trong các đời sau, người 
có tâm sở tật đố như thế, sẽ tái sanh làm người hình 
dong xấu xí và chẳng đưỢc ai trọng vọng cả. 


“trang 71“ 



trang 72 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 


về Tâm Sở 

5) Tật đổ về Chánh pháp (Dhamma macchariya): Tâm sở 
tật đố về loại nầy liên quan đến sự học vấn, việc giáo 
dục hay công phu tu tập. Kẻ nào biết, mà chẳng chịu 
chia xẻ với người khác, các kiến thức của mình là 
người có tâm sở tật đố vì chẳng muốn ai bằng hay 
hơn mình. Kẻ ấy từ chối chẳng trả lời các câu hỏi của 
người muốn tìm hiếu thêm. Nhưng chẳng chịu dạy 
dỗ hạng người nham hiếm, có ác tâm, chẳng đưỢc 
gọi là tật đố về Chánh pháp vì hạng người ấy có thể 
làm hư hỏng giáo lý của Đức Phật. Những kẻ có lòng 
tật đố về Chánh pháp sẽ phải tái sanh làm người điếc 
đặc và ngốc nghếch; đến khi chết đi, còn lại sa vào 
địa ngục tro nóng. 

Ọ78._-_Các điểm cần cứu xệt yẹ tâm sở tật đố. 

về tâm sở tật đố, tưởng cũng nên xét qua những 
ai thường vướng phải tâm sở bất thiện nay. Rất có 
thể nhiều tu sĩ và nữ tu sĩ, vì cần đến sự khất thực để 
sanh sông và bôi dưỡng, nên dê sa vào tâm sở tật đô 
về lợi dưỡng. Đối với các người còn tại gia, tâm sở tật 
đố thường khởi lên khi họ chẳng muốn cho kẻ khác 
có đưỢc nhà đẹp, đất mầu, trong khi chính họ lại ước 
mong đưỢc sắc dẹp, ẸÌàu sang, địa vị tôn quí, quyền 
cao tước trọng, học vấn uyên thâm, trí huệ sáng suốt, 
V. V. Nhưng chính người có tâm tật đố mới phải chịu 
các hậu quả xấu ác của tâm sở nay gây ra, còn người 
bị ganh tị thì chẳng hề chi. 

Vì kẻ tật đố sẽ tái sanh vào cõi ngạ quỉ (peta), (tức 
là quỉ đói), mọi người trong chúng ta ai ai cũng nên 
tận diệt tâm sở bất thiện đó, để khỏi sa vào nẻo ác 
của Luân hồi (Samsara). 


“trang 72“ 





chương hai 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 73 ^ 

(ị Ị) Họị tịệc (Kụkkụccạ) 

079.-,Thế nào ĩà Hối tiếc ÍKụkkuccạ)? 

Khi một hành vi xấu ác đưỢc thực hiện, nó 
thường được sự hối tiếc (kukkucca) tiếp theo. Sự hối 
tiếc đươc xem như hậu quả của hành vi bất thiện. Đó 
là sự tiếc rẻ và hối hận vì đã trót làm điều ác và quên 
mất điều lành, vì thế có hai loại hối tiếc. 

080.- Sư hối tiếc của bốn chàng thạnh niên gịàụ cá 

CÓ câu chuyện bốn tiếng: “Du Sa Na No” thường 
đưỢc nghe kế về bốn chàng thanh niên ^iàu có, chỉ 
thốt lên đưỢc mấy tiếng đó mà thôi. Họ vôn là những 
thanh niên giàu có, nhưng chẳng hề làm việc nào 
đem lại phước báu cả. Trái lại, tánh hạnh họ gồm 
toàn những hành vi xấu ác. Họ coi luân thường đạo 
đức chẳng ra gì cả và sống cuộc đời trác táng dâm 
loạn. Đen khi từ trần, họ phải sa vào địa ngục dương 
đồng (Lohakumbi niraya, địa ngục chảo nấu chất đồng 
sôi) trong khoảng thời gian dài là sáu mươi ngàn 
năm. Lâu lâu, trong vài phút ngắn, họ đưỢc trồi lên 
mặt nước đồng sôi, chỉ đủ thời gian đế thốt ra, mỗi 
người đưỢc một tiếng: “Du”, “Sa”, “Na”, “So”, rồi 
chìm lĩm xuống đáy chảo vì quá đau đớn. 

Người thứ nhút muốn nói rằng: “Trong đời sống 
vừa qua, tôi được sanh trong một gia đình giàu có. 
Nhưng tôi chẳng biết theo con đường thiện đạo đế 
tạo phước đức. Tôi lại còn bê tha dâm dục nữa.” Anh 
ta tỏ ra hết sức ăn năn về tội ác của mình; nhưng chỉ 
thốt lên đưỢc có mỗi một tiếng “Du”, thì lại chìm 
xuống đáy chảo nấu đồng đang sôi. Anh nay hối tiếc 
vì đã chẳng biết làm điều lành. 


“trang 73“ 








về Tâm Sở trang 74 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

Một người khác lại muốn nói: “Hậu quả đau đớn, 
khổ sở thật vô cùng tận. Tôi đã có những hành động 
xấu ác khi còn sống trên dương ẸÌan.” Nhưng anh 
chẳng thế nói hết đưỢc mà chỉ thốt ra có một tiếng 
“Na” thôi. Anh nầy ăn năn vì đã trót làm điều bất 
thiện. 

Hậu quả khổ sở chẳng phải đơi đến lúc sa địa ngục 
mới xảy ra, như trường hỢp bốn chàng thanh niên 
tội lỗi đó. Ngay trong đời nầy, với kẻ làm điều ác, tâm 
tư cũng vẫn bị gậm nhấm bởi ý tưởng của các tội ác 
đã phạm. Họ cảm thấy như là thân hình họ đang bị 
nung nấu đến mức phải đố mồ hôi ra đầy mình. 

081.- Đừng để phảị hối tịếc về sau. 

Sự tiếc rẻ về các hành vi bất thiện đã làm, chẳng 
giải toả đưỢc mối lo âu. 

Ăn năn, hối hận chẳng giúp ta thoát khỏi lưới của 
các hậu quả khố sở, tai hại. Sự ăn năn chẳng qua là 
một hình thức của tâm sở bất thiện hối tiếc mà thôi. 
Phương cách đứng đăn đê vượt qua sự hôi tiêc là 
phải tránh tái diễn các hành vi bất thiện đã làm và tỏ 
ra quyết tâm lánh xa các hất thiện pháp (akusaỉa). Neu 
hành vi xấu chẳng quá nghiêm trọng, ta có thế thoát 
khỏi các hậu quả tai hại, nếu biết tự kềm chế, đúng 
như lời dạy của Đức Phật trong Kinh Mahavagga 
Samyutta (trong Tương ưng Bộ Kinh). 

082.-Hãy nỗ lực tịnh tấn hành thiện khi còn đủ thời giờ. 

Mọi người ai cũng phải học hành, làm ra của cải 
và tạo phước lành, tùy theo khả năng và tài nghệ. Đối 
với mọi sự thủ đắc, thời gian và cơ hội đều sẵn sàng 


“trang 74“ 








chương hai 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 75 ^ 

khi còn trẻ. Neu một kẻ đã lãng phí thời giờ và cơ 
hôi, anh ta sẽ trở nên như một vật bị phế thải và 
sống trong sự suy sụp. có câu tục ngữ: “Phải đập sắt 
khi còn nóng đỏ” Các nông phu thường bảo nhau: 
“Gieo mạ khi trời còn mưa.” Neu mùa mưa đã qua 
mà chưa cầy cấy, làm sao mà trồng lúa, đế đến mùa 
gặt, thâu huê lợi vào cho được? 

Ngay cả khi bạn sực tỉnh lại, thấy đã chậm rồi, 
mình còn chưa làm nhiều điều thiện, bạn cũng chớ 
nên than vãn. chẳng bao giờ quá muộn đế tự cải 
thiện cả; thà chậm còn hơn là bỏ qua luôn. 

083.-, cấu chuyện người đạo phả thả. 

Vào thời Đức Phật còn tại thế, có một người đao 
phủ thủ lãnh nhiệm vụ thi hành các lịnh của vua 
chém đầu các tội nhơn bị xử tử. ông ta đã phục vụ 
cho đến lúc tuối già, chẳnẸ còn đủ sức đế làm tròn 
phận sự nữa nên mới xin về hưu. Tôn giả Xá-lợi-Ẹ)hat 
(Sariputta) có dịp đến thăm ông ta vào lúc hấp hối và 
đem Chánh pháp (Dhamma) ra giảng cho ông nghe 
bên giường bịnh. Nhưng cụ già chẳng thế nào chú 
tâm nghe nối, vì bấy giờ trong tâm ông chỉ thấy sự 
trái ngưỢc giữa những hành vi bất thiện khi chém 
đầu tử tội của ông và lời giảng trong chánh pháp. 

Tôn giả xá-lợi-phất thấy rõ tình thế, biết tâm hx 
của cụ già lúc ấy, nên mới hỏi cụ rằng: “Cụ chém đầu 
tử tội là theo ý riêng của cụ hay là cụ đã phải làm 
theo lịnh Vua?” Cụ già đá^: “Tôi chỉ tuân lịnh Vua 
mà chém; chớ tôi chẳng giết họ theo ý muốn của tôi.” 
Tôn giả liền nói: “Neu thế, thì chỗ nào là tội ác?”, rồi 
Tôn giả tiếp tục giảng tiếp. Cụ già bắt đầu suy nghĩ và 


“trang 75“ 



về Tâm Sở trang 76 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

xét thấy mình thoát khỏi tội trạng, tâm thức liền trở 
nên bình thản. Trong khi lắng nghe chánh pháp, cụ 
già chứng đưỢc quả Tu-đà-huờn sơ cấp 
(Culasotapanna, quả Dự lưu sơ cấp) rồi được tái sanh 
lên cõi Trời (Deva Loka), sau khi mất. 

(chiếu theo kinh sách trong chánh pháp, cả cụ già 
lẫn nhà vua đều có tội sát sanh, mặc dầu cụ chỉ thi 
hành theo mạng linh của vua. Nhưng Tôn giả xá-lợi- 
phất muốn giải toả mối thắc mắc trong đầu cụ già đế 
tâm tư cụ trở nên bình thản mà lắng nghe chánh 
pháp, mới dùng một phương tiện khéo, đặt ra câu 
hỏi có vẻ làm cho cụ thấy mình vô tội.) 

Ghi chú: Cụ đao phủ thủ già rõ ràng đã kết liễu đời 
sống của nhiều người. Nhưng Tôn giả xá-ỉợi-phất đã dùn^ 
câu hỏi khéo ỉéo giúp cụ giải toả được tâm sở hối tiếc 
(kukkucca) nơi cụ. Khi sự hối tiếc đã hiến mất khỏi tâm 
thức, cụ mới có thế định tâm lại mà chăm chú nghe giảng 
Chánh pháp, nhờ đó mà cụ được sanh lên cõi Trời. Rút lấy 
bài học về câu chuyện nay, ta chẳng nên cỊuá tiếc rẻ về việc 
đã trót làm hành vi hất thiện và quên mất chẳng làm điều 
lành; nhưng ta phải cố gắng làm sao cho ác nghiệp 
(kamma) mới, chẳng khởi lên được; rồi tinh tấn thi hành 
các thiện pháp kế từ đó về sau. 

(ĩ?). Gịảị đặt (Thịnạ) yậ (13) Hôn trầm (Mịddhạ). 

084.- Thể nào lAgiMÂàij(tMng)_yà hôntrạrn_ịmịddha)? 

Giải đãi (Thina) có nghĩa là sự lười biếng của thân 
và của tâm, Hôn trầm (Middha) có nghĩa là sự uế oải, 
lừ đừ của cả thân lẫn tâm. cả hai tâm sở đó cùng 
khởi lên một lượt, chúng làm cho con người mất sự 
hoạt bát, sự lanh lẹn, dẫn đến sự nhác nhớn thường 


“trang 76“ 




Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 77 ^ chương hai 

thấy nơi kẻ buồn ngủ hay người đang thiu thỉu, mơ 
màng trong khi nghe giảng pháp. 

Nhưng chẳng phải hễ buồn ngủ là giải đãi và hôn 
trầm. Đôi khi vì thân xác quá mệt nhọc, vì làm việc 
quá sức, ta cảm thấy buồn ngủ. Ngay cả một vị A-la- 
hán (Arahant) cũng cảm thấỵ buồn ngủ, tựa như một 
ngọn rau tiều tụy đang uá dần dưới sức thiêu đốt của 
ánh mặt trời. 

Ta nên lưu ý rằng chỉ có sự lười biếng, uể oải, trì 
trệ của tâm thức (citta) và các tâm sở (cetasikas) trong 
mọi hoạt động mới đưỢc mô tả như giải đãi và hôn 
trầm. Ngày nay, mấy kẻ lười biếng chẳng muốn làm 
việc chi lại cũng đưỢc xem như đang trong cơn hôn 

I A • ? • • 

trâm, giai đãi. 

(ĩ4) Nghị ngờ (vịcịkicchạ). 

085.-, Nghị ngờ (VịcịkịcchcýỊ^ chẳng_tỊn_vàọ_ Tạm Bảg. 

Chữ nghi ngờ, dịch gượng chữ Vicikiccha, cần được 
hiếu theo nghĩa hẹp; đó là sự nghi nan, thiếu lòng tin 
tưởng vào Ba Ngôi Tam Bảo: Phật (Buddha), Pháp 
(Dhamma) và Tăng (Sangha). Sự nghi ngờ đứng ở giữa 
hai sự: tin và chẳng tin. Sau đây là các điếm nghi ngờ: 

1. - Có Đức Phật Chánh biến tri (= biết tất cả và 
cùn^ khắp) chăng? 

2. - Neu noi theo con đường Bát chánh đạo, có 
chứng được Niết-bàn không? 

3. - Vị tỳ-kheo đó có giới đức thanh tịnh chăng? 
(Mặc dầu đang thấy rõ đó là một vị tỳ-kheo có 
giới đức tốt.) 

4. - Khi giữ giới thanh tịnh, có được hưởng lợi 
lạc không? 


“trang 77“ 








về Tâm Sở trang 78 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

5. - CÓ các đời sống trong quá khứ không? Hay 
con người do Thượng đế tạo ra và ban cho đời 

sốns? ,x. „,x. .X. . 

6 . - Có các đời sau không? Hay chết là hết tất cả 
mọi sự? 

7. - Hành vị thiện và bất thiện có ảnh hưởng đến 
các uấn về sau chăng? (Nghi ngờ về nghiệp ỉực 
[kamma]) 

8 . - Có hưởng được quả báo tốt của hành vi thiện 
chăng? (Nghi ngờ về nghiệp quả) 

9. - Có chắc rằng vì có vô minh (avịịịa) mà hành 
uấn (sankharas) sanh khởi chăng? (Nghi ngờ về 
Lý Mười Hai Nhơn Duyên [Paticcasamuppada]). 

Các điểm ngờ vực nêu trên liên quan về Phật, 
Pháp và Tăng, mới thật sự thuộc tâm sở nghi ngờ 
(vicikiccha). 

086.-Các sự phân vân chạng thuộcyề tâm sởnghi ncỊỜ. 

Phân vân chưa rõ nghĩa của một chữ hay một 
câu, phân vân chưa biết đi về hướng nào trước ngả 
ba đường, V. V. đó chẳng phải do tâm sở nghi ngờ khởi 
lên. Ngay cả các vị A-la-hán (Arahant) đôi khi cũng 
phân vân về nghĩa của các Giới luật (vinaya), chẳng 
rõ chắc một hành vi có phù hỢp với giới luật hay 
không. Các trường hỢp nay chẳng thuộc về tâm sở 
nghi ngờ (vicikiccha), mà là những hình thức phỏng 
đoán trong tiến trình suy tưởng (vitakka). Tâm sở 
nghi ngờ chỉ khởi lên trong trường hỢp riêng có sự 
ngờ vực về ba ngôi Phật, Pháp, Tăng mà thôi. 

Mỗi khi có sự ngờ vực về Ba ngôi Tam Bảo, ta phải 
thưa hỏi các bực thiện hữu trí thức đế đưỢc chỉ dẫn 
cho thấu suốt mà giữ vẹn niềm tín phục đối với Phật, 
Pháp, Tăng. 


“trang 78“ 



Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 79 ^ 


Chương hai 


Mt. Ịụậĩĩ. y.ệ. ĩ 

chương 2 vừa qua xét đến các tâm sở bất thiện 
(akusaỉa cetasikas) đã làm ô nhiễm tâm thức. Các tâm 
sở bất thiện nầy hiện khởi lên trong dòng târn thức 
của mọi người, chúng ta thường nghe hay thấỵ sức 
mạnh của tham, sấn, kiêu mạn, V, V, Toàn thế thế giới, 
vì các tâm sở bất thiện nay mà trở nên quay cuồng và 
bạo ác. Chúng ta cũng thường gặp các tâm sở ấy 
luôn. 

Y cứ vào các nỗ lực của tôi đế minh giải bản thế 
của các tâm sở bất thiện, nguyện cầu tôi sẽ có đủ khả 
năng đế giảm thiếu sức tác hại của chúng ngay trong 
tâm thức của chính tôi. 

Nguyện cầu các cộng tác viên cùng các thân hữu 
của tôi, chẳng kế tuối tác hay chức vị, đều đầy đủ khả 
năng đế đào luyện thiện tâm. 

Nguyện cầu các độc giả quyển sách nầy luôn luôn 
nuôi dưỡng thiện tâm, thiện nghiệp và thiện ý. 

Y cứ vào sự trình bày của tôi về các tâm sở bất 
thiện, tôi hi vọng nhiều người sẽ cải thiện tâm thức 
của họ từ xấu ra tốt 

Nguyện cầu tôi có đủ khả năng để dẹp sạch tất cả 
các tâm sở bất thiện, các bất thiện pháp, các sự cấu 
uế trong các đời sẽ tới. 

Nguyện cầu các thân hữu của tôi có đầy đủ khả 
năng đế đào luyện thiện tâm và sớm chứng đưỢc 
Niết-bàn (Nibbana). 


“trang 79“ 




về Tâm Sở Thiên 


trang 80 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 


Chương 3 

VẰ Qắc_ Tậm sộ thịên 
(Kụsạỉạ Cẹtạsịkạs] 

087.-Cấc tấm sở thiện (Kụsạỉa cẹtasịka^. 

Trong Chương 3 nầy, các tâm sở thiện đưỢc cứu 
xét đến. Sau đây là các tâm sở thiện khiến cho tâm 
thức trở nên an lành: 

1. -Saddha = Tín, sự tín ngưỡng, sự tin tưởng. 

2. -Sati = Tỉnh giác, sự hiếu biết rõ, sự chuyên chú. 

S.-Hiri = Tàm, sự biết hổ thẹn khi có lỗi lầm. 

4. -Ottappa = Quí, sự biết lo sỢ vể lỗi lầm. 

5. -Alobha = Vô tham, sự chẳng tham lam, lòng rộng 

rãi. 

6. -Adosa = Vô sân, sự chẳng giận hờn, lòng khoan 

dung, thiện chí 

7. - Amoha = vô si, sự chẳng si mê, sự sáng suốt, trí 

huệ. 

8. -Metta = Từ, hảo tâm thương người, lòng nhơn ái, 

sự ban vui 

9. - Karuna = Bí, sự thương xót, lòng ưu ái, trắc ấn, sự 

cứu khổ. 

10. -Mudita = Hỉ, sự chung vui, lòng hoan hỉ 

11. - Upekkha = xả, sự bình thản, sự buông xả. 

12. -Sammavaca = chánh ngữ, sự nói năng chơn chánh. 

13. Sammakammanta = chánh nghiệp, sự hành động chơn chánh. 

14. -Samma ajiva = chánh mạng, sự mưu sanh chơn chánh. 

Mười bốn tâm sở thiện nầy khiến cho tâm thức 
đưỢc thanh tịnh và an lành. 


“trang 80“ 






Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 81^ chương ba 

(ĩ) Tâm sở Tín (Sạddhạ). 

088.z Tấm sở tín hqỵ tín tâm họặc lòng tin tưởng. 

Neu ta tin tưởng vào những điều hỢp lý, ta sẽ 
phát triến được tín tâm (Saddha). Tín tâm có hai đặc 
tánh: sự vững tin và sự trong sáng của tâm thức. 

Sự vững tin . Các sự tin tưởng sai lầm thường bác 
bỏ sự thật về nghiệp ỉực (kamma) cùng quả báo; sự 
thật về các đời sống thuộc về quá khứ và các đời 
sống thuộc về tương lai; sự thật về Nhứt thiết chủng 
trí (= chánh hiến trì = trí huệ hiểu biết sự sự, vật vật 
cùng khắp) của Đức Phật, một bực trong cõi người 
đã biết tất cả mọi sự thật; về giáo lý của Phật, tức là 
Chánh pháp (Dhamma); và về các đệ tử của Ngài, tức 
là giáo hội Tăngjgià (Sangha). Các sự bác bỏ sự thật 
đó chính là sự bất tín, một tâm sở bất thiện khác với 
tâm sở thiện là sự phân vân (vicikiccha); trong trường 
hỢp tâm sở sau, vẫn còn có phân nửa tin tưởng và 
phân nửa ngờ vực. 

Sự vững tin, ở đây, có nghĩa là tin tưởng hoàn toàn 
vào nghiệp ỉực (kamma) cùng quả báo. Tín tâm (saddhà) 
còn được gọi là sự quyết tâm dựa trên căn bản tín phục 
(Saddhadhimokkha). Như thế, sự tín tâm (saddha) là sự 
tin tưởng vững chắc vào các sự thật, vào bản thế 
chơn thật của mọi sự vật, và vì thế mới đưỢc gọi là 
một tâm sở thiện. 

Sự ưong sáng của tâm thức. Đặc tánh thứ hai của tín 
tâm (saddha) là sự trong sáng của tâm thức. Trong 
khi bố thí cúng dường, hay giữ gìn giới luật, hoặc 
đang tu tập quán tưởng, tâm thức ta tràn đầy niềm 
tin và trở nên trong sáng. Cũng tựa như viên minh 


“trang 81“ 




về Tâm sở Thiện trang 82 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

châu của vua chuyển Luân Thánh vương, khi đưỢc 
ngâm trong nước bùn cặn cáu, khiến cho các cặn bã, 
các chất ô uế từ từ lắng chìm xuống đáy và nước trở 
nên trong veo, cùng thế ấy, tín tâm (saddha) sẽ vẹt 
sạch mọi sự nghi ngờ, mọi phân vân, cùng các lậu 
hoặc khác (= các sự nhiễm ô về tâm linh), và thanh 
lọc tâm thức cho trở nên trong sáng. Đó là đặc tánh 
trong sáng của tín tâm. 

Ngay các trẻ con và cả các thú vật được cưng 
nuôi, mặc dầu chúng chẳng hiếu biết gì đến đức tánh 
thứ nhứt của tín tâm (đó là sự vững tín), chúng vẫn 
bắt chước hay ganh đua với người lớn, đế làm các 
việc thiện lành, như đảnh lễ ngôi Tam Bảo (Ti ratana), 
dâng lễ vật cúng dường hay giúp đỡ kẻ khác. Trong 
khi chúng làm như vậy, chúng thích thú thọ hưởng 
được đức tánh thứ nhì của tín tâm, tức là tâm thức 
chúng trở nên trong sáng hơn. Mà cả trong hàng các 
người chẳng tin tưởng nơi giáo lỵ, đôi khi vì lònẸ 
nhơn ái, hào hiệp, họ cũng góp phần vào việc cứu tế 
xã hội, hiến tặng cả bịnh viện, cô nhi viện, dưỡng lão 
viện nữa, và họ cũng được hưởng thọ sự trong sáng 
của tâm hồn. 

(xin để đến Chương 5 về Tánh tình, Hạnh kiểm (Carita), sẽ 
cứu xét thêm các chi tiết về tín tâm, như tín hạnh (saddha 
carita) sẽ được giải thích rõ.) 

089.-Cấc sự tín tưởng sai lầm. 

Lòng tin tưởng chơn thành cốt ở sự thanh tịnh 
của tâm thức và sự tín phục vào chơn lý của chánh 
pháp. Nhưng trên thế gian nay cũng có nhiều sự tin 
tưởng sai lầm. Thí dụ như có vài kẻ gian chẳng chút 


“trang 82“ 



Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 83 ^ chương ba 

ngại ngùng đồn đãi rằng tượng Phật nầy hay n^ôi 
chùa nọ chiếu hào quang lên, cốt đế thêm nhiều 
người hâm mộ đến cúng dường. Những người nhẹ 
dạ ngây thơ sùng bái các thánh tích giả mạo, những 
kẻ cuồng tín tôn thờ các tà thuyết sai lầm, V. V. đều 
chẳn^ có đưỢc lòng chơn tín. Họ bị lừa phỉnh chỉ vì 
sự dốt nát, nhẹ dạ, ngây thơ, quá bình dị của họ và 
các tâm sở nay nên được xếp vào loại tâm sở vổ minh 
(moha) vốn là một tâm sở bất thiện (akusaỉa cetasika). 

Những người tin tưởng vào các tu sĩ diên mạo 
thanh tú, khả ái, giọng trong trẻo, hùng hồn, nói 
năng lưu loát, lại có thế làm các phép lạ mê hoặc lòng 
người, cho thuốc, trị bịnh V. V. cũng đều chẳng phải 
là những người có tín tâm chơn thật. Các sự tin 
tưởng sai lầm vừa kế được các sách luận sắp xếp vào 
loại mê tín (muddhappassana), vì si mê mà tin theo. 

090.-cần lưu ý đề phòng. 

Thế giới ngày nay đầy dẫy những bọn lừa đảo, dối 
láo. Trong một vài tôn giáo, nhiều lý thuyết mới lạ và 
kỳ dị lan tràn; ngay trong Phật giáo cũng chẳng ít 
người mạo xưng danh nghĩa nguy tạo nhiều dị 
thuyết, lắm cách hành thiền, biết bao lối chữa bịnh 
thần bí, đế lừa gạt người nhẹ dạ, ngây thơ hùa theo, 
lập thành một bè phái đông đảo. Kẻ tin theo họ, khi 
cúng dường hay ủng hộ tiền của, công sức cho mấy 
tay dối người gạt đời đó, chẳng hưởng đưỢc phước 
báu đâu vì lẽ họ chẳnậ có được lòng tin chơn chánh. 
Và cũng vì các bực hiền giả ít quan tâm đến họ, nên 
mấy kẻ dối thế mới càng ngày càng làm lộng. 

Thời buổi bây giờ, các phụ nữ thường hăng say 


“trang 83“ 




về Tâm sở Thiện trang 84 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

trong các công tác cứu trỢ xã hội và các hoạt động 
tôn giáo; nhưnẸ tiếc thay, một số lớn ít chịu xét đoán 
tường tận, khiến lòng tin của họ dễ lọt vào cạm bẫy 
điêu ngoa, cấn trọng phán đoán cần phải có, trước 
khi đặt niềm tin và ra sức ủng hộ. vì thế cho nên, 
mọi người, kế cả quí vị phụ nữ, phải nỗ lực học tập 
kỵ lưỡng, thu thập kiến thức vững vàng về các vấn 
đề liên quan đến tôn giáo . 

091.-_ cần phân biệt: lòng tin khác với tìnhỵệu. 

Ngày nay vẫn còn nhiều người đức hạnh lầm lẫn 
giữa sự tín phục và tình thương quyến luyến. Nhiều 
người mộ đạo rất nễ trọng các vị pháp sư có giọng 
nói khả ái, đạo đức cao sâu, đã giảng dạy rất thấu đáo 
về Chánh pháp. Khi người tu học quí mến và kính nễ 
thầy dạy pháp cho mình, chỉ về phương diện đạo 
đức, đó là sự tín phục (saddha). Nhưng nếu họ trở nên 
quá quyến luyến vị giảng sư cũng như họ đang trìu 
mến người thân của họ, thì có sự pha trộn giưã lòng 
tin tưởng và tình thương yêu. 

Vào thời Đức Phật còn tại thế, các vị đệ tử như 
Tôn giả Vakkali, xà nặc (channa) chẳng những đã tôn 
sùng Đức Phật mà còn có lòng trìu mến đối với bản 
thân của Ngài. Như thế, mặc dầu niềm tín phục vẫn 
có trong tâm họ, nhưng lại còn có thêm sự ái luyến 
(samyọịana), sự ràng buộc; tâm sở ái luyến nay lại là 
một tâm sở bất thiện. 

Một số người vì ái mộ bực hướng dẫn giáo lý mà 
chấp nhận và tin theo các học thuyết do thầy họ chủ 
trương; đôi khi sự ái mộ đó làm khởi lên thêm sức 
hiếu biết, trí huệ sáng suốt về giáo pháp và sự tập 


“trang 84“ 



chương ba 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 85 ^ 

luyện về các hạnh Ba-ỉa-mật {Paramis, các điều toàn 
thiện). Như thế, nếu vì sự ái mộ mà các tâm sở thiện 
khác đưỢc đào luyện thêm, thì cũng mang lại lợi ích 
cho ta. Trong Quyến Patthana, (= Quyến Luận Khảo 
thứ bảy, quyến chót của Luận Tạng A tỳ đạt ma 
[Ahhỉđhamma]), có câu: “Akusaỉo dhammo kasaỉassa 
dhammassa upanissũ^apaccayena paccayo.”, xin tạm 
dịch gưỢng là: “Các tâm sở bất thiện cũng yếm trỢ 
cho các tâm sở thiện, theo chiều hướng tương quan 
hỗ thuộc”. Do đó, một vài tâm sở bất thiện nhỏ cũng 
có thế đưa đến các tình trạng tốt cho tâm thức. 
Trong viễn ảnh đó, các vị giảng pháp, các nhà truyền 
giáo, nên thuyết dạỵ chánh pháp một cách chơn tình 
và đầy thiện chí, đế khuyến khích sự phát triến các 
tâm trạng thiện đó. về phía các đệ tử và các người 
mộ đạo, tưởng cũn^ nên thực tập kỹ lưỡng những gì 
được giảng dạy, đế có thế hưởng được các kết quả 
khả quan. 

(?). .Sư.tỊnh giác (Sạtỉ). 

092.-Thế nào là tâm sở tịnh gịậciSạtị)? 

Nhớ lại, tưởng niệm, lưu tâm, chú ý là những 
tiếng đế chỉ vào sự tỉnh giác mà danh từ chuyên môn 
trong tiếng Pali gọi là sati. có nhiều hình thức của sự 
tỉnh giác (sati). Thí dụ như, khi ta nhớ lại các việc lành 
đã làm trong quá khứ; khi ta chăm chú lắng nghe bài 
giảng về Chánh pháp (Dhamma); khi trong một buối 
quán tưởng, ta tập trung tâm ý vào một đề mục mà 
chẳng hề xao lãng. Đó là bản chất của sự tỉnh giác 
(sati). 


“trang 85“ 




về Tâm sở Thiện trang 86 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

Đôi khi, hướng về tương lai, ta nặhĩ đến các việc 
thiện sẽ đưỢc làm vào ngày mai. Ta cấn trọng giữ gìn 
các điều răn cấm trong giới luật (sữa), sao cho khỏi vi 
phạm đến. Ta tỉnh giác để tự kềm chế, khi một ý 
tưởng tham ỉam, sân hận, si mê hay kiêu mạn khởi lên 
trong tâm thức. Ta nhớ đến các lời khuyên lơn răn 
dạy của các vị đạo sư. chỉ những hình thức tỉnh giác 
như thế, liên quan đến các việc thiện lành, mới đưỢc 
gọi là tình giác (satì). Sự tỉnh giác chơn thật đó còn 
được gọi bằng danh từ Pali là appamada, sư thận 
trọng, sự canh chừng cấn mật, sự chẳng hề lơ là 
quên lãng, vì thế, một vị tỳ-kheo (bhikkhu) khi chỉ 
dạy về giới luật (siỉa) cho các hàng đệ tử tại gia, 
thường nhắc nhở họ phải tinh cần tuân theo giới luật 
bằng sự tình giác thích đáng. Khi kết thúc bài giảng, 
vị ấy thường nói: ''Appamadena sampadetha”, có nghĩa 
là: “Hãy thi hành các điều thiện một cách tinh 
chuyên, chẳng hề giải đãi!” Đức Phật đã dạy: “Satin ca 
khvaham bhikkhave sabbatthikam vaảamư, “Hởi các tỳ- 
kheo, ta tuyên bố sự tình giác rất cần có nơi mọi động tác.” 
Mặc dầu có thế có sự quá mộ đạo, nhưng chẳng hề có 
sự quá tỉnh giác bao giờ. 

Khi Đức Phật Thích-ca sắp nhập Đại Bát-Niét-bàn 
(Parinibbana), lời trối sau cùng của Ngài là: 
“Appamadena sampadetha.”, câu mà các vị tỳ-kheo 
thường nhắc lại khi chấm dứt bài pháp giảng về giới 
luật, như đã đưỢc nói ở trên. 


“trang 86“ 



Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 87 ^ 


Chương ba 


093-- “Nhớ lạV\ “nghĩ đến” chưa đủ để £01 đó ỉậ tình giặc. 

Khi một người nhớ đến người thân, khi một kẻ 
khát khao trông đợi người yêu, khi bạn bè nhớ đến 
các buối hẹn, khi một người nhớ lại các giây phút 
nẸất ngây quí báu, V. V., tất cả các sự hồi tưởng nầy 
đều có tính cách luyến ái (tanha), với sự ràng buộc 
trìu mến. Khi một người nhớ đến sự báo thù vì mình 
bị tốn thương; khi một người ghi nhớ mãi tron^ tâm 
các kế hoạch bạo ác; khi một người lưu tâm đến các 
nguy hiếm có thế xảy ra cho mình dọc đường, tất cả 
các trường hỢp nhớ, nậhĩ đó đều hàm chứa bên 
trong sự sân hận (dosa). Bất cứ hình thức nào của các 
tâm sở vừa kế, vì có sẵn bên tron^, hoặc đưỢc kèm 
theo, sự luyến ái hay sự sân hận, đều chẳng được sắp 
xếp vào loại tâm sở tình giác (satì). 

Các tâm sở nêu trên đều thuộc về ký ức (sanna), 
sực nhớ lại, hay về tưởng nghĩ (vitakka), cố nghĩ đến 
việc gì; chẳnẸ nên lẫn lộn chúng với tâm sở tình giác 
(satì). Bản thế của các tâm sở: sanna (nhớ) và vitakka 
(tưởng), sẽ đưỢc cứu xét trong các chương sắp đến. 

(?) Tàm (Hin) yạ (4) Qụị (ọttạppạ) 

094.-Thế nào là Tàm (ỊỉiĩýỊ và QỊn (Ottaj}jja)? 

Biết hổ thẹn khi làm điều quấy, đó là có tâm sở 
tàm (hiri). Biết sỢ hãi khi làm việc ác, đó là có tâm sở 
quí (ottappà). Tâm sở tàm hiện khởi rõ ràng nơi người 
biết quí trọng danh dự và nhơn cách. Tâm sở quí 
phát sanh rõ ràng nơi người biết kính trọng cha mẹ, 
thầy học, bạn bè và người thân. 


“trang 87“ 









về Tâm sở Thiện trang 88 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

Khi một người suy nghĩ như vầy: “Tôi là người 
trong một gia đình đàng hoàng. Tôi chẳng nên sa ngã 
vào các hành vi bất thiện, cũn^ chẳng nên lấy nghề 
chài lưới, nghề săn bắn làm kế mưu sanh.”Như thế, 
anh ta cảm thấy hố thẹn khi phương tiện mưu sanh 
của mình chẳng chơn chánh và giữ tròn đưỢc danh 
dự cho gia đinh, thân tộc. 

Người có học thức suy luận rằng: “Ta là người có 
học, ta phải biết xấu hổ về các hành vi bất thiện. Ta 
phải tự kềm chế, đừng sát sanh, trộm cắp, V. V.” 

Người già cả ngẫm nghĩ rằng: “Ta là người đã 
trông tuối, phải tỏ ra chín chắn và có đức hạnh. Neu 
ta làm ác, ta sẽ rơi vào cảnh đáng hố thẹn.” 

Trong ba thí dụ vừa kể, tâm sở tàm (hiri) nổi bật 
lên như một tâm sở thiện, trong đó các đương sự 
biết quí trọng danh dự và nhơn cách. Những người 
hay tỏ ra ân cần tử tế với người khác thường lý luận 
rằng: “Neu tôi làm ác, cha mẹ tôi, anh em, bè bạn và 
thầy dạy tôi sẽ bị trách lây vì tôi. vì thế, tôi phải 
tránh các hành động bất thiện, đừng làm chuyện 
chẳng lành.” Đấy là một thí dụ cụ thể về tâm sở quí 
(ottappa). Thế nên, một người phát triến tâm sở tàm 
và quí, bằng cách có thiện cảm, biết luôn nghĩ đến kẻ 
khác và trân trọng gìn giữ danh dự và phấm cách 
của những người thân thương. Neu ta chẳng đoái 
nghĩ gì đến danh dự, phấm giá của gia đình, của thầy 
học, V. V. ta sẽ khiếm khuyết mất sự tàm quí và sẽ làm 
điều xấu ác trong đời ta. 


“trang 88“ 



Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 89 ^ chương ba 

Tàm Ợĩirí) và quí (ottappa) bảo vệ con người, tránh 

đưỢc sự loạn luân, kềm chế con trai có thái độ bất 

* */* /* 
chánh đôi với mẹ, anh em trai đôi với chị em gái. Do 

lẽ đó, hai tâm sở tàm, quí được xem như hai vị thủ hộ 

canh ^iữ an lành cho Pháp giới (Lokapala dhamma; loka 

= thế giới, chúng sanh; pala = người canh giữ; 

dhamma = pháp), khiến ta xa lánh đưỢc sự vô luân. 

Với tánh cách trong sáng và thiện lành, hai tâm sở 

nay thường được Kinh sách Pali gọi là Sukka Dhamma, 

tịnh khiết pháp, vừa thanh tịnh vừa chói sáng. Nhờ có 

hai tâm sở tàm, quí, con người biết khép mình trong 

kỷ luật và luân lý, mới vượt lên trên hàng súc sanh. 

Thiếu hai tâm sở tàm, quí, nhơn loại sẽ chìm sâu 
xuống bùn nhơ của tội lỗi, nào khác chi thú vật. Thời 
nay, có nhiều kẻ chẳng biết hố thẹn, chẳng sỢ tội ác, 
chẳng kế chi đến luân thường đạo lý, cho nên họ ăn 
uống, phục sức và cư xử thật sỗ sàng và vô sỉ. Neu sự 
suy đồi của luân lý tiếp tục lan tràn mãi, thế giới nay 
sẽ sớm sụp đố trong hoang tàn, và loài người sẽ rơi 
xuống ngang hàng với loài thú. 

095.- Tàm và quí giả hiệu. 

Mặc dầu tàm và quí là hai tâm sở thiện (kusaỉa 
cetasikas) nhưng cũnẸ có những trường hỢp giả hiệu 
của tàm và quí. Sự hố thẹn, sự sỢ hãi các lỗi lầm, sự 
tránh xa các hành vi bất thiện (duccaríta) là những 
hình thức chơn thật của tàm và quí. Nhưng nếu có sự 
hố thẹn ha^ sỢ hãi khi phải tuân theo các giới luật 
trong lễ Bo tát (Uposatha) (lễ tụng đọc giới luật vào 
đầu tháng và giữa tháng); khi phải đến viếng đền, 


“trang 89“ 



về Tâm sở Thiện trang 90 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

chùa; khi phải nghe giảng chánh pháp (Dhamma); khi 

phải nói chuyện trước công chúng; khi phải làm các 

việc chơn tay cực nhọc và dơ dáy; hoặc khi cósự gặp 

gỡ giữa trai, gái, V. V. các trường hợp nay là sự hố 

thẹn, sỢ hãi, giả hiệu, chẳng phải phát sanh từ hai 

tâm sở tàm và quí, mà chính là sự trá hình của việc tự 

phụ rởm. Theo Luận A tỳ đạt ma (Ahhidhamma, Luận 

Tạng), các trường hỢp đó đưỢc gọi chung lại dưới 

danh từ tanha làsự ái dục. 

# # 

096. 7 _ Bốn Urựờng hơp cần dẹp sự_ hổ thẹn qụạ một bện. 

Trong các sách luận, ta thường thấy nêu lên bốn 
trường hỢp mà ta chẳng cần phải quá hố thẹn: (l) 
trong việc kinh doanh hay thương mãi; (2) trong khi 
theo học với một minh sư; (3) khi lãnh phần lương 
thực và (4) trong khi “làm tình” Bốn trường hỢp đó 
đưỢc nêu ra đế nói lên đến mức nào, con người phải 
tỏ ra bạo dạn, khi biết việc mình đang làm một việc 
chẳng phải là bất thiện, bẩt lợi. 

Lại còn có các trường hỢp, như sỢ hãi khi ra pháp 
đình hầu thấm phán, như ngại ngùng đi tiếu tiện lúc 
ngồi xe đi xa, như sỢ chó, sỢ ma, sỢ các nơi xa lạ, sỢ 
người khác phái, sỢ người già cả, sỢ hầu chuyện với 
bực trưởng thượng, đều chẳng phải do tâm sở tàm 
hay quí khởi lên, mà do sự rụt rè, sự thiếu tự tín, nói 
chung đều do tâm sở bất thiện domanassa (sự khố sở 
tâm linh) từ bên trong thúc đấy. 


“trang 90“ 




Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 91 ^ 


Chương ba 


097 .- Con đường ở gịữạ. 

Các trường hỢp nêu trong tiểu mục trước đã 
chứng minh cho sự cần thiết phải đào luyện cho 
mình có đươc đầy đủ hai tâm sở chính hiệu tàm và 
quí. Chẳng hề phải nên sỢ hãi hay hổ thẹn khi ta biết 
ta đang làm một hành vi thiện. Nhưng nói như thế 
chẳng hề có nghĩa là ta lúc nào cũng phải liều lĩnh, 
quá bạo dạn trong moi trường hỢp. Sự liều lĩnh 
thường đưa đến sự thiếu kính trọng đối với các bực 
trưởng thượng, cùng sự sân hận và sự kiêu mạn. Neu 
sự can đảm tinh thần cùng sự vô uý (vổ = chẳng; úy = 
sỢ hãi; vổ uý = chẳng lo lắng sỢ hãi) đáng đưỢc ngỢi 
khen, thì sự liều lĩnh, sự bất kính lại đáng chê trách. 

Sự liều lĩhh vô ích, sự can đảm rởm cùng với sự 
bất kính đều bất hảo cả; con người chỉ nên bạo dạn, 
cang trường khi đang làm điều phải mà thôi. Hố thẹn 
hay sỢ hãi quá mức cũng chẳng tốt. Thế cho nên, ta 
phải biết chọn con đường ở giữa mà theo, chẳng nên 
quá liều lĩnh trong các trường hỢp cần phải sỢ hãi, 
và phải biết sỢ hãi trước các điêu bât thiện. 

Đức Phật dạy: “Abhayitabbe bhạyantí, bhayitabbe na 
bhaỵare.", nghĩa là: “Nhiều người quá sỢ hãi những 
điều chẳng đáng sỢ hãi và lại chẳng biết sỢ hãi 
những điều đáng sỢ.” 

(5) Sư yộ thạm (ẠỊọbhạ). 

098 .- Thế nào ịà yô tham (ẠỊgbhg)? 

Chẳng tham lam, chẳng đòi hỏi quá, là sự vổ tham 
(alobha). vô tham là chẳng trìu mến vào sự vật, trái 


“trang 91“ 





về Tâm sở Thiện trang 92 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

ngưỢc hẳn với sự tham lam. Tham và vô tham khác 
nhau như lửa với nước. Tham lam thì ham muốn sự 
vật, còn vô tham thì chăng mong câu điêu gì cả, vì 
bản chất của nó là sự hào phóng, sự từ thiện. Trong 
cuộc sống hằng ngày, ta dễ nhận định thái độ khác 
nhau giữa người tham lam và người biết đủ. 


099. - Vị tỳ-kheo tham lam. 

Vị tỳ-kheo tham lam thường quá chú trọng đến lễ 
vật được cúng dường hay khi đi khất thực. Vị ấy cố 
giảng pháp cho thật hay, cốt đế được sự hiến tặng 
hậu hỉ. Khi đã đưỢc đôi chút, thì lại trìu mến, bo bo 
giữ lấy, chẳng hề nghĩ đến lòng từ ái mà đem chia xẻ 
với kẻ khác. Vị ấy lại còn tỏ ra tự phụ và hãnh diện 
với số thâu hoạch của mình. Vị ấy biết đâu rằng đang 
tự làm giảm mất phấm cách của chính mình khi phải 
cố tỏ ra vẻ quá ân cần và quá lễ độ đối với những 
người sắp mở lòng từ tâm ra dưng cúng. 

100.- Một kẻ tham lam. 

Tánh tham lam của một người tại gia cũng chẳng 
khác chi mấy với tánh của vị tỳ-kheo tham lam. Anh 
ta cố làm giàu bằng mọi phương tiện, tốt xấu chẳng 
cần, vì tâm tư anh bị lòng tham tràn ngập, vì tham, 
anh đeo đuối ráo riết theo việc thu lợi làm giàu, càng 
nhiều lại càng muốn thêm. Anh thường bảo: “cái nay 
của tôi, món kia cũng của tôi; vật đó thuộc quyền sở 
hữu của tôi.” Khi chét đi, anh sẽ tái sanh vào cảnh 
giới đau khố của loài qủi đói (peta). Tâm tham lam sẽ 
đấy anh lọt vào các nẻo ác đạo (apayas) của vòng Luân 
hồi. 


“trang 92“ 




Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 93 ^ 


Chương ba 


101. - \5_^-Ịchẹọ vô thqm. 

Vị tỳ-kheo vô tham chẳng hề trìu mến các sở hữu 
vật chất. Khi nhận đưỢc lễ vật cúng dường, vị ấy 
chẳng tỏ ra hãnh diện vì biết rằng sự hiến tặng là do 
thiện chí và lòng hảo tâm của người thí chủ hay của 
kẻ mộ đạo. Nói chi đến các vị tỳ-kheo là con của Phật, 
ngay cả thường nhơn cũng cảm thây hô thẹn, nêu tỏ 
ra tham đắm vào lễ vật cúng dường. Một bực tu 
hành có đức hạnh bao giờ lại tham lam, trái lại, luôn 
luôn phát khởi lòng nhơn từ, quảng đại. cùng thế ấy, 
một vị tỳ-kheo vô tham chẳng hề xem trọng sự sung 
mãn về vật chất. 

102. - Một người vô tham. 

Giữa những kẻ còn tại gia, người vô tham, khi tu 
tập theo Bát Chánh đạo, thực hành đúng chánh mạng, 
dùng các phương tiện chơn chánh đế làm sanh kế. 
Anh ta thường cố tránh các thú vui nhục dục. Anh có 
lòng nhơn từ và tỏ ra hào phóng đối với người nghèo 
khó. Mỗi khi có dịp cúng dường hay trai tăng, anh 
chẳng hề có chút ngần ngại lúc tham gia. Thiện chí 
đó, trong kinh sách Pali gọi là muttacagi, nghĩa là sẵn 
sàng hiến tặn^, chẳng chút miễn cưỡng. Hạng người 
như thế có thế từ bỏ cả ngai vàng, sự nghiệp, quyền 
lực, đế trở thành tu sĩ với một tâm hồn mãn nguyện 
sống trong một túp lều tranh giữa rừng. 

Như hai người đâu lưng lại, chạy về ngả nghịch 
chiều, hai tâm sở tham lam và vô tham trái ngươc 
hẳn với nhau. Những ai có niềm tin vững chắc muốn 
mình đưỢc trở nên con người đức hạnh hay một vị 


“trang 93“ 



về Tâm sở Thiện trang 94 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

Bồ-tát (Bodhừattà) thực hành các hạnh Ba-ỉa-mật 
(Paramis), tất phải thường quán chiếu lấy tâm thức 
mình, với câu tự vấn: “Tôi có tham lam chăng, hay đã 
tỏ ra vô tham?” Neu nhận thấy nơi mình lòng tham 
vẫn còn đấy, thì nên mau cải thiện lại tâm thức, ngay 
trong đời nay. Neu tự phán xét cấn thận thấy mình 
vô tham, thì nên tinh tấn làm thêm nhiều việc thiện 
hơn nữa, đê vun bôi căn bản vững chăc và tôt đẹp đó. 
Vì thế cho nên, ai ai cũng phải đào luyện sự tình giác 
(satì) nơi tâm thức mình đế sớm trở thành một người 
vô tham và hào phóng. 

(ệ)..Yậ. sận (Ạdọsạ). 

103.-_Thểnàolàyôsân(Adosa)? 

Vô sân (Adosa) là chẳng hề hờn giận, chẳng bạo ác, 
chẳng dã man. Con rắn khác với con cắc kè thế nào 
thì tâm sở vổ sân khác với tâm sở sân hận thế ấy. 
Người vổ sân hiền lành, lễ phép bao nhiêu thì người 
sân hận dữ dằn, hung tỢn bấy nhiêu. Người vổ sấn giữ 
tâm thức mình lắng yên chẳng chút xao động ngay 
cả khi người sân hận đang bừng bừnẹ nối giận trước 
mặt, vì tâm thức của người vổ sân rất an hoà, êm ả. 
Chẳng những tâm thức họ hòa nhã mà ngay cả sắc 
diện của họ cũng tươi đẹp và khả ái, nào khác chi 
vầng trăng ngà chiếu sáng long lanh so với cảnh mặt 
trăng ủ dột sau đám mây mờ là tâm trạng của kẻ 
đang bị sấn hận (dosa) nung nấu. Hơn nữa giọng điệu 
dịu dàng của họ khiến lời nói của họ dễ cảm ai nghe 
đến mà lại ghét bỏ cho được. Do đấy, bản chất bên 
trong của lòng vổ sân đem lại nhiều lợi lạc cho người 
có tâm sở đó. Trên thực té, tiếng vổ sân (adosa) đồng 


“trang 94“ 




chương ba 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 95 ^ 

nghĩa với lòng từ (metta). (Tâm từ sẽ được xét tiếp 
sau). 

104.- Tâm vô tham và vô sân của Bồ-tát 

Trong Lịch sử cấc tiền thân của Đức Phật Thích-ca, 
khi Ngài còn là Bồ-tát, bấy giờ làm thái tử của vua 
Brahmadatta ở thành Ba la nại cũ (Baranasi). Khi 
Hoàng hậu thăng hà, vua Brahmadatta phong cho 
một vương phi trẻ đẹp lên làm Hoàng hậu. Thái tử 
Mahapaduma (tiền thân của Phật) đưỢc cử giữ chức 
nhiếp chánh, khi vua phải đi dẹp loạn. Khi vua cha 
sắp hồi loan, thái tử đến yét=kiên vị hoàng hậu để 
báo tin. Lúc ấy, bà ta đang ở một mình trong cung, và 
vì nhục tình nổi lên, bà đã ba lần quyến rũ Thái tử . 
Nhưng thái tử đã lạnh nhạt từ khước sự dụ dỗ mời 
mọc khiến bà thẹn thùng và căm giận hết sức. Đe báo 
thù, bà mới cáo gian với vua rằng thái tử đã khuấy 
phá bà đế xâm phạm tiết hạnh. Nhà vua lại tin lời vu 
cáo đó. Hoàng hậu đã hiếm độc dùng mưu gian 
(pariyaya, xảo ngôn và maya, che đậy, phú tàng) đế 
hại đời thái tử. 

Vì bất minh, vua liền ra lịnh xử tử. Nhưng thái tử 
là người đưỢc dân chúng mến phục, cho nên vua 
ngại họ sẽ giải thoát thái tử, mới đích thân chỉ huy 
bọn võ sĩ hành hình, dẫn thái tử lên ngọn núi cao và 
xô xuống. Sức mạnh của lòng từ (metta) nơi thái tử 
đã cảm động đến sơn thần (=thần núi) và thái tử 
đưỢc cứu sống. 


“trang 95“ 



về Tâm sở Thiện trang 96 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

105. - Nhận định. 

Câu chuyện kể được trích trong Quyển Kinh 
Jataka, Lược sử về tiền kiếp của Đức Phật Thích-ca. (jataka 
là quyển thứ 10 thuộc Tim Bộ Kinh, Khuddhaka Nikaya, 
trong Tam Tạng, Tipitaka). Trong phần đầu câu 
chuyện, khi hoàng hậu gặp thái tử, bà bị lòng ái dục 
(tanha) xâm chiếm. Trái lại, nơi thái tử, tâm sở vô 
tham (aỉobha) được nuôi dưỡng mạnh, nên việc tham 
muốn dục tình chẳng xảy ra. Sau đó, đế che dấu lỗi 
lầm dụ dỗ của mình, bà ta đã cáo gian. Sự vu cáo nay 
do tâm sở mạya, phú tàng và musavada, xảo ngôn {= lời 
nói gian xảo) phối hỢp nhau mà thúc đấy tâm thức 
bà hoàng hậu. về phía nhà vua, ông bị tâm sở sấn hận 
nung nấu từ lúc nghe lời điêu nẸoa ^ian cáo cho đến 
khi xô con mình rơi xuống núi đế giết chết. Tâm tánh 
của thái tử lại nổi bật lên với các tâm sở vô tham 
(alobha), vô sấn (adosa) và từ tâm (metta), khiến cho 
chàng đã chẳng bị quyến rũ dâm loạn, chẳng giận 
hờn vì bị xử oan, lại nhẫn nhục chịu cực hình, khoan 

• ' • 0 ề 0 ' 

dung chẳng trách cha và dì. 

Trong mẩu chuyện, thái tử là tiền thân của Phật 
Thích-ca, hoàng hậu sẽ tái sanh làm Cincamanavika, 
nhà vua chính là Đe-bà-đạt-đa (Devdatta) trong một 
kiếp sau. 

106. - Nhơn và gụả. 

Khi thái tử bị xô đẩy rơi xuống núi, có vị xà 
vương (= vua rắn) đưa người về hang động lánh nạn 
tron^ một năm. Sau đó, thái tử trở lại với loài người 
và sống cuộc đời ấn tu. Mấy năm sau, có người thợ 
săn trông thấy mới tâu lên vua. Vua cha mới đến gọi 


“trang 96“ 



chương ba 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 97 ^ 

thái tử trở về cung điện, nhưng thái tử từ chối và 
tiếp tục cuộc đời tu hành ẩn dật. Ngay khi vừa biết 
đưỢc sự thật, nhà vua liền ra lịnh quẳng bà hoàng 
hậu gian ác từ trên núi xuống. Bà đã chịu đau đớn, 
khổ sở trước khi chét. 

iĩlyo sị ẨẠỊnọhạ) yà Tn huệ (Pạnnạ); 

107. -, Thế nào là yô si (amọhạl yà trí hụê_(pan_nạ)? 

Vô si (Amoha) có nghĩa là sự thông minh sáng suốt, 
đồng một nghĩa với trí huệ (panna). Tâm sở vô si giúp 
tâm thức ta vẹt được màn u tối của sự dốt nát và mê 
lầm đang che dậy phủ lấp mất chơn lý. Tâm sở si mê 
(moha) và tâm sở vổ si (amoha) trái ngược hẳn nhau. 

108. z Tríhuê hạy Bất nhã (Pạnna). 

Sự thông minh có hai loại: trí huệ chơn chánh và 
sự thông minh giả hiệu, chẳng chơn chánh. Trí huệ 
Bát nhã (Panna), thuộc về loại thứ nhứ nhứt, là sự 
hiếu biết rõ ràng về hành động gây ra nghiệp (kamma) 
và các hậu quả (vipaka) tiếp theo. Trí huệ Bất nhã là sự 
thông suốt kinh luận trong chánh pháp (Dhamma), 
sự thuần thục về tỉnh giác minh sát (vipassana nana), 
sự thấu triệt cả về đạo (magga nana), quả (phala nana), 
cùng Nhứt thiết chủng trí của Phật. Tất cả những hình 
thức hiểu biết chẳng nhiễm ô, chẳng hề lầm lẫn đó 
được gọi là Trí huệ Bất nhã. 

(Danh từ Trí huệ Bát nhã vốn đưỢc Bắc tông dùng để 
chỉ vào chữ Panna trong tiếng Ba-li; sở dĩ dùng cả 
tiếng Phạn Prajna = Panna [phiên âm là Bát nhã] và tiếng 
Hán Trí huệ, là vì ngại có sự lẫn lộn giữa trí thông 


“trang 97“ 





về Tâm sở Thiện trang 98 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

minh thông thường của người đời với trí huệ của 
người tu hành). 

109.- Sự thông minh giậ hiệụ. 

Thường có kẻ đưỢc người đời khen là khôn lanh, 
bặt thiệp, khéo nói..., rất thiện xảo trong việc thuyết 
phục người khác, nói đã hay mà dối gạt cũng giỏi, 
lừa đảo đã tài tình mà giả nhơn giả nghĩa cũng tột 
bực. Hạng người ấy có trí thông minh giả hiệu, 
vancana panna, có nghĩa là cái trí khôn giảo hoạt gạt 
gẫm người. Tâm thức họ bị tâm sở ái dục (tanha) bất 
thiện làm tràn ngập. Cũng có một số người rất giỏi về 
tranh chiến, thạo n^hề sử dụng võ khí tối tân. Nhưng 
đấy là do sự thúc đấy của vitakka, tâm sở tầm, xét cho 
kỹ cũng chẳng qua là một tâm sở bất thiện của trí 
năn^. (xin đừng lầm tâm sở tầm với tâm sở tàm; tâm 
sở tầm là tiến trình suy tư nhằm đưa tâm thức tiếp 
xúc riêng với đề mục đang quán chiếu và gạt bỏ các 
việc khác qua một bên). 

Tuy nhiên, tưởng cũng nên lưu ý là trí khôn giả 
hiệu chẳng thế có ở nơi người ngu ngơ, ngốc ngác, 
với hệ số thông minh thấp (hệ số thông minh đưỢc dùng 
đế tạm dịch một tiếng chuyên môn trong Tâm lý học 
hiện đại là IQ, ỉntelligence quotíent). Trí khôn ấy chỉ 
thường thấy ở những người thông minh có học thức 
cao. Nói cách khác, có sự tương quan hỗ thuộc giữa 
hai loại trí, trí thông minh chính hiệu có sẵn, làm căn 
bản, giúp điều kiện cho trí thông minh giảo hoạt nay 
nở, chiếu theo định luật về tương quan giữa các 
pháp (Pakatupanissạya Paccaya) được dạy trong 
Quyến Khảo luận Patthana, là quyến chót của Luận 


“trang 98“ 



chương ba 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 99 ^ 

tạng A tỳ đạt ma (Abhidhamma). vì lẽ đó, các người 
đưỢc phú sẵn trí thông minh, nếu theo con đường 
chánh đạo đế làm việc thiện (kusaỉa) thì tạo được 
nhiều công đức; còn nếu họ theo tà đạo, làm việc bất 
thiện thì các tội ác của họ sẽ gây tai hại chẳng ít vậy. 

110.-Căn bản tnyà hậụ đắc trí. 

Trí huệ chơn chánh được phân biệt ra hai thứ: (l) 
căn bản trí, Jati panna và ( 2 ) hậu đắc trí, Pavatti panna. 
Những người khi sanh ra đưỢc phú sẵn đầy đủ các 
tâm sở vổ tham (aỉobha), vô sẵn (adosa) và vổ si (amoha) 
được goi là Tihetuka puggulas, nghĩa là những chúng 
sanh săn đầy đủ ba thiện căn. (Tihetuka = ba căn lành 
[căn = gốc rễ]; puggala = chúng sanh, sanh linh). Do 
đó, târn sở vổ si (ạmoha) bắt đau phát triển kể từ lúc 
mới sanh, đã khiến cho họ học hỏi, hiếu biết rất mau 
chóng và có thế suy nghĩ sâu xa, mặc dầu còn trẻ. 
Trí thông minh nấy đưỢc gọi là căn bản trí (jati 
panna). 

Hậu đắc trí (pavatti panna) là trí thông minh thủ 
đắc khi lớn lên nhờ sự học tập và huấn luyện. Họ 
thưa hỏi, tham dự các buối diễn giảng và cố ghi nhớ 
mọi kiến thức. Người thiếu căn bản trí (kati panna) có 
thế phát triến hậu đắc trí (Pavatti panna) bằng cách 
tinh tấn học hành với một vị thầy giỏi. Những người 
đưỢc phú sẵn căn bản trí, nếu tập luyện thêm đế 
đưỢc hậu đắc trí, về sau sẽ thành công về mọi mặt 
trong đời 


“trang 99“ 




về Tâm sở Thiện trang 100^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

111.- Làm cách nào để đào luyện căn bản trí? 

Căn bản trí đưỢc phú từ lúc sơ sanh chẳng những 
sau nay đem đến sự thành công và lợi lạc trong đời, 
mà còn mở đường cho việc tu tập có tiến bộ trong 
việc quán chiếu thiền định, việc thực hành chánh 
pháp (Dhamma). chỉ những người có căn bản trí phát 
triến mới chứng đắc được đạo (ma^ga nana) và quả 
(phala nana) của sự Giác ngộ. vì thế, ngay trong đời 
nay phải đào luyện căn bản trí thì vào các đời sau 
mới mong đưỢc giác ngộ. Nhắm vào mục tiêu đó, 
ngay bây giờ ta phải có một quyết tâm kiên cố đế mở 
mang kiến thức và trí huệ. với quyết tâm cao cả đó, 
ta nên tìm đọc các sách quí, thường thưa hỏi các vị 
giáo sư lỗi lạc, tham vấn các bực thiện tri thức. Hãy 
tìm lắng nghe các lời khuyến nhũ của các bực trí đức 
đó. Các nỗ lực như thế sẽ khai mở rộng rãi căn bản 
trí nơi mình và sẽ khiến cho ta trở nên một người có 
một nền học vấn hỢp lý và bao quát, gieo mầm trí 
huệ cho các đời sống trong tương lai của Luân hồi 
(samsara). Tuy nhiên, ta cũng đừng nên bao giờ tỏ ra 
tự mãn về những thành quả thâu thập đưỢc trong 
hiện tại mà phải cố gắng mãi thêm lên. 

Đe có thể ngày càng gia tăng thêm sự hiểu biết và 
trí huệ, ta phải thường chăm sóc cách phục sức sạch 
sẽ và trang nghiêm, giữ tư cách đứng đắn, đàng 
hoàng. Mỗi khi bố thí (dana) hay làm các việc thiện 
khác, ta phải tâm niệm trong lòng: “Nguyện công 
đức thiện lành nầy giúp tôi đưỢc tăng thêm trí huệ!” 
Khi ta cúng dường, trai tăng một vị tỳ-kheo, ta nên 
rải rộng thiện tâm và thiện chí ra như vầỵ: “Nguyện 
cầu vị đại đức nay có đầy đủ khả năng đế giảng dạy 


“trang 100“ 



Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 101^ chương ba 

Chánh pháp hằng ngày và đưỢc hào quang trí huệ soi 
sáng!” Neu đủ sức về tiền bạc, ta nên xây dựng chùa 
chiền, tu viện đế giúp các tăng ni có nơi học tập về 
Chánh pháp. Đồng thời, ta cũng phải tỏ lòng tín phục 
và ủng hộ các vị minh sư trong công cuộc hoang 
dương Phật pháp. 

Ta cũng nên trỢ giúp, tùy theo khả năng của 
mình, các trường học, các cơ sở giáo dục đế nâng cao 
nền văn hoá nước nhà. Điều cần nhứt là ta phải luôn 
luôn vui lòng đem chia xẻ những kinh nghiệm mình 
đã học hỏi. Được thúc đấy bởi các nỗ lực đó, ta sẽ trở 
nên một người hiền triết trong khi còn trôi lăn trong 
các cuộc sống của sanh tử Luân hồi (samsara). 

Đấy là đại cương các điều cần làm để mong, khi 
tái sanh lại, đưỢc phú sẵn cho trí huệ Bát nhã căn 
bản (jati panna). 

112.-Sự khác hiệt giữa niềm tin (saddhaỳ yà tn huệ Ịpạnnaị. 

Bản thể của niềm tin (saddha) là được vừa lòng với 
sự hiến tặng và sự thực hành bố thí, đế đưỢc phước 
lành vào các đời sau trong cõi Luân hồi. Niềm tin 
tưởng đó ít khi làm hứng khởi lên các lý tưởng muốn 
cho quốc gia, nòi giống và tôn giáo càng ngày càng 
tiến triến. Trí huệ (panna) phát triến các hành vi thiện 
lành với lý tưởng phục vụ cho quốc gia, dân tộc và 
đạo pháp, mà chẳng cần nghĩ đến sự an lạc, hạnh 
phúc cho cá nhơn của riêng mình, vì lẽ đã thừa biết 
rõ và chắc một khi đã làm điều lành tất sẽ đưỢc quả 
báo tốt. Đó là điểm khác biệt căn bản giữa niềm tin và 
trí huệ. 

ề 

Một người có thể nhìn quốc gia của mình qua cặp 


“trang 101“ 




về Tâm sở Thiện trang 102^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

mắt của niềm tii% hay qua cặp mắt của tn huệ, hoặc 
dưới cả hai nhãn quan đó. Thảng hoặc một trong hai 
nhãn quan, niềm tin hay trí huệ, mà đi quá mức thì 
cách nhìn cùng sự phán đoán sẽ lệch lạc và thiên vi. 
Vì thế, rất cần thiết cho sự phán đoán, phải giữ mối 
quân bình giữa niềm tin và trí huệ, thì mới đạt đưỢc 
kết quả mỹ mãn. có câu tục ngữ: “Niềm tin đi quá 
mức sẽ trở nên sự ái dục (tanha); trí huê đi quá mức 
sẽ đưa đến sự phú tàng (maya, che dấu dối gạt). 

Ghi chú: Trong quyển sách nầy, tôi chẳng có ý định cứu 
xét tường tận một phương cách quân bình giữa niềm tin 
và trí huệ; cần có một quyến khảo luận riêng cho vấn đề 
nầy. 

Ị13.-_ Lời kệụ £ịọi. 

Hởi các cônẸ dân! Dầu cho kiến thức có chơn thật 
hay giả tạm, điều quan trọng vẫn nằm trong bản thế 
của tâm thức con người. Cũng như quả tim là cơ 
quan chánh yếu của mọi sanh vật, một thái độ đứnệ 
đắn có tầm quan trọng tối thượng ngay bây giờ và về 
sau. Trí huệ quyết định sự thịnh vượng của đời nay 
cũng như những đời sau. chỉ có bực hiền giả mới 
hiểu biết rõ ràng và đầy đủ các lợi lạc của bố thí 
(dana), giới luật (siỉa) và các hạnh Ba-la-mật khác 
{Paramis, các sự toàn thiện), chỉ khi có đủ trí huệ, ta 
mới có thế thành tựu đưỢc các hạnh Ba-la-mật. 

Ngoài đời, hạnh phúc gia đình tùy thuộc hoàn 
toàn vào trí huệ của người gia trưởng. Trong sự 
quản trị gia đình cho đưỢc khởi sắc và phát đạt, có 
trí huệ mới có sự mẫn cán đế đạt mục tiêu mong 
muốn. Trong các cộng đồng xã hội, chỉ có bực hiền 


“trang 102“ 




Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 103 ^ chương ba 

đức sáng suốt mới đưỢc sự tín cẩn của mọi người. 
Những kẻ kém thông minh và thiếu học có bao giờ 
vươn lên địa vi cao tột, dầu cho họ là người giàu có 
lớn. 

Kiến thức đóng vai trò chủ yếu trong thế giới hiện 
đại. Kẻ làm ^iàu thu nhiều của cải là nhờ biết ứng 
dụng các kiến thức thực tiễn của các nhà trí thức, 
các chuyên viên kỹ thuật mà họ cộng tác và học hỏi 
Từ một cuộc xung đột nhỏ đến các cuộc chiến tranh 
toàn diện trên hoàn cầu, sự chiến thắng bao giờ cũng 
về phía những kẻ thông minh, những người tiến bộ 
về kỹ thuật. Trong bản kinh Catu dhamma Jataka, một 
con khỉ nhỏ (tiền thân của Đức Phật) đã chiến thắng 
một con cá sấu khống lồ ngay trên dòng sông là 
giang sơn của loài sấu, chỉ nhờ vào chiến thuật khéo 
léo. Mặc dầu chiến thuật đó chẳng đáng đưỢc xem 
như một hình thức chơn chánh của trí huệ, nhưng 
nghĩa sâu của bản kinh Jakata là muốn dạy ta rằng trí 
thông minh có thế mang đến sự thành công, thắng 
lợi trên đường đời. 

Trong một bản kinh khác, kinh Mahosadha Jataka, 
xứ sở của Ngài Mahosadha bị quân đội hùng mạnh 
do chính vua Culani và tế tướng Kevatta chỉ huy đã 
tràn qua xâm chiếm. Nhờ trí huệ thông minh và tài 
thao lược, Ngài Mahosadha (tiền thân của Đức Phật) 
đã đấy lui được kẻ thù xâm lăng tàn bạo, phải bỏ 
chạy trong tán loạn. 

Trong quá khứ, quốc gia Miến-điện (Myanmar) 
còn lạc hậu về khoa học và kỹ thuật, nên phải rơi vào 
tay bọn đế quốc và bị chiếm đóng trong một thời 


“trang 103“ 



về Tâm sở Thiện trang 104^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

gian dài hơn 100 năm. Nước Mién-điện rất giàu về tài 
nguyên thiên nhiên nên làm món mồi ngon cho 
ngoại bang, dựa vào ưu thế kỹ thuật, đã khai thác 
trục lợi các nguồn lợi về dầu khí, khoáng sản và lâm 
sản. 

Mãi cho đến ngày nay, các doanh nhơn, các 
thương gia ngoại quốc, do sự bền chí và mẫn cán vẫn 
còn thu hoạch nhiều mối lợi ở Miến-điện. chúng ta 
đã là nạn nhơn trước sự lấn áp của ngoại bang, chỉ vì 
chúng ta đã chẳng đáp ứng kịp thời các nhu cầu cấp 
thiết của tình thế. chúng ta thiếu sự cảnh giác và sự 
kỹ xảo. Sự thật, chúng ta còn “đang thiu thiu ngáy 
ngủ như một chú lễ sanh (= người phụ tế dùng giúp 
việc cúng tế) nằm dựa gốc cây da, bên cạnh giỏ lễ 
vật.” 

Hởi các công dân! Một quốc gia còn kém kỹ thuật 
và khoa học thực tiễn thế nào cũng tuột xuống từng 
dưới chót của cộng đồng thế giới. Các nhà giáo dục ái 
quốc phải nên hướng dẫn dân chún^ đi đúng con 
đường. Sinh viên phải hết lòng ráo riết thu thập các 
kiến thức. Các phú gia hiền đức, các vị tỳ-kheo 
(bhikkhu) cũng phải đóng góp vào công cuộc phát huy 
trí huệ và học vấn. chỉ với một nỗ lực như thế trên 
khắp cả nước, chúng ta mới mong “hồi phục lại” (bồi 
dưỡng một tầng lớp trí thức lãnh đạo mới) trong đời 
nay và trở nên người hiền đức với trí huệ Bát nhã căn 
bản (Ịatỉ panna) và trong các đời sắp đến. 


“trang 104“ 



chương ba 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 105 ^ 

(?>) Tàm từ (Mẹttạ) 

114. -Tâm từ chẳng phải là một tâm sở riêng hiệt. 

Chẳng có một tâm sở nào riêng biệt đưỢc gọi là 
tâm sở từ (metta). chính tâm sở vổ sấn (adosa cetasika), 
khi nó bao hàm ý nghĩa ước mong cho kẻ khác đưỢc 
an lạc, thanh bình và tiến bộ, thì đó là tấm từ (metta). 
Do đó, ta phải ghi chú rằng tâm từ là ý chí thành thật 
muốn giúp đỡ kẻ khác khiến cho họ đưỢc thành tựu 
và an vui. 

115. -, Tịnh yêu chưa hẳn là tâm từ. 

CÓ một hình thức của tắm từ (metta) phát sanh 
giữa những người thân yêu nhau, giữa các tình 
nhơn, giữa chồng với vỢ. Tấm từ nay cũng hiến lộ ra 
sự ước mong và hành động giúp đỡ lẫn nhau. Họ 
đưỢc xem như đang “^êu” nhau. Họ dùnẹ danh từ 
metta (tâm từ) đế nói đến sự quyến luyến nay. Nhưng 
thật ra, đó chỉ là một sự trìu mến mà ta nên dùnẸ 
danh từ tình thương trong gia đình (gehasita pema) đế 
nói đến thì mới thích hỢp hơn. Đây chẳng phải là tâm 
từ (metta) thực sự và thành thật, (về tình thương 
yêu nhau trong gia đình, chúng ta đã xét qua dưới 
tiểu mục “Tham” (Lobha). 

xưa kia, có một người tín chủ đến thưa hỏi vị tỳ- 
kheo (bhikkhu) bốn sư của y, nên làm cách nào cho 
đúng đắn đế được an trú trong tâm từ (metta bhavana). 
Vị tỳ-kheo nói: “Hãy rải tâm từ đến người nào mà 
mình yêu mến nhứt.” Người đưỢc tín chủ yêu 
thương nhứt chính là vỢ của ông ta, cho nên ngay 
đêm ấy, ông ngồi quán tưởng và rải tâm từ đến người 
vỢ, tại bên ngoài phòng ngủ của vỢ. Sau một thời 


“trang 105“ 








về Tâm sở Thiện trang 106^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

gian quán tưởng, lòng ông ta tràn ngập tình yêu vỢ, 
nên vội vã bước vào phòng “người yêu”. Trong cơn 
hấp tấp, vì phòng bị khoá chặt, ông đụng đầu vào cửa 
và mang lấy một cục u trên trán. Tình yêu trong 
trường hỢp nay, chẳng phải là tâm từ mà chỉ là tình 
yêu thương giữa vợ chồng trong gia đình (gehasita pema) 
mà thôi. 

116. -Tình yệụ giữa hò mẹ và hò con. 

Chúng ta chẳng thể nói các hình thức tình yêu giữa 
người thân (pema) chẳng hề đem đến tãm từ chơn 
thật; ngay cả trong hàng thú vật, tình yêu thương 
của bò mẹ đối với bò con cũng làm phát khởi đưỢc 
tâm trạng thiện (kusaỉa citta) đó nữa. vào một thời 
xưa kia, có một con bò mẹ đang cho con bú với cả 
một tấm lòng từ chơn thật (metta). chính ngay lúc ấy, 
có một người thợ săn bắn một mũi tên vào bò mẹ. 
Nhưng vì tãm từ bao la của bò mẹ đang rải đến cho 
con thật mạnh mẽ khiến cho mũi tên trở nên yếu ớt 
như chiếc lá và chẳng tốn thương chi đến bò mẹ cả. 
Điều nay chứng tỏ tình thương yêu giữa người thắn, 
giữa cha mẹ, con cái, vỢ chồng, anh em, bạn bè có 
thế phát triến thành tâm từ chơn chánh. 

117. -Tâm từ của Hoàng hậu Samavati. 

xưa kia ở Ân độ, nơi vương quốc câu-đàm-di 
(Kosambi), Vua ưtena có ba vỢ là các bà: Samavati, 
Magandi và Vasuladattadevi. Trong khi bà Samavati 
rất tôn sùng Ngôi Tam Bảo (Ti ratana, ba ngôi trân 
bảo: Phật, Pháp và Tăng), bà Magandi, từ thuở còn là 
con gái, đã có ác cảm đối với Đức Phật. Bà Magandi 
thường soi mói tìm lỗi của bà Samavati, trong khi bà 


“trang 106“ 



Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 107 ^ chương ba 

nầy lại thường xuyên thực tập an trú ưonỹí tâm từ 
(metta bhavana). Vua ưtena luân phiên đến thăm 
viếng lần lượt cung của các vị vương phi. Nhà vua lại 
là một người chơi đờn thụ cầm rất giỏi 

Một hôm, đến phiên bà Samavati đưỢc vua ngự 
đến, bà Magandi đem một con rắn độc mà bà đã xin 
được của chú bà, bỏ vào trong cái ngăn của cây đờn 
thụ cầm, rồi lấy nhiều tràng hoa nhét vào đế chận 
rắn bò ra ngoài. Rồi bà ta liền đến tâu với vua, chẳng 
nên đến phòng của bà Samavati hôm ấy vì đêm vừa 
qua bà Samavati đã trải qua một cơn ác mộng dữ dội. 
Thuở ấỵ, người ta tin tưởng rằng cơn ác mộng là 
điềm xấu. Nhưng vua chẳng đế ý gì đến lời cảnh cáo, 
bước vào phòng bà Samavati. Bà Magandi theo sau, 
làm như quá lo lắng cho sự an toàn của nhà vua. 

Khi nhà vua buông mình trên ghé dựa, sau bữa 
cơm chiều, bà Magandi lén rút các cành hoa đế cho 
con rắn bò ra khỏi cái ngăn của chiếc thụ cầm. Con 
vật độc bị nhốt lâu trở nên thật hung dữ, rít lên lanh 
lãnh và bò đến gần bên vua. Bà Magandi giả bộ thất 
đảm kinh sỢ, quát mắng bà Samavati và bọn thế nữ 
và trách vua đã chẳng nghe lời cảnh cáo trước của bà 
ta. 

Vua utena chẳng biết mưu gian hiểm độc của bà 
Magandi, liền nối cơn thịnh nộ, rút tên, giương cung 
ra bắn bà Samavati và bọn thế nữ. vào ngay lúc nguy 
khốn đó, bà Samavati bảo các thế nữ chẳng đưỢc 
khởi lên oán hận nhà vua và bà Magandi, mà phải hết 
sức thành tâm ban rải tâm từ (metta) đến họ. vào lúc 
ấy, chẳng có ai đến cứu mạng cả, ngoài tâm từ ra. Bà 


“trang 107“ 



về Tâm sở Thiện trang 108^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

thúc dục tất cả thể nữ phải làm phát khởi mạnh mẽ 
các tư tưởng tâm từ càng nhiều càng quí, đến nhà 
vua và bà Magandi và xóa hết cho sạch mọi ý nghĩ 
thù hằn, oán giận, báo cừu trong tâm. 

Các thể nữ, nhờ đưỢc tập luyện trước dưới sự 
hướng dẫn của bà Samavati, nên đang nhiệt thành 
gieo rắc tâm từ đến vua và bà Magandi. Nhà vua 
chẳng kềm chế nối cơn giận, buông tên về phía bà 
Samavati. Do sức mạnh của tấm từ, mũi tên lại quay 
ngưỢc về hướng nhà vua. Vua liền tỉnh ngộ, quì 
trước mặt bà Samavati và xin bà tha thứ. Bấy giờ nhà 
vua mới ý thức được sự vô tâm khinh suất của mình. 

118.- Bài học đạo đức của mẩu chuyên 

Bà Magandi đã ganh ghét bà Samavati vì bà nầy có 
nhan sắc hơn và đưỢc mọi người kính mến. Bà 
Magandi bị hai tâm sở: ganh tị (issa) và sân hận (dosa) 
cấu xé. Do đấỵ mà bà đã lập gian ké với tâm sở phú 
tànig (mạya) đế che đậy tội ác. Vua ưtena khi trông 
thấy con rắn độc đã bị tâm sở sẵn hận (dosa) áp đảo. 
Khi mũi tên quay ngược trở lại, nhà vua đang trải 
qua cơn sỢ hãi dưới ảnh hưởng của hai tâm sở sấn 
hận (dosa) và đau đớn về tâm linh (domanassa) (*). còn 
hoàng hậu Samavati và các thế nữ, tâm tánh thật là 
hiền đức, đã trải rộng tắm từ (metta) ngay cả đến 
những người thù chực giết họ. 

[(*). Thiện Nhựt thiển nghĩ, lúc mũi tên quay ngược lại, 
có lẽ nhà vua tỏ lòng hối tiếc (kukkucca cetasika) mới phải, 
hơn là lòng sân hận (dosa).] 

Vào thời buổi bây giờ, những ai muốn sống cuộc 
đời phạm hạnh đạo đức cao, tưởng nên thi đua với 


“trang 108“ 



chương ba 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 109 ^ 

thái độ và tư cách của Hoàng hậu Samavati. Trước sự 
ganh tị, ác tâm, ta nên thanh tịnh hoá tâm thức mình 
và dập tắt ngay ý muốn báo thù. Khi có cơ hội đế giúp 
đỡ kẻ khác, ta nên thi hành ngay cả với những người 
đã hiềm thù mình. Hãy khéo léo tận dụng võ khí vô 
giá là tâm từ. Tâm từ là nước, còn sân hận là lửa; càng 
có nhiều nước từ (metta) càng dễ dàng nhanh chóng 
dập tắt ngọn lửa sẵn (dosa) đang ngùn ngụt, vì vậy, 
mọi người nên cố gắng giảm bớt lòng sân hận và 
nuôi dưỡng tâm từ đối với mọi chúng sanh. 

( 9) Tâm hị (Kạrunạl 

119.-Sự_ thương hại chưa hẳn là tâm bi. 

Tâm bi (Karuna) có nghĩa là tỏ lòng thương xót 
những kẻ thiếu may mắn và có ý chí muốn cứu giúp 

họ khiến cho họ đưỢc nhẹ bớt nỗi khố đau. 

• • • • 

Khi thấy một người đang trong cơn khốn khổ, 
lòng ta khởi lên ý muốn giúp đỡ. Neu ta chẳng giúp 
đỡ đưỢc, thì trong lòng thấy xốn xang và ngại ngùng. 
Đó còn chưa phải hẳn là tâm bi đúng nghĩa. Đó chỉ là 
một nỗi bất an, khó chịu về tâm linh, đưỢc gọi chung 
dưới danh từ là các tâm sở thống khổ về tâm linh 
(domanassà), dựa trên lòng thương hại, thường thấy 
nơi những người hiền từ. Mặc dầu đó là một tâm sở 
chẳng thiện (akasala cetasikà), nhưng sự thương xót 
chẳng đem lại điều tệ hại nào lớn. Trên thật tế, tỏ ra 
thông cảm, xót xa cho kẻ khác cũng là điều tốt 
thường thấy nơi những người có thiện tâm. 


“trang 109“ 




về Tâm Sở Thiên 


trang 110^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 


Đôi khi, một người cảm thấy đau xót, thương hại 
cho người thân hay bạn bè của mình đang gặp cảnh 
khó khăn và muốn cứu giúp. Tâm sở nay, thật ra là 
tâm sở phiền muộn (soka), chưa hẳn là sự thương hại 
của tâm bi. Tâm bị đúng với nghĩa của nó, làm khởi 
lên sự thương hại, thông cảm và ý muốn mạnh mẽ 
muốn cứu giúp; trong khi đó sự phiền muộn (soka) chỉ 
đưa đến niềm lo lắng và nỗi buồn rầu nơi chính 
đương sự mà thôi. 

120.-Tâm thức của người đức hạnh. 

Tất cả những người thiện tâm đều cảm thấy có 
tâm bi (karuna) đối với các kẻ bất hạnh, ngay khi vừa 
trông thấy họ. Tuy nhiên các người hiền đức đó chỉ 
rải tâm từ đến cho người thân trong nhà hay họ 
hàng, bè bạn mà thôi. Nhưng những người thật là 
hiền đức, đang tu tập theo các hạnh Ba-ỉa-mật 
(Paramis, các sự toàn thiện) và các bực đã thành tựu 

viên mãn các hạnh Ba-ỉa-mật, như các vị Bồ-tát 

* * * / 

(Bodhisattas), thì luôn luôn thương xót đên mọi 
chúng sanh, lo ngại cho chúng sanh phải thất lạc vào 
các nẻo ác (apaya) do hậu quả xấu của hành vi bất 
thiện, cũng như cha mẹ đang lo lắng cho đàn con 
khờ dại phải chịu đau khố vậy. Các bực ấy lại rải tâm 
từ đến muôn loài chẳng hề có sự kỳ thị, cũng như 
cha mẹ thương con cái đồng đều, kế cả các đứa ngỗ 
nghịch. 


“trang 110“ 



Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 111^ 


Chương ba 


Từ (Metta) và Bi (Karana) đã có gốc rễ thật vững 
chắc và sâu xa nơi thân tâm của các vị Bồ-tát, xuyên 
qua các kiếp sống mà các Ngài đã giữ đúng theo các 
hạnh Ba-ỉa-mật và hai tâm sở đó trở nên thuần thục 
và chín mùi vào lúc các Ngài chứng đắc Giác ngộ Tối 
thượng. Y cứ vào điều nầy, thì sẽ biết về thái độ của 
Đức Phật, ngay trong đêm sắp lên ngôi vị vô Thượng 
Chánh đẳng chánh giác, với tâm từ chẳng gì lay 
chuyến nối, Ngài đã chinh phục đưỢc Ma vương lúc 
ấy đang cố gắng tận lực gây khó khăn cho Ngài. Đức 
Phật đã đem tâm từ ra ban rải không ngừng đến Ma 
vương, tha thứ cho ý đồ của hắn muốn hại Ngài. 
Cùng thế ấy, Đức Phật cũng đã ban rải tâm từ đến 
Đe-bà-đạt-đa (Devadatta), người đã ba lần mưu sát 
Đức Phật. 

Vào thời buổi ngày nay, những ai muốn trở nên 
người có đức hạnh và cao quí, cần noi theo gương 
lành của các vị Bồ-tát. Họ phải dẹp bỏ các quan niệm 
nầy: “Tôi đối xử tốt,^ chỉ với người tốt. Tôi lấy điều 
lành, chỉ để trả lại điều lành mà thôi.”Thaỵ vì thế, họ 
cần thaỵ đổi thái độ lại như vầỵ: “Mặc dâu kẻ ấy là 
người xấu ác, tôi cũng chỉ lấỵ điều tốt mà đối xử với 
anh ta. Ai ai, dầu tốt, dầu xấu, bao giờ tôi cũng một 
niềm đối xử tốt với tất cả mọi người.”và phải luôn 
luôn ghi nhớ trong lòng, đem tâm từ và tâm hi ra ban 
rải cho mọi chúng sanh. 


“trang 111“ 



về Tâm sở Thiện trang 112^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

(ĨQ) Tậm hỉ (Mụdịtạ) 

121.-Thế nào là Tâm hị ỈMudịtạ) ? 

Mối thiện cảm tỏ lòng vui mừng trước sự thành 
công, sự an lạc và sự thịnh vượng của kẻ khác đưỢc 
gọi tâm hỉ (mudita), một tâm sở hoan hỉ trước việc 
đáng mừng, ở đời lại lắm kẻ tâm địa xấu ác hay có 
bụng ganh tị, tật đố, tham lam, V. V. mỗi khi thấy ai, 
hoặc đưỢc món lợi, hoặc đưỢc thăng chức, hoặc 
được nối tiếng, hoặc có địa vị cao sang, hoặc ẸÌàu có 
lớn. Trái lại, những bực hiền đức, tâm hồn cao 
thượng, mỗi khi nghe, thấy các dịp tốt đó, liền thành 
thật hoan hỉ chung vui với người đưỢc may mắn. Các 
bực ấy lý luận như vầy: ô! Họ đưỢc thêm tiền của, 
chức vị, quyền thế, thành công, nối tiếng, đó là vì họ 
đã gieo trồng căn lành {hxsaỉa kamma) trong quá khứ, 
nay được hưởng phước báo đền đáp công đức thiện 
lành của họ.” Đó chính thật là tâm hỉ (mudita) chơn 
chánh. 

122.7 Hoan hỉ qụậ mức. 

Tỏ ra quá vui mừng, quá sướng thích trước sự an 
lạc của người thân của mình, lại chẳn^ phải là tâm hỉ 
chơn chánh. Sự vui thích đó, tuy giống như tâm hỉ 
(mudita) nhưng thật ra chẳng phải hoàn toàn là tâm 
hỉ. Các sự vui mừng quá mức như thế, đến độ chảy 
nước mắt, được pọi là piti-somanassa, sự vui mừng đã 
bị hai tâm sở bất thiện: ái dục (tanha) và tham ỉam 
(ỉobha) đi kèm theo. Nhưng ta chớ nên cho rằng các 
sự vui mừng và thoả thích ấy là trái với tắm hỉ, vì 
chúng cũng vẫn có thế trở thành tấm hỉ đưỢc. (Piti = 
Somanassa = sự vui mừng). 


“trang 112 “ 






chương ba 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 113^ 

(ị Ị) Tâm xả (ụpekkhạ). 

123.-Thế nào là Tâm xả (Upẹkkhạ) ? 

Danh từ Pali Upekkha có nghĩa là sự bình thản, sự 
tĩnh lặng của tâm thức, hay sự quân bình của tâm 
thức (chẳng hề bị lay động) trước mọi hiện hữu. 
Trong các bản văn của Luận tạnp A tỳ đạt ma 
(Abhidhamma), Upekkha được nói đến dưới danh từ 
Taưamqiịhattata cetasika. 

(Tatra = đây và đó + majjhattata = sự quân bình của 
tâm thức + cetasika = tâm sở.) 

(chữ tâm xả là danh từ mượn trong kinh sách Bắc tông 
để tạm dịch chữ Upekkha.). 

Upekkha, tâm xả, chẳng giống với tâm từ, vì ở đây 
chẳng có tình thương tham dự vào. Nó chẳng giống 
với lòng trắc ấn, vì ở đây chẳng có sự tham dự của sự 
thương hại. Nó chẳng giống với tâm hỉ, vì ở đây 
chẳng có sự vui mừng tham dự vào. Nó chẳng giống 
với tâm sở sân hận, vì ở đây chẳng có sự hờn giận, sự 
gian hiếm dính dấp vào. 

Upekkha cứu xét và trình bày cặn kẽ về sự kiện là: 
nghiệp ỉực (kamma) tùy theo nhơn duyên mà đưa đến 
quả báo tốt hay xấu. chủ đề của upekkha là 
kammassaka, nghĩa là: “Nghiệp của ai, chính là sở hữu 
của người ấy”. 

Nhưng ngày nay, người ta thường dùng chữ 
upekkha có liên quan đến việc con cái ngỗ nghịch hay 
học trò chẳng biết vâng lời. Điều đó có nghĩa là, 
nhiều bực phụ huynh hay giáo chức lơ là, chẳn^ chịu 
quan tâm đến con em, chúng có cư xử tốt xấu thế 


“trang 113“ 




về Tâm sở Thiện trang 114^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

nào cũng mặc. Như thế nào có khác gì là đang trốn 
tránh bốn phận và trách nhiệm. 

Trong trường hỢp của upekkha, những đương sự 
đưỢc cứu xét đến với một tâm niệm chẳng thiên vị, 
tránh xa hai cực đoan của sự thương yêu và sự oán 
ghét. Tâm sở Upekkha có thế phát sanh nơi người 
thường. Nhưng với jahna upekkha (jhana = thiền 
định), ta chỉ đạt được tâm sở nay, sau khi đã luyện 
tập thật thuần thục ba tâm sở dẫn đầu đi trước là: từ 
(metta), hi (karuna) và hỉ (mudita). 

124.-Bốn Tâm vô lượng ÌBrạhmayiỊiaras). 

Từ (Metta), Bi (Kamna), Hỉ (Mudừa) và xả (Upekkha) 
đưỢc gọi chunậ lại là Tứ vô ỉượng Tâm, bốn 
Brahmaviharas, bốn tâm trạng thánh thiện và cao 
thượng. [Brahma = thánh thiện + vihara = cuộc sống]. 
Ý muốn nói rằng, “thường xuyên hằng phát khởi ỉên tư 
tưởng từ, bi, hỉ, xả đối với mọi chúng sanh ỉà sống cuộc đời 
cao thượng", sống một cuộc sống như thế thì chẳng 
hề bị khô cằn vì sức nung nóng của sân hận, ganh tị 
và đố kỵ. Đó là một cuộc sống đưỢm thắm và tấm 
tưới trong sự thanh lương (= mát mẻ) của bốn 
Brahmaviharas, của Tứ vô ỉượng Tâm. 

ở Myanmar (= Mién-điện), các tâm trạn^ cao quí 
đó đưỢc gọi chung là Brahmaso (thấm nhuần với tư 
tưởng thánh thiện). Nhưng có người nói, danh từ 
Brahmaso bắt nguồn từ chữ Pali là Brahmacariya 
(Brahma = thánh thiện + cariya = thái độ, lối sống). 


“trang 114“ 



Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 115^ 


Chương ba 


(Trong kinh sách Bắc tông, danh từ Tứ vô lượng tâm, chữ 
Vổ lượnẹ có n^hĩa là quảng đại, rộng rãi, bao la, được 
dùng đế chỉ đến sự ban rải các tâm sở từ, hi, hỉ, xả tới 
muôn loài, người, thú cũng như vật, chẳng phân biệt lạ 
hay quen, thân hay thù). 

125. - Phất triển yà trao chuyển tậm từ (Mettạị. 

Giữ sao cho tâm thức bất kỳ lúc nào cũng có sự 
hiện diện của tâm sở từ (metta), đó là cách phát triến 
lòng từ đến với mọi chúng sanh. Nói cách khác, cần 
phát triển tâm từ để cho tâm thức ta đưỢc thấm 
nhuần trong tình thương bao la. 

A) Ban rải tâm từ.- Khi bạn ban rải tâm từ hướng đến 
một ngựời nào, bạn phải tập trung tư tưởng nghĩ yề 
người ấy và ước nguyện: ‘cầu mong cho anh ấy, 
hoặc chị ấy, V. V. được phát đạt lụôn”, tâm từ của 
bạn sẽ cảm thông được với người ấy ở đầu bên kia. 
Điều đó xảy ra cũng tựa như tâm từ của bạn đã đến 
tận nơi tâm thức của người kia. Thê cho nên, khi 
bạn ban rải tâm từ hướng đến ai, người ta nói đó là 
“bạn đang trao chuyên tâm từ cho một người.” 

B) Phương cách thông thường trao chuyển tâm từ.- Hãy đọc 
tụng bài kệ bằng tiếng Pali sau đây: 

"Sabbe satta avera hontu, 

Abyapạỳa hontu, 

Anỉgha hontu, 

Sukhi attanam pariharantu. ” 


“trang 115“ 








về Tâm sở Thiện trang 116^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

CÓ nghĩa là: 

1, - Nguyện cầu mọí chúng sanh vượt khỏi mọi hiểm 
nguy. 

2, - Nguyện cầu mọi chúng sanh thoát khỏi mọi thống 
khô tâm linh (domanassa) và được an tâm. 

3, -Nguyện cầu mọi chúng sanh tránh khỏi mọi đau khổ 
thê chât và được khoẻ mạnh. 

t # 

4, - Nguyện cầu mọi chúng sanh được phát đạt và sống 
lâu. 

c) Cách hữu hiệu để trao chuyển tâm từ.- chỉ khi nào thật 
chí thiết muốn cho người nào hay chúng sanh nào 
đưỢc an lạc, ta mới có thế ban rải tâm từ một cách 
đúng đắn và hữu hiệu. Neu bạn quen miệng chỉ đọc 
thuộc long “avera hontu" V. V. với một tâm tư tán 
loạn chẳng chút chú ý, thì bạn chẳng trao chuyến 
đưỢc tâm từ như ý bạn mong muốn. Neu đọc tung 
bài kệ bằng tiếng địa phương nơi mình sanh sốn^, 
có lẽ ỉại hơn là đọc bằng tiếng Pali, để ta có thể hiêu 
rõ những lời mà miệng ta thốt ra. Lại nữa, bạn cũng 
nên nêu đích danh người mà bạn muốn trao chuyến 
tấm từ đến, 

Thí dụ như: “Nguyện cầu cho mẹ tôi tránh khỏi 
mọi nguy hiếm và khó khăn; nguyện cầu mẹ tôi có 
đầy đủ sức khoẻ và an lạc; nguyện cầu mẹ tôi sức 
khoẻ dồi dào và được sống lâu.” 

Bạn phải đọc lên với tất cả tấm nhiệt tình và 
thành tâm, Đối với cha hay thầy học, bạn cũng nên 
làm đúng như thế. Trong trường hỢp trao chuyến 
tâm từ đến mọi chúng sanh, bạn thay thế hai chữ 
“mẹ tôi” bằng ba chữ “mọi chúng sanh”. 


“trang 116“ 



Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 117^ 


Chương ba 


Một cách vắn tắt, bạn cũng có thể tụng rằng: 
‘Nguyện cầu mẹ tôi thoát mọi hiếm nguy và đưỢc 
bình yên.”, “Nguyện cầu cha tôi,... thầy tôi,...”. Điểm 
chánh yếu là bạn phải có đủ nhiệt tâm và chí thành 
mong mỏi họ đưỢc an lạc và tiến bộ. 

126.-,Làm cách nào trao chụyển tâm hi (KarụnạX 

Tâm hi (Karuna cetasika) là một tâm sở thương xót 
các chúng sanh phải chịu khố đau. Bản thế của tâm bi 
là sự ước mong chơn thành muốn đưỢc thấy họ vượt 
thoát nỗi thống khổ hiện nay. Bởi thế cho nên, khi 
ban rải tâm hi, ta đọc bài kệ tiếng Pali Dukkha 
muccantu, kệ Thoát kho, có nghĩa là: “Nguyện cầu họ 
thoát khỏi mọi thống khố đang đè nặng. “Lòng bi tâm 
chơn thật là sự ước mong sâu xa muốn cho kẻ khác 
vượt thoát mọi khố đau và được thọ hưởng hạnh 
phúc. Nhưng lời cầu mong “Nguyện cầu cho cụ ấy 
sớm đưỢc thở hơi cuối cùng!”, đế mau chấm dứt việc 
thân tâm cụ đang bị hành hạ đau đớn, dó chẳng phải 
là tấm bi chơn chánh, mà lại là một byapada duccarita 
(thái độ trong tư tưởng chẳng lành do ác tâm) (xin 
tạm dịch chữ hyapada àuccarita là một ác hạnh). 

Tấm bi chơn chánh có nghĩa là một thái độ cao quí 
của một người có tấm lòng thực sự thương xót một 
người đang đau khố và muốn làm vơi bớt sự thống 
khổ cho kẻ ấy. chỉ đơn giản đọc bài kệ Dukkha 
muccantu, Thoát Khố, chưa đủ đế kết thành tấm bi 
chơn chánh. 


“trang 117“ 







về Tâm sở Thiện trang 118^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

127. - Làm thế nào trao chuyển tâm hỉ (Mụđit^. 

Tâm hỉ là sự vui mừng có tánh cách vị tha, khi 
thấy người khác được thành công, đưỢc thịnh 
vương, đưỢc viên mãn. Đó là lòng mong muốn chơn 
thành ước ao kẻ khác được tiếp tục hưởng mãi sự 
giàu sang, tiến bộ, hạnh phúc, và danh vọng, V. V. Đe 
trao chuyến, ban rải tâm hỉ, ta nên đọc tụng, với đầy 
đủ ý thức, câu kệ tiếng Pali: 

"Yathaỉaddhasampattito ma vigacchantu” 

có nghĩa là: 

“Nguyện cầu họ chẳng mất đi sự thắng lợi hay 
hanh phúc mà họ đã đạt được. ” 

Mỗi khi chứng kiến đưỢc sự an lạc của một 
nệười, bạn nên đọc tụng như trên và ban rải tâm hỉ 
đên người ấy. Đọc câu kệ thuộc lòng, trên chót lưỡi, 
chẳng thể là tâm hỉ thật sự được. 

128. -_Làm thế nào để trao chụyện tâm xả Wj}ẹ]dứỊq)? 

Upekkha, là một tâm sở của sự quân bình, thăng 
bằng, tĩnh lặng, nhìn muôn vật một cách đứng đắn, 
chẳng hề thiên vị. {upekkha đưỢc tạm dịch là tâm xả, 
còn chưa xác đáng lắm). Muốn làm phát khởi tâm sở 
nay, ta suy nghĩ: “Mọi người đều mang lấy nghiệp 
(Kamma) của riên^ mình, cũng như là tài sản, sở hữu 
của mình vậy; điều lành hay điều dữ xãy ra cho họ, 
cũng đều do nghiệp riêng của họ.” 

Nói như thế có nghĩa là ta phải quán tưởng rằng: 
“Mặc dầu tôi trao chuyến tâm từ (metta) đến, mong 
cho người ấy đưỢc hạnh phúc, nhưng anh ta chỉ 


“trang 118“ 






Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 119^ chương ba 

được sung sướn^ khi nào anh ta có thiên nghiệp. Mặc 
dầu tôi cảm thấy có lòng trắc ấn đối với anh ta, 
nhưng anh ta chỉ thoát đưỢc khố sở nếu anh đã sẵn 
có thiện nghiệp. Mặc dầu tôi hoan hỉ trước cảnh phồn 
vinh của anh và chẳng hề muốn anh phải mất đi sự 
dư dả, nhưng anh ta chỉ có thế duy trì đời sống sung 
túc được nếu anh đã sẵn có thiện nghiệp. Bởi thế cho 
nên, tôi chẳng nên quá quan ngại về anh, anh đã có 
nghiệp của riêng anh, đó là tài sản sở hữu của anh 
rồi. 

129.- Ghi chá thêm về bốn tãm trạng thánh thiện. 

Bốn Brahmaviharas hay tứ vô ỉuợng tâm là bốn tâm 
trạng thánh thiện và cao thượng, có nhiều sự phố 
chiếu khác nhau. Tâm từ chiếu rọi lòng thương thân 
ái đến mọi chún^ sanh. Tấm bi chiếu rọi lòng trắc ấn 
và xót thương đến các chúng sanh còn đang đau khố. 
Tâm hỉ lấy sự thành tựu của chúng sanh làm đối 
tượng và chiếu rọi lên niềm hân hoan vị tha. Tấm xả 
nhìn thấy mọi chúng sanh đang man^ lấy nghiệp và 
phóng chiếu sự quân bình tĩnh lặng đến họ. 

Do vậy, cần nên để ý rằng một nệười chẳng thể 
nào, cùng một lúc mà chiếu rọi cả bốn tâm vô ỉượng 
(Brahmaviharas) đến mọi chúnẸ sanh hay đến cho 
riêng một người. Điều thứ hai cân nên lưu ý là, khi ta 
muốn ban rải các làn sóng tư tưởng của tâm từ một 
cách có hiệu quả, ta phải đọc tụng bốn câu kệ tiếng 
Pali “Avcra hontu... pariharantu...” hay bản dịch ra 
tiếng địa phương, với cả sự chú tâm nhiệt thành. Đối 
với các tâm sở khác về tâm hi, tâm hỉ, tâm xả, cũng nên 
như vậy. Đọc tụng thuộc lòng suông câu kệ Pali mà 


“trang 119“ 






về Tâm sở Thiện trang 120^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

chẳng hiểu nghĩa, hay với tâm lơ đãn^, thiếu sự 
mong muốn thành khấn, chẳng đem đến hiệu quả 
nào. Thời bâỵ giờ, các lễ n^hi làm cho có lệ, thảo thảo 
cho xong, rất thường thấỵ trong giới Phật tử. vì lẽ 
đó mà những tín đồ thuần thành và sùng đạo cần 
nên nêu gương lành cho các đoàn hậu tấn noi theo. 

(l?LẨỊ3)iíl4ị.zBaTâmsởTịếtchệ(Vịrạtịcẹtasịkạ}: 

Chánh ngữ (Sợmmqmayacạị; 

Chánh nghiệp {Sgmmạkammantạ)j 
Chánh mạng (Sạmmạ qịịva). 

Khi nghiên cứu về ba tâm sở Viratí cetasỉkas, {virati 
= sự kiêng cử, sự cấm đoán, ngưng, chẳng đưỢc làm + 
cetasika = tâm sở), xin tạm dịch là ba tâm sở tiết chế {tiết 
chế = giảm bớt, đình chỉ, chẳn^ làm), thông thường ta 
phải hiếu rõ trước về mười điều tệ hại (duccaritas) tức 
là mười loại hành vi xấu ác trong hạnh kiếm. Nhưng 
quyến sách nay sẽ chẳng đi sâu vào chi tiết của mười 
điều tệ hại, duccaritas đó. 

130.-_MưM điều tê hại đươc chia ra làm hại loại. 

Mười điều tệ hại liên quan đến các hành vi về 
hạnh kiếm của con người, có thế đưỢc phân ra làm 
hai loại: 

- những điều tệ hại liên quan đến sự mưu sanh; 

- những điều tệ hại chẳng liên quan đến việc mưu 

sanh. 

Thí dụ như, giết người để cướp của, ám sát người 
đế đưỢc trả tiền công mướn giết, hoặc làm nghề săn 
bắn, chài lưới, đó là những điều tệ hại có liên quan 
đến việc mưu sanh, đưỢc dùng làm phương tiện 


“trang 120“ 









Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 121^ chương ba 

sanh sốnẸ. Nhưng vì tức giận, oán thù mà giết người 
là một điều tệ hại chẳng có liên quan đến sanh kế. 

Làm chứng gian trước Tòa, hô hào nhiều người 
ủng hộ một tà thuyết, kế chuyện hoang đường, thần 
tiên, ngụ ngôn, ma qủi đế lấy tiền người nghe, V. V.... 
đó là những điều tệ hại có liên quan đến việc mưu 
sanh. Còn nói dối, nói thô cộc, đặt điều vu khống, V. 
V. mà chẳng có ý muốn đưỢc lợi về vật chất, đó là các 
điều tệ hại vad duccaríta (vaci = lời nói), tệ hại về ỉời nói, 
chẳng liên quan đến sanh kế. 

13Ị.z,Cáctâmsởtiếtchế(yịrqtis)_. 

Tự kềm ché thân chẳng hành động xấu ác, để 
tránh các tệ hại về thân, kaya duccaritas (kạya = thân; 
duccarita = điều tệ hại), và tự kềm chế miệng chẳng 
nói xấu ác, đế tránh các tệ hại về ỉời nói, vad duccaritas 
{vaci = lời nói), là do sự phát sanh các tâm sở tiết chế 
(viratis). Neu ta tiết chế trong lời nói đế khỏi vọng 
ngữ, mặc dầu ta có thừa cơ hội đế nói dối, tùy theo 
có liên quan đến sanh kế hay không; nếu không, thì 
gọi đó là sammavaca virati; bằng nếu có, thì được gọi 
là samma qịiva virati, {ajỉva= mưu sanh, sanh kế, lối 
sanh sống). 

Sự tự kềm ché chẳng giết hại, ngay cả khi có thừa 
đủ thuận tiện đế giết, nếu chẳng liên quan đến sanh 
kế, thì đưỢc gọi là sammakammanta virati {samma 
kammanta = chánh nghiệp), còn nếu sự tự kềm chế 
chẳng giết hại có liên quan đến sanh kế, thì đưỢc gọi 
là samma qịiva virati {samma ajỉva = chánh mạng). 


“trang 121“ 



về Tâm Sở Thiên 


trang 122^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 


132.7 Các hành động lành khác chẳng thuậc yề nhóm Tiết chế 
(yịrạtị) 

Trong đời sống hằng ngày, có nhiều hành động 
thiện lành chẳng phải do ba tâm sở tiết chế kế trong 
tiếu mục vừa qua làm phát khởi lên. Các hành động 
đó đưỢc gọi là thiện pháp (kusaỉa) (chữ phí^ trong chữ 
thiện pháp chỉ có nghĩa là sự, vật, hành vi, chớ chẳng có 
nghĩa là pháp tu). Các thiện pháp nay chẳng có liên 
quan đến sự tiết chế, sự tự kềm giữ, nên chẳng thuộc 
về các tâm sở tiết chế, virati cetasikas. Thí dụ như nói 
lời khả ái, dịu dàng, tụng đọc các giới điêu, được gọi 
là sammama vaca, chánh ngữ; như cúng dường trai 
tăng, kính lễ Tâm Bảo, nghe giảng chánh pháp, V. V., 
được gọi là sammakammanta, chánh nghiệp; như các 
chức nghiệp chơn chánh theo truyền thống, buôn 
bán, kỹ nghệ, V. V. được gọi là samma qịiva, chánh 
mạng. Trong các thí dụ vừa kế về chánh ngữ, chánh 
nghiệp và chánh mạng, người thi hành chẳng có dịp 
và cũng chẳng thấy cần thiết để tự tiết ché, nên 
chẳng thuộc về tâm sở tiết chế (virati cetasíka), mà 
đưỢc xem là các thiện pháp (kusaỉa cetanas; hxsaĩa 
thiện, lành; cetana = ý định). 

133._-_Ba hình thức của các tâm sở tiết chế (yirạtị}, 

Ba tâm sở tiết ché đưỢc xét trước đây, thường thể 
hiện ra dưới ba hình thức, ( 1 ) samadana virati, ( 2 ) 
sampatta virati, ( 3 ) samuccheda virati 

A) Hình thức thứ nhứt: samadana vỉratỉ. Đây là sự tiêt 
ché, do vì biết tuân giữ theo giới luật (siỉa). Neu ta có 


“trang 122“ 












Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 123 ^ chương ba 

dịp để giết một con bò, nhưng lại chẳng giết vì phải 
tuân giữ theq giới cấm sát sanh; nhờ biết giữ giới 
mà chịu tự tiết chế nhu thế, ta sẽ có đưỢc một công 
đức gọi là công đức về samadana virati. 

xưa kia, có một người nông phu, thọ giáo một vị 
tỳ-kheo và được truyền dạy giữ giới. Một hôm anh 
kiếm con bò đi lạc, phải lên ngọn đồi, bỗng bị một 
con rắn lớn quấn chơn. Anh rút dao, định chém con 
rắn, nhưng sực nhớ lời dạy chẳng nên sát sanh, nên 
chẳng giết con rắn. Nhờ sức mạnh của giới đức, con 
rắn liền bò đi, chẳng phạm đến anh nông phu. Đây là 
mấu chuyện cho thấy rõ, tâm sở tiết chế chẳng sát 
sanh của người nông phu đã phát khởi lên nhờ đã 
biết trì giới đàng hoàng. Đó là samadana virati 
[samadana = tuân giữ giới luật; virati = sự tự tiết chế, 
tự kềm giữ chẳng phạm điều ác.] 

B) Hình thức thứ hai: sampatta vỉratỉ. Đây là trường hơp 
tâm sở tiết chế khởi sanh lên do một chuyện ngẫu 
nhiên, xưa kia, ở nước Tích-lan (ngày nay gọi là Sri 
Lamka), có một người tên là Cakana săn sóc mẹ ^ià 
đang lâm bịnh. Vị thầy thuốc bảq phải tìm thịt sông 
một con thỏ mới trị lành. Anh liền đi tìm, bắt đươc 
một con thỏ nhỏ, định giết. Nhưng khi nhìn lại thấy 
con thú hiền lành, anh có lòng thương hại, nên thả 
nó ra. về nhà, anh kế lại chuyện cho mẹ nghe và 
thốt lên rằng: “Ke từ ngày con biết phân biện đươc 
điều lành với việc ác, con chẳng bao giờ cướp lẩy 
sanh mạng của một sanh vật, với ý muốn giết hại.” 
Nhờ ý tưởng cao thượng đó, mẹ anh đã khỏi bịnh. 
Trong mấu chuyện, việc ngẫu nhiên nhìn thấy con 
thú hiền lành đa khiến anh phát khởi tâm sở tiết chế 


“trang 123“ 



về Tâm sở Thiện trang 124^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

chẳng giết hại; đó chẳng phải do anh đã biết giới 
luật trước, cho nên sự tiết chế nầy đưỢc gọi là 
sampatta virạti. [Sampatta = do ngâu nhiên làm ác; 
viràti = sự tiết ché]. 

c) Hình thức thứ ba: samuccheđa virati . Đây là trường 
hỢp sự tiết chế có liên quan đến Đạo tâm (Magịga 
citta), đế cắt đứt tận gốc rễ các lậu hoặc còn tiem 
phục trong tâm (lậu hoặc = các tật xấu gây nên phiền 
não; tiềm phục = nằm im chờ sẵn đó). Khi bực tu hành 
đã đắc được Đạo tâm (Magga citta), sự tiết chế, sự tự 
kềm giữ xảy ra vì hành giả muốn tận diệt hết mọi 
lậu hoặc còn dây dưa trong tâm. [Sạmuccheda = do sư 
tận diệt các lậu hoặc còn ngấm ngầm; virati = sự tiết 
ciiế]. 

Ket Ịụận yệ chương 3. 

Đen đây chấm dứt chương 3 về các tấm sở thiện 
(kusaỉa cetasikas) là những tâm sở lành có ảnh hưởng 
tốt đến tâm thức. Các tâm sở bất thiện (akusaỉa 
cetasikas) làm ô nhiễm tâm thức, đã được cứu xét ở 
Chương 2. Bây giờ là lúc chúng ta nên tìm xem các 
tâm sở nào, tốt và xấu, thường phát khởi nơi tâm 
thức. 

Chúng ta đã thấy các tâm sở thiện đều có những 
hình thức đối nghịch, chẳng thiện, cùng phát sanh, 
như các trường hợp tín tâm giả hiệu, sự hố thẹn giả 
bộ, sự tỉnh giác chẳng chơn chánh, V. V. Nhưng với 
các tâm sở hất thiện, chúng chẳng có thành phần đối 
nghịch như thế. Do vậy, chúng ta nên nhận định rõ 
các tâm trạng thiện và bất thiện đều có thế cùng khởi 
lên song song nhau, chồng chất lên nhau, hoặc tuy 


“trang 124“ 




Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 125 ^ chương ba 

riêng rẽ khởi lên mà lại thường hay xảy ra trong tâm 
thức của chúng ta. 

Giờ đây, chúng ta đã biết các tâm sở bất thiện, các 
tư tưởng xấu ác, các hành vi chẳng lành là nguyên 
nhơn làm cho ta trôi lăn mãi trong cảnh Luân hồi. 
Con người đưỢc phú sẵn trí huệ thông minh, tưởng 
nên phải biết, nếu để cho hành vi bất thiện chiếm đa 
số hơn hành vi bất thiện, thì chẳng thế nào chứng 
đắc được cảnh an lạc của Niết-bàn (Nibbana), cho dầu 
có siêng năng cầu nguyện cách mấy đi nữa. Tôi 
thành tâm khuyến tấn mọi người trong cộng đồng tu 
sĩ nên vì lòng tự trọng mà gắng sức trrở thành một 
người thật sự có tâm hồn cao thượng, hơn là làm kẻ 
ngụy thiện, giả nhơn giả nghĩa. 

về phần tôi, tôi ườc mong sao có đủ khả năng để 
nuôi dưỡng một tâm hồn cao thượng, thanh khiết 
vào các đời sắp tới, và sớm được thoát khỏi sự xảo 
ngôn (pariyaya), sự phú tàng (maya) và sự khoa 
trương (satheyya). 

Nguyện cầu các vị cộng tác với tôi và các thân 
hữu của tôi vững tiến mãi trên con đường chánh đạo 
và trở nên các bưc chơn hiền đức. 


“trang 125“ 



chương 4 


YẲ Qớc_ tâmsở p hụ_ hỢp 

yứỉ .ỉậni thức thịện và bất thiên 

...........................#. 

134.7 Cạc Ịọại tâm sở ỵbụh^yớị tâm thứctỊnịm yà_ hất thiện. 

Các tâm sở (cetasikas) thường có măt nơi tâm thức 
thiện hay bất thiện, phụ trỢ và phối hỢp với tâm 
thức, tạo nên một trạng thái tâm lý, đưỢc xếp loại 
như sau: 

1. - Phassa = xúc, sự tiếp xúc của đối tượng với tâm 

thức; 

2. - Vedana = Thọ, cảm giác sơ khởi; 

3. - Sanna = Tri giác, cảm giác có nhận thức; 

4. - Cetana = Ý hành, ý định sẽ đưa đến hành động; 

5. - Ekaggata = Định, tập trung tâm ý vào một đối 

tượng duy nhứt 

6. - Jivitindriya = Mạng căn, sức sống điều hỢp mọi hoạt 

động; 

7. - Manasikara = chú tâm, sự chú ý đến; 

8. - Vitakka = Tác ý, sự móng tâm, làm khởi ý; 

9. - Vicara = Nhiếp ý, sự thủ ỷ, bám sát vào một ý; 

10. - Adhimokkha = Quyết ý, sự quyết định làm hay chẳng 

làm; 

11. - Viriya = No ỉực, sự cố gắng; 

12. -Piti = Toại ý sự thoả ý vui mừng; 

13. - chanda = Ý chí, sự quyết tâm, quyết chí. 

Các loại tâm sở nêu trên đều phối hỢp với tâm 
thức thiện và cả với tâm thức bất thiện. 


“trang 126“ 





chương bốn 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 127 ^ 

(ĩ) Tâm SỞ Xúc (Phạssạ) 

135.-Thế nào là Tâm sở xúc (Phạssạ)? 

Tâm sở xúc (Phassa cetasika) khởi lên khi có sự tiếp 
giao giữa tâm thức và đối tượng của tâm thức, ở đây, 
chữ Xúc chẳng có nghĩa là sự tiếp xúc vật chất như 
khi tay rờ, thân đụng, hoặc khi hai vật va chạm vào 
nhau; mà lại xảy ra vào lúc tâm thức bên trong 
hướng đến đối tượng bên ngoài. Đó cũng như có sự 
“sờ mó”, đụng chạm đến, khi tâm thức và đối tượng 
gặp gỡ nhau. Trong vài trường hỢp, sự tiếp xúc tâm 
lý đó lại nổi nhô lên, dễ thấy, dễ nhận, cũng như sự 
va chạm vật thể. 

Hãy nói rõ thêm. Khi một người vừa khỏi bịnh, 
thấy một đứa bé trai đang ăn một quả chanh (*), 
miệng ông ta liền chảy nước dãi. Một n^ời nhát 
gan, khi thấy hai kẻ dữ dằn đánh nhau, liền run sỢ 
lên. Khi một cô gái đến tuổi dậy thì nghe đâu đây 
tiếng nói cậu trai cùng tuối, cô cảm thấy một sự rung 
động khác thường trong trái tim của cô. Điều nay 
cũng xảy ra với các chàng trai. Trong các thí dụ nay, 
tâm thức đã “xúc chạm” đến trái chanh, V. V. khiến 
cho sự chảy nước dãi, sự run sơ, V. V. đã xảy ra. Hình 
thức tiếp xúc như vậy chính là bản thế của tâm sở xác 
(phassa). 

[(*) Thiện Nhựt nghĩ có lẽ đó là trái me, hơn là trái chanh.] 

Tâm sở xúc (phassa) giao tiếp với các đối tượng và 
các đối tượng nay gây phản ứng đến tâm thức thiện 
cũng như với tâm thức bất thiện; do đó tâm sở xúc đã 
khởi lên và phối hỢp chung cho cả tâm thức thiện và 
tâm thức bất thiện, cũng tựa như chất muối đưỢc 


“trang 127“ 




trang 128^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 


về Tâm Sở phụ 

dùng trong một món ăn ngon, hay trong một món ăn 
dở. Các tâm sở (cetasikas) khác, như tâm sở thọ 
(vedana) chẳng hạn (sẽ được cứu xét tiếp sau đây), 
cũng phát khởi và phối hỢp chung cho cả hai loại 
tâm thức thiện và bât thiện. 

[Tâm sở xúc (phassa cetasika) cũng có mặt nơi các 
loại tâm thức đang tác động (Kiríya cittas) (Punctional 
Types of Consciousness), và cả nơi các loại tâm thức 
đang bị tác động (vipaka cittas) (Resultant Types of 
Consciousness), các loại tâm thức nay chẳng thiện mà 
cũng chẳng bất thiện.] 

(?) Tâm sở Thọ [yẹdạnạ) 

Ị36.-_Tâm sở Tho_(Vẹdqnạ)_và_các_đổi_tươnc[ (úạ_gịác_quqn. 

Tâm sở thọ, hay cảm thọ {vedana cetasika) có nghĩa 
là đang thọ nhận các cảm giác từ các sự vật làm đối 
tượng cho các giác quan (hay cho các căn), sáu loại 
đối tượng nay đã được xét qua nơi chương 1 nói về 
Tâm thức (Citta), và được gọi dưới danh từ là sấu trần, 
(sáu trần là: sắc, thanh, hương, vị, xác, pháp). Mỗi 
thứ trong sáu loại đối tượng của giác quan (hay các 
căn) đưỢc phân biệt thêm ra thành: 

- ittharammana, các đối tượng (sự vật) đáng ưa 

thích đối với các giác quan; 

- anittharammana, các đối tượng chẳng được ưa 

thích; 

- itthamqịịhattaramma, các đối tượng được ưa 

thích vừa vừa. 

Các loại đối tượng thứ nhứt đưỢc các giác quan 


“trang 128“ 




Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 129 ^ chương bốn 

ưa thích, mến chuộng và hay tìm đến, đưỢc gọi là 
ittharammana, tạm dịch là sự vật khả ái [itta = được ưa 
thích và mến chuộng + arammana = sự vật.] Thí dụ về 
sự vật khả ái (ittharammana) như hình sắc đẹp đẽ, 
thanh âm dịu dàng, hương thơm ngào ngạt, mùi vị 
đậm đà, đồ vật trơn láng, danh thơm tiếng tốt, nhà 
cửa sang trọng, V. V. 

Một sự vật chẳng đưỢc ai ưa thích, mến chuộng 
hay tìm đến, được xếp vào loại anittharammana 
[anittha = chẳng đáng được ưa thích + arammana = sự 
vật.} Thí dụ về anittharammana, sự vật bất khả ái, như 
các hình sắc xấu xí, âm thanh chát chúa, mùi hơi 
nồng nặc, hương vị lạt lẽo, đồ vật xù xì, ô danh xú 
tiết, nhà cửa bấn thỉu, V V. 

Một sự vật chẳng được xép vào loại khả ái hay vào 
loại bất khả ái, chẳng được mến thích cũng chẳng bị 
chê ghét, được gọi là itthamạịịhattarammana; thí dụ 
như nhan sắc xoàng xoàng của một người nào đó. 

137.-Năm loại cảm thọ. 

4 .. ••• 

Tâm sở thọ (vedana) được phân biệt ra làm năm 
loại: 

(1) .- sukha, sướng thích về thể chất; 

(2) .- dukkha, đau đớn về thể xác; 

(3) .-somanassa, lạc thú về tinh thần; 

(4) .- domanassa, thống khổ về tinh thần; 

(s).-upekkha, xả thọ cảm giác trung hoà, 

chẳng sướng thích, mà cũng chẳng khố đau. 


“trang 129“ 



về Tâm sở phụ trang 130^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

Khi có sự thọ nhận một cảm giác về một sự vật 
khả ái, đáng ưa chuộng, tâm sở thọ được khởi lên vào 
lúc đó gọi là ỉạc thọ. Một lạc thọ thông thường đưỢc 
gọi là sukha vedana [sukha = dễ chịu, vừa ý + vedana = 
cảm thọ.] Khi một lạc thọ gây thêm một niềm vui 
mừng, nó được gọi là somanassa vedana [somanossa = 
sự vui mừng + vedana = cảm thọ.] cảm thọ somanassa 
vedana khởi lên rõ rệt nơi tâm thức của người đang 
thọ hưởng sự khoái cảm về vật chất như khi tiếp xúc 
với sắc trần (mparammana), thanh trần 
(saddarammana), V. V. Cũng cảm thọ somanassa vedana 
khởi lên một cách rõ rệt nơi tâm thức của người khi 
đang đứng trước các hình tượng hoặc đồ vật đưỢc 
sùng kính như một tượng Phật, hay một quyến Kinh 
Chánh pháp. 

Khi có sự thọ nhận một cảm giác về các sự vật bất 
khả ái, gây khó chịu chẳn^ ưa thích, tâm sở thọ khởi 
lên vào lúc đó gọi là khô thọ. Một khổ thọ thông 
thường được gọi là dukkha vedana [dukkha = đau khố.] 
Khi một khố thọ có liên quan đến tâm linh, người ta 
gọi là domanassa vedana [domanassa = thống khố về 
tinh thần]. Các khố thọ dukkha vedana và domanassa 
vedana thường phụ hợp với tâm sở sân hận (dosa 
cetasika) như các tâm sở ưu sầu (sorrow), tâm sở than 
khóc (parideva), tâm sở uất hận (upayasa) đã được cúu 
xét nơi Chương 3 vừa qua. Các sự va chạm vào thân 
thế khi gâỵ ra sự đau đớn khó chiu, được gọi là 
dukkha, khố thọ; khi các sự va chạm ấy gây ra sướng 
thích thì gọi là sukha, lạc thọ. Khi tâm thức, xuyên 
qua các giác quan như mắt, tai, mũi, lưỡi hay ý căn, 


“trang 130“ 



Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 131^ chương bốn 

thọ nhận các cảm giác thích thú thì gọi đó là 
somanassa, sự thống khoái (về tâm linh) và khi gây ra sự 
khó chịu, bất an thì gọi là domanassa, sự thống kho (về 
tấm linh). 

Đối với sự vật được thích thích vừa vừa, 
Itthamqịịhattarammana, các cảm giác gây ra trên tâm 
thức chẳng rõ rệt là sướng thích hay khó chịu, nên 
gọi các cảm giác đó là xả thọ, upekkha vedana, những 
cảm thọ trung hoà, vô ký. Bởi vì sự thọ nhận các xả 
thọ chẳng đưỢc hiến nhiên, chẳng dễ thấy, hay thiếu 
sư đế ý đến, cho nên con người ít khi ý thức hẳn hoi 
về các xả thọ. Đầy là trường hợp xảy ra khi đi, khi 
đứng, khi ngồi, có nhiều xả thọ, upekkha vedana, khởi 
lên nơi tâm thức mà chính các đương sự cũng chẳng 
biết đến, hay đang thế nghiệm đến mà chẳng dè. 

Một cách tổng quát, các cảm thọ, nói chung, thâu 
nhận từ các đối tượng, đưỢc khởi lên để phụ hỢp với 
các tâm thức thiện và cả với tâm thức bất thiện, vì 
cảm thọ có thê thâu nhận từ các sự vật hoặc vừa tôt, 
hoặc vừa xấu, chúng ta nên ghi nhận rằng, khi có 
người nói: “Tôi đang thọ hưởng sự sung sướng về 
thể xác” hay “Tôi đanẸ thưởng thức hương yị của 
Chánh pháp”, ta nên hiếu người ấy đang nói đến cảm 
thọ một cách tống quát, chung chung vậy thôi. 

(3) Tâm sở Trị gịậc (Sạnnạ) 

138,z,Thế nào là tâm sở TrÌ£Ìác (SạnrỊg)? 

Tâm sở tri giác (sanna) đánh dấu hay ghi nhận. Sự 
ghi nhận và làm dấu nay chỉ rõ rệt nơi các các người 
có trí thông minh còn đang phát triến và chưa đưỢc 


“trang 131“ 




về Tâm sở phụ trang 132^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

đầy đủ kiến thức. Khi trẻ con nghe dạy: “Đây là cha 
của con; đây là mẹ của con.”, thì chúng ghi nhận vào 
trong trí nhớ “Ba”, ‘Má”; khi chúng trông thấy chiếc 
phi cơ, tâm sở tri giác (sanna) của chúng ghi nhận 
rằng đó là chiếc máy bay, với cánh máy bay nay, với 
thân máy bay nay, V. V. Khi chúng viếng một thành 
phố xa lạ, chúng ghi chú những gì khác, mới, đối với 
chúnẸ. Do đó, ta thấy tâm sở tri giác phát khởi và 
chuyến động nhiều cách khác nhau tùy từng người. 

Tâm sở tri giấc có hai lợi ích: khi một đứa trẻ nhận 
biêt người nây là cha nó, thì sự nhận biêt đó xả^ ra 
ngay lúc đó. về sau, nó lại cũng nhận ra người ấy là 
cha nó nữa . Như thế, tâm sở tri giác có lợi ích ngay 
trong hiện tại và tương lai. 

Tâm sở tri giấc (sanna) khác với tâm sở trí huệ) . Sự 
nhận thức của tâm sở trí huệ chỉ liên quan đến những 
gì đúng đắn, chơn chánh; trong khi đó thì tâm sở tri 
giác ghi nhận cả đúng và sai. vì tâm sở tri giác sai lầm 
cho nên vào ban đêm, một nẸười mới nhìn gốc cây 
làm con quỷ. Những kẻ lấy điều sai lầm mà làm điều 
đúng đắn, lấy điều xấu ác mà làm điều đạo đức là 
những người đã bị lừa dối bởi tâm sở tà kiến (ditthi 
cetasika) được sự phụ hợp của tâm sở tri giác (sanna) 
trỢ giúp vào. Nhữnẹ kẻ có tâm sở tri ẹiác (sanna) 
nghiêng quá nặng về phía các việc sai lầm, rất khó 
mà cải thiện đưỢc. 


“trang 132“ 



Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 133 ^ chương bốn 

139.-Tầm hoạt động của Tri giác rất rộng. 

Tâm sở trí giác (sanna), nhận lấy chỗ sai lầm làm 
điều đúng đắn, có một tầm hoạt động rất rộng rãi. 
Chẳng phải chỉ riêng có tâm sở tà kiến (ditthỉ) và tâm 
sở ái dục (tanha), mà tâm sở trí giác (sanna) cũng nhận 
chỗ sái quấy làm điều chơn chánh, cho nên chúng là 
nguyên nhơn đã làm cho con người phải trôi lăn mãi 
trong vòng Luân hồi (Samsara). 

Thí dụ con người thì biết gớm ghiếc phẩn (cứt); 
nhưng loài dòi bọ lại xem đó là thực phấm ngon của 
chúng. Một thí dụ khác, loài kên kên thường tranh 
nhau cắn xé đế ăn các thi thế sình rữa. 

Chỉ có các đức Phật và các bực A-la-hán (Arahant) 
mới nhận thức đưỢc bản thế chơn thật của mọi hiện 
tượn^. Các Ngài nhận ra rằng tất cả mọi thú vui nhục 
dục đều đáng tởm. Đức Phật tuyên bố rằng tất cả mọi 
thú vui nhục dục đều thấp hèn, đê tiện; chỉ có bọn 
phàm phu mới lo đeo đuối, chỉ có hàng^ tục tử mới 
đắm say; còn bực cao thượng chẳng hề quan tâm, 
ghé mắt đến, vì các thú vui ấy chẳng đem lại lợi ích 
chơn thật cho con người. Các bực cao thượng tích 
cực tố giác và bài bác mọi hình thức của thú vui nhục 

dục 

# 

Tiếc thay vẫn còn rất nhiều người chưa biết nghe 
theo lời chỉ dạy của Đức Phật. Họ đang ráo riết đua 
đòi chạy theo mọi hình thức khác nhau của thú vui 
nhục dục. chính vì sự nhận định sai lầm nơi tâm sở 

# # ề ề ề ^ 

trì giác (sanna) của họ mà họ đang kéo dài sự đau khố, 
đời đời kiếp kiếp, trong cảnh Luân hồi. 


“trang 133“ 



về Tâm sở phụ trang 134^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

140. -Đừng lầm lẫn tâm sở trì gịậc (sqnna) 

yứi.sự tỉnh giác ÍSạtiị. 

Ghi nhớ lại đưỢc các hành động thiện lành của 
mình, đó là do sự tỉnh giác (Sati) mà cũng do cả tâm sở 
tri giác (sanna) phụ vào nữa. Nhưng sự tỉnh giác chơn 
chánh chỉ xảy ra trong địa hạt các thiện pháp (kusaỉa). 
Tuy nhiên, lại có sự tri ^iác giả hiệu, cũng như có sự 
tỉnh giác giả hiệu nữa. Hồi tưởng lại mối tình đầu, sau 
bao năm tháng, đó chỉ là một bất thiện pháp 
{ahxsaỉa), chẳng phải là sự tỉnh giác (sati) chính hiệu; 
đó chỉ là một chức năng của tâm sở tri giác (sanna) 
đang đội lốt sự tỉnh giác (sati) mà thôi. Xin hãy xem 
lại các đoạn nói về các hình thức giả hiệu của sự tỉnh 
giác, trong chương 3 vừa qua. 

ừ). Tàm sệỵ hành (Cẹtạnạ) 

141. - Nhiêm vụ của tàm sở ỵ hành (Cetqnạ cẹtgsịkạị. 

Tâm sở ý hành (Cetana) có nhiệm vụ điều hợp tâm 
thức (citta) và các tâm sở (cetasikas) khác khi chúng 
cùng một lúc khởi lên bên trong tâm. 

Vai trò điều hỢp (= phối trí và điều hành) của tâm 
sở ý hành (cetana) có thế được nhận thấy rõ hơn, khi 
ta phân tách một trạng thát tâm thức, như sau: 

Khi bên trong, tấm thức hướng về một đối tượng ở 
bên ngoài, thì: 

- tâm sở xúc iphassa) giao tiếp với sự vật đối tượng; 

- tâm sở thọ (vedana) thâu nhận các cảm giác do từ 
đối tượng gây ra; 

- tâm sở tri giác (sanna) đánh dấu và ghi nhận sự giao 
cảm đó; 


“trang 134“ 






vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 135 ^ 


Chương bốn 


đồng thời, các tâm sở khác như: 

- tâm sở định (ekaggata), 

- tâm sở mạng căn (ịivitindriya) và 

- tâm sở chú tâm (manasíkara) 

(các tâm sở nầy sẽ được giải thích sau) cũng khởi lên 
trong tâm với nhiệm vụ riêng của chúng. Lại còn có 
các tâm sở thiện như: 

- tâm sở niềm tin (saddha) và 

- tâm sở tỉnh giác (sati) 

hay các tâm sở bất thiện như: 

- tâm sở tham ỉam (lobha), 

- tâm sở sân hận (dosa), 

cùng xen vào tâm thức nữa. 

Lúc bấy ^iờ, tâm thức cùng các tâm sở phụ hỢp 
hướng về đối tượng, chẳng tâm sở nào phải bị bỏ rơi 
đằng sau, mà vẫn có đủ cơ hội đế làm tròn nhiệm vụ 

của nó, khiến cho tâm thức và tất cả các tâm sở hiện 

/ * 

diện cùng nhau bám chặt vào đôi tượng, dưới mọi 
khiá cạnh. Khả năng điều động, phối hỢp và thúc đấy 
toàn thế tâm thức và các tâm sở phụ hỢp, cứ phải 
bám chặt vào đối tượng lúc đó, chính là nhiệm vụ 
của tâm sở ý hành (cetana) (= ý tưởng thúc đấy đưa 
đến hành động). 

Ta hãy dùng một thí dụ để tiện so sánh: Khi 
hướng về đối tượng, tâm thức cùng các tâm sở phụ 
thuộc của nó, chẳng tâm sở nào nối lên lại bị bỏ rơi 
lại sau, có thế được xem như một hiệp hội ở ngoài 
đời. Trong hiệp hội nầy, tầm thức (citta) giữ chức chủ 
tịch; tâm sở ý hành (cetana) lãnh vai trò tống thơ ký. 


“trang 135“ 



về Tâm sở phụ trang 136^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

Trong một hiệp hội, vị tổng thơ ký rất bận rộn, ngoài 
việc thúc dục các hội viên phải châu tất nhiệm vụ của 
họ, còn có phận sự phối hỢp các hoạt động của các 
hội viên, sao cho sinh hoạt chung của hiệp hội đưỢc 
điều hoà. Tâm sở ý hành (cetana) cũng có vai trò 
tương tự như vị tống thơ ký trong hiệp hội, hay hơn 
thế nữa, như một vị tướng lãnh chỉ huy các lực 
lượng hành quân tại mặt trận. 

Do đó, nếu tâm sở ý hành (cetana) hoạt động yếu 
ớt, sức thúc dục bên trong chẳng đưỢc đủ mạnh, thì 
tâm thức và các tâm sở phụ thuộc cũng trở nên yếu 
kém theo. Trái lại, nếu sức thúc dục của tâm sở ý 
hành mạnh mẽ và ráo riết, các tâm sở khác sẽ theo đó 
mà gia tăng cường độ lên. và khi tâm thức và các 
tâm sở hoạt động hăng hái, thì thân thế con người 
cũng trở nên nhanh nhen và hoạt bát. Do vậy, tâm sở 
ý hành lãnh nhiệm vụ tối cao trong việc ứng phó với 
các sự vật bên ngoài, trong bất cứ trường hỢp nào. 

ĩ42._-_Tâm sởỵ_hànhtap_nên Nghịêp. 

Thí dụ như có một người bị tấn công, đánh đập 
tàn nhẫn và bị giết chét trong một trận đòn “hội 
chợ” tại một đám đông. Tron^ cảnh hung ác đó, các 
cú đấm đá của mỗi người tấn công còn chưa làm 
thiệt mạng nạn nhơn, chỉ có một người trong số đó, 
vì ý chí bạo tàn và cương quyết, đã đánh liên tiếp hết 
đòn nay đến đòn khác, đem cái chết đến cho nạn 
nhơn. Vậy chính anh nay mới thật sự là thủ phạm 
chánh trong vụ giết người, cùng thế ấy, khi tãm thức 
(citta) và các tấm sở phụ họp (cetasikas) hợp nhau lại đế 
thực hiện một hành vi thiện như bố thí (dana), như trì 


“trang 136“ 



Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 137 ^ chương bốn 

giới (sủa), hoặc để gây ra một hành vi bất thiện như 
sát sanh (panatipata), thì tâm sở ý hành (cetana) là tâm 
sở mạnh mẽ nhứt, cươn^ quyết nhứt trong nhóm 
các tâm sở hiện diện. Tiềm lực của tâm sở ý hành 
luôn luôn nằm phục sẵn trong tâm thức con người. 
Vì thế, nếu muốn thấm định cho đúng đắn về trách 
nhiệm của hành vi, thì phán quyết phải nhắm ngay 
vào chính tâm sở ý hành mà qui định trách nhiệm. 
Đức Phật đã rõ ràng qui trách cho tâm sở ý hành, khi 
Ngài nói: 

"Cetanaham bhikkhave kammam vadami. ” 

“Nầy các tỳ-kheo, ta tuyên bố 

ý hành (cetana) chính là Nghiệp (Kamma)”. 

Hiểu rộng về lời tuyên bố đó, ta nên ghi rằng, hể 
tâm sở ý hành càng mạnh, thì nghiệp càng sâu; và nếu 
ý hành còn yếu ớt thì nghiệp cũng vì đó mà nhẹ bớt. 

(5) Tâm sở Định (Ẹkạggạtạ) 

143.- Tâm sở ĐinhÌẸkạggata) 

còn được goi là Tam-ma-đề Csamạđhị)^ 

Định (Ekaggata) là tình trạng bình thản và chẳng 
xao động, của tâm thức. Tâm trạng nay còn đưỢc gọi 
là Tam-ma-đề (Samadhỉ), có nghĩa là, sự tập trung tâm 
ý vào một đối tượng duy nhứt. Khi hướng về các sự 
vật, chính nhờ vào tâm sở định mà tâm thức ta mới 
có thế trụ lại hay dừng lại lâu, trên một đối tượng, 
trong một thời gian dài. Điều đó có nghĩa là tâm sở 
định (ekaggata) đang tập trung và an trụ vào đối 
tượng, cũng như ngọn lửa thẳng đứng của cây nến 
đang cháy trong chỗ im gió. 

Trong việc thực tập quán tưởng, khi tâm thức có 


“trang 137“ 








về Tâm sở phụ trang 138^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

thể an trụ chuyên chú vào một đối tượng trong một 
thời gian lâu, người ta nói: “Đó là đang chứng đắc 
được Tam-ma-đề” (Samadhỉ), hay là: “Tam-ma-đề đang 
trở nên mạnh mẽ.” Khi một người thành tựu đưỢc 
một vài cấp Tam-ma-đề (Samadhị Định), người ấy đạt 
đưỢc sự an tịnh và sự vững chãi trong tư tưởng, lời 
nói và hành động. Người ấy trở nên thẳng thắn, 
chẳng hề có lỗi lầm trong thái độ cư xử với kẻ khác 
trong xã hội. Tuy nhiên, cũng có thế, người ấy vẫn 
còn vương vấn mãi, hay bị ám ảnh vì một vài vấn đề 
đặc biệt nào đó. 

(ệ). Tâm sở Mạng cặn ữịỵịtịndríỵạ]. 

144.-ThếnàoĩàMạngcăn0iyitindriya)_? 

Tất cả mọi tâm thức (cittas) và mọi tâm sở 
(cetasikas) được phân loại và xếp vào hàng danh 
(nama) (trong khi đó, các sự vật có hình thế cụ thế 
được xếp vào hàng sắc [rupãị và danh từ đanh sắc 
[nama rupa] được dùng đế chỉ tất cả sự sự, vật vật 
trong vũ trụ.). Nguyên lý sinh lực hay sức sống của 
danh được gọi ìà jmtíndriya, hay là mạng căn (tức là 
sức sống động, sẵn có bên trong, đã khiến cho tâm 
thức và các tâm sở khởi lên và hoạt động được.) Tất 
cả tâm thức (cittas) và các tâm sở (cetasikas) sở dĩ hoạt 
động điều hòa và tích cực được chính nhờ vào mạng 
căn. Neu sự vắng mặt của mạng căn xảy ra, thì tâm 
thức và các tâm sở chẳng còn hoạt động được nữa. 
Nói cách vắn tắt, chính mạng căn (ịivitindríỵa) đã thúc 
đẩy tâm thức và cảctâm sở tiếp tục khởi phAt lên, tù^ 
theo Nghiệp (Kamma) dẫn dắt. Nơi các yêu tố vật chât 
cũng có sức sống, được gọi là rupa jivitindriya, sắc 


“trang 138“ 





chương bốn 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 139 ^ 

mạng căn. Do đó, cái nguyên lý tạo nên sức sống nơi 
vật chất và nơi tâm linh, đưỢc lần lượt gọi là sắc 
mạng căn (mpa jivitindriya) và danh mạng căn (nama 
jivitindnya). cả hai mạng căn nầy phối hợp lại thành 
ra sự “sống" của một chúng sanh, Ngoài hai mạng căn 
nay ra, chẳng hề có một vật gì hay một việc gì đưỢc 
gọi là “linh hồn bất diệt” hay “tự thể” nào hét cả. 
Chẳng hề có cái “tự ngã" (atta) nào ở đâu cả. 

(7). Tâm sở Chú tâm (Mạnạsịkạrạ). 

145. - Sự chúý. 

Khi tâm thức chú ý đến một đối tượng thì tâm sở 
chú tâm (manasikara) khởi lên, mang đối tượng đến 
cho tâm thúc. Nói như thế, chẳng có nghĩa là thật sự 
có sự đưa một sự vật từ bên ngoài vào tận bên trong 
tâm thức. Đó chẳn^ qua là nhờ vào khả năng chú ý 
của tâm thức mà đối tượng đưỢc luôn luôn hiện diện 
trong tâm. vậy đó chỉ là một cách nói bóng bảy, cho 
rằng tâm sở chú tâm (mansikarà) đã mang hình ảnh 
của đối tượng vào trong tâm đấy thôi. 

146. -Bảy tâm sở thường hiện diện khi tâm thức khởi lên. 

Bảy tâm sở vừa được cứu xét qua, từ tâm sở xúc 
(phassa) cho đến tâm sở chú tắm (mansikara), đều có 
mặt trong mọi sự phát khởi của tâm thức. Các tâm sở 
khác, như tâm sở niềm tin (saddhà), tâm sở tỉnh giác 
(satí), tâm sở tham ỉam (lobha), tâm sở sân hận (dosa), 
V. V., nhơn các đối tượng thích ứng mà phát khởi lên, 
cùng một lúc, với bảy tâm sở nói trên. 

Tâm sở thọ (vedana cetasika) chiếm ưu thế khi ta 


“trang 139“ 






về Tâm Sở phụ trang 140^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

đang có cảm giác về đối tượng. Tâm sở tri giác (sanna 
cetasika) chiếm ưu thế khi ta đang ghi nhận hay nhớ 
lại một sự vật gì. Khi ta làm một hành vi thiện hay 
bất thiện, thì tâm sở ý hành {cetana cetasika) chiếm ưu 
thế. Khi ta tập trung tư tưởng về một đề mục gì, thì 
tâm sở định {ekaggata, samadhi) chiếm ưu thế. Ba tâm 
sở còn lại là tâm sở xúc (phassa), mạng căn 
(jivitindriya), chú tâm (manasikara) chẳng bao giờ 
chiếm đưỢc ưu thế cả. 

(^Ằ .TậW: sậ. Tấcỵ [yịtạkkạ). 

ỉ47.-_Các hình thức củạ tâm sở tácý ÍYịtakka). 

Tác ý (vitakka) là khởi lên sự suy nghĩ hay hoạch 
định về sự việc gì. 

Có ba hình thức xấu ác của tâm sở tác ý: (l) Dục lạc 
tác ý (Kama vitakka), nghĩ về các thú vui thế xác; (2) 
Hiếm độc tác ý (Byapada vitakka), nghĩ về sự độc ác, 
hiềm ghét; (3) Ác hại tác ý (vihimsa vitakka) nghĩ về sự 
làm hại, hành hạ kẻ khác. 

Lại có ba hình thức thiện lành của tâm sở tác ý: (1) 
Xả kỷ tác ý (Nekkhamma vitakka, nghĩ về sự từ bỏ, sự 
khước từ, sự quên mình; (2) Từ mẫn tác ý (Abyapada 
vitakka), nghĩ về lòng nhơn từ, thương hại kẻ khác; 
(3) Bi mẫn tác ý (Avihimsa vitakka), nghĩ về lòng cứu 
giúp kẻ hoạn nạn. 

Dạc lạc tấc ý và xả kỷ tấc ý 

(Kama vitakka & Nekkhamma vitakka) 

Khi sự suy nghĩ có liên quan đến việc hưởng dụng 
các thú vui nhục dục, như nhan sắc đẹp, âm thanh 


“trang 140“ 




Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 141^ chương bốn 

gỢi tình, V. V., hay khi nghĩ đến các tài sản vật chất 
cùng cách đế thu hoạch chúng, đó là tâm sở dục ỉạc 
tác ý (kama vitakka) khởi lên, được tâm sở tham ỉam 
(ỉobha) đi kèm theo sau. 

Nhưng khi suy nghĩ đến sự từ khước mọi thứ dục 

lạc trần thế, để trở nên một vị tỳ-kheo hay một ẩn sĩ, 

khi nghĩ đến các việc bố thí, tuân trì giới hạnh Bố tát 

(Uposathà), khi tu tập quán tưởng V,. V., thì tâm sở xả 

kỷ tác ý (Nekkhamma vitakka) khởi lên, vì đang tìm 

cách thoát khỏi nanh vuốt của sự tham ỉam. 

# 

Hiểm độc tác ý và Từ mẫn tác ý 
(Byapada vitakka & Abyapada vitakka) 

Chữ Byapada có nghĩa là ác tâm hiểm độc muốn 
hại, muốn giết kẻ khác. 

Tư tưởng độc ác nào kết hợp với sự sân hận (dosa) 
được xem như do tâm sở hiếm độc tác ý (Byapada 
vitakka) khởi sanh lên. Trái ngược với ác tâm hiềm 
hân (dosa) là lòng từ (metta), tình thương ban rộng 
đến mọi người, chẳng phân biệt thân hay thù. Các tư 
tưởng nghĩ đến sự mong muốn kẻ khác đưỢc an vui 
và tìm cách giúp cho họ đưỢc sung sướng, đều do 
tâm sở từ mẫn tác ý (Abyapada vitakka) khởi sanh lên. 

Ác hại tác ý và bi mẫn tác ý 
(vỉhimsa vỉtakka & Avỉhỉmsa vitakka). 

Chữ Vihimsa có nghĩa là ác tâm ngược đãi, hành 
hạ hay gây thương tốn đến kẻ khác Khi ác tâm do 
lòng sân hận (dosa) thúc đấy, nghĩ đến hay trù hoạch 
việc ngưỢc đãi hay giết chóc hoặc làm thương tốn 


“trang 141“ 



về Tâm Sở phụ trang 142^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

đến kẻ khác, dưới mọi hình thức, đưỢc xem là do 
tâm sở ác hại tác ý (vihimsa vitakka) khởi sanh lên. Mặt 
khác, chữ Avihimsa đồng nghĩa với tâm bi (kamnà) là 
tấm lòng thương xót mọi người bất hạnh, trái hẳn 
với sự sân hận (dosa). Nghĩ đến việc giải thoát cho 
mọi người khỏi hết mọi khố đau, chính là tư tưởng 
do tâm sở bi mẫn tác ý (Avihimsa vitakka) thúc đấy cho 
khởi lên. 

Ta có thể I^ận thấy rõ ràng tâm sở ác hại tác ý là 
một tâm sở bất thiện (akusaỉa), còn tâm sở bi mẫn tác 
ý là một tâm sở thiện (kusaỉa). Do đó, ta nên nỗ lực 
dẹp bỏ các tâm sở tác ý bất thiện vì trái với luân 
thường đạo lý và gắng công nuôi dưỡng các tâm sở 
tảcý thiện lành. 

{9). ĩậĩĩẰ sở. Nhiếp, ỵ. Cỵịcpv.^h 

148.- Nhiếpỵ_(vicarạ) ỉậ thế nào? 

Nhiếp ý (vicara) là sự bám sát vào đối tượng chẳng 
hề buông lơi. Mặc dầu tâm sở tác ý (vitakka) đưa tâm 
thức đến thẳng nơi đối tượng, nhưng tâm sở tác ý 
chẳng dừng lâu trên đối tượng; chính tâm sở nhiếp ý 
(vicara) mớì nắm lấy đối tượng do tâm sở tác ý dẫn 
đến, giữ lấy đó chẳng buông ra trong một thời gian 
và làm cho sức chú ý của tâm thức khởi lên liên tục 
vào đối tượng cũng tựa như đang “cọ xát, thoa bóp” 
vào đối tượng vậy. 


“trang 142“ 





Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 143 ^ 


Chương bốn 


(ĨQ) Tậm sở Qụyệt ỵ (Ạdhịmọkkhạ). 

149. -, Thế nào Ịậ tâm sở qưyết_ỵ (Ạdhịmọkkha)? 

Tâm sở quyết ỵ (Adhimokkhà) khởi lên khi tâm 
thức quyết định về một việc gì. Quyết định làm hay 
chẳng làm một hành động, quyết định chọn một điều 
lành hay lựa một việc ác, đó là vai trò của tâm sở 
quyết ý. Chính tâm sở nay chẳng những quyết định 
nên làm một việc thiện như hố thí (dana), trì giới (siỉa) 
(giữ ^n Ngũ giới hoặc tuân theo Bát quan trai giới, V. 
V.,) mà cũng quyết dịnh luôn cả việc phạm vào tội ác 
như giết hại nữa. Tin tưởng sai lầm vào sự xảo trá, 
gạt gẫm của một kẻ nào, đó chẳng phải là vai trò của 
tâm sở niềm tin (saddha cetasika) mà đó chính là tâm 
sở quyết ý (adhimokkha) đã quyết định sai lầm đế tin 
tưởng vào việc ác như thế. 

(ị Ị ) Tam sử Nỗ ỉực (yiny ạ). 

150. - Thế nào lậ tâm sở Nỗ ỉưc/vịrịỵạ)? 

NỖ lực (viriya) là cố công, gắng sức. Một người cần 
cù nỗ lực thì bền tâm gắng chí ra sức chịu khó khăn, 
theo đuối đến kỳ cùng cho tới ngày đạt được các mục 
tiêu của mình mới thôi. Những kẻ thiếu nỗ lực (viriya) 
là những kẻ lười biếng, nhút nhát; bụng họ chứa sẵn 
cả khối điều để tự bào chữa. Những kẻ lánh nặng tìm 
nhẹ, trốn tránh trách nhiệm và viện cớ nào còn sớm 
quá, nào trế lắm rồi, nào lạnh lắm đi thôi, nào nóng 
như lửa thiêu đốt, nào đang đói lả, nào đang no tức 
bụng, V. V., đế chạy tránh công việc, những kẻ ấy 


“trang 143“ 







về Tâm Sở phụ trang 144^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

được gọi là nạn nhơn của sự giải đãi (thina) và hôn 
ưầm (middha). Hai tâm sở giải đãi và hôn trầm, bất 
thiện (akusaỉa) nay trái ngược hẳn với tâm sở nỗ ỉực. 

Một người có nỗ ỉực, chẳng hề ngại ngùng trước 
các sự khó khăn, gian hiếm. Người ấy chẳnẸ ngần 
ngại khi phải hy sanh tánh mạng đế theo đuối mục 
tiêu. (Trong LưỢc sử các tiền kiếp của Đức Phật) 
Hoàng tử Janaka, khi chiếc tàu bị đắm, đã can đảm 
nhảy xuống biến và kiên nhẫn bơi lội, mới đưỢc một 
vị thiên (devị trời) cứu sống. Các người bạn đồng 
thuyền chỉ biết sỢ hãi và khấn nẸuyện cầu cứu với 
các thần linh mà họ tôn sùng, đều bị cá mập nuốt 
chét hét. Chỉ riêng Hoàng tử Janaka đã bình tĩnh nỗ 
lực vừa bơi lội trong bảy ngày đêm, vừa tuân trì tám 
điều giới luật của lễ Bố tát (Uposatỷia). Đó là một thí 
dụ nỗ ỉực (viriya) rất dũng cảm đế đối phó với khó 
khăn hiếm nguy đến tánh mạng. 

ĩ51.-_Các ịch Ịợị dọ sưnỗỊực mang đến. 

về y tế.-Các nỗ lực (viríya) đem lại nhiều lợi ích rất 
rõ rệt trong đời sống hằng ngày. Năng đi bộ, chạy bộ, 
tập quán tốt về ăn uống, giữ vệ sanh cá nhơn, dinh 
dưỡng và thuốc men đúng cách, đó là những no ỉực 
(viríya) tốt trong địa hạt ý tế. chỉ những người bền 
chí và chẳng lười biếng mới có thế thực hành đều 
đặn, đế bảo trì sức khoẻ cho mình. 


“trang 144“ 





Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 145 ^ 


Chương bốn 


về sanh kế.-về phương diện mưu sanh, trong lãnh 
vực thương mại và kỹ nghệ, những kẻ biết nỗ ỉực 
thành công nhiều hơn những người chẳng biết gắng 
sức. Kẻ lười biếng bao giờ cũng bị bỏ rơi lại đằng sau, 
trong mọi việc. Hãy nhìn đến gương nỗ ỉực của các 
thương nhân người ngoại quốc ở Myanmar (Miến- 
điện), họ thức thật sớm, quét don sạch sẽ cửa hàng, 
ăn mặc tươm tất và mở cửa rất đúng giờ. Trái lại, 
trong lúc đó thì các người buôn bán Miến-điện, phần 
lớn còn đang say giấc, gật gờ chối dậy với gương mặt 
còn buồn ngủ, trách nào họ thường thất bại trong 
công việc làm ăn. Làm sao mà kẻ lười biếng thành 
công, phát đạt cho được! 

Nỗ lực của phụ nữ Miến-điện. Nữ giới ở Miên-điện 
đóng vai trò quan trọng nhứt trong việc doanh 
thương. Làm chủ cửa hàng phần nhiều là các bà; họ 
giữ vai trò điều khiến và tích cực hoạt động. Họ là 
cột trụ gia đình, nuối nấng trẻ con và cả các ... ông 
chồng thất nghiệp nữa. chẳng có họ, chẳng biết nền 
kinh tế Miến-điện còn lạc hậu đến mức nào! chính 
nhờ nỗ ỉực (viríya) của phụ nữ mà nước Miến-điện 
mới có thế góp mặt cùng thế giới ngày nay. Neu bên 
nam nhi cũng đồng no ỉực bằng với bên nữ giới, 
Miến-điện sẽ thịnh vượng hơn bao giờ hết. 

Nỗ lực trong địa hạt giáo dục. Buồn thay, trong địa hạt 
giáo dục, các thanh niên Miến-điện cũng tỏ ra chẳng 
mấy siêng năng như trong công cuộc kinh doanh. 
Trong các kỳ thi, ít người nam đưỢc danh đề bảng hố 
như bên hàng phụ nữ. ở cấp Đại học, dữ kiện lại phát 


“trang 145“ 



về Tâm Sở phụ trang 146^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

giác một tỷ số thành công còn thấp kém trong giới 

nam thanh niên. Thành tích nghèo nàn đó trong 

ngành khoa bảng phần lớn là do sự lười nhác của 

nam sinh viên. Mặc dầu cha mẹ và chị em đã tận tình 
/ * * / / * 

hêt lòng trỢ giúp, nhưng họ vân theo lôi sông phóng 
túng, chẳng cố gắng chuyên cần học tập đế đền đáp 
lại công ơn đó. Thiếu no ỉực trong việc học vấn, rõ 
ràng là nguyên nhân chánh yếu của tình trạng sút 
kém đó. 

Mặc dầu, họ cũng đưỢc vào các trường cao đẳng 
và đại học vào lứa tuối đôi mươi, nhưng họ chỉ gây 
đưỢc thành tích vẻ vang rất ít ỏi. Trong lịch sử quốc 
gia, ta còn nhớ các đức Vua Tabin-shwe-thi, Bayin- 
naung và Hoàng tử Min-ye-kyaw-swa đã lên đến tột 
đỉnh vinh quang, npay lúc tuối các Ngài còn trẻ hơn 
hơn nhiều, và vì thế mà ngày nay dân chúng vẫn còn 
tôn thờ hình ảnh các vị ấy trong tim họ. Thế thì, tại 
sao các thanh niên trẻ tuối ngày nay lại chẳng cần 
mẫn và can đảm noi theo gương sáng nỗ ỉực (viriỵa) 
của các vị anh hùng tiền bối của họ? 

về phía giáo hội Tăng-già (Sangha), trình độ học 
thức cũng chẳng khả quan gì hơn về phía dân chúng. 
Trong quá khứ, các tu viện đã là nơi đào tạo nhiều vị 
chơn sư uyên thâm về học vấn, nhiều vị giảng sư 
thông thái về chánh pháp. Các vị tỳ-kheo (bhikkhus) 
lỗi lạc và hiền đức đó đã từng đứng ra lãnh nhiệm vụ 
giáo hoá dân chúng. Cũng đã có vài vị giữ cả vai trò 
cố vấn cho hoàng gia. Nhưng đến ngày nay, nếu 
chẳng có các sự canh tân cấp thiết đế theo kịp trào 
lưu tiến hoá thì làm sao Tăng-già (Sangha) có thế 


“trang 146“ 



Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 147 ^ chương bốn 

khôi phục lại đưỢc vai trò lãnh đạo giáo hoá quần 
chúng khi xưa của mình? Hiện vẫn chưa thấy có cố 
gắng nào trong chiều hướng đó, nên địa vị cao quí 
của Tăng-già càng ngày càng xuống dốc mạnh; ngay 
các tu viện cũng chẳng thu hút thêm đưỢc nhiều 
tăng sinh và người ủng hộ mới. 

Hậu quả là sự giảng dạy và truyền bá chánh pháp 
trong dân chúng (Sasana) phải bị suy đồi hết năm nay 
sang năm khác. 

Tổng kết lại, các sự sút kém hiện nay mà ta phải 
đối phó về phươnẸ diện kinh tế, xã hội, y tế và giáo 
dục, đều bắt nguồn từ nguyên nhơn thiếu nỗ ỉực 
{viriya). 

Tưởng chẳng cần quá nhấn mạnh là Đức Phật 
chứng đắc được Nhứt thiết chủng trí (Sabbannuta nana) 
và trở nên bực hoàn toàn Giác ngộ là do nỗ ỉực (viríya) 
độc nhứt vô nhị của chính Ngài. Ngay cả sau khi lên 
ngôi vị Phật, Ngài đã chuyên cần giảng dạy chánh 
pháp (Dhamma) trong bốn mươi lăm năm. Ngài 
khuyên dạy tất cả chúng sanh rằng việc thông hiếu 
Sự Thật phải đi trước, rồi việc tu tập theo con đường 
Chánh đạo mới theo sau; và cả hai đều cần đến sự nỗ 
ỉực (viríya). Ngài bảo: “Vayametheva puriso. Na 
nibbindeyya pandita." 

Có nghĩa là: “Con người chơn thật phải luôn luôn 
cần mẫn. Bực hiền giả chẳng bao giờ lười nhác.” 


“trang 147“ 



về Tâm Sở phụ 


trang 148^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 


152.7 Chúng ta hãy tự_ cải thiện. 

Ngày nay, có nhiều người ở Mién-điện (Myanmar) 
tự xưng mình là Phật tử, lại cố tình bỏ qua lời dạy 
của Đức Phật về các ích lợi của sự nỗ ỉực {viríya). Mặt 
khác, các người tin theo các tôn giáo khác, đang 
thành công gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp và 
hưởng đưỢc một mức sống rất cao. Thật ra, các 
người nay đang thực hành theo lời khuyến dạy của 
Đức Phật về sư nỗ ỉực (viriya). Họ sở dĩ trở nên người 
giàu có và quyền thế, đó là vì hành động của họ phù 
hỢp với lời dạy của Đức Phật, về phần chúng ta, nhìn 
ngưỢc lại quá khứ, chúng ta chỉ hãnh diện về thành 
tích rực rỡ đã qua mà quên tạo dựng đưỢc điều gì có 
thực chất đáng kế. chúng ta nên nhiệt thành, cần 
mẫn nỗ ỉực đưa nước nhà đến tình trạng phát triến. 

Bây giờ^ là lúc chúng ta phải thay đổi ngay thái độ 
về cuộc sống và trở thành những người làm việc 
siêng năng và biết nỗ lực tận tụy. chúng ta hãy ghi 
nhớ lời Phật dạy: “Vinyavato kim nama kammam na 
sỵịhatư’ “Với một người biết nỗ ỉực, chẳng có điều gì 
mà chẳng thế thực hiện đưỢc.” 

Mặc dầu, chúng tôi đã nhấn mạnh nhiều lần về ý 
nghĩa của sự nỗ ỉực (viriya), tưởng cũng nên nhắc lại 
với các độc giả rằng, khi nói đến nỗ ỉực, chúng tôi chỉ 
muốn nói đến sự “cố gắng với trí thông minh”, chớ 
chẳng phải các “cố gắng cao ngạo, rỗng tuếch và vô 
ích.” 


“trang 148“ 






Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 149 ^ 


Chương bốn 


(12) Tậm sở Toại ý (Pitị). 

153.z Toại ỵ_(PịtỊ) nghỊa_Ịà_sạo? 

Piti, sự toại ý có nghĩa là một tình cảm sướnẸ 
khoái và mãn ý. Sự toại ý chẳng phải là đang thế 
nghiệm một thú vui; sự toại ý chỉ là một tâm sở thoả 
mãn, cũng tựa như tâm trạng của một người đang 
khát nước vừa nhìn thấy hay nghe nói có nước uốnẸ 
đây. Chính khi nhìn thấy nước, người ấy đang thế 
nghiệm sự toại ý ipiti). còn khi thực sự bắt đầu uống 
nước vào, người ấy lại thế nghiệm tâm sở sukha 
vedana, tâm sở ỉạc thọ, nghĩa là đang hưởng thọ cảm 
giác sướng thích về sự mát mẻ, đã khát. Đó là bản thế 
của tâm sở toại ý (piti). 

Sự toại ý (piti) còn có thể thể hiện đến mức làm 
thân tâm rung động khi gặp gỡ hay tâm tình với 
người thân yêu, khi nghe nhạc hay khi theo dõi buỗi 
giảng Chánh pháp (Dhamma). Thuở xưa, có một 
người đàn bà mang bụng chữa, phải ở lại nhà, trong 
khi các người trong gia đình đi dự một buối lễ ở 
chùa. Bà ta cảm thấy nôn nao muốn đến đảnh lễ Phật 
tại ngôi chùa trên ngọn đồi. Bà liến chắp hai tay lại 
và tập trung tất cả ý nghĩ tưởng nhớ đến công đức 
của Phật. Trong tư thế đó, một nỗi niềm toại ý (pití) 
đã khởi lên trong tâm bà, tràn ngập mạnh mẽ đến 
mức làm thân thế bà nhẹ bống và bay lên trên 
không, rồi nhẹ đáp xuống nóc chùa. 


“trang 149“ 




về Tâm sở phụ trang 150^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

Tâm sở toại ý (piti) còn phát khởi khi ta thực hiện 
một hành vi tạo công đức lớn như cắt lấy máu mình 
đế cúng dường chẳng hạn. Sự toại ý (piti) thường 
khởi lên nơi người nhìn thấj kẻ khác vui hưởng vật 
thực mình đang dâng hiến cho. Trong một vài 
trường hỢp, sự toại ý (piti) phát khởi rất mãnh liệt để 
trở thành tâm sở thống khoái (somanassa) có tâm sở ái 
dục (tanha) đi kèm theo, vào lúc đó, dáng điệu con 
người có tâm sở đó hớn hở hẳn lên và thân thế cũng 
trở nên nhanh nhẹn và lanh lợi hơn. chẳng cần phải 
nói dài dòng, dĩ nhiên một người đã nỗ ỉực (viriya) 
nhiều, đế đạt cho đưỢc mục tiêu của mình, khi thành 
công và nhìn lại thành tích của mình, sẽ phát khởi sự 
toại ý (piti) và thọ huởng phúc lạc tràn đầy của sự 
thắng lợi. 

Chúng ta có thể nghĩ tưởng đến Đức Phật Toàn 
Trí khi Ngài đạt đưỢc sự Đại Giác Ngộ, sau khi đã 
quét sạch tất cả các ỉầu hoặc (kiỉesas): ngồi trên bồ 
đoàn dưới cội cây Bồ đề, Ngài chìm đắm trong tâm sở 
toại ý (pitỉ), lặng lẽ ngắm nhìn chẳng hề nháy mắt 
chiếc thảm cỏ từng chứng kiến sự chiến thắng của 
Ngài. Những người chuyên tâm tu tập pháp quán tứ 
niệm xứ (Satipattthana) cũng thế nghiệm được sự toại 
ý (piti) và nhờ đó mà cảm thấy đưỢc khích lệ trong 
việc thực hành quán tưởng trong một thời gian dài 
lâu. Đó là niềm toại ý cao thượng của bực hiền giả và 
của những người nhiệt huyết đầy sẵn quyết tâm nỗ 
ỉực (viriya). 


“trang 150“ 



chương bốn 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 151^ 

(ĩ 3) Tâm sở ý cht (chạndạ). 

- Từ sự mong muốn (ạsg) _đện ,tâm_s_ở ỵ_chị_(chgndg)._ 

Sự mong muốn chơn thành là tâm sở ý chí 
(chanda). Nó khác hơn sự tham ỉam (ỉobha), vì nơi đây 
chẳng có sự khát vọng, thèm muốn, đòi cho phải có . 

Ý chí (chanda) chỉ là một ý muốn làm một việc gì 
hay thủ đắc một vật gì, thường khởi lên trong tâm 
mọi chúng sanh. Khi môt đứa bé chưa biết đi muốn 
đến gần bên mẹ, nó liền đưa thẳng hai tay ra. Ý 
muốn đi du lịch, muốn thấỵ, nghe, ăn, sờ, hiếu biết V,. 
V. tất cả các tâm sở đó đều thuộc vào tâm sở ý chí 
(chanda) cả. 

Khi một người mong muốn chứng đạt đưỢc Niét- 
bàn (Nibbana), trở thành một đại đệ tử, một tỳ-kheo 
(bhikkhù), một ẩn sĩ, một bực thiên (deva), một Phạm 
thiên (Brahma), một đức Phật, hoặc muốn bố thí, 
muốn giữ gìn giới luật, thực hành các thiện pháp, V. 
V. tất cả các ý muốn đó đều nằm trong lãnh vực của 
tâm sở ý chí (chanda). Dĩ nhiên có nhiều cường độ về 
ý chí (chanda). vì ý chí của Bồ-tátthật mãnh liêt cho 
nên Ngài đã nỗ lực vận dụng mọi cố gắng đế thực 
hành viên mãn các hạnh Ba-ỉa-mật {Paramis, sự toàn 
thiện), nên cuối cùng Ngài mới đạt đưỢc sự Đại Giác 
mà trở nên Đức Như-lai (Tathagata). 

Những kẻ nào chẳng có sự mong muốn chơn 
thành đế vươn lên các quả vị cao thì chẳng hề biết 
chịu no ỉực (viriya) đúng mức. Muốn thúc khởi một ý 
muốn chơn thành và mạnh mẽ, trước ta phải nghĩ 
đến các thành quả tốt đẹp mà sự cố gắng sẽ mang 


“trang 151“ 




về Tâm sở phụ trang 152^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

đến cho ta. Nhờ vào sự kích thích của thành quả sắp 
đạt đưỢc, làm động cơ thúc đấy bên trong, ta mới cố 
gắng nỗ lực thêm lên. vậy bước đầu tiên của ý chí 
(chanda), chính là sự mong muốn (asa.) Nhưng rồi ta 
cũng nhận thấy rõ sự mong muốn suông bằng cách 
ao ước hay nguyện cầu nào có đưa ta đến đâu được, 
bấy giờ ta mới thật sự nỗ lực, ráo riết hành động, để 
gặt hái két quả. 

Thí dụ như bạn muốn đi du lịch từ Mandalay đến 
Yangon. chỉ riêng có ý muốn suông như vậy chẳng 
đưa bạn đến đâu cả. Bạn phải đủ sức đế trả các chi 
phí của cuộc hành trình, vậy trước hết, bạn phải có 
một số tiền. Làm việc để có dư tiền là một nỗ lực 
(viriỵa). Neu bạn muốn chứng đạt Niết-bàn (Nibbana), 
hay chứng đắc quả vị A-ỉa-hán (Arahant) hoặc chứng 
ngộ ngôi Đại Giác, bạn phải cần mẫn thực hành cho 
viên mãn các hạnh Ba-ỉa-mật (Paramis) với cả bầu 
nhiệt huyết tràn đầy ý chí dõng mãnh, đến một mức 
độ cần thiết. 

Những người đã lên tột đỉnh của bức thang xã hội 
ngày nay, chẳng kế là tại ệia hay xuất gia, đâu phải là 
những vị từ trên trời xuống đây với sẵn đầy đủ khả 
năng và quyền lực. Họ cũng là những người thường 
thôi, nhưng ý chí (chanda) của họ đã được nỗ ỉực 
(viríya) kiên trì hoàn thành viên mãn. Bởi thế cho 
nên, nếu con người chẳng có ý muốn tự cải thiện mà 
cứ giữ thái độ lười biếng, lãnh đạm và “vô tích sự"’ 
thì nào có khác chi loài cầm thú. Ý chí (chanda) dõng 
mãnh là chiếc chìa khoá mở rộng cánh cửa thịnh 
vưỢng, phát đạt cho cuộc đời nay và cũng là ngọn 


“trang 152“ 



Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 153 ^ 


Chương bốn 


đuốc chỉ nẻo cho ta trên con đường đi tới Niết-bàn 
(Nibbana). vì vậy, ta cần bồi dưỡng hằng ngày cả ý 
mong muốn (asa) lẫn ý chí (chanda) mới có thế đạt đến 
các thành quả cao quí nhứt. 

“chandavato kim nama kammam nasỵịhati" 

“Với người có ý chí dõng mãnh, tất cả mọi sự đều 

có thể thực hiến” 

# • 

“Asa phaỉavati sukha” 

“Ý muốn chơn thành mà đưỢc ý chí dõng mãnh 

tiếp theo sau, thì thành quả đẹp sẽ mang lại hạnh 

phuc.” 

Tậĩn kết yệ chương 4 

Đen đây chấm dứt sự khảo sát mười ba tâm sở 
(cetasikas) đã đóng vai trò như hạt muối dùng 
trong các món ăn đậm đà cũng như trong các 
món ăn lạt lẽo: các tâm sở đó đã khởi phát lên 
trong các tâm thức thiện (kusaỉa cittas) và cả 
trong các tâm thức bất thiện (akusala cittas) nữa. 

Nguyện cầu chư độc giả đào luyện nơi mình 
các tâm sở nỗ lực (viriya),ý chí (chanhda) và ý hành 
(cetana) đến mức độ cao nhứt trên con đường 
thiện đạo (kusaỉa). 

Nguyện cầu tôi dành hết thời giờ để thực hiện 
được mọi thiện pháp (kusaỉa) với chơn ý chí 
(samma chanda) và nỗ lực (viriya) trong các kiếp 
sắp tới. 

Nguyện cầu các thân hữu của tôi, trong mọi 


“trang 153“ 




về Tâm sở phụ trang 154^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

thời, có được đầy đủ thiện ý (cetana), chưn ý chí 
(samma chanda) và nỗ lực {vỉĩiya). 

Các tâm sở (cetasikas) có thể phụ hợp với tâm 
thức (citta) thiện cũng như với tâm thức bất 
thiện, tùy theo trường hỢp. Tâm sở ảnh hưởng 
đến tẩm thức. Thế cho nên, mọi người đều chẳng 
nên sống trong sự lười nhác và sự lãng quên mà 
phải luôn luôn được ý chí kiên cường thúc đấy 
cho đến ngày chứng đắc Níết-hàn (Nibbana). Ta có 
thế phát triến một tâm sở thiện (kusaỉa cetasika) 
bằng cách nuôi dưỡng ý chí thiện (kusaỉa chanảa) 
trong tâm thức. 


“trang 154“ 



chương 5 
ĩàp_khỊ [Cgrỉtạ) 

Ị55r-Tãp_kht'(cqritạ)_yàtánh_tình_cọnngười 

Trong bốn chương vừa qua, chúng ta đã tìm hiểu 
về bản thế của tâm thức (citta) và các tấm sở (cetasikas) 
phụ hỢp với tâm thức đồng khởi lên trong tâm. Tâm 
thức thiện hay bất thiện chẳng phải chỉ do ngay 
trong cuộc sống hiện tại, chúng còn chịu ảnh hưởng 
sâu đậm của các khuynh hướng và cá tánh tích tụ từ 
ngàn xưa trong các kiếp trước. Những người hiện 
nay có nhiều đức tánh tốt là do sự tích lu^ các công 
đức trong quá khứ. và rất khó mà chuyến hoá cho 
được tâm thức của những kẻ đã đa mang các tật xấu 
từ nhiều đời qua. 

Thật ra, chúng ta có thể đối trị các khuynh hướng 
của tật xấu bằng cách khép mình sống luôn bên cạnh 
các bực hiền giả, nhưng đến khi xa vắng thầy và 
đưỢc tự do hành động tùy thích, thì lại ngã theo 
chứng nào tật nấy đã vướng sẵn tự bao đời. chúng ta 
mất cả đức hạnh khi rời xa các bực hiền giả cũng tựa 
như chất kim khí nấu chảỵ lỏng đế nguội thì đặc 
cứng trở lại vậy. Neu bạn cố thử đem một ống đồng 
hình trụ tra vào đuôi con chó, rồi thoa dầu mỡ lên, 
luôn trong mười hai năm, bạn sẽ thấy khi rút ống 
đồng ra khỏi, đuôi chó vẫn cong lại như xưa, thật phí 
công uốn thẳng lại. 


“trang 155“ 






Tập Khí trang 156^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

Tập khí (hay nói theo cách thông thường là thói 
quen hoặc tập quấn) đã, cứng rắn và mạnh mẽ, un đúc 
nên tánh tình. Thí dụ như bạn vừa mới cho con chó 
ăn no nê, thế mà khi thấy chiếc giày cũ, nó cũng tới 
gặm nhấm, hay ít ra cũnẸ chúi mõm vào ngửi ngửi. 
Cùng thế ấy, một người đây tật xấu vẫn giữ thói thấp 
hèn và đê tiện trong ngôn ngữ hay cử chỉ. Ngay cả 
khi đưỢc các bực trưởng thượng giúp cho vượt lên 
địa vị cao hơn, đôi khi họ cũng vẫn đế lộ ra tập khí 
(carita, vasana) chẳng tốt. Họ chẳng thế diệt sạch 
đưỢc gốc rễ của thói quen, vì thế, ta cần phải tự 
mình quán sát lấy mình cho cấn thận đế nhận ra 
được các tập khí (carítà) của chính mình, cùng các 
tâm sở phụ hỢp với tập khí đó. chúng ta thường có 
những tập khí nào? 

156. 7 _ Sáu hại tập khíỊcạntạs)_. 

Tập khí (caríta) chiếm địa vị ưu thế trong tánh tình 
con người. Có sáu loại tập khí: 

(1) tham tập khi (raga carita) của kẻ tham lam; 

(2) sấn tập khí (dosa caríta) của kẻ hay giận dữ; 

(3) si tập khí (moha carita) của kẻ si mê; 

(4) tín tập khí (saddha carita) của người có lòng tin; 

(5) minh tập khí (buddhi carita) của người thông minh 

( 6 ) tác ý tập khí (vitakka caríta) của người quá đắn đo 

suy nghĩ. 

Ba loại tập khí trước là những tập khí xấu, còn ba 
tập khí sau là những thói quen tốt. Một cá nhơn có 
thể có một tập khí, hay hai, hoặc ba tập khí phối hợp 
lại. 


“trang 156“ 





Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 157 ^ chương năm 

157. - Phấn đoán tập khị (carita) mạ mệt ngựời njtư thế nào? 

Ta CÓ thể nhận chân đưỢc tập khí của một người 
bằng cách quan sát cấn thận các hành vi, cử động, lề 
lối sanh hoạt, cách thức ăn mặc và thái độ cư xử của 
người ây. Hạng người có tham tập khí (raga carita) 
cùng với những người có tín tập khí (saddha carìta) 
thường có vài đặc điếm giống nhau. Điều đó cũng 
xảy ra giữa hai hạng người có sấn tập khí (dosa caríta) 
và minh tập khí (buddhi carita). còn nơi các người có si 
tập khí (moha carita), tánh tình cũng lại chẳng khác 
nhau nhiều với những người có tác ý tập khí (vitakka 
carita). 

158. - Hại hạng người có tham tập khiirạgg cạntạ) 

và tín tập kht (sạđđhạ_cạritq). 

Cả hai hạng người có tham tập khí và có tín tập khí 
đều tỏ ra khả ái và lễ độ. Thông thường, họ là những 
người có ngăn nắp, sạch sẽ và đàng hoàng. Họ thích 
các món ăn ngọt ngào, hương vị thơm tho và mềm 
dịu. Tuy nhiên giữa hai hạng đó, có nhiều sự khác 
biệt sâu rộng về tánh tình: người có tham tập khí (raga 
carita) thường tỏ ra quá quyến luyến vào các thú vui 
thể chất, nhục dục; hắn trở nên đê tiện, dối trá, kiêu 
mạn và tham lam. Trái lại, nhữnậ bực có tín tập khí 
(saddhacarita) tâm tánh chơn chất, ngay thẳn^, có 
lòng quảng đại biết bố thí rộng rãi. Các người nay lại 
có tín tâm mộ đạo, tin tưởng vào Ngôi Tam Bảo và 
thường thích nghe giảng chánh Pháp (Dhamma). 

Ghi nhớ: cả hai hạng người có tham tập khí (raga carita) và 
tín tập khí (sađđha carita) đều ỉà người ỉễ độ, 
phong nhã và thích sự hào nhoáng. Nhưng hạng 


“trang 157“ 







Tập Khí 


trang 158^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 


người có tham tập khí lại tham ỉam, hay châm 
hiếm và dối gạt, trong khi đó hạng người có tín 
tập khí tỏ ra rộng rãi, hào phóng, chơn thật và mộ 
đạo. 

159.-Hai hạng người có sấn tập kht (đosa carita) 
và minh tập khí (buđđhi carita). 

Cả hai hạn^ người có sẵn tập khí và minh tập khí 
đều tỏ ra ít nhiều thô cộc và thiếu lễ độ trong cách cư 
xử. Họ đều thích món ăn chua, mặn, mùi vị cay nồng. 
Họ thường phục sức cấu thả và ít chú trọng đến sự 
sạch sẽ, ngăn nắp. Họ cảm thấy khó chịu lắm, khi 
phải nhìn đến sự vật thô xấu, hay phải nghe những 
âm thanh chẳng dịu dàng. Họ thường phản ứng nặng 
lời, bạo động, oán hận và bực tức. Đấy là những đặc 
điếm chung cho cả những người mà sấn tập khí và 
minh tập khí chiếm phần ưu thế trong tánh tình họ, 
xem đó như là bản thế thứ hai của họ (cho đến khi 
họ bắt đầu chịu sửa đổi lại tâm tánh.) 

Tuy nhiên, giữa họ cũng còn có nhiều điểm khác 
biệt khá sâu rộng. Người có sẵn tập khí (dosa caríta) 
thường biếu lộ sự hờn giận, muốn báo thù, ganh tị, 
đố kỵ, phỉ báng, cao ngạo và cứng đầu cứng cố. Trái 
lại, người có minh tập khí (buddhi carita) ít hờn ghen, 
oán hận hay tị hiềm và dễ nghe theo lời khuyên nhũ 
tốt. Hành động một cách cấn thận, chín chắn, người 
ấy hiểu thấu luật nhơn quả, biết lo nghĩ đến các đời 
tái sanh trong tương lai, nên thích làm nhiều hành vi 
thiện đế tu tập theo các hạnh Ba-ỉa-mật {Paramis). 

Ghi nhớ: Kẻ có sân tập khí (dosa carita) hay thô cộc trong 
dáng điệu, cấu thả trong cách ăn mặc, ít tuân kỷ 
luật, thích món ăn cay nồng và phản ứng bạo 


“trang 158“ 




Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 159 ^ 


Chương năm 


động trước cấc hình dạng thô xấu hay cấc âm 
thanh chẳng êm dịu. Người có minh tập khí 
(buddhi carita) tránh được các hành vi xấu ác 
của tập khí sân, sẵn sàng học hỏi nơi người hiền 
đức và thường tỏ ra cấn thận, chín chắn. Người 
ấy biết nhìn xa về cuộc đời và thích làm điều 
thiện. 

160.- Hai hạng ngươi có si tập khtiĩnọhạ catita) yà tác_ỵ tâp 
khí (yitakkạcarita). 

Một kẻ có si tập khí (moha carita) thuờng tỏ ra dốt 
nát, mê lầm và hay lãng quên. Người ấy lắm khi trở 
nên bối rối và mù mờ. Anh ta chẳng thế phân biện rõ 
ràng điều phải với lẽ quấy, sự tốt với việc xấu. Anh ta 
lại chẳng thế tự mình phán đoán, chỉ biết hùa theo 
kẻ khác đế khen hay chê ai. vì khiếm khuyết sự tỉnh 
giác (sati) và trí huệ (panna), anh ta cứ đế thời giờ trôi 
qua trong sự lười nhác, lờ đờ và nghi kỵ. Anh là nạn 
nhơn của sự giải đãi và hôn trầm. 

Cũng giống như kẻ có si tập khí (moha caríta), 
người có tác ý tập khí (vitakka carita) thường sống 
trong sự lưỡng lự và nghi ngờ. Anh ta thường thẫn 
thờ và ít khi đủ hăng hái để làm xong một việc thiện. 
Anh thường nhập bọn với những người có tánh 
giống anh. cả ngày chỉ biết ấp úng các câu khó hiếu, 
đắm chìm trong tưởng tượng và đoán mò, anh lãng 
phí thời giờ chẳng đưỢc việc gì có ích cả. 

Ghi nhớ: Kẻ có si tập khí (moha carita) thường là người lười 
nhác, hay bối rối và mê lầm. Anh chẳng thế phân 
hiện giữa điều lành và việc ác. Anh thiếu sự tự 
mình phán đoán, khiếm khuyết sự tỉnh giác (sati) 
và trí huệ (panna). 


“trang 159“ 



Tập Khí 


trang 160^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 


Còn người có tác ý tập khí (vitakka carita), anh 
cũng chẳng đủ khả năng đế làm điều thiện vì quá 
lười nhác. Anh đế thời giờ quí báu trôi qua mà 
chẳng làm được việc gì khả quan cả. 

161Ngụồn£ổc_ củạ tập khí (_catitạ)._ 

Do tập khí (carita) mà có sự phân biệt giữa các 
hạng người. Con người khác nhau ở hình dong, 
thái độ, thói quen và khuynh hướng. Tại sao vậy? 
Trong các đời sống đã qua, nếu một người chịu 
nhiều ảnh hưởng của sự tham lam, thì nghiệp lực 
(kamma) và quả báo (vipaka) sẽ khiến cho anh ta trở 
nên người có tham tập khí {raga carita). Neu sự sân 
hận (dosa) chiếm ưu thế trong các hành động của 
anh trong các kiếp trước, thì khuynh hướng của 
anh tronậ đời nầy sẽ nghiêng về sân tập khí (dosa 
carità). Neu sự si mê bao trùm nghiệp lực của anh 
trong các kiếp trước, thì kết quả trong kiếp nầy sẽ 
đấy anh vào hàng những người có si tập khí (moha 
carita). Neu một người biết trân quý trí huệ (panna) 
và thực hiện được nhiều công đức trong các đời 
trước, anh sẽ tái sanh làm người có minh tập khí 
(buddhi carita). 

Cùng thế ấy, các hành vi do niềm tin (saddha) 
hoặc sự tấc ý (vitakka) thúc đẩy sẽ mang đến hậu 
quả là tín tập khí (sadha carita) hoăc tác ý tập khí 
(vitakka carita). Do đấy, chúng ta thấy rõ, nghiệp lực 
(kamma) trong quá khứ chính là gốc rễ của tập khí 
(carita) ngày nay. vì vậy, chúng ta phải nên thực 
hành các việc thiện do niềm tin (saddha) và trí huệ 


“trang 160 “ 



Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 161^ chương năm 

(panna) hướng dẫn, để mong có được các tập khí 
(caritas) tốt trong các đời sau. 

162.- Khưỵnh hướng ÍVasạnạ)_ 

tiễp tục từ đời sang đời khác. 

Khuynh hướng (vasana) liên quan đến viêc xấu ác 
là một sức mạnh của các ỉậu hoặc (kiỉesas) (tức là 
các sự nhơ bấn của tâm thức) (lậu hoặc = ỉậu= rỉ chảy 
+ hoặc= mê lầm; ỉậu hoặc là danh từ thường dùng 
trong kinh sách Bắc tông để chỉ các phiền não như 
tham, sân, si, thức đang ạn, nghi,... làm ô uế tinh thần 
và rỉ chảỵ ra đế thúc đấy các hành vi bất thiện). 
Nhưng nếu khuynh hướng có liên quan đến các việc 
tốt lành thì được gọi là samma chanda, thiện ý chí (ý 
muốn làm điều thiện). Khuynh hướng (vasana) là 
phần bấm sinh có sẵn nơi tâm thức của mọi chúng 
sanh. Như thế, trong các hành nghiệp (kamma) (hành 
nghiệp = hành động tạo nên nghiệp) của đời qua, nếu 
ta đã vun bồi sự tham lam, thì khuynh hướng ngày 
nay của ta sẽ là tham lam nơi bản thế. Neu ta chẳng 
chịu cải thiện khuynh hướng xấu đó, thì tham tập khí 
(raga carita) sẽ đeo đuối mãi trong các đời sau của 
chúng ta. Sự sân hận (dosa), sự si mề (moha) lại cũng 
có ảnh hưởng dai dẳng như thế. Neu bạn được phú 
bấm với panna carỉta, trí huệ tập khí, tronệ đời nay 
và bạn cố gắng vun bồi thêm sự sáng suốt, thì tập 
khí ấy sẽ theo với bạn mãi và kết quả là trong các 
cuộc tái sanh sau nay, bạn sẽ là người có thiên tư 
trí huệ (panna). 

Các vị phát nguyện tu chứng Phật quả đã đắc 


“trang 161“ 




Tập Khí trang 162^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

được quả vị tối cao cũng nhờ nơi ừĩ huệ ịpanna) 
làm yếu tố căn bản cho sự thành công; các vị khác 
lên ngôi vị tối thắnậ (etadagga) trong hàng đệ tử, 
như Ngài xá-lợi-phất (Saríputta), vị đại đệ tử của 
Đức Phật Thích-ca, được tôn vinh là bực đệ nhứt trí 
huệ, cũng là do khuynh hướng trí huệ nuôi dưỡng 
qua nhiều đời. Bởi thế cho nên, điều quan trọng 
bực nhứt cho chúng ta là ngay trong đời nay phải 
nỗ lực từ bỏ các tập khí xấu, các tà hạnh, (duccaríta) 
và gắng sức phát triến các tập khí cao quí. 

Những ai đang có tham tập khí {raga carita) muốn 
đối trị với lòng tham, cần tập quán tưởng về mọi 
vật xem đó như là vật bất tịnh (=dơ bấn) và đáng 
gớm ghiếc. Rồi nhờ đó mà khuynh hướng tham 
lam mới nhạt dần để biến mất đi. với kẻ có san tập 
khí (dosa caríta), thì nên thực hành từ quán (metta 
bhavana) luôn luôn; tâm từ là yếu tố thanh lương 
dập tắt đưỢc ngọn lửa sân hận. Những người đa 
mang si tập khí (moha carỉta) cần thân cận các bực 
thiện trí thức đế thưa hỏi, hầu làm giảm bớt sự si 
mề (moha). và họ cũng nên thực tập thường xuyên 
phép Cịuản tưởng hơi thở (Anapana) (hít vào và thở 
ra). Neu họ phát triến được thói quen đặt câu hỏi 
để học thêm, kiến thức họ sẽ gia tăng và khuynh 
hướng si mê sẽ bị diệt, với những người sẵn có 
những thói quen tốt như niềm tin (saddha) và trí huệ 
(panna), cũng nên tiếp tục phát huy các đức tánh 
tốt đó, ngày càng tốt hơn lên, đế thọ hưởng trong 
sự toại ý các thành quả tốt đẹp. 


“trang 162“ 



Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 163 ^ 


Chương năm 


TậMJỊỂtyằ.chượngi5 


Đen đây, tôi xin kết thúc phần tham luận về 

Tập khí. Nguyện cầu tất cả moi người đều thủ đắc 

đưỢc các tập khí (caritas) tốt, xuyên qua phần 

trình bày của tôi. Nguyện cầu các cộng tác viên 

của tôi trục xuất hết được các tập khí xấu và vun 
\ * 1 1 ^ * *.! ^ 
bôi các tập khí tôt, ngay trong đời nây và cả các 

đời sau nữa. 


Nguyện cầu tập khí vô giá về trí huệ (panna 
caríta) sẽ luôn luôn hiện diện nơi thân tâm tôi 
mãi mãi và mãi mãi, và tín tâm tập khí (saddha 
carita) giúp tôi biết tận tụy chỉ với điều lành mà 
thôi. 


“trang 163“ 



chương 6 

Mìỉừi cặn hận ,củạ cạc_thỉệnj}_háỵ 
(^Mơkịriygygtthụ) 

(Trong Chương 6 nầy, các bạn phải thông hiểu về 

(1) mười ác pháp hay là mười tà hạnh (duccaríta), còn 
được gọi là mười ác nghiệp đạo (akusaỉa kammapatha), 

(2) mười thiện pháp (sucaríta), còn được gọi là mưới 
thiện nghiệp đạo (kusaỉa kammapatha) và (3) mười căn 
bản của các hành vi thiện (punnakiriya vatthu). Trong 
số đó, các ác pháp và thiện pháp đã được các quyến 
khảo luận khác trình bày đầy đủ rồi, ngay cả trong 
quyến Ratana Gonỵi của tôi nữa. vì thế, trong chương 
nay, tôi chỉ giảng chi tiết về Mười Căn bản của các thiện 
pháp mà thôi.) 

163.-Mười căn bản của cấc thiện phấp (pụnnakiríya vatthu) 

Ịà gị? 

Punna có nghĩa là điều làm cho tâm thức đưỢc 
trong sạch; thật ra, điều đó cũng có nghĩalà những 
thiện pháp, những hành động tốt lành. Kiriya có 
nghĩa là điều cần phải làm. Vatthu có nặhĩa là căn 
bản của sự thịnh vượng và an lạc. Như thế, các thiên 
pháp đó cần phải đưỢc thực hiện vì chúng là nền 
tảng cho sự an lạc và sự thịnh vượng (đưỢc gọi 
chung là mangala, phước lành), nên các thiện pháp 
đó mới đưỢc xem là “Căn bản của mọi pháp lành, của 
mọi công đức” 


“trang 164“ 







Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 165 


Chương sáu 


Mười Căn bản của các thiện pháp, Punnakiriya 
vatthu, gồm có: 

= Bố thí; 

= Trì giới; 

= Quấn tưởng; 

= Kính lễ đối với mọi người; 

= Nhiêu ích, giúp đỡ kẻ khác; 

= Hồi hướng, chia xẻcông đức với kẻ khác; 
= Tùy hỉ; 


1. Dana 

2. Sứa 

3. Bhavana 

4. Apacayana 

5. Veyyavacca 

6. Pattidana 


7. Pattanumodana 

8. Dhammassavana = Thính phấp; 

9. Dhammadesana = Giảng pháp; 
10. Ditthijukamma = chánh tín. 


(ĩ) Bổ thí (Pạnạ) 

164.- Hai thành tố của sự bố thí (Pạna). 

Bố thí (Dana) là đem cho, hay dâng hiến, có hai 
thành tố tạo nên công đức bố thí: (l) ý hành hố thí 
(cetana dana) và (2) hiến vật hố thí (vatthu dana). Các lễ 
vật đem hiến tặnẸ như thực phấm, y phục, tu viện, V. 
V. được gọi là hiến vật hố thí (vatthu dana) là những 
hình thức vật thế đưỢc đem cung hiến; trong khi đó, 
thiện tâm, thiện chí thực hiện sự dâng hiến các sự 
vật đó được gọi là ý hành hố thí (cetana dana). chính ý 
hành mới đem lại các phước báo vào các đời sau, chớ 
chẳng phải các sự vật đã đưỢc đem hiến tặng, chính 
cái ý định làm phát sanh công tác hố thí, thái độ tâm linh 
đó, mới đem lại công đức cho đời sau. Le vật càng quí 
trọng bao nhiêu, thì ý hành hố thí (cetana dana) càng 
cao quí bấy nhiêu. 

Hãy đi sâu thêm vào chi tiết: nếu trong khi dâng 
hiến vật thực cúng dường lên giáo hội Tăng-già 


“trang 165“ 





Thiện Pháp trang 166^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

(Sangha) một thí chủ (= người hiến tặng, người thí giả) 
có ý thức rõ ràng về phấm vật dân^ cúng và cả về 
Tăng-già, thì một dòng tư tưởng vê ý hành hố thí 
{cetana dana) khởi lên và kéo dài liên tục chẳng dứt 
trong tâm thức của nguời thi giả. Mỗi đơn vị ý hành 
(cetana) khởi lên và biến mất đi rất nhanh chóng và 
kế tục nhau chẳng dứt, khiến cho dòng tư tưởng đó 
chẳng hoàn toàn rời hẳn tâm thức của ông ta. cái sức 
mạnh do các đơn vị ý hành (cetanas) tạo nên đó, liền 
nằm ngủ, trong thế tiềm phục nơi tâm thức, đế chờ 
cơ hội khởi phát lên kết quả công đức sau nay. (Năng 
lực tiềm phục ngủ ngầm đó của nghiệp ỉực (kamma) sẽ 
đưỢc cứu xét rõ trong chương 7 về Nghiệp (Kamma) 
sau đây.) 

Khi ta lưu ý đến sự kiện rằng có hơn cả triệu tỉ 
đơn vi ý thức về ý hành (cetanas) đã lần lượt khởi lên 
và biến mất, kế tiếp nhau chẳng dứt, trong khoảnẸ 
thời gian của cái khay ngón tay, thì ta mới có thế 
tưởng tượng nối tầm sâu rộng và cường độ của ý 
hành hố thí {cetana dana) đã tác động đến tâm thức 
của vị thí giả trong khi làm lễ cúng dường kéo dài 
vào khoảng chừng đôi ba tiếng đồng hồ. 

165.-_Lễ yật cụngi hiến yậ ngựời thọ nhân 

làm tăng trưởng Ý hành (Cetana) thêm bén nhạy. 

Mặc dầu các lễ vật cúng dường như thực phẩm 
chẳng hạn, và các thọ giả (= người thọ nhận lệ vật) 
chẳng thế nào đi theo người thí giả (=người hiến tặng 
lễ vật) trong các đời sau đế tạo nên phước báo, 
nhưng cả hai yếu tố nay, lễ vật và người thọ nhận, 
cũng trỢ giúp sự tăng trưởng của ý hành (cetana) 


“trang 166“ 







Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 167 ^ chương sáu 

đưỢc trở nên sắc bén và mạnh mẽ nơi tâm thức 
nẸười thí giả. Thí dụ như, chuấn bị nhiều thực phấm 
đế cúng dường lên cả giáo hội Tăng-già, sẽ thúc đấy ý 
hành trở nên mạnh mẽ hơn là khi nấu nướng vài 
món ăn đế hiến tặng cho một vị Tăng riêng rẽ. Lại 
nữa, hiến dâng lễ vật đến nhân vật cao quí làm phát 
khởi ý hành dõng mãnh hơn là khi ban tặng cho một 
thường nhơn. Bằng cả hai cách nay, lễ vật hiến tặng 
và vị thọ giả cùng giúp cho ý hành (cetana) trở nên 
bén nhạy, sắc sảo hơn lên trong tâm thức người thí 
giả. 

166.-Số lựơngt ịễyật cúng dường. 

Công sức khó nhọc để tạo ra và chuẩn bị số lượng 
lễ vật cúng dường nhiều hay ít sẽ tùy trường hỢp mà 
làm phát khởi ý hành bố thí mạnh mẽ hay yếu kém. 
Đối với các cố gắng hăng hái tìm kiếm một số lượng 
lớn về lễ vật, có sự phát khởi rnột ý hành (cetana) 
mạnh mẽ. còn tìm kiêm chỉ một số ít lễ vật, dĩ nhiên, 
chỉ làm phát khởi một ý hành yếu ớt, vì đã bỏ ra 
chẳng có bao nhiêu công sức. Trong khi chuấn bị một 
số lượng thật lớn về phẩm vật cúng dường, thì ý 
hành tiền tế (pubba cetana) (= ý hành khởi lên trước khi 
dâng cún^) sẽ theo đó mà phát khởi rộng và mạnh. 
Vì thế, nếu so sánh hai ý hành, một trong khi chuấn 
bị sơ qua với số it vật phấm và một khi chuấn bị châu 
đáo một số lớn lễ vật, thì ý hành trong trường hỢp 
sau, dĩ nhiên là cao trội hẳn hơn ý hành trong trườnẸ 
hỢp trước. Như thé,^ bố thí một số lượng to lớn ve 
phấm vật sẽ mang đến kết quả phước báo sâu rộng 
hơn, vì cường độ kéo dài của ý hành bố thí nơi tâm 


“trang 167“ 



Thiện Pháp trang 168^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

thức người thí giả. 

Sự bố thí (dana) càng rộng lớn, hào phóng bao 
nhiêu thì ý hành bố thí càng sâu đậm bấy nhiêu. Trong 
khi đang bố thí, cái hiện tại ý hành (munca cetana) (= ý 
hành hiện đang xảy ra nơi tâm thức trong khi dâng 
cúng, hiến tặng), sẽ thay đối tỷ lệ tùy theo số lượng 
lễ vật, càng nhiều lễ vật thì ý hành càng mạnh. Sau 
khi bố thí xong, cái hậu tế ý hành (apara cetana) (= ý 
hành phát khởi trong tâm thức sau khi đã bố thí 
xong) sẽ giữ y nguyên cường độ, trong những khi ta 
nhớ nghĩ đến việc bố thí. Các tâm trạng vừa nêu trên 
về ý hành đều thường phát khởi trong tâm thức của 
mọi người. 

167.-Bốth{(Dạna}hàojjhổngmàýhành(cetana)lạịyếukém. 

Vài người thí giả dâng cúng thực phẩm, y phục 
hay phòng ốc, đã làm một cách chiếu lệ. Trong 
trường hỢp nay, mặc dầu lễ vật có hào phóng hay 
nhiều đến mức nào đi nữa, ý hành bố thí {cetana dana) 
của họ cũng chẳng có đưỢc bao nhiêu; họ chẳng cảm 
thấy đưỢc nguồn vui lớn vì đã thực hiện thiện pháp 
với một ý chí lơ là. vì vậy, phẩm và lượng của lễ vật 
chẳng thế quyết định đưỢc tấm lòng quảng đại của 
thí giả. Khi Đức Vua Dutthagamani Abhaya sắp băng 
hà, Ngài chẳng nghĩ đến niềm vui khi dâng cúng Đại 
tu viện Mahaceti, trái lại Ngài nhớ rõ đến một viêc 
thiện rất nhỏ nhặt đã dâng cơm cho một vị tu sĩ ấn 
cư trong rừng. Do ý hành cao quí nay, Ngài được thác 
sanh lên cõi Trời Đâu suất (Tusita devas). vì thế, ta 
nên ghi nhớ trong lòng, chính ý hành mới quyết định 
công đức và vận mạng của ta, chớ chẳng phải lượng 


“trang 168“ 







Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 169 ^ chương sáu 

hay phẩm của lễ vật đã phụng hiến, ý hành (Cetana) 
quan trọng hơn sự hào phóng của lễ vật mà ta dâng 
cúng. 

168.z Bố thí cũng như gieo hạt giống. 

Người thọ giả cũng như ruộng phước; 

Người thí giả như kẻ nông phu. 

Bo thí như gieo hạt giống, ^ 

Trố quả lành phước báo về sau. 

Trong Kinh Peta Vatthu {Peta = ngạ qủi, qủi đói), 
tiếng Pali, có đoạn nói: “Người thọ nhận của bố thí 
cũng như đồng ruộng; kẻ thí giả là người nông phu; 
còn vật đem hiến tặng là những hạt giống đưỢc gieo 
trồng. Những phước báo tăng trưởng theo thời gian 
của cuộc sống Luân hồi (Samsara) là những hoa quả 
trổ trên cành cây.” chúng ta hãy tìm hiểu thêm về lời 
kinh nay: 

1. - Trong ngành nông nghiệp, tùy loại đất đai tốt 
haỵ xấu mà ta ^ặt hái được mùa màng trúng hay 
thất. Cùng thế ấy, đức hạnh cao quí và tánh thanh 
liêm chánh trực của người thọ giả sẽ quyết định tánh 
chất của phước báo. 

2. - Cũng như mạch sống của hạt giống quyết định 
sự tăng trưởng và năng xuất của các cây được trồng, 
sự thanh khiết của các phấm vật hiến tặng, đã do vì 
phương tiện sanh kế có chơn chánh hay không mà 
tạo nên đưỢc, sẽ quyết định tánh chất của phước 
báo. 

3. - Cũng như các nông phu gặt hái đưỢc mùa hay 
không tùy theo sự khéo léo, cần cù của họ trước đã 


“trang 169“ 



Thiện Pháp trang 170^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

gắng sức, các người thí giả sẽ thọ hưởng đưỢc phước 
báo tùy theo trình độ thông minh, niềm vui khi làm 
lành và cố gắng chơn thành của họ khi bố thí. 

4. - Nông phu phải cày, bừa, dọn đất sạch sẽ trước 
khi gieo trồng, mới mong có đưỢc mùa màng tốt. 
Cùng thế ấy, các thí giả phải làm phát khởi trong tâm 
thức mình một tíền tế ý hành bố thí (pubba cétana) (= có 
sẵn ý định muốn bố thí trước khi bố thí), một cách 
mạnh mẽ, trước khi thực sự thực hiện việc bố thí. 

/• ^ riA *\* '| yv \* \* 

Kêt quả vê phước báo sẽ tùy thuộc vào cường độ của 
ý hành tiền tế nầy. 

5. - Nông phu có siêng làm cỏ, tưới nước thì các 
cây trồng mới sởn sơ đâm chồi nấy lộc. cùng thế ấy, 
người thí giả cần, khi nhớ lại sự bố thí trước kia của 
mình, phải tỏ ra vui sướng, toại ý về hành vi tốt lành 
của mình. Đó là hậu tế ý hành bố thí (apara cetana) (= ý 
hành phát khởi sau khi đã bố thí xong). Cũng chính ý 
hành hậu tế nay đã dự phần quan trọng trong việc 
quyết định tánh chất của phước báo. 

6 . - Neu vì lẽ nào đó, nông phu lại huỷ hoại các 
mầm non của hạt giống đã gieo, anh ta sẽ chẳng thế 
nào thọ hưởng đưỢc công lao khó nhọc của mình. 
Cùng thế ấy, nếu n^ười thí giả tỏ ra hối hận về viêc 
bố thí, nuối tiếc phâm vật đã hiến tặng, thì người ầỵ 
chẳng hưởng đưỢc niềm vui trong phước báo tốt 
lành, chỉ vì hậu tế ý hành {apara cetana) của anh ta 
quá hạ liệt. 

7. - Mặc dầu đất phì nhiêu và hạt giống rất tốt, 
nhưng việc gieo trồng cũng phải đúng vào thời tiết, 
mới có thế đưỢc kết quả như ý mong muốn, cùng 


“trang 170“ 



Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 171^ chương sáu 

thế ấy, ta phải biết bố thí đến đúng người thật đang 
cần sự giúp đỡ, vào đúng lúc và thật đúng nơi. Việc 
bố thí như thế mới đem lại kết quả mỹ mãn về phước 
báo. 

Trên đây là những bài học quí báu rút tỉa trong 
bản kinh Peta Vatthu theo sự hướnẸ dẫn có liên quan 
đến sự bố thí. Do đó, trong việc bố thí, sự lựa chon 
đúng người thọ giả, sự đúng lúc và đúng nơi là điều 
rất quan trọng. Việc bố thí lại cần đưỢc thi hành với 
tâm trạng thiện lành và với một ý hành rộn vui. Hơn 
nữa, ta chẳng nên vì danh, vì lợi mà bố thí vì, trong 
các trường hỢp nay, tấm lòn^ bố thí bị tâm sở tham 
lam làm vấn đục. Ý hành hố thí {cetana dana) càng 
thanh tịnh chừng nào thì càng quí chừng nấy. 

169rz.Thọgiảcũngqụỵết_địnhphựớc_báqp^qng[yịêcbọth{. 

Trong bản kinh Peta Vatthu, có dạy: người thọ 
nhận của bố thí cũng như ruộng đất đế gieo trồn^ 
hạt giống. Đất đai có ba hạng: đất phì nhiêu, đât 
trung bình và đất khô cằn. cùng thế ấy, người thọ giả 
cũng phân ra làm ba cấp. Như thửa ruộng có sạch cỏ 
thì mức sản xuất mới cao; nếu người thọ giả chẳng bị 
vướng bận vì các phiền não tham, sân, si, thì phước 
báo mang lại cho người thí giả mới nhiều đưỢc. Như 
thửa ruộng đưỢc bón nhiều phân tốt sẽ đem lại sự 
trúng mùa, phước báo đến với người thí giả sẽ gia 
bội, nếu người thọ giả là bực đầy đủ cả đức hạnh và 
trí huệ. 


“trang 171“ 



Thiện Pháp trang 172^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

170.-Bố thị cúng dường lên Giảo hội Tăng-già (Sanghikadana}. 

Danh từ Pali Sanghika dana có nghĩa là dâng hiến 
tứ sự cúng dường lên cho Giáo hội Tăng-già. {Tứ sự 
cúng dường là danh từ thường dùng trong kinh sách 
Bắc tông, gồm có bốn việc dâng hiến: (l) thực phẩm, 
( 2 ) y phục, ( 3 ) thuốc men, ( 4 ) phòng ốc) Thí dụ như 
bạn hiến tặng một số tiền cho môt hội đoàn; tất cả 
mọi hội viên, giàu hay nghèo, đều đưỢc chia một 
phần của số tiền đó. cùng thế ấy, một bát thực phẩm, 
một bộ cà sa, cúng dường cho Tăng-già (Sangha), thì 
tất cả tu sĩ trong giáo hội đều đưỢc quyền hưởng 
một phần trong chỗ dâng hiến đó. Bạn chẳng cần đi 
khắp thế giới đế cúng dường cho toàn thế Tăng-già. 
Một sự cúng dường cho bất cứ một nhơn viên nào 
trong giáo hội nói chung, cũng đưỢc xem như là một 
Sanghika dana cả; tất cả mọi tỳ-kheo đều được chia 
phần ra hưởng thọ. 

Tĩl.r tdm cạch nào để phổng chịếu thịện chị (ma mình? 

Trong khi cúng dường lên Tăng-già (Sanghika 
dana), người thí giả phải hướng tâm mình về toàn 
thế giáo hội Tăng-già nói chung. Mặc dầu trong khi 
dâng cúng, bạn có khấn vái: ‘Sanghassa demi”, “Tôi 
dâng cúng lên Tăng-già”, nếu trong lòng bạn lại riêng 
nghĩ đến một vị tỳ-kheo nào, thì sự cúng dường đó 
chẳng phải là một Sanghika dana, còn chưa phải là 
một việc cúng dường cho Tăng-già đưỢc. Dân^ cúng 
thực phấm cho một vị tỳ-kheo nào trong buối khất 
thực, hay cho một vị được giáo hội chỉ định đến 
nhận lãnh, chỉ đưỢc xem như đang cúng dường cho 
Tăng-già, nếu tâm thức của thí giả thật sự hoàn toàn 


“trang 172“ 




Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 173 ^ chương sáu 

hướng về toàn thể Tăng-già (Sangha) khi dâng cúng. 

172. -Thái đô tinh thần trong khi cụng dường. 

Người tín đồ mộ đạo thuần thành, có lòng sùng 
kính Đức Phật và mong muốn giáo pháp của Ngài 
được trường tồn, cùng sự khởi sắc kế tục của giáo 
hội Tăng-già để giữ vững sự thanh khiết và phát 
triến của giáo lý (Sasana), thì phải nên ủng hộ nhiệt 
thành tố chức Tăng-già bằng cách dâng cúng thực 
phấm đều đặn cho các tu sĩ. Nhưng khi vật thực 
đưỢc chuấn bị xong, sắp dâng hiến, người tín đồ phải 
gạt bỏ ra khỏi tâm thức mình mọi ý nghĩ luyến ái, 
như “Món nầy dành cho th^ tôi”, “Món kia để dâng 
lên vị ^-kheo tôi kính mên nhứt”, V. V. Trái lại, 
người ấy phải hướng tâm thức mình đến toàn thế 
Tăng-già, chẳng phân biệt vị nào cả, và khấn vái: 
“Sanghika demi, Sanghika demi” (“Tôi nguyện dâng 
cúng lên Tăng-già”) Khi sự cúng dường hằng ngày 
đưỢc thực hiện như thế, sự dâng cúng mới thật sự là 
một sự dâng hiến cho Tăng-già (Sanghika dana). 

173. -Bữa cơm cúng dường à nhà có thể 

trở thành Sanghịka dana. 

Khi đến cung thỉnh các vị sư ở một tu viện gần đó, 
người tín đồ phải nên trình với vị Trí sự, có trách 
nhiệm điều hành cônẸ việc trong chùa, như sau: 
“Bạch Đại Đức, con muốn cúng dường thực phấm tại 
nhà con vào 6 giờ sáng ngày mai. Kính xin Đại Đức 
vui lòng dàn xếp đế chỉ định một vị tỳ-kheo (hay hai 
hoặc ba, tùy trường hỢp) đến thọ nhận.” (Ta chẳng 
nên nói thêm: “kể cả Đại Đức nữa”, hay “Xin kính 
thỉnh luôn vị tri sự”, trong khi phát ra lời mời.) 


“trang 173“ 



Thiện Pháp trang 174^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

Và trong khi nấu nướng thức ăn cho ngày mai, 
tâm thức người tín đồ phải luôn luôn hướng về toàn 
thế Tăng-già, chớ chẳng phải riêng cho một vị nào 
khác trong tu viện, và cũng phải nhắc thầm luôn 
“Sanghika demi” trong tâm thức mình. 

Khi vị sư đưỢc chỉ định đã đến nhà, ta chẳng nên 
tỏ vẻ thất vọng khi thấy đó là một tu sĩ cấp còn thấp 
trong chùa hay một người Sa-di (= người mới vào tập 
sự tu, chưa thọ giới tỳ-kheo). Trái lại, ^hải tự nhắc 
nhở trong lòng rằng, buối cúng dường nay là đế dâng 
lên cho toàn thế Tăng-già, chớ chẳng phải cho riêng 
vị nầy; và phải hiến dâng lễ vật với tât cả tấm lòng 
kính tín chơn thành và mộ đạo. 

NgưỢc lại, nếu đích thân vị trụ trì đến, người tín 
đồ chẳng nên tỏ lộ vẻ hân hoan quá mức, mà phải tự 
nhũ trong lòng, buối cúng dường nay là đế dâng lên 
cho toàn thế Tăng-già và vị trụ trì cũnẸ chỉ là một 
nhơn viên trong đó mà thôi. Như thế, nếu tâm thức 
người tín đồ thí giả biết hướng về toàn thể Tăng-già, 
thì mặc dầu việc dâng cúng chỉ đến tay một vị tu sĩ 
đưỢc chỉ định, sự cúng dường cũng đưỢc kế như là 
một Sanghika dana, một sự cúng dường cho tất cả 
giáo hội Tăng-già. 

174.-Thiên chí của người thí giả. 

xưa kia, có một vị tăng chẳng có đạo hạnh ẸÌ, 
thường bị các tín đồ ghét bỏ, lại được chỉ định đến 
thọ nhận bửa cơm cúng dường lên Giáo hội, tại nhà 
một tín chủ. Vừa trông thấy vị tăng ấy, người thí giả 
chẳng thất vọng mà tâm thức lại hướng về toàn thế 
giáo hội Tăng-già. Người ấy hết lòng kính trọng dâng 


“trang 174“ 



Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 175^ chương sáu 

cúng lễ vật, tứ sự cúng dường lên cho vị tăng. Lại 
xem như mình đang đối trước một đức Phật vậy, rửa 
chơn cho vị tăng cấn thận, mời ngồi lên trên ghế cao 
có lọng che. vì tâm thức người thí giả hoàn toàn 
hướng về Tăng-già, nên sự cúng dường lúc ấy quả 
thật là một Sanghika dana cao quí, một sự hiến dâng 
tuyệt đỉnh lên Tăng-già, mặc dầu người thọ nhận chỉ 
là một tỳ-kheo (bhikkhu) thiếu đức hạnh. 

Hãy kể nốt câu chuyện. Nhận thấy mình đưỢc 
tiếp đãi vừa nồng nhiệt vừa cung kính, vị tăn^ nghĩ 
đâu có lẽ mình gặp đưỢc một người tín đồ mến 
chuộng mình lắm. chiều hôm ấy, vị tăng trở lại nhà 
người tín chủ hỏi mưỢn cây cuốc về sửa chữa một 
vài nơi trong chùa, chuyến nay, người tín chủ đã đối 
thái độ, lấy chơn hất cây cuốc và nói xẵng giọng: “Đó! 
Lấy đi!” 

Các bạn láng giềng mới hỏi tại sao lại có hai thái 
độ khác nhau đế đối xử cùng với một vị tăng. Người 
thí giả mới bảo rằng, ban sớm sự kính lễ của anh là 
do việc cúng dường lên toàn thế giáo hội Tăng-già, 
chớ nào phải chỉ cho riêng vị tăng kia; còn chiều nay, 
vị tăng ấy chỉ là một cá nhơn riêng rẽ, nên phải đưỢc 
đối xử xứng đáng với tư cách thiếu đạo hạnh của y, 
cần gì mà phải kính trọng. 

Bài học rút ra từ câu chuyện là, trong khi cúng 
dường, ta phải phóng chiếu thiện ý nơi tâm thức ta 
lên toàn thế giáo hội Tăng-già mới có thế xem việc ta 
bố thí là một sự cúng dường lên Giáo hội (Sanghika 
dana). 


“trang 175“ 



Thiện Pháp trang 176^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

175. -Phước báo khấc nhau tùy theo phương thức hố thi 

Khi bố thí, nếu bạn lựa chọn một vị tỳ-kheo, hai 
hay nhiều hơn nữa, thì việc cúng dường đó chỉ đưỢc 
xem như là một puggalika dana, một sự cáng dường cho 
cá nhơn. Neu bạn làm theo thế thức nay, mặc dầu bạn 
dâng cúng cho cả ngàn vị tỳ-kheo (bhikkhus) đi nữa, 
bạn cũng chỉ thi hành việc bố thí theo phương cách 
cúng dường cho cá nhơn (puggaỉika dana) mà thôi. 
Ngoài việc dâng cúng lên Đức Phật (Buddha) và các vị 
Bích chi Phật (Paccekabuddhas) ra, sự cúng dường cho 
Tăng-già (Sanghika dana) là phương thức thù thắng 
nhứt (thả thắng = hay nhứt, hơn tất cả) trong các 
hành vi bố thí. Khi ta nói đến sự cúng dường lên 
Tăng-già (Sanghika dana), các bực A-la-hán (Arahants) 
đưỢc kế chung vào đó. còn trong trường hỢp cáng 
dường cho cá nhơn (Puggalika dana), có thế có, hoăc 
chẳng có, các vị A-la-hán. Như thế, chúng ta thấy 
rằng chỉ có sự cúng dường lên Tăng-già mới dâng 
hiến lễ vật lên đến đưỢc các vị tỳ-kheo thánh thiện 
nhứt; còn trong sự cúng dường cho cá nhơn, người 
thí chủ phải chọn lựa cấn thận vị tỳ-kheo thọ giả. Do 
đó ta có thế kết luận hỢp lý rằng, phương thức cúng 
dường ỉên Tăng-già (Sanghika dana) là một phương 
thức thù thắng và đem lại phước báo sâu rộng hơn 
sự cúng dường cho cá nhơn (Puggalika dana). 

176. -cúng dường hướng về Đức Phật. 

Vào thời Đức Phật Thích-ca còn tại thế, các người 
tín chủ đưỢc diễm phúc đặc biệt dâng cúng lễ vật 
trực tiếp lên bốn thân Đức Phật. Nhưng ngày nay, sự 
may mắn đó chẳng còn nữa, nên chúng ta phải noi 


“trang 176“ 



Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 177 ^ chương sáu 

theo kinh sách mà học cách cúng dường đúng đắn 
hướng về chư Phật. 

Trước hét, ta phải chuẩn bị thực phẩm cúng 
dường đủ cho một vị ^-kheo và bày ra trước mặt 
một pho tượng Phật. Neu chẳng có tượng Phật nào ở 
gần đó, ta cũng có thế thành kính quán tưởng, trong 
tâm thức ta, hình ảnh của Đức Phật và dâng hiến lễ 
vật lên hình ảnh tâm linh đó. Rồi ta liền phát khởi 
lên ý hành (cetana) chí tâm hướng về bốn thân Đức 
Phật. 

Sau khi đã kính lễ, ta có thể đem các lễ vật đó đến 
tặng cho một người làm công quả dọn dẹp sạch sẽ 
trong chùa, hay cho một vị tỳ-kheo nào, hoặc một 
người tại gia nào khác. Một người làm công quả 
trong chùa, giữ đúng theo phép Bát quan trai giới 
(Uposatha sila) (giữ tám điều răn cấm, Bát giới) có thể 
dùng các thực phấm đó khi sắp đến giờ ngọ (= mười 
hai giờ trưa). 

Tron^ các cuộc trai đàn Đại bố thí, nếu người tín 
chủ muôn dâng cúng lễ vật lên Tăng-già và Đức Phật, 
cũng phải theo đúng thế thức như trên, đế hướng sự 
cúng dường thẳng đến chư Phật. 

Tại các buổi lễ dângy, thể thức nói trên cũng đưỢc 
tuân theo. Các vị tỳ-kheo phụ giúp công việc trong 
chùa đều có quyền được mặc các bộ y dâng cúng đó. 
về hương, đăng, hoa, quả, dâng cún^, người tín chủ 
phải tỏ ra cấn thận hết sức đế sắp xếp cho vén khéo, 
chớ chẳng nên để bừa bãi trước hình tượng Phật. Sự 
cúng dường phải cho thật tinh khiết và trang nhã. 
Chỉ khi theo đúng các thế thức đó, ta mới mong đưỢc 


“trang 177“ 



Thiện Pháp trang 178^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

hưởng phước báo trong đời nầy và các đời sau. chỉ 
bằng cách thức đó, ta mới mong đươc tái sanh làm 
người tinh khiết và trang nhã như thế. 

177.-Khi ở xa, làm cách nào để kính lễ chư Phật? 

Thông thường, các vị tu hành tại gia đều kính lễ 
và dâng cúng phẩm vật lên Đức Phật trước hình 
tượng Phật thờ trong nhà, vì họ chẳng có đủ thời giờ 
đế đi đến chùa chiền hay tu viện gần đó mỗi ngày, có 
nhiều sự tranh luận cho rằng phương thức kính lễ 
như thế chẳng phải là một hành vi tạo côn^ đức thật 
sự. Nhưng chúng ta đã thấy rõ, yếu tố quyết định tạo 
nên cônẸ đức chính là ý hành (cetana), thiện chí 
hướng về đức Phật, mới đónẹ vai trò thiết yếu trong 
việc tạo nên công đức lớn. Neu thiện ý của bạn đưỢc 
phóng chiếu hướng về Đức Phật, đó chính là, chẳng 
còn nghi ngờ gì nữa, một thiện pháp ý hành {kasaỉa 
cetana), nhứt định sẽ đưa đến công đức và phước 
báo. 

Cách đây vào khoảng một trăm lẻ tám đại kiếp 
(kappa = đại kiếp, vào khoảng một tỷ ba trăm bốn 
mươi bốn triệu năm), có đức Phật Atthadassi chứng 
đắc ngôi Đại Giác. Một hôm, có người tín đồ trông 
thấy Ngài và các đệ tử thi triển thần thông, bay trên 
hư không; người ấy liền dâng hiến lễ vật cúng dường 
từ xa ở dưới đất. Nhờ công đức đó, trong một ngàn 
năm, người ấy chẳng hề tái sanh vào các nẻo ác đạo, 
rồi tu hành đắc được quả vị A-la-hán (Arahant) vào 
thời Đức Phật Thích-ca. Vị ấy chính là Trưởng lão 
(Thera) Desapujaka. 


“trang 178“ 



Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 179^ chương sáu 

178. z Ba hình thứcý hành (c_ẹtạna} prqng yịêc bố thi. 

Thiện chí muốn thực hành việc bố thí đưỢc khoác 

• # • • 

dưới ba hình thức của ý hành (cetana) theo thứ tự 
trước sau, như vầy: 

1) tiền tế ý hành (puba cetana): thiện ý muốn bố 
thí trước khi hiến tặng; 

2) hiện tại ý hành (munca cetana): thiện ý muốn 
bố thí trong khi hiến tặng; 

3) hậu tế ý hành (ạpara cetana): thiện ý muốn bố 
thí sau khi đã hiến tặng. 

179. z,Jiềntếýhànhị^uhhạcẹtqng). 

Ý định làm việc lành muốn bố thí khởi lên tronẸ 
tâm thức, khi đang mua sắm và chuấn bị các lễ vật đế 
hiến tặng, được gọi là tiền tế ý hành (puhba cetana). Ý 
hành nay của bạn phải được gột rửa cho sạch các tâm 
sở kiêu mạn hay ích kỷ, như: “Tôi là người kiến lập 
ngôi chùa nay; tôi là người hiến tặng tu viện nay; tôi 
là n^ời dâng cúng các lễ vật nay,” V. V. Trong khi 
chuấn bị cho việc bố thí, bạn và các người trong gia 
đình bạn, chẳng đưỢc nên trái ý nhau hay cãi vã 
cùng nhau. Bạn chẳng đưỢc ngần ngại trong việc tiến 
hành công tác bố thí đã dự định rồi. Khi tâm tư bạn 
cảm thấy niềm vui rộn rã trong suốt thời gian sửa 
soạn, thì bạn nên tin chắc là ý hành bố thí hiện đang 
trưởng dưỡng nơi tâm thức của bạn. 

Ị80rz.Hiêntgtỵ_hành_(Mụncạ_cetạnạ}. 

(Dịch gượng danh từ Munca cetana là hiện tại ý 
hành chẳng được sát nghĩa, vì) chữ Pali Munca có 
nghĩa là từ khước, dứt bỏ hẳn. Munca cetana là tâm 


“trang 179“ 






Thiện Pháp trang 180^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

SỞ khởi lên đúng vào lúc ta đang từ bỏ phẩm vật và 
đem phấm vật đó ra hiến tặng. Tâm sở ý hành đó khởi 
lên đúng vào lúc thí giả trao phấm vật cho người thọ 
giả, và nói: “Tôi xin hiến tặng”, vào lúc tâm sở munca 
cetana (hiện tại ý hành) khởi lên, nếu người thí giả 
tránh đưỢc các tâm sở bất thiện kiêu mạn, ích kỷ 
chẳng cho chúng xen vào, (như đã đưỢc nói qua ở 
tiếu mục trước), đồng thời gạt bỏ đưỢc các ý nghĩ 
luyến ái về người thọ giả, ý nghĩ mong đưỢc sự biết 
ơn hay được đền đáp lại sau nay, mà phải nên hiến 
tặng một cách vô điêu kiện, thì người thí giả có thể 
tin chắc rằng tâm sở ý hành của mình về sự từ bỏ 
đang khởi lên trong tâm thức mình với tất cả sự 
thanh khiết của nó. 

181 . 7 _ Hậụjế_ỵ hành (Ạpạrạ cẹtanq). 

Tâm sở ý hành thứ ba nầy khởi lên trong tâm 
thức, sau khi thí giả đã thi hành xong việc bố thí. Đó 
là một tâm sở thoả mãn đang thọ hưởng nguồn vui 
phước báo do việc thi hành một công đức, một thiện 
pháp. Bạn cảm thấy vui thích đã làm đưỢc việc thiện, 
thường hay nhớ lại phút giây hiến tặng và mong mỏi 
có dịp sớm đưỢc làm thêm như vậy nữa. Đấy là tâm 
sở hậu tế ý hành hố thí (apara cetana dana) đang đâm 
chồi nấy lộc nơi tâm thức của bạn đó. 

Tuy nhiên, vào một thời gian sau, tâm sở hậu tế ý 
hành (apara cetana) có thế bị vấn đục, khi bạn cảm 
thấy tiêng tiếc về đồ vật đã đem cho mất, hay khi bạn 
thất vọng ít nhiều về đức hạnh của vị sư mà bạn 
dâng cúng ngôi chùa, có khi bạn lại ngẫm nghĩ: “có 
lẽ tôi cũng chẳng nên bố thí như thế”. Neu quả có 


“trang 180“ 



Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 181^ chương sáu 

những ý nghĩ như vậy, thì chẳng những ý hành hậu tế 
của bạn đã bị ô nhiễm, bị huỷ hoại mà chính bạn 
cũng đang phát khởi một thái độ bất thiện về sự bất 
toại ý nữa (đấy là những bất thiện pháp (akusaỉas), 
như sân hận (dosa) chẳng hạn.) 

182.-Một lời khụỵện nhũ. 

Kiến lập tu viện, xây dựng chùa chiền, V. V., là 
những công tác hố thí (dana) có tầm vóc rộng lớn. 
Cũng có những công tác bố thí tầm vóc khiêm tốn 
hơn như đãi cơm, cho quần áo, hay tặng thực phấm, 
nước uống, V. V., đến người túng thiếu. Trong khi dự 
định bố thí có tầm vóc lớn, bạn thường phải đối phó 
với nhiều yếu tố bất lợi bên trong bạn và cả những 
yếu tố qủi quái ở bên ngoài. 

Vì thế, trong khi trù hoạch các công tác đại bố thí 

có tầm vóc lớn, bạn nên tìm hỏi và nghe thêm lời 

khuyên bảo của bạn bè hay của những vị thầy có hoc 

thức lỗi lạc. Chỉ sau khi cẩn thận tham khảo ý kiến 
/ • • ^ 

như thê, bạn mới tìm đưỢc người thọ giả xứng đáng 
đế thọ nhận việc bố thí cúng dường của bạn. 

Đối với các việc bố thí nhỏ hơn, sự lựa chọn thọ giả 
chẳng quan trọng mấy như khi cho cầm thú ăn cũng vẫn 
có công đức. Điều cốt yếu trong việc bố thí (dana) là phải 
có thái độ đúng đắn. Nên cố gắng thực hiện việc cúng 
dường ỉên Tăng-già (Sanghika dana) mỗi khi gặp được cơ 
hội. Đừng bao giờ tỏ ra quyến luyến các vật muốn đem 
ra hiến tặng. Hãy thấm nhuần tư tưởng xả bỏ hoàn toàn 
đối với của cải vật chất mà mình đế riêng qua một bên 
với ý định sẽ đem cho đi. Thái độ nay được gọi là 
muttacagi (mutta có nghĩa là chẳng hề bị bận biụ vì ràng 
buộc; còn cagi có nghĩa là một người có tánh hay hiến 


“trang 181“ 



Thiện Pháp trang 182^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

tặng; tạm dịch muttacagi = người hiếu thí hay người hảo 
thí) Vậy, mọi người thí giả cần nên nhớ mãi trong tâm 
thức là đừng bao ẸÌỜ tỏ ra guyến luyến đến người thọ 
giả; đừng luyến tiếc các phấm vật đã hiến tặng; đừng 
bao giờ nguyện ước về sự kiêu xa vât chất ở cõi nhơn 
thiên nay và hãy phát khởi lên ý muốn cao thượng sớm 
đạt được cảnh giới đầy an lạc của Niết-bàn (Nibbana). Đấy 
là những điều khiến cho ta trở nên một bực thí giả lý 
tưởng vậy. 

183. - Sự xếp loại các Thịện pháp (KusaỊạ). 

Trong Chương 3 về các tâm sở thiện, chúng ta đã 
gặp các danh từ như vổ tham (alobha), vổ sân (adosa), 
vô si (amoha). Các tâm sở thiện đó được gọi các căn 
nguyên (hetas) tức là các gốc rễ. Cũng như rễ cây ăn 
sâu xuống đất làm nơi nương tựa cho thân và cành 
cây được vững mạnh, các tâm sở căn nguyên đó giúp 
cho sự khởi sanh và phát triến các tâm thức (cittas) 
và các tâm sở khác. 

Dựa trên số căn nguyên (gốc rễ) đó, ta có thể phân 
loại các tâm thức thiện (kusaỉa cittas) ra thành hai loại: 

1) Loại tâm thức thiện nhị căn (dvihetuka kusaỉa cittas) 
là những tâm thức thiện sẵn phụ hỢp với hai (=nhị) 
căn nguyên: vô tham (alobha) và vô sấn (adosa); 

2) Loại tâm thức thiện tam căn (tihetuka kusaỉa cittas) 
là những tâm thức thiện liên kết sẵn với cả ba 
(=tam) căn nguyên: vổ tham, vô sấn và vô si (amoha). 

184. - Các tàm thức thiện nht_cặn_ (Dyihẹtụka_ kụsqlạ_ cittạs)._ 

Khi một người nuôi dưỡng tâm trạng mình với vổ 
tham (alobha) và vổ sấn (adosa), tâm thức thiện lành 
đó được gọi là thiện tấm nhị căn (dvihetuka citta). 


“trang 182“ 



Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 183 ^ chương sáu 

Trong số mười thiện })háp, thì chánh tri ỉdến 
(Sammadittỉ) là sự hiếu biết và tin tưởng vào Nghiệp 
ỉực (Kamma) cùng các quả báo. Sự thông hiếu sáng 
suốt đó lại còn được gọi là Nghiệp vận trí 
(Kammassakata nana). ÌKamtna = nghiệp lực; sakata = 
chiếc xe vận tải; nana = trí thông minh). 

Một đứa bé hay một người dốt nát chẳng hiểu chi 
về nghiệp ỉực (kamma) và quả báo, khi họ hiến tặng, 
bố thí, một vật gì, lòng họ cảm thấy một niềm vui đã 
làm đưỢc như thế. Nhưng niềm vui đó đã chẳng 
được Nghiệp vận trí (Kammassakata nana) cùng khởi 
lên trong tâm thức họ, và do đó trong thiện tâm 
(kusaỉa citta) của họ chẳng thấy phát khởi tâm sở vô si 
(amoha). Trong thiện tâm của họ chỉ có sự hiện diện 
của hai căn nguyên là vô tham (aỉobha) và vô sắn 
(adosa) mà thôi, vì lẽ đó, thiện tâm thuộc loại nầy 
được gọi là thiện tâm nhị căn (dvihetuka kusaỉa citta). 

Thời buổi ngày nay, nhiều Phật tử đã bố thí, cúng 
dườnệ, trai tăng, với tâm hững hờ, chẳng hiếu thấu 
đáo ve nghiệp háo. Tấm lòng hào hiệp đó chỉ là một 
thiện tâm nhị căn {dvihetuka kusala città). Khi một vị trí 
giả thực hiện một hành vi thiện một cách chiếu lệ, 
thiện pháp của ông ta cũng rơi vào loại nhị căn nay. 
Nói tóm lại, tất cả những thiện phá^ đưỢc thi hành 
mà chẳng có kèm theo trí sáng suốt biết rõ nghiệp 
quả đều được sắp xếp vào hạng thiện pháp nhị căn 
(dvihetuka kusaỉa). 

185.z,Các thiện tâm tạm cặn (Tịhẹtukq kusạlq cịttq}. 

Một thiện tâm có đầy đủ ba căn nguyên vô tham 
(alobha), vô sấn (adosa) và vô si (amoha) được gọi là 


“trang 183“ 



Thiện Pháp trang 184^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

thiện tâm tam căn (tíhetuka kusaỉa citta). Tất cả những 
thiện pháp (= hành động thiện lành) đưỢc thực hiện 
với sự sáng suốt của nghiệp vận trí (kammassakata 
nana) (với sự thông suốt về nghiệp ỉực và quả báo) đều 
thuộc vào loại nầy. Ngày nay, nhiều tín đồ thuần 
thành có học thức làm điều thiện chỉ vì tin tưởng 
vào Phật, Pháp và Tăng, với tấm lòng nhớ nghĩ đến 
mẹ cha và các bực trưởng thượng. Do tâm thức của 
họ thông suốt rõ ràng về các quả báo trong cảnh 
Luân hồi, nên các hành vi thiện lành của họ trở nên 
các thiện pháp tam căn (tìhetuka kusaỉa). Nêu sự bô thí 
được thực hiện với trí Minh sát (vipassana) rằng: “Các 
của cải vật chất nay thật sự thuộc vào nhóm sắc loại 
(mpa kaỉapas) [rupa = vật thế có hình sắc; kalapa = 
nhóm, loại], chúng đều là vổ thường (anicca), khố 
(dukkha) và vổ ngã (anatta) cả,” thì rõ ràng, chẳng cần 
phải nói chi nhiều, đó là một tâm trạng hoàn toàn 
thiện tắm tam căn đạt đến mức thật cao. 

Vì vậy, bực làm cha anh nên gắng dạy cho con em hiểu 
thấu nghiệp báo và các quan niệm căn bản về bản thế vô 
thường, khố, vô ngã của mọi sự vật, trước khi thực hiện 
các thiện pháp và hồi hướng các công đức đã gặt hái 
được. 

186 .-Thiện pháp (kusaỊa) caq yà thấp. 

Chữ Pali ukkattha có nghĩa là cao, trên, còn chữ 
Omaha có nghĩa là thấp, dưới, với cả hai thiện tâm nhị 
căn (dvihetuka kusaỉa citta) và tam căn {tihetuka kusaỉa 
citta), nếu chúng đưỢc bao trùm bởi các tâm trạng 
thiện vào lúc phát sanh của các tâm sở ý hành tiền tế 
(pubba cetana) và hậu tế {apara cetana), thì hành vi 


“trang 184“ 



Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 185 ^ chương sáu 

đang thực hiện được sắp vào hạng thiện pháp cao 
(ukkattha kusala) (tức là các hành động tốt và cao). 
Còn nếu cả hai thiện tâm nhị căn và tam căn lại bị bao 

* /” ĩ /v IXIX i* *J. 

trùm bởi các tâm trạng bât thiện, thì hành vi đang 
thực hiện lại được xếp vào loại thiện pháp thấp (omaka 
kusaỉa) (vì chúng cũng là thiện pháp nhưng còn thấp 
kém). 

Khi chúng tôi bảo: “bao trùm bởi các tâm trạng 
thiện hay bất thiện”, chúng tôi chỉ muốn nói đến các 
tâm trạng thật sự có liên hệ trực tiếp và chặt chẽ đến 
hành động đang làm. Neu các tâm trạng ấy chẳng có 
dính dấp chi với hành động đang làm, thì chúng ta 
chẳng thế nói đó là có sự “bao trùm của thiện pháp 
(kusaỉa) hay bất thiện pháp (akusaỉa)” nào cả. Xin hãy 
lấy một thí dụ cho rõ nghĩa. Một người mộ đạo sắp 
làm một việc đai bố thí, thì lại gặp mặt một người 
thiếu nỢ, ông liền giận dữ^ và thưa kẻ ấy ra Toà. Dĩ 
nhiên, đó là một tâm sở bất thiện của lòng sân hận. 
Nhưng cơn giận dữ đó chẳng có liên hệ chi đến việc 
bố thí đưỢc làm sau đó và ông ta vẫn cảm thấy niềm 
vui trong lòng do đã làm đưỢc một công đức bố thí 
(dana). Bất thiện pháp sân (dosa akusaỉa) khởi lên trước 
kia chẳng có ảnh hưởng gì đến phấm chất của thiện 
pháp bố thí (dana ỉcusaỉa) của ông đã làm sau đó cả. 

Đe tóm tắt, xin nhắc lại: Thiện tâm tam cấn cao 

' • # 

(Tihetuka ukkattha) có nghĩa là hành động thiện được 
thực hiện với sự phát sanh của cả hai tâm sở ỵ hành 
tiền tế (pubba cetana) và hậu tế (apara cetana). Neu một 
trong hai tâm sở ý hành đó khiếm khuyết thì đó là đi 
gần đến hành vi thiện tam căn thấp (tihetuka omaka 
kusala). Neu cả hai tâm sở ý hành đều vắng mặt cả thì 


“trang 185“ 



Thiện Pháp trang 186^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

đó hoàn toàn là hành vi thiện cấp thấp, cùng thế ấy, 
các thiện tâm nhị căn cao và thấp (dvihetuka ukkattha, 
omaka) cũng nên được tìm hiếu theo lối đó. Ngoài ra, 
chúng ta còn có hai cấp cao (ukkattha) và thấp (omaka) 
nơi mỗi tâm sở ý hành tiền tế, hiện tại và hậu tế. Đối với 
các thiện pháp khác về giới hạnh (siỉa), cũng lại có hai 
cấp cao, thấp như thế. 

Ghi nhớ: 

1, - Một thiện pháp được kèm theo sự thông hiểu vế nghiệp 
báo ảược gọi ỉà thiện pháp tam căn (tihetuka kusaỉa). 

2. - Neu chẳng có sự thông hiểu về nghiệp báo thì thiện 
pháp đó được gọi ỉà thiện pháp nhị căn (dvihetuka kusaỉa). 

3. - Một hành vi thiện, nếu có tâm thức thiện khởi ỉên trước 
đó hay sau đó, được gọi ỉà thiện pháp cao (ukkattha 
kusala). 

4, - Neu hành động thiện mà tâm thức ác lại khởi lên trước 
đó hay sau đó, thì được gọi ỉà thiện pháp thấp (omaka 
kusaỉa). 

187.-Các tiêu chuẩn khác để xếp hạng Bố thí (Dana). 

CÓ các tiêu chuẩn sau đây dùng để xép hạng các 
loại Bố thí (Dana): 

A) Tiêu chuẩn phẩm vật ậược hố thị: 

Bố thí đưỢc sắp thành ba hạng, căn cứ trên các 
phấm vật đưỢc đem ra hiến tặng, như: 

- Bố thí thấp (Hina danaị, nếu phẩrn vật được hiến 
tặng của thí giả kém về phấm chất với phấm vật 
mà anh ta thường dùng. 


“trang 186“ 



chương sáu 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 187 ^ 

- Bố thí trung bình (Mqịịhima dana) nếu phẩm vật 

hiến tặng đồng phấm chất với vật thường dùng. 

- Bổ thí cao ịPanita dana) nếu phẩm vật hiến tặng 

có phấm chất cao hơn vật thường dùng. 

Ba hạng bố thí trên đây lại còn mang tên khác 
nữa. Loại bố thí thấp lại được gọi là bố thí của kẻ nô ỉệ 
{Dasa dana, chữ Dasa có nghĩa là nô lệ, thấp hèn lắm.) 
Loại bố thí trung bình còn được gọi là bố thí của bạn 
hữu {Sahaya dana, chữ Sahaya có nghĩa là bạn bè thân 
hữu). Và loại bố thí cao được gọi là bố thí của bực vua 
chúa (Sami dana, chữ Sami có nghĩa là vua chúa.) 

?)_Tiệu chụẳn_ỵ định bổ thí: 

- Ý định muốn bố thí còn mỏng manh, yếu ớt, sự 
gắng sức và quyết tâm kém đưa đến sự bố thí thấp 
(Hina dana). 

- Ý định vừa phải khi sắp bố thí, cùng sự gắng sức 
và quyết tâm thường thường, thì đưa đến sự bố thí 
trung bình (Maj)hima dana). 

- Ý chí mãnh liệt muốn bố thí, cùng tận tụy gắng 
sức và quyết tâm kiên trì đưa đến sự bố thí cao 
(Panita dana). 

Ó)_ Tịệu chụẩn_ mụ_c_ đtcỉi bố thỷ 

- Bố thí với hy vọng đưỢc ngỢi khen, hay đưỢc 
danh tiếng như “ông ấy đã kiến lập và cúng dường 
ngôi chùa nay hay tu viện kia”, đó là bố thí hạng thấp 
(Hina dana). 

- Bố thí với lòng mong cầu sẽ đưỢc phước báo về 
các đời sau trong cảnh Luân hồi (Samsara) là bố thí 


“trang 187“ 








Thiện Pháp trang 188^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

hạng ữung bình (Mqịịhima dana). 

- Bố thí chẳng cầu phước báo đời sau mà chỉ vì 
thiện chí muốn theo đúng đức hạnh của bực hiền giả 
và trí giả là bố thí hạng cao (Panita dana). 

Ghi chú: Các thiện pháp được thi hành chẳng có sự 
mong cầu được phước báo còn cao thượng hơn các thiện 
pháp đã được thi hành với lòng mong cầu hưởng thọ sự 
đền đáp về sau. Sự quên mình, ý chí vị tha, vì lợi ích an lạc 
của kẻ khác, đấy là các đức hạnh cao quí của bực Bồ-tát 

PẦTịệĩL phưền £ỊÌậi thoạt; 

- Bố thí với hi vọng sẽ đưỢc sự sung túc, giàu sang 
ở đời, thoát nổi khổ thiếu thốn về vật chất là bố thí 
hạng thấp (Hina dana). 

- Bố thí với hi vọng đưỢc thoát khỏi cảnh Luân 
hồi (Samsara) là bố thí hạng trung bình (Mqịịhima 
dana). 

- Bồ-tát bố thí theohạnh Bố thí Ba-la-mật (Dana 
Parami) với hy vọng giúp đỡ mọi chúng sanh giải 
thoát khỏi cảnh Luân hồi là bố thí hạng cao (Panita 
dana). 

Trên đây là những cấp bực xép hạng các thiện 
pháp vềbố thí, tùy theo thái độ tâm linh của người 
hành thiện. Đối với các thiện pháp khác, như giới hạnh 
(sila) chẳng hạn, cũng có sự xếp hạng tương tự. 

188.-_Phựâc ỉạc của sự Bố thí(Dạnạ)_ 

Những lợi ích về phước báo do sự bố thí (dana) 
mang đến, tưởng chẳng cần phải bàn thêm chi cho 
dài dòng. Ngay cả việc nuôi ăn cho một con thú nhỏ 
cũng đem đến cho thí giả năm điều phước lạc trong 


“trang 188“ 





Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 189 ^ chương sáu 

cả trăm đời sau: (l) sống lâu, ( 2 ) nhan sắc đẹp, ( 3 ) sự 
thịnh vưỢng ( 4 ) sức lực mạnh mẽ, ( 5 ) trí huệ sáng 
suốt. Kẻ thí giả khi tái sanh vào cõi người hay cõi 
trời, do nhờ sự bố thí trong các đời trước, sẽ sáng 
chói hơn các chúng sanh khác. 

Vào thời Đức Phật Ca diếp (Kassajja Buddha), có 
hai vị tỳ-kheo là bạn đồng tu thân thiết với nhau lắm 
Một người hay bố thí, còn một người thì không, vì cả 
hai đều giữ gìn giới luật (siỉa) rất nghiêm cấn, nên họ 
đưỢc tái sanh vào cõi người và cõi Trời, mãi cho đến 
lúc Đức Phật Thích-ca đản sanh. Trong mỗi đời tái 
sanh, người chăm làm bố thí luôn luôn chiếm đưỢc 
địa vị cao hơn người kia. Trong đời sống cuối cùng 
của họ, họ đưỢc sanh làm người, trong triều đình 
của vua nước câu tát la (Kosaỉa). Vị bố thí rộng rãi 
đưỢc thác sanh làm hoàng tử, còn vị kia làm con của 
một vị đại thần. Trong khi cậu hoàng tử ngủ yên 
trong chiếc nôi bằng vàng, có lọng che bên trên, thì 
cậu công tử đưỢc đă đặt nằm trong chiếc nôi bằng 
cây. Mặc dầu cả hai về sau đều chứng đắc được Niết- 
bàn (Nibbana) cả, nhưng phước lạc mà mỗi người 
đưỢc hưởng trong cuộc sống thật khác nhau rất xa. 

189.z Bố thí cổ kéo đài cảnh sống trong Luân hồi không? 

Một số người tin tưởng sai lầm rằng bố thí (dana) 
kéo dài thời gian sống trong cảnh Luân hồi (Samsara), 
sanh đi sanh lại nhiều lần trong vòng lấn quấn. 
Trong câu chuyện nơi tiếu mục ở trên đây, chúng ta 
đã thấy người hay chăm làm bố thí đâu có chậm trễ 
trong việc chứng đắc Niết-bàn, so với người bạn kia. 
Như thế, thật là vô lý khi quả quyết rằng bố thí (danà) 


“trang 189“ 



Thiện Pháp trang 190^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

kéo dài cuộc sống Luân hồi (Samsara). Thật ra, chính 
sự bất thanh khiết của tâm hồn người thí giả mới 
chịu trách nhiệm về vòng lấn quấn tái sanh. Sự tham 
đắm đưỢc hưởng thọ các xa hoa của cảnh sống nhơn 
thiên do bố thí (dana) mang đến, mới là nguyên nhơn 
kéo dài mãi vòng sanh tử của Luân hồi (Samsara). 

Một vài người khác đã sai lầm nghiêm trọng khi 
bảo rằng chính Đức Phật cũng đã phải phấn đấu dài 
lâu trong cảnh Luân hồi vì Ngài đã quá chăm làm bố 
thí (dana) trong mỗi kiếp sống. Điều nay hoàn toàn vô 
căn cứ. Nhờ vào hạnh Bố thí Ba-ỉa-mật (Dana Paramỉ) 
mà vô lượng vị Phật đã chứng đắc Đại Giác vô 
thượng, trong khi đó chúng ta vẫn mãi trôi lăn trong 
dòng sanh sanh, tử tử. chúng ta có vì thế mà dám 
bảo sự bố thí (dana) của chúng ta đã nhiều hơn gấp 
bội đối với các Ngài chănẸ? Bồ-tát Vessantara đã 
thực hành bố thí với một tam vóc độc nhứt vô nhị, 
chứng đắc đưỢc quả vị Phật chỉ trong hai đời. Do đó, 
thật là hiến nhiên, bố thí (dana) chẳng phải là nguỵên 
nhân kéo dài thời gian đau khố trong cảnh Luân hồi. 

Chúng ta đã thấy bố thí (dana) chẳng hề kéo dài 
cảnh Luân hồi (Samsara). chính tâm thức của chúng 
ta bị ô nhiễm vì ái dục (tanha) mới ảnh hưởng đến sự 
triền miên đau khổ trong Luân hồi. Tất cả các vị Bồ- 
tát đã phấn đấu vì Nhứt thiết chủng trí (Sabbannuta 
nana) (trí thông hiếu tất cả mọi sự vật, mọi loài) và 
các Ngài đã đi khắp chốn trong cõi Luân hồi để hoàn 
thành viên mãn các hạnh Ba-ỉa-mật (Paramis). Các 
Ngài cần tích luỹ thật đầy đủ trí huê sáng suốt xứng 
đáng với danh hiệu một vị Phật. Neu muốn so sánh 


“trang 190“ 



Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 191^ chương sáu 

cho đúng đắn, ta nên xem đó như là một trái xoài 
xanh, chỉ chín mùi sau khi đã nấy nở trọn vẹn. 

190. - Hai ĩọạị Tìiiện pháp (KụsạỊas). 

Một hành động thiện đưỢc thực hiện, chẳng phải 
vì muốn thoát khỏi cảnh Luân hồi (Samsara) mà chỉ 
muốn đưỢc hưởng thọ các thú vui xa hoa trong cảnh 
trời, nẸười, được gọi là vattanissita kusala, thiện pháp 
hoàn kết (vattana = vòng tròn; sita= kết buộc; kusala = 
thiện pháp). Còn một hành động thiện đưỢc thực 
hiện nhằm mục tiêu đế chứng đắc Niết-bàn (Nibbana), 
được gọi là vivattanissita kusaỉa, thiện pháp bất hoàn 
kêt (vivattanissita = [vi = chăng có, bât + vatừinừsita = 
vòng tròn kết buộc.]). Trong hai loại thiện pháp, 
chính thiện pháp hoàn kết {vattanissita kusaỉa), dầu đó 
là bố thí (dana) hay trì giới (sữa), đã kéo dài các cuộc 
sanh tử trong vòng Luân hồi (Samsara). Mặt khác, 
mọi hình thức của thiện pháp bất hoàn kết 
(vivattanissita kusaỉa) đều thúc đấy ta ra khỏi Luân hồi 
và hỗ trỢ ta trong quyết tâm cao cả đế chứng đắc 
được Niết-bàn (Nibbana). 

191. - Bố tht[(pana) đã hỗ trơ sự hoàn thành 

cạc hạnh Ba-la-mật (Paramis) như thế nào? 

Các thí giả có lòng bố thí rông rãi đưỢc sanh ra 
trong cảnh giàu sang vào các kiếp sau, nhờ đó mà đời 
sống của họ rất thoải mái, dễ dàng. Người giàu sang 
(những bực có tấm lòng từ ái và đã thực hiện đưỢc 
nhiều thiện pháp bất hoàn kết [vivattanissita kusaỉãị 
trongcác kiếp đã qua), mới có thế dễ dàng tuân giữ 
giới luật (siỉa), và theo đúng việc thọ trì Bát quan trai 
(Uposatha siỉa). còn các người nghèo túng, vì phải vật 


“trang 191“ 






Thiện Pháp trang 192^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

lộn với đời sống khổ cực, chẳng thể trì giới dễ dàng 
đưỢc. về học vấn, người giàu sang cũng có nhiều 
phương tiện tốt. Đừng nói chi đến các học viện tốn 
kém, ngay cả trong các trường đạo miễn phí, trẻ con 
nhà giàu cũng đưỢc đặc biệt đối xử. vậy thì, với công 
đức bố thí (dana) trong quá khứ, sự học vấn sẽ được 
thụ đắc dễ dàng hơn. 

Một người giàu có chẳng gặp nhiều khó khăn lúc 
tu tập đức nhẫn nhục khi phải đối phó với kẻ hỗn láo, 
vô lễ, vì người ấy tự tín nơi quyền lực và danh giá 
của mình, đâu thèm quan tâm đến các chuyện nhỏ 
mọn đó. Nhưng với người nghèo túng mỗi khi bị lăng 
mạ, thường bị ám ảnh bởi lòng tự ti mặc cảm, cho 
rằng chỉ vì ta nghèo mà bị khinh thường, nên mới 
dùng cách thô bạo mà phản ứng lại. vì đưỢc sự kính 
nế của mọi tầng lớp trong xã hội nên người giàu có 
thường tỏ ra có tâm từ bi, thương xót mọi người. 
Một người nghèo khó chẳng đưỢc tình thương và sự 
kính nế của kẻ khác, thường nuôi duỡng lòng sân 
hận hay sự kiêu rơm. Do đấy, ta thấy đức bố thí (dana) 
hỗ trỢ cho sự thực hành viên mãn các hạnh Ba-ỉa-mật 
(Paramis) khác như nhẫn nhục (khanti) và từ bi (metta 
&kamna). 

Trong thế giới ngày nay, rất khó cho người nghèo 
túng giữ đúng được lời hứa. Đây cũng là dịp cho ta 
thấy bố thí (dana) giúp ta trở nên người ngay thật và 
giữ được lời hứa. Chẳng có sự bố thí (dana), rất khó 
mà hoàn thành được các hạnh Ba-ỉa-mật (Paramis). vì 
lẽ đó mà các vị Bồ-tát, vị nào cũng lấy đức Bố thí 
(dana) làm bước tu tập đầu tiên của mười hạnh Ba-ỉa- 


“trang 192°° 



chương sáu 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 193 ^ 

mật {Paramis). Đức Phật Thích-ca cũng thành tựu Bố 
thí Ba-ỉa-mật trước các hạnh Ba-ỉa-mật khác. Trong 
một tiền kiếp, khi còn là ẩn sĩ Sumedha, Ngài đã lấy 
đức Bố thí (dana) làm đầu các hạnh Ba-ỉa-mật. Trong 
một kiếp khác làm vua Vessantara, Ngài đã hoàn 
mãn hạnh Bố thíBa-ỉa-mật (Dana Parami) như giai đoạn 

chót của mọi hạnh Ba-ỉa-mật. 

• # # 

192.- Cậc hực chẳng còn cạn thi hành Bố thí nữa. 

CÓ một hạng người chẳng còn thấy cần thiết phải 
thực hiện các thiện pháp về bố thi nữa. Đó là các bực 
đại thiền sư đang nỗ lực mãnh liệt đế vượt khỏi cảnh 
Luân hồi (Samsara) ngay trong đời nay. Các vị ấy 
dành trọn thời giờ trong việc nhập định (Samatha, chỉ 
quán) và minh sát (vipassana). Neu các vị lo thi hành 
việc bố thí (dana) thì sẽ phí mất thời giờ và côn^ sức 
trong việc hành thiền. Bố thí chẳng còn cần thiết cho 
các vị ấy nữa, vì các Ngài đang nỗ lưc quyết tâm sớm 
đạt cho đưỢc sự giải thoát. Các vị cần phải miên mật 
quán tưởng cả ngày lẫn đêm. Trước đây có một vị tỳ- 
kheo (bhikkhu) ở Mandalay, thường hay chăm làm 
việc bố thí, đến tu tập thiền định dưới sự hướng dẫn 
của Ngài Maha Gandhayon Sayadaw là vị lãnh đạo 
tinh thần của chúng tôi. Một buổi sáng, khi thấy vị 
tỳ-kheo đang két hoa để cúng Phật, Đại lão hòa 
thượng kêu lại và dạy rằng: “Trong khi đang công 
phu thiền định, con nên đặt hết tâm trí vào việc thực 
tập, còn sự dâng hoa cúng dường, con có thế làm sau 
cũng đưỢc.” 

Chính Ngài Maha Gandhayon Sayadaw cũng nỗ 
lực hành thiền ngày và đêm, với quyết tâm đạt sự 


“trang 193“ 



Thiện Pháp trang 194^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

giải thoát cho mình ngay trong hiện đời nầy. Ngài có 
đạt được mục tiêu đó hay không, tôi thật còn chưa 
đủ khả năng đế biết chắc chắn. Tuy Ngài Maha 
Gandhayon Sayadaw dành trọn hết thời giờ cho việc 
hành thiền, một mình, trong hang động riêng của 
Ngài, nhưng Ngài cũng chẳng quên đến việc bố thí 
(dana). Mỗi khi rời hang động, Ngài thường đem 
những lễ vật đã đưỢc cúng dường ra chia xẻ với các 
tỳ-kheo khác. 

Như thế, chẳng còn cần thiết phải thực hành bố 
thí nữa, khi một người đang dành hết thời giờ và nỗ 
lực trong việc hành thiền đế đưỢc Giác ngộ và Giải 
thoát ngay trong hiện đời. Nhưng đối với những ai 
còn chưa theo hẳn con đườn^ ấy, thì cố nhiên, họ 
vẫn phải nên chăm làm việc bố thí, cũng như tất cả 
mọi người đều nên làm như thế cả. 

193._-_Nịềm vui khi hố thị. 

Bố thí mang niềm vui đến cho cả thí giả và thọ 
giả. Người hào phóng và nhơn từ luôn luôn cảm thấy 
niềm thương xót đến kẻ nệhèo khố và túng bấn. Đó 
là tâm từ (metta) hướng đến mọi chúng sanh, đang 
khởi lên trong tâm thức người thí giả. Vị ấy lại vun 
bồi thêm lòng tủy hỉ (mudita), sự chung vui đầy thiện 
cảm với người đã sẵn giàu sang và phát đạt. cho nên, 
gương mặt của vị ấy rạng rỡ như ánh trăng rằm; 
dáng điệu khoan thai bên ngoài đế lộ sự trầm tĩnh và 
an lạc bên trong. 

NgưỢc lại, người thọ giả cũng đáp lại lòng từ ái 
của người thí giả và cầu mong cho kẻ hảo tâm đưỢc 
hạnh phúc. Thí giả càng hưng vượng bao nhiêu thì 


“trang 194“ 




Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 195 ^ chương sáu 

tấm lòng tùy hỉ (mudità) nơi người thọ giả hướng về 
thí giả càng rộng lớn bấy nhiêu. Như thế, chỉ một 
việc bố thí (dana) mà đưa đến sự khởi sắc của cả bốn 
tâm vô ỉượng (Brahmaviharas): từ (metta), bi (karuna), hỉ 
(mudita), xả (upekkha) và xa hơn, cả đến sự quán tưởng 
(bhavanà) nữa. 

194.-, Kẻ cổ hảo tâm mới thật Ịà ngườiy[iàụ có. 

Trên thế gian, số nẸười giàu có chẳng phải lo lắng 
về sanh kế thật rất hiếm, còn những kẻ nghèo túng, 
bần cùng lại thật là đông đảo. Những người nghèo là 
những kẻ chẳng có sẵn chút ít vốn công đức nào về 
bố thí trong các kiếp trước, còn người hiện đang giàu 
có, chắc chắn đã từng bố thí nhiều trong các kiếp đã 
qua. Người giàu, có nên tỏ ý mãn nguyện vì mình 
được giàu sang trong đời nay chăng? Chắc là không! 
Bởi vị sự sang giàu và của cải chẳng thế đi theo với 
họ trong đời sau đưỢc. Họ đâu còn giàu có chi nữa 
khi đã nhắm mắt lìa đời. vì thế, người có của nên 
chia tài sản của mình ra, một phần dành cho các 
thừa kế, chỗ còn lại nên đem ra bố thí cho người 
túng bấn. Chỉ bằng cách ấy mới mong đưỢc giàu sang 
vào các đời sắp tới cho đến khi chứng đắc đưỢc Niết- 
bàn (Nibbana). và đây là khuôn vàng thước ngọc: 
“Thí ậả hảo tâm trong đời qua là người giàu có trong 
đời nay; thí giả hảo tâm trong đời nay sẽ là người 
giàu có trong các đời sau.” 

Của cải chỉ là sản nghiệp tạm thời; của cải chỉ có 
đưỢc trong một đời mà thôi, chúng ta chớ nên xem 
của cải chúng ta đanẸ có là sản nghiệp “của chúng 
ta”. Chỉ khi nào ta biết đem dùng đế tăng sự an lạc 


“trang 195“ 





Thiện Pháp trang 196^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

cho người túng thiếu, thì sản nghiệp ấy mới thật là 
“của chúng ta”, vậy, chúng ta chớ nên ngần ngại chi 
khi đem sản nghiệp mình ra giúp dỡ những người 
thật đang cần đến. 

ĩ95.-_Kẻ gịậụ cổ cũng tựa như dòng sộng^ cơnjnựgj ]iqy_ cậỵ _đệ 
ăn trái... 

CÓ một đoạn văn đã ví người đức hạnh giàu sang 
như một dòng sông, như một cơn mưa, hay như một 
cây đế ăn trái. DònẸ sông dầu có nhiều nước, nhưng 
sông chẳng uống lấy một giọt nào; sông đem nước 
đến cho mọi người dùn^ hay tắm, giặt. Cơn mưa rơi 
xuống chẳng phải chỉ đố nước vào hồ, vào giếng, mà 
còn tưới nhuần đến cả cánh đồng khô hạn, đến cả sa 
mạc hoang vu. Ngọn cây kia, cũng vậy, đơm bông trỗ 
trái, có bao giờ dùng đến hoa quả của mình, mà lại đế 
cho người và chim chóc tiêu thụ. 

Cùng thế ấy, người đức hạnh giàu sang có tích trữ 
của cải, chẳng phải chỉ đế cho mình xử dụng, mà còn 
đem giúp đỡ kẻ bần cùng. Tài sản họ đưỢc đem 
phụng sự cho cảnh an lạc của người nghèo khố. Khi 
bố thí cúng dường, người đức hạnh chẳng những chỉ 
nẹhĩ đến các vị hòa thượng “giàu có” như các giếng 
đầy ăm áp nước, mà còn tưởng nhớ đến các người 
túng bấn như cánh đồng hoang vắng khô cằn nữa. 

Như đã xét qua, bố thí (dana) hỗ trỢ cho các vô 
ỉượng tâm: từ, hi, hỉ, xả được phát triển. Bố thí khiến 
cho hình dong con người trở nên vui tươi, hớn hở. 
Những kẻ có hảo tâm gặp đưỢc điều lành trong đời 
nay và sẽ được giàu sang trong những kiếp sau. 
Chúng ta đừng bao giờ lãng quên các lợi lạc do sự hố 


“trang 196“ 






Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 197 ^ chương sáu 

thí mang lại cho con người, các lợi lạc đó có đủ sức 
mạnh đưa chúng sanh đến tận cõi Niêt bàn (Nibana). 

Bởi thế cho nên, vui sướng biết bao khi chúng ta 
đã biết tuân theo lời dạy của Đức Phật, giữ gìn tám 
giới, hay mười giới, hay theo đúng con đường Bát 
Chánh đạo, nhứt là về chánh mạng (Ạịivatthamaka), 
khi chúng ta đã biết phát triến được ba tâm vô ỉượng: 
từ (metta), bi (kamna), hỉ (mudita), khi chúng ta đã tắm 
rửa và trang phục sạch sẽ, rồi với tâm niệm sẽ chóng 
đạt được cảnh ẸÌỚi Niết-bàn (Nibbana) chúng ta 
thành tâm chí thiêt nói lên câu: 

“Addha imaya patipattiyajaramaranamha parimuccissami” 

“Chắc chắn bằng cách bố thí, 

tôi sẽ thoát khỏi mọi khổ đau của già, bịnh, chết” 

và với niềrn vui rộn rã trong lòng,^ chúng ta thực 
hiện việc bố thí thật rộng rãi cho hất cứ người nằo 
đến với chúng ta, chẳng kế chi đó \ầ người lành hay 
kẻ ác cả!!! Làm sao mà cách thức bố thí đúng y như 
thế lại có thể giữ mãi chúng ta để phải trôi lan triền 
miên trong cõi Luân hồi (Samsara)? Sao lại chẳng 
nhờ đưỢc sức mạnh của bố thí thúc đấy sớm đưa 
chúng tá đến tận cõi Niết-bàn? 

196.- Bố thí rất cần thịết^ chẳng có chẳng được. 

Xin bạn đọc đừng nghĩ là những gì chúng tôi vừa 
nói qua là đã đầy đủ về các lợi lạc do bố thí (dana) 
mang đến. Neu muốn kế hết tất cả các lợi lạc đó, cần 
phải có cả một quyến sách dầy. 

Neu có ai vì ngã theo một tà thuyết qủi quái nào 
mà chủ trương dẹp bỏ bố thí thì các giao tế trong xã 


“trang 197“ 




Thiện Pháp trang 198^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

hội sẽ trở nên bế tắc và lòng từ ái ((metta) sẽ biến mất. 
Người giàu sẽ chẳng thương giúp chi kẻ nghèo khó, 
nuôi dưỡng thái độ lãnh đạm và lạnh lùng nói: ‘cứ đế 
họ chết đi! Ai lại ngại gì?”Nhơn loại chẳng có sự bố 
thí, thật ra, chỉ là một xã hội rất thiếu văn minh, và 
dĩ nhiên, thái độ tinh thần còn thiếu tình thân ái và 
phong nhã đó sẽ lần lần tiến đến sự bạo ác man rỢ 
trong các hoạt động vật chất. 

Sau khi từ bỏ phú quí, quyền lực cùng danh vọng 
của ngai vàng, Đức Phật chứng đắc sự Giác ngộ và 
Giải thoát và trở nên bực Như-lai (Tathagata) được, 
cũng chỉ nhờ vào sức ủng hộ của biết bao nhiêu 
người đã từng dâng cúng thực phấm lên cho Ngài. 
Ngài có đủ sức đế đi giảng dạy chánh pháp (Dhamma) 
và thành lập đưỢc Giáo Hội Tăng-già (Sangha) để 
truyền bá rộng rãi Giáo Lý (Sasana), cũng chỉ nhờ vào 
sự trỢ giúp của các tín chủ mộ đạo giàu có như ông 
Cấp cô độc (Anathapindika), bà Tỳ xá khư (vỉsakha), 
vua Tần bà sa la (Bimbừara), V. V. Neu chẳng có các vị 
thí giả hảo tâm đó, có lẽ chẳng có đưỢc một đức 
Phật, còn nói chi là Giáo lý (Sasana) của Ngài, chẳng 
phải chỉ đối với Đức Phật Thích-ca của chúng ta mà 
thôi, cả vô lượng đức Phật khác trong thời quá khứ 
có lẽ chẳng chứng được Nhứt thiết chủng trí 
(Omniscience), nếu thế giới nay khiếm khuyết sự bố 
thí (dana). Do đó, tôi xin phát lời nguyện cầu thật tha 
thiết và mãnh liệt: “Nguyện rằng chẳng bao giờ lại có 
người dám đi bài bác sự bố thí và phủ nhận các phúc 
lạc do sự bố thí mang đến, hiện nay và mãi mãi.” 

Thật chẳng dễ gì mà liệt kê ra đầy đủ hét tất cả 


“trang 198“ 



Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 199 ^ chương sáu 

mọi lợi lạc mà ta hưởng thọ đưỢc do lòng quảng đại 

và nhơn từ của sự bố thí. Neu chẳng có sự bố thí 

(dana), có lẽ chẳng bao giờ có đươc môt đức Phật nào 

chỉ cho chúng ta con đường đi đến Niết-bàn (Nibbana). 

Xin bạn hãy ghi nhớ mãi trong lòng rằng, các bực 

tinh hoa của xã hội loài người, các vị Thiên vương 

trên cung Trời tráng lệ, tất cả đều hưởng phước đức 

bố thí mà họ đã tích tụ từ trước; còn hoàn cảnh của 

* */ 1\1 11 ^ 
nhữn^ người nghèo khó, khôn cùng là do sự khiêm 

khuyết hảo tâm của họ, vào các đời trong quá khứ 

gây nên. Neu bạn thiết tha mong muốn thoát khỏi 

cảnh Luân hồi (Samsara), hãy nên trông cậy vào việc 

thi hành hạnh Bố thí (Dana). 

iũ Gịớị hạnh _(sịỉạ) 

197_.z,Trìgiới(Silq)_vàBốthỊ_(panc^. 

Thường nghe nói: “Trì giới đưỢc nhiều đức hạnh 
hơn Bố thí ” Có nguời còn chưa chịu hoàn toàn đồng ý 
về lời tuyên bố đó. Nhưng muốn hiếu nghĩa sâu của 
điều đó, ta cần phải suy luận cho kỹ càng hơn. Trong 
cõi đời nay, che chở và ngăn ngừa cho kẻ khác khỏi 
bị đau đớn và khố sở, là một hành vi cao quí. Làm gia 
tăng sự an lạc và phát đạt cho kẻ khác, cũng là một 
hành vi cao quí khác nữa. Bố thí (dana) giúp kẻ khác 
phát đạt. Giới hạnh (sủa) che chở kẻ khác khỏi khổ 
đau. 

[Tri giới (sủa) có nghĩa là tuân theo Ngũ Giới (= năm điều 
răn cấm) và Bát Giới (=tám điều răn cấm) còn được gọi 
Chánh mạn^ giới (Ajivatthamaka siỉa = các giới luật (Siỉa) 
trong đó lấy giới điều về chánh mạng, thức đang ề sanh kế 


“trang 199“ 




Thiện Pháp trang 200 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

chơn chánh, thức đang àm giới điều thứ tám), về Bát Giới 

và Thập Giới (= mười điều răn cấm), ta sẽ cứu xét sau.] 

198.-Công nặngicủạ Bố thí (Dqng)_ 

Ai ai cũng phải chịu trách nhiệm về hành động 
của mình, như trường hỢp một người đang chịu 
cảnh nghèo khó vì nghiệp báo (kamma) của anh ta. 
Giúp đỡ cho anh ta khá lên tức là đang làm việc bố thí 
(dana). Các vị tỳ-kheo (bhikkhus) chẳng phải là người 
n^hèo khó, theo đúng nghĩa thật tế, nhưng các vị ấy 
cần đến tứ sự cúng dường (= bốn điều cần thiết cho 
tỳ-kheo: (l) thực phẩm, (2) y Ẹ)hục, (3) thuốc men, (4) 
phòng ốc) mới có thế sanh sống đưỢc; vì thế, các vị 
tỳ-kheo đều được xem như là người nghèo khó. và 
sự hiến tặng tứ sự cúng dường cho tỳ-kheo phải xem 
như là một công tác bố thí (dana) đúng đắn. 

Vài vị tỳ-kheo và các vị trụ trì nhận đưỢc thật 
nhiều lễ vật cúng dường và sống rất sung túc. Tuy 
nhiên, nếu bạn tiếp tục cung hiến các phấm vật cho 
họ; thì đó vẫn là sự giúp đỡ các người còn túng thiếu, 
vì họ sẽ đem chia lại cho các tỳ-kheo đang cần, hoặc 
đem tặng dữ cho các người tại gia. Dù bạn chỉ giúp 
đỡ một người, hay thật nhiều người, công tác bố thí 
trong mọi trường hỢp vẫn là một hành vi đáng quí 
trọng. Những ai thật sự hiếu rõ các lợi lạc của sự bố 
thí mang lại cho người thí giả, tất sẽ nhận rõ bố thí là 
một thiện pháp chơn chánh. 

ĩp 9.7. Giới sát sanh (Pgnạtịpgtạ yirạtị) Ịà tránh_gtết hgị. 

Công năng của giới hạnh (Siỉa) là bảo vệ mọi chúng 
sanh tránh moi khố hoạn Trong Ngũ Giới, giới điều 
thứ nhứt là cấm giết hại đến sanh mạng của tất cả 


“trang 200“ 




chương sáu 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 201^ 

mọi chúng sanh. Hãy tưởng tưỢnẸ đến các hậu quả 
tai hại của sự vi J)hạm điều răn cấm thứ nhứt. Hãy 
xét đến cảnh khốc hại của vô số thú vât bị hy sanh, 
nào loài thủy sản, nào gia súc, nào gia cầm, phải chịu 
chết chóc vì sự bất tuân vào giới luật cấm sát sanh. 
Lại cũng nên n^hĩ đến các cuộc sát nhân đang gia 
tăng đưa lần đến chiến tranh làm đố máu tràn lan 
khắp chốn. Thật là hiển nhiên, sự vi phạm vào Giới 
điều cấm sát sanh gieo rắc tai hoạ, chẳng phải chỉ 
riêng cho một ai mà đến tất cả mọi loài sanh vật trên 
quả đất nay. 

Nhờ tuân theo giới điều cấm sát hại, chúng ta cứu 
đưỢc mạng sống của một, hai, ba hay vô lượng chúng 
sanh. Giới luật (sữa) bảo đảm sự an toàn cho chúng 
sanh và làm khởi sắc lên các tâm vô lượng như từ 
(metta), bi (karunà), hỉ (mudita) đối với mọi sanh vật. 
Nhờ đó mà thế giới nay mới trở nên nơi cư trú an 
lành cho mọi chúng sanh sống trong niềm hoan lạc 
mãi mãi. 

200.- So sánh. 

Giờ đây, sau khi bạn đã thấy các lơi ích của sự bố 
thí (dana) và của giới hạnh (sila) nơi điều răn cấm thứ 
nhứt, chắc bạn sẽ đồng ý là: trì giới được nhiều đức 
hạnh hơn bố thí Hãy so sánh nỗi vui mừng của một 
người đang nhận đưỢc quà tặng với niềm sung 
sướng của một kẻ vừa được tha khỏi chết. Hẳn là 
người thoát chết phải hân hoan cả ngàn lần hơn 
người đưỢc tặng dữ. cùng thế ấy, sự thoả thích của 
người đang đói khát vừa được cho ăn uống làm sao 
so sánh nối với niềm hoan lạc vô biên của kẻ vừa 


“trang 201“ 



Thiện Pháp trang 202 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

đưỢc ân xá khỏi án tử hình. Trì giới thù thắng hơn bố 
thíỉà ở điểm đó. 

201. -_ Giới cấm trộm cắp_(Ạdinnạdanạ vịrạtỊ)._ 

Ai cũng cảm thấy xốn xang, phiền muộn, khi bị 
mất cắp hay bị cướp giựt. Trên một bình diện rộng 
lớn hơn, một đấng quân vương đang trị vì, cùng với 
hoànẸ gia và thần dân, sẽ cảm thấy đau khố biết bao, 
khi tố quốc mình bị nước khác xâm lăng và chiếm 
cứ. Nước bị lệ thuộc càng ngày càng trở nên nghèo 
khó, vì dân chúng chẳng còn có thế khai thác đúng 
mức các tài nguyên thiên nhiên trên lãnh thố của họ. 
Do đó, cướp đoạt, đánh cắp, gây ra khố sở và nghèo 
khó cho các nạn nhơn. Neu mọi nẹười đồng tuân 
theo giới cấm trộm cắp, thế giới nay sẽ vĩnh viễn 
thoát khỏi nổi khổ đau vì mất tài sản. Do đó, giới cấm 
trộm cắp (Adinnadana virati) ngăn ngừa được đạo tặc, 
là một đức hạnh cao quí tránh gây ra phiền muộn, 
khố đau cho chúng sanh và tạo nên niềm an lạc cả về 
thể chất lẫn tinh thần cho cuộc sống. 

202. - Giới cấm tà hạnh (Kamẹsụ mịcchacạrạyirạtị). 

Phàm phu {puthujjana), người thường, rất ưa 
thích các thú vui về xác thịt (kamaguna), nhứt là các 
khoái cảm về sự tiếp xúc vào thân thế. chẳng ai lại 
chịu đem nguồn lạc thú nhục dục cùng vỢ mình ra 
chia xẻ với kẻ khác cả. Người đàn ông nào cũng giữ 
chặt vỢ mình và sẵn sàng chẳng chút ngại ngùng 
dùng võ lực đế bảo vệ vỢ. Anh còn có thế kham nhẫn 
trước sự mất mát vật chất đến một mức độ nào đó, 
nhưng chẳng hề dung tha bất cứ sự xâm phạm nào, 
dầu nhỏ mấy đi nữa, đến tiết hạnh của vỢ anh. Do đó, 


“trang 202“ 



Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 203 ^ chương sáu 

lánh xa mọi tà hạnh về dục tình có nghĩa là tránh gây 
sự khổ sở và đau đớn đến kẻ khác, vì thế mà giới 
cấm về ngoại tình và vi phạm về tình dục đưa đến sự 
bình yên và tĩnh lặng cho tất cả mọi chúng sanh trên 
thế giới nầy. 

203. -Giới cấm nổi đốị (ỊỶỊusạyađạyịrqtiị 

Những ai đã từng có kinh nghiệm bị xảo trá, bị 
lừa đảo hay bị nói dối, đều cảm thấỵ phẫn nộ, mặc 
dầu đôi khi sự tức giận đưỢm vẻ tế nhị phần nào. 
Ảnh hưởng tai hại của sự lường gạt rất là hiến nhiên. 
Một vài tay nói dối, vào hạng cao thủ trong ngành, đã 
có thế lừa gạt dân chúng cả một nước. Thời nay, 
nhiều nhà lãnh đạo giáo phái đã khéo tuyên truyền 
tà thuyết của họ dưới nhãn hiệu chơn lý tuyệt đối. 
Hàng triệu người vì thế bị phỉnh gạt vào con đường 
tà đạo và phải chịu biết bao nhiêu khố nạn. Giới cấm 
nói doi giúp bao vệ dan chúng khỏi bị đau kho vì bị 
lừa gạt vậy. 

(Ngay cả trong hàng các Phật tử, cũng có nhiều 
tay thủ đoạn phao truyền những sự tin tưởng sai 
lầm khiến cho người dân thất học tin theo và quí 
trọng họ lắm, thật đáng buồn thay! Đây là điếm đáng 
đế chúng ta suy gẫm kỹ.) 

204. - Giới cạm dàng các chạt sạy (Sụrạpạnạ yịrạtị)._ 

Kẻ nào dùng chất say, dưới một hình thức nào đó, 
dĩ nhiên phải chịu hậu qpả xấu trong các đời sau. 
Neu chỉ ngồi một mình uống chút ít rưỢu thì còn có 
thế tạm tha thứ đưỢc. Nhưng đa số các người nhậu 
rưỢu lại uống đến say sưa, túy lỷ, còn npần ngại chi 
mà chẳng phạm đến các giới điều răn cấm khác. Họ 


“trang 203“ 



Thiện Pháp trang 204 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

gây gổ, nói dối, lừa đảo, trộm cắp và có khi^ lại giết 
người, cũng chỉ vì cơn say. Cũng như tay đầu đảng 
chẳng tự mình có hành động nào phạm pháp rõ rệt, 
nhưng anh lại thúc đấy bọn đàn em gâỵ ra tội ác; 
rượu, hay các chất say khác, cũng thế, thúc dục 
người ghiền phạm tội lỗi chẳng chút ngại ngùng. Họ 
sẵn sàng giết người, đốt nhà, xâm phạm tiết hạnh 
hay trộm cắp, V. V. Trở thành người ghiền là đan^ đi 
theo con đường cô độc ruồng bỏ gia đình, gây khố sở 
cho những người thân cận, đế rồi sự khốn khố đó lan 
rộng đến cho mọi người trong cộng đồng. Những ai 
biết lánh xa các chất say sẽ tránh cho thế giới nay các 
nỗi khổ sở đó. 

Sau khi đã xét rõ các lợi ích của việc tuân theo 
Ngũ Giới (= năm điều giới cấm), chúnẸ ta có thể tiếp 
tục khảo sát thêm, cũng theo đường lối trước, các lợi 
lạc cao quí của chánh mạng (samma qịiva), tức là các 
sanh kế chơn chánh đế nuôi mạng sống của mình. 
Chúng ta đã nhận thấy rõ sự tuân trì Ngũ Giới tránh 
đưỢc cho thế giới nay mọi khố sở và lo lắng. Giờ đây, 
chúng tahoàn toàn ý thức đưỢc rằng giới hạnh (sữa) 
phải cao hơn sự bố thí (dana). Trong chiều hướng đó, 
mọi người trong chúng ta, ai ai cũng phải nên tuân 
trì năm giới điều ghi trong Ngũ Giới. Nguyện cầu các 
độc giả tinh tấn thọ trì Ngũ Giới và gieo rắc rộng rãi 
tâm từ (metta) và tâm hi (kamnà) đến mọi chúng sanh! 

205.Bất quan trai giới (Ụpọsatha sịlạ). 

(Trong các buổi lễ Bố tát [uposathãị tổ chức vào cuối 
tháng và ngày rằm), Phật tử nguyện giữ các giới điều 
(gồm có tám điều, nên đưỢc gọi là Bát quan trai giới, hay 


“trang 204“ 



Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 205 ^ chương sáu 

nói gọn hơn là thọ Bất), trong đó sự tuân theo Phạm 
hạnh {Brahmacaríya, sự kiêng cử hẳn về dâm dục), 
việc chẳng ăn sau giờ ngọ (= mười hai giờ trưa), V. V. 
là những giới hạnh (siỉa) khác hơn là Ngũ giới vừa 
đưỢc xét qua. Trong Ngũ giới, các giới tử (= người 
giữ giới) chỉ tuân theo năm điều răn cấm nhằm mục 
đích chẳng gây tốn hại cho kẻ khác; còn trong Bát 
quan ưai giới nguyện giữ vào các dịp lễ Bố tát, người 
giới tử giữ gìn tám điều răn cấm nhằm mục đích 
khiến cho chính tâm thức mình trở nên cao thượng 
hơn, chớ chẳng phải đế đưỢc sự chú ý và khen ngỢi 
của các bạn láng giềng. Việc hướng về sự cải thiện 
nội tâm trong khi cấn thận giữ giới như thế đưỢc gọi 
là thọ trì Thánh Bát giới {Ariya Uposatha), có nghĩa là 
giới luật của bực thánh thiện (Ariya = bực Thánh). 

[về các loại Bát quan trai giới và lễ Bổ tát (Uposatha) cùng 
cách thức tuân trì đúng đắn như thế nào, trong quyến 
Ratana Gon yi (cùng một tác giả), đã có nói đầy đủ chi 
tiết.] 

Những ai thọ trì Thánh Bát giới (Ariya Uposatha), 
sau khi làm lễ thọ giới, phải nên miên mật quán 
tưởng về công đức của ngôi Tam Bảo: Phật, Pháp và 
Tăng, và xét soi về thành quả của chính mình trong 
việc thi hành giới hạnh ịsiỉa) và bố thí (dana). Nhờ đó 
mà giới tử mới nhận thấy ngay trong tâm thức mình 
sự vắng bóng từ từ của các tâm sở tham ỉam (ỉobha), 
sấn hận (dosa), si mê (moha), kiêu mạn (mana) và các 
tâm sở bất thiện khác. Tâm tư họ càng ngày càng trở 
nên thanh khiết và cao thượng hơn. Như thế, rõ ràng 
là Bất quan trai giới (Uposatha siỉa) chẳng phải chỉ là sự 
giữ gìn giới hạnh (Siỉa) suông, mà lại còn là “bạn đồng 


“trang 205“ 



Thiện Pháp trang 206 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

hành” của sự quán tưởng (Bhavana); đó cũng là sự 
tuân thủ cấn thận theo năm giới điều căn bản, bắt 
đầu bằng sự từ bỏ mọi việc sát hại sanh mạng của 
mọi chún^ sanh. Do đấy, chẳng còn chút nghi ngờ, 
Bát giới tôt hơn và cao thượng hơn Ngũ giới thông 
thường. 

(3) Quán tưởng (Ẹhạyạnạ) 

206.-_Qụản tưởng (BhạyạnạlỊà gì? 

Quấn tưởng (Bhavana) có nghĩa là sự đào luyện và 
phát triến tâm thức. Đó là một hình thức của công tác 
nghiệp thức (manokamma), một công tác của tâm thức 
làm cho chính tâm thức đưỢc trở nên thanh khiết 
hơn. 

Khi ta nhiệt thành mong muốn cho mọi chúng 
sanh đưỢc an lạc và ban rải tấm lòng thương yêu 
quảng đại đến mọi chúng sanh, đó là từ quán {metta 
bhavana). Trước hết, ta nuôi dưỡng tâm từ tron^ tâm 
thức ta và kế đó, phát triến tâm ấy mạnh mẽ đế cho 
tâm tư ta đưỢc thấm nhuần, tràn ngập trong tâm từ 
(metta). 

Khi tâm từ đã khởi sắc trong tâm thức ta, ta cảm 
thấy một niềm thương xót đến những người nghèo 
khó và đang bơ vơ chẳng được ai cứu giúp. Khởi phát 
tấm lòng xót thương và cứu giúp những kẻ khốn 
cùng như thế, được gọi là hi quán (karuna bhavana). 

Khi tâm thức luôn luôn đưỢc thúc dục để xót 

• # 

thương và làm nhẹ nỗi khố của kẻ cơ hàn, tâm từ và 
tâm bi đang phát triến mạnh mẽ, thì lòng ta lại 
hướng về những người giàu có và khởi lên tâm tùy hỉ 
(mudita) thành thật chung vui với những người đưỢc 


“trang 206“ 





Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 207 ^ chương sáu 

may mắn, chẳng chút hờn ghen, ganh tị. Ta cảm thấy 
đưỢc một niềm vui vị tha chơn thật hướng về những 
người ấy. Đó là hỉ quán (mudita bhavana) 

Cả ba loại quán tưởng (bhavana): từ, bi, hỉ quán đó 
đều có thế đào luyện và phát triến nơi mọi người đức 
hạnh, ngay trong các việc làm hằng ngày. 

207. - Niệm công đức Phật (Budđhạmissati Kammatthanạ). 
Danh từ Pali: Buđdhanussati Kammatthana có nghĩa là 

trong tâm thức ta luôn luôn tưởng nhớ đến các công 
đức của Đức Phật. [Nói cho gọn, đó là Niệm Phật; 
Buddhanussati Kammatthana = Buddha (Phật) + sati (niệm) 

+ kamma (nghiệp) + thana (trạng thái)]. Trong việc 
quán tưởng đến các công đức của Phật, hay niệm 
Phật, tâm tư ta phải qui hướng về ba điểm: (l) sự tốt 
lành của nguyên nhơn; (2) sự tốt lành của hậu quả; 
(3) các lợi lạc đem đến cho mọi chúng sanh; ba điếm 
ấy đều liên quan đến các công đức của Đức Phật mà 
Ngài đã hoàn thành viên mãn. 

Lần lượt, chúng ta sẽ xét qua ba điếm đó trong 
việc niệm Phật 

208, -Tưởng niệm yề sự tốt lành cảạ nguyền nhơn 

nơi công đức Phật. 

Trong việc Niệm Phật, tưởng niệm đến sự tốt lành 
của nguyên nhơn tạo nên công đức của Đức Phật, chữ 
nguyên nhơn có nghĩa là sự thực hành viên mãn các 
hạnh Ba-ỉa-mật (Paramis, sự toàn thiện) của Đức Phật 
trong vô lượng kiếp sống về quá khứ. Ngài đã thực 
hiện tất cả mọi các thiện pháp và tu tập viên mãn các 
hạnh Ba-ỉa-mật, với một ý chí thật mãnh liệt. Các công 
tác thiện lành mà Ngài đã làm, trải qua các cuộc sống 


“trang 207“ 









Thiện Pháp trang 208 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

trong Luân hồi (samsara), chẳng phải vì bổn thân của 
Ngài, mà chính là vì muốn giải thoát tất cả mọi chúng 
sanh ra khỏi cảnh khố đau của Luân hồi. chúng ta 
hãy thử nhắc lại hạnh Bố thí Ba-ỉa-mật của đức Vua 
Vessantara, tiền thân của Đức Phật Thích-ca. 

Đa số thường nhơn khi bố thí đều có bụng cầu 
danh, muốn đưỢc khen là giàu lòng từ thiện. Họ lại 
tự hào trong thâm tâm, mình là người ban ơn bố đức 
cho kẻ khác và chờ đợi sự biết ơn của người nhận. 
Họ mong cầu rồi sẽ đưỢc tái sanh vào cảnh sang giàu 
trong các đời sau. Họ chỉ nậuyện cầu đắc đưỢc Niết- 
bàn (Nibbana) một cách chiếu lệ. Nhưng đối với Vua 
Vessantara, thì khác hẳn; ngay lúc còn thơ, cậu 
hoàng tử nhỏ đã biết chìa ngữa bàn tay ra, bảo mẹ 
đưa cho một vật gì đế biếu tặng kẻ khác, cậu chẳng 
hề có lòng vị kỷ, luôn luôn đưỢc ý muốn bố thí thúc 
đấy, đúng theo sự nhớ lại được các hạnh nguyện của 
mình trong tiền kiếp (vasana). Bao nhiêu y phục cùng 
đồ trang sức đã được cậu đem ra hiến tặng cho các 
bạn bè. 

Đen khi lên ngôi Vua, Ngài ra lịnh xây cất nhiều 
cung điện dành cho việc bố thí, mỗi ngày đều có tiêc 
cơm khoản đãi các người thọ thí, chi phí lên đến 
hàng trăm ngàn đồng. Ngài sung sướng nhìn thấy 
dân chúng nhờ Ngài mà đưỢc ăn no, mặc đẹp. Đấy 
chẳng phải là Ngài có ý vị kỷ muốn đưỢc tiến^ khen 
hay được tái sanh vào cảnh giàu sang, quyền quí. 
Ngài chỉ tin rằng bốn phận người giàu là phải lo giúp 
kẻ nghèo. Lòng Ngài mong muốn cứu trỢ kẻ bần 
cùng thật là mãnh liệt. 


“trang 208“ 



Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 209 ^ chương sáu 

CÓ con bạch tượng Paccaya là của quốc bảo, thế 
mà Ngài cũng đem ra bố thí, gây nên sự phản đối ồn 
ào trong dân chúng. Nhưng vua Vessantara chẳng hề 
quan tâm chi đến các việc gì khác, ngoài sự chứng tri 
được Nhứt thiết chủng trí (Sabbannuta nana). Cũng có 
kẻ cho rằng đeo đuối mục tiêu như thế, cũng còn là 
vị ì^. Nhưng đối với nhà vua, chứng tri đưỢc Nhứt 
thiết chủng trí có nghĩa là Ngài còn phải đi xa ngàn 
dặm đế truyền bá chánh pháp (Dhamma) của Ngài 
đến cho toàn dân. vậy, đắc Nhứt thiết chủng trí, đối 
với Ngài, chỉ có nghĩa là phục vụ mọi chúng sanh, 
giúp tất cả thoát khỏi mọi khổ đau vĩnh viễn, chớ 
chẳng phải vì lợi riêng cho chính Ngài. 

Trong giai đoạn chót của sự hoàn mãn các hạnh 
Ba-ỉa-mật, Vua Vessantara còn đem cả vơ và hai con, 
trai và gái, ra bố thí nữa. Hiển nhiên, đầy là lòng xả 
kỷ vị tha của Ngài hướng đến mọi chúng sanh, chúng 
ta hãy xét thêm điếm nay cho rõ. 

ĐưỢc vỢ đẹp, con ngoan là lên đỉnh cao của hạnh 

phúc nơi cõi trần gian hay ở trên các cung Trời, sống 

độc thân chẳng vỢ con, ngay cả vua chuyến Luân 

thánh vương, cũn^ thấy hạnh phúc mình còn chưa 

đầy đủ. Nhưng đối với vua Vessantara từ bỏ được 

kho tàng trân bảo quí báu nhứt nơi quả tim Ngài là 

vỢ và con, đế đem ra hiến tặng cho người khác, hẳn 

là một sự bố thí vô tiền khoáng hậu vậy. Tấm lòng 

quảng đại vô song đó chắc chắn chẳng phải xuất phát 

từ sự mưu cầu danh lợi, mà chính vì tấc dạ khấn 
* ã * 1 / i /ĩx*! 

thành mong mỏi đưỢc chứng tri Nhứt thiêt chủnẸ 

trí, để Ngài có thể nhờ đo mà giải thoát mọi đau khô 


“trang 209“ 



Thiện Pháp trang 210^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

cho tất cả chúng sanh. 

Với mục tiêu vị tha cao quí đó, Ngài đã h^ sanh cả 
đời mình nhiều lần, xuyên qua các cuộc sống trong 
cảnh Luân hồi, đế thực hành viên mãn các hạnh trì 
giới (sữa) vá nhẫn nhục (khanti) Ba-ỉa-mật Các hành 
động cao cả và toàn thiện đó, trong các tiền kiếp của 
Ngài, chính là nguỵên nhơn đã tạo ra điều kiện thuận 
lợi để Ngài đạt đên nẹôi vị Phật ngay trong cõi đời 
hiện nay tại thế gian nay. 

209. -Tưởng niệm về sự tốt lành của hậu quả nơi công đức của 

Phập- 

Các hành động cao quí và toàn thiện kể trên đây 
được thực hiện đầy đủ đế hoàn mãn các hạnh Ba-ỉa- 
mật (Paramis), đưa đến hậu quả là Ngài đã chứng 
đưỢc ngôi vị Phật. Trong hiện đời, với tư cách là 
Phật, Ngài đã có đưỢc tấm thân đẹp đẽ và trang 
nghiêm nhứt, trí huệ thù thắng nhứt, thần thông 
quảng đại nhứt, và sức minh triết thâm sâu nhứt. 
Các đức hạnh về thể chất và tâm linh đó của Đức 
Phật, ta phải tưởng niệm đến, thật đầy đủ chi tiết, 
mối khi ta thực tập quán tưởng về Niệm các công đức 
của Phật (Budhanussati kammatthana) (tức là khi ta 
niệm Phật.) 

210. - Tưởng niệm về các lợi lạc đem đến cho mọi chúng sanh. 

Các hành động cao quí đã làm, các hạnh Ba-ỉa-mật 
(Paramỉs) đã viên mãn, đưa đến kết quả tối hậu là 
Ngài đã chứng tri được Nhứt thiêt chủng trí 
(Sabbannuta nana). Sau khi đã lên ngôi vị Phật, Ngài 
chẳng ngồi yên thọ hưởng thành quả tối thượng của 
mình, mà lại đem chánh pháp (Dhamma) cao quí ra 


“trang 210“ 




Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 211^ chương sáu 

giảng dạy trong bốn mươi lăm năm vì sự an lạc và 
hạnh phúc của moi chúng sanh. Ngay cả khi Ngài sắp 
nhập Đại Bát Niết-bàn (Mahaparínibbana), Ngài còn 
sách tấn các vị tỳ-kheo bằng lời lẽ như sau: 

“Handa dani bhíkkhave amantayami vo, vayadhamma 

sankhara, appamadena sampadetha. ” 

“Này các tỳ-kheo! Ta khuyến nhũ các vị: 

Tất cả các pháp hữu vi đều phải suỵ tàn và tan hoại, 

Phải nên nỗ lực tinh tấn và chí thiêt!” 

Giáo pháp của Ngài đã chỉ đường dẫn lối cho 
chúng sanh thoát khỏi moi khố đau và chấm dứt 
vòng lấn quấn của Luân hồi (Samsara vatta). vì thế, 
mọi người nên quán tưởng, với sự thành tâm thật sâu 
xa, về ba đức độ vĩ đại nơi cuộc đời của Đức Phật, đó 
là: nguyên nhơn cao quí, hậu quả cao quí và ỉợi ỉạc cao 
quí cho mọi chúng sanh, có như thế, ta mới phát 
triến đưỢc niềm sùng tín hoàn toàn vào Đức Phật và 
tìm sự nương tựa vào Ngài, mỗi khi ta nguyện cầu: 

“Buddho me saranam, annam natthi. ” 

“Đức Phật là nơi tôi nương tựa, 

chẳng có sự nương tựa nào khác nữa cả”. 

Và niềm tin chơn thành cùng sự thông suốt hoàn 
toàn về Đức Phật sẽ nấy nở và đơm bông trố quả nơi 
thân tâm ta. 

Trên đây là sự giải thích vắn tắt về việc quán 
tưởng đến công hạnh của Đức Phật (Buddhanussati 
bhavana), còn được gọi vắn tát là Bhavana, Quán 
tưởng, hay Niệm Phật Việc tu tập quán tưởng như thế 
có thế thực hiện hằng ngày. Ta có thế bắt đầu bằng 
từ quán {metta bhavana) hay bằng Phật quán 


“trang 211“ 



Thiện Pháp trang 212^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

(Buddhanussati bhavana), tùy ý thích hợp. Muốn tập 
quán tưởng thâm sâu và miên mật, nên đọc thêm các 
tài liệu kinh sách khác, chẳng hạn như quyến 
Visuddhimagga. 

(Ú Kính ỉệ (Ạpạcạyạnạ). 

211 . - Kính lễ(Ạpacạỵạnạ) đốị yớị những aị? 

Kính lễ nghĩa là có cử chỉ tỏ ra kính trọng những 
người hơn mình về tuối tác, đức hạnh, trí huệ, liêm 
chính, V. V. Kmh lễ với bực trưởng thượng như cha 
mẹ, chú bác cô dì, nhường ghế, tránh bước cho 
người đáng quí trọng, cúi đầu chào, chắp tay xá các 
vị tỳ-kheo (bhikkhu), giở nón hay chào hỏi theo tục lệ 
địa phương, thức đang . V. đó là những cử chỉ tỏ lòng 
kính lễ. Tuy nhiên, nếu khúm núm một cách gượng 
ép trước một nhơn vật có quyền thế vì sỢ sệt hay vì 
nịnh bợ, thì chẳng đáng đưỢc gọi là kính ỉễ 
(apacayana), vì đó là sự giả dối bề ngoài; chỉ đáng gọi 
là sự phú tàng (mạya), che đậy mà thôi. 

21 2 . - yậi điều đáng để sụypẫm. 

Nghiêng mình, cúi đầu, thông thường đươc xem 
như là các cử chĩ lễ phép, ở Miến-điện, một số người 
hay đặt xuống đất những vật đang mang vác và quì 
lạy bên đường khi họ trông thấỵ một vị tỳ-kheo đi 
ngang qua. vài người chẳng kế đến quần áo mới 
đang mặc, quì xuống ngay cả bên lề bùn bấn hay tại 
sân ga xe lửa đế kính chào các sư sãi hay người già 
cả. Các cử chỉ đó, nếu đưỢc thành tâm thi hành, cũng 
chẳng nên chê trách Nhưng ngày nay, với cuộc sống 
0 ạt, nơi các chỗ đông đảo người qua lại, thì một cái 


“trang 212“ 









Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 213^ chương sáu 

_/• +x_ _\Ị 1 \,ĩ 11 ‘Ạ_ __r*:_ 1_1_ ' 1Ạ 

cúi đau và vài lời khiêm tôn cũng khá đủ đe kính le 
(apacayana). Quì lạy ở giữa đường nơi náo nhiệt đế 
kính ỉễ chư tăng ni, trước mặt người ngoại quốc, 
chẳng còn thật sự là việc cần thiết nữa. 

(5) Nhịeụ ịch (Vẹyyạvạccạ). 

213.- Nhiêu ích (Vẹỵyayaccaị nghiậ là^ì? 

Giúp đỡ ai hay làm tiếp giùm ai một việc gì có ích 
lợi được gọi là nhiêu ích (veyyavacca). chúng ta nên 
sẵn lòng cung cấp mọi dịch vụ giúp người thí giả đế 
họ đưỢc thêm thoải mái và bớt lo lắng trong việc thi 
hành các thiện pháp, chúng ta lại càng nên giúp đỡ 
người đau yếu, kẻ tàn tật và người già cả. Gặp người 
đang khuân vác nặng nhọc, ta nên mang tiếp, đỡ lấy 
gánh nặng trên tay cha mẹ hay các bực trưởng 
thượng. Như thế, các hình thức công tác thiện 
nguyện đỡ đần cho người khác, miễn là chẳng hề có 
ác ý, đều thuộc vào những thiện pháp nhiêu ích 
{veyyavacca kusaỉa). 

Neu bạn có thiện chí và ý hành (cetana) thật sự để 
trỢ giúp bằng công tác thiện nguyện, thì lợi ích mang 
lại có thế nhiều hơn là cho người thí giả nữa. Thí dụ 
như, vào thời Đức Phật Thích-ca còn tại thế, có vị 
Thông đôc tên là Payasi, trước kia tin theo tà thuyêt 
ngoại đạo, sau trở nên một Phật tử thuần thành nhờ 
sự cải hoá của Tôn giả cưu-ma-la Ca-diếp (Kumara 
Kassapa). ông Payasi rất siêng năng trong việc bố thí 
và thường ngày hay dâng cơm cúng dường các vị tỳ- 
kheo (bhikkhu). Nhưng ông chẳng đích thân làm việc 
đó mà nhờ một chàng thanh niên tên là ưttara làm 


“trang 213“ 







Thiện Pháp trang 214^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

hộ. Mặc dầu ưttara chỉ nhơn danh ông Payasi cúng 
dường lên các tu sĩ, nhưng chàng ta lại rất thành 
kính để hét tâm trí vào việc dâng hiến. Đen khi cả hai 
người, vị thống đốc và chàng thanh niên qua đời, họ 
đưỢc thác sanh lên cõi Trời: vị thống đốc tái sanh ở 
cõi Trời Tứ Thiên vương (Catumaharqịila) là cõi Trời 
thấp nhứt, còn chàng thanh niên lại đưỢc sanh vào 
cõi Tam thập tam thiên (Tavatínsa) cao hơn. 

(ệ) Hồị hướng (Pgttịdạnạ). 

214.-_'ĩhế nào là hồi hướng (Pattịđanạ) công đức. 

Hồi hướng công đức (Pattídana) đến kẻ khác là có 
lòng muốn chia xẻ phước báo của việc thiện mình 
mới vừa thi hành đến cho người khác cùng hưởng 
với mình. (Pattidana = patti[= những gì hưởng đưỢc] + 
dana [= hiến tặng]). Kẻ thí ẸÌả, dĩ nhiên vẫn thọ 
hưởng lợi ích của hành vi bố thí (dana) đã làm. Ý 
muốn chia xẻ phước báo với kẻ khác, ý muốn hào 
hiệp đó, cũng lại một công đức khác nữa. Sau khi làm 
đưỢc một thiện pháp, chúng ta nên hồi hướng công 
đức như thế nầy. 

“Nguyện cầu những ai nghe đến ỉời tôi đang nói, sẽ 
chia xẻ cùng tôi phước háo nầylNguyện cầu mọi người đều 
có thế thọ hưởng nhiều công đức như tôi!” 

Như thế, hồi hướng công đức, chính nó, cũng là 
một hành vi thiện pháp riêng biệt. 

21 5 . 7 _ Mật điều nên Ịưụỵ, 

Nhiều thí giả khi hồi hướng công đức, thường nói 
một cách lơ là, chiếu lệ: “Xin hồi hướng công đức 
nay đến khắp tất cả,” mà trong lòng chẳng có chút 


“trang 214“ 




Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 215^ chương sáu 

thiện ý nào cả. Cách chia xẻ “bằng miệng"nầy chẳng 
thế nào gọi là hồi hướng công đức (pattidana) được. 

xưa kia, có một người nọ, đi vay mưỢn một số 
tiền, đế thết tiệc mời khách đến mừng cho con vừa 
đưỢc thọ giới Sa-di (sa-di = tu sĩ tập sự). Tiền bạc và lễ 
vật mừng của khách chẳng đủ số chi phí bữa tiêc, 
như sự mong ước của chủ nhà. Đen khi buối lễ gần 
xong, có người đứng bên nhắc anh ta nên hồi hướng 
công đức. Bấy giờ, trong đầu anh còn đang bận rộn 
tính toán tiền nong, bối rối chẳng biết còn thiếu bao 
nhiêu đế trả nỢ, anh liền buột miêng nói: ‘Tôi đang 
vỡ nỢ đây, lấy gì mà hồi hướng”. 

216 .- Hồi hướng công đức cũng như mồi lửa yào cậc ngọn đèn. 

CÓ người lại thắc mắc: hồi hướng công đức đến 
cho kẻ khác có làm giảm bớt phần công đức của 
mình không? Bạn nên nhớ rằng: công đức nhiều hay 
ít tùy theoý hành (cetana) khi đang thực hiện thiện 
pháp. Khi bạn bố thí với tất cả thiện chí thật sự thì 
thiện pháp đã đưỢc làm xong và cũng vì thế mà công 
đức đã đến cho bạn rồi. và khi bạn hồi hướng công 
đức ấy đến người khác, thì bạn lại đưỢc thêm một 
công đức mới nữa do tấm lòng hào hiệp muốn chia 
xẻ của bạn. Như thế, chẳng có lý do nào việc hồi 
hướng làm giảm bớt công đức của bạn cả. 

Hồi hướng công đức cũng tựa như ta mồi ngọn 
lửa ở ngọn đèn đang cháy đến các cây đèn khác. 
Ngọn lửa ở cây đèn trước đốt cháy lên các ngọn đèn 
sau, ánh sáng của ngọn đèn trước đâu vì thế mà giảm 
cường độ; trái lại trọn căn phòng lại đưỢc chiếu sáng 
hơn lên gấp bội. 


“trang 215“ 



Thiện Pháp trang 216^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

Chia xẻ phước báo nhơn khi trì giới (siỉa kusaỉa), 
quán tưởng (bhavana ỉcusaỉa) cũng thuộc về hồi hướng 
công đức (pattidana) do nơi các thiện pháp cả. 

(7). ĩừỵ hỉ. .qộ.ng. đức (Pgttạnụmọdạnạ). 

21 7 . 7 _ Tùỵ hỉ công đức_(Pgttạnụmpdgnà}_^nghĩa làgị? 

Thành tâm cảm thấy sung sường trước sự hồi 
hướng công đức của kẻ khác được gọi là tùy hỉ công 
đức (Pattanumodana). Khi nghe ai đang hồi hướng 
công đức, ta tỏ vẻ vui mừng cho người ấy và nói ba 
lần: ''Sadhu" (= Khéo làm thay!). 

Cảm thấy vui mừng, trước một công tác thiện do 
kẻ khác làm, cũng là một cử chỉ đáng khen ngỢi. Bản 
thế của tình cảm đó thuộc về tâm sở tùy hỉ (mudita), 
tức là tấm lòng vui thích hoàn toàn vị tha, thông cảm 
nỗi mừng của người khác Nhưng thực hiện đưỢc 
thật sự tùy hỉ công đức ipattanumodana) chẳng phải 
quá dễ dàng như ta tưởng. Một lời nói ở đầu môi 
chót lưỡi: “Khéo làm thay!” mà chẳng thật sự ^ởi 
lên tâm hân hoan, đó chỉ là một lời nói suông lấy lệ 
mà thôi. Đôi khi có người lại chẳng thấy vui lòng cho 
lắm trước công đức của kẻ khác, trái lại còn ngấm 
ngầm trong bụng hờn ghen, đố kỵ, khiến cho tâm sở 
ganh tị (issa) nối lên, đem bất thiện pháp đến làm ô 
nhiễm tâm thức mình. 

21 8.7 Lợi Ịgc_ tức khắc của yịêc tùỵ hỉ công đức 
(pạttanumodạnạ}. 

Ta thường bố thí và dâng thực phẩm cúng dường 
đế tưởng niệm và hồi hướng công đức đến cho 
người quá cố. Neu người mất phải tái sanh vào cỏi ác 


“trang 216“ 








Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 217^ chương sáu 

mà nhận đưỢc sự chia xẻ công đức, tức khắc họ sẽ 
đưỢc thoát khỏi khố nạn trong kiếp tái sanh đó. Theo 
Kinh sách, nếu sự hồi hướng công đức theo sau sự 
cúng dường thực phấm, người quá vãng liền đưỢc 
khỏi đói khát ngay sau khi có lời nói: “Sadhu” (= Khéo 
làm thay!); nếu có sự cúng dường về y phục, thì người 
thất lộc sẽ đưỢc tran^ phục tử tế, ngay sau lời nói 
“Khéo làm tha^!”. Điếm tối quan trọng trong việc 
cúng dường, đế hồi hướng đến người đã mất, là phải 
chọn người thật có đầy đủ đức hạnh đế thọ nhận 
phấm vật. xưa kia, có một gia đình mời một tỳ-kheo 
thiếu giới đức (dussiỉa bhikkhu) và dâng cúng lễ vật 
cho y đế hồi hướng công đức đến người thân đã quá 
vãng. Mặc dầu đã thốt rõ lên ba lần lời nói Sadhu, để 
chia xẻ công đức cho người đã mất, nhưng người 
nay, bấy giờ đã sa vào cõi ngạ quỉ (peta, quỉ đói), chẳng 
hưởng đưỢc chút lợi lạc nào cả. Người qủi đói ấy liền 
quát to lên với các thân nhơn: “Tên ác tăng nay đang 
cướp hét phần công đức dành cho ta!” Thân nhơn 
người quá cố lại phải bầy một lễ cúng dường khác và 
thỉnh một vị ty kheo có đầy đủ giới hạnh đến thọ 
nhận. Chỉ khi đó người thân trong kiếp quỉ đói mới 
hưởng đưỢc phần công đức và giải thoát khỏi cõi 
ngạ quỉ đói khát, (xin xem thêm Phần Bình luận về 
bản Kinh Dakkhina vibangha Sutta, Uparipannasa.) 

Câu chuyện trên đây cho ta một bài học. Khi 
chúng ta dâng lễ vật cúng dường đế hồi hướng công 
đức đến người thân đã chết, trước hết ta phải dẹp 
qua một bên tất cả mọi nỗi niềm sầu bi thương nhớ. 
Chỉ khi trong tâm đã thanh tịnh, bấy giờ ta sẽ dâng 
cúng thực phấm, quần áo, dù lọng, giày dép, hay tu 


“trang 217“ 



Thiện Pháp trang 218^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

viện, (cúng dường một tu viên, thì người thân nhơn 
quá cố sẽ đưỢc nơi cư trú, nếu bị sa vào cõi ngạ quỉ.) 
Khi cúng dường lên chư Tăng, ta nên thỉnh vị tỳ- 
kheo nào có đầy đủ giới đức (siỉa), hay tốt hơn là nên 
làm lễ dâng cúng lên cho toàn Giáo hội (lễ Sanghika 
dana, đã được nói qua trong một tiếu mục trước.) 
Trước khi dânẸ cún^, ta nên triệu thỉnh người quá 
cố về chứng kiến, đế thọ nhận phần phước báo chia 
xẻ. (Ho sẽ đến, nếu họ có thể đên.) Rồi chúng ta phải 
lớn tiếng gọi thật rõ ràng tên họ người chết đến mà 
chia xẻ công đức ấy. 

219.- Nghi thức ng^ nạy về tùy hỉ công đức. 

Thời buổi npày nay, sau tang lễ, người ta thường 
ít chú trọng đến việc lựa chọn cấn thận một vị tỳ- 
kheo có đủ giới đức. Lại còn chẳng biết dẹp qua nỗi 
đau buồn thương nhớ. Lắm khi lại cúng dường chư 
Tăng bằng tiền mặt, ngay tại nghĩa trang, xem đó 
như một thông lệ giản tiện đế tránh sự phê bình, chỉ 
trích của người khác. Rồi lại hồi hướng công đức đó 
đến người thân vừa quá vãng, mà trong lòng họ 
chẳng nghĩ sâu xa đến lợi lạc mà người quá cố đưỢc 
chia hưởng. Tốt hơn là nên dâng lễ vật cúng dường 
tại nhà, với tâm thanh tịnh chẳng còn vướn^ chút 
sầu bi như lúc còn tại nghĩa trang. Nhưng nếu việc 
cúng dường đưỢc thực hiện tại nghĩa trang mà trong 
lòng tang chủ đã đưỢc thanh tịnh, chẳng ưu phiền, 
thì cũng vẫn đem lại lợi lạc cho người đã mất. (Mời 
độc giả xem thêm các tài liệu ghi trong quyến “The 
ĩuture of the Sasana” [Tương lai của Giáo ỉý] đế biết 
thêm chi tiết về đề mục nầy.) 


“trang 218“ 



Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 219 ^ chương sáu 

220. - Pd đựơc chia xẻ côngi đức họi hướng? 

Người quá cố nếu sa vào cõi ngạ quỉ (peta) chỉ 
hưởng đưỢc phần công đức chia xẻ cho, khi còn 
quanh quấn trong vùng. Neu đã thác sanh làm người, 
làm thú, hay làm n^ạ quỉ nơi vùng rừng già xa xôi 
nào, thì họ chẳng thế nhận đươc phần lợi lạc. Nhưng 
các thân nhơn khác đã mất, nếu là ngạ quỉ ở gần đó, 
sẽ đến chia xẻ công đức và đưỢc giải thoát khỏi nẻo 
ác đạo. Vì thế, hồi hướng công đức đến người qua cố 
là một thiện pháp và cũng cần nên duy trì nghi thức 
nay. 

(^). ĩhiĩịh .(phammassayanạj. 

221. - Năm điều ịch lợi của việc Thính pháp_(Dhqmmgssayạnà}. 

Thính pháp (Dhammassavana) có nghĩa là nghe và 
theo dõi Chánh pháp (Dhamma) của Đức Phật, vị đã 
hoàn toàn Giác ngộ. 

Có năm điều lợi ích khi nghe giảng chánh pháp: 
(l) đưỢc kiến thức mới; (2) hiếu rõ ràng các sự kiện; 
(3) giải quyết đưỢc các mối nghi ngờ; (4) có đưỢc 
niềm chánh tín và (5) tâm thức trở nên sáng tỏ nhờ 
phát triến đưỢc sự tự tín và trí huệ. 

M. • # • • 

222 . -cậc thái độ sai lầm trong khi nghe giảng Chánh pháp. 

Khi nghe giảng chánh pháp mà biết thâu thập 
đưỢc năm điều lợi ích vừa kế trên là có thái độ đứng 
đắn trong khi nghe Pháp. Tuy nhiên, có người đến 
tham dự buối thuyết giảng, chỉ vì có cảm tình đặc 
biệt với giảng viên; vài kẻ khác đến dự đế chờ nghe 
các lời bông đùa hay câu chuyện cố tích; lại có kẻ vì 
ngại bị chê là lười biếng nên cố gắng có mặt; mà cũng 


“trang 219“ 






Thiện Pháp trang 220 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

CÓ hạng người đến nghe để đánh giá khả năng thuyết 
trình của vị giảng sư. Các thái độ sai lầm nay chẳng 
đem lại ích lợi nào cho việc nghe giảng pháp với mục 
đích thấp hèn đó cả. 

Thuở xưa, có một người khách trú n^ồi xuồng 
qua sông. Người lái đò cho biết chiếc xuồng có rỉ 
chảy nước một chút, phải nên cấn thận. Người khách 
trú tưởng đó là nước từ trong xuồng chảy ra rồi sẽ 
trôi vào giòng sông, nên chẳng lưu tâm gì đến. Một 
lát, anh khách trú thấy nơi chỗ ngồi^ nước lên ướt 
ống quần, mới hoảng lên: “Xuồng nay đâu phải rỉ 
chảy nước mà lại đế nước ngoài sông chảy lọt vào, 
đầy cả khoang đây!” 

Mục tiêu chơn chánh của việc nghe giảng chánh 
pháp là phải biết khiến cho các tư tưởng bất thiện rỉ 
chảy ra khỏi tâm tư và đế chánh pháp có dịp thấm 
nhuần vào trong, vì lẽ nay, chúng ta phải nên hết 
sức cấn thận khi nghe giảng pháp, chẳng nên đế các 
tư tưởng bất thiện len lỏi “chảy lọt” vào trong tâm 
thức ta. 

223.- Các ịch Ịợi cậạ yiệc đọc Kinh sạch. 

Ngày nay, có rất nhiều sách giúp ta thâu thập 
đưỢc kiến thức mới và phát triến đưỢc trí huệ. Tại 

; ’ A ' , , X * * 2* 

Miên-điện, một xứ theo Phật giáo, hàng trăm quyên 
khảo luận về Phật học được bày bán tại các hàng 
sách. Đọc các quyến khảo luận đó cũng đưỢc các ích 
lợi như đang nghe giảng chánh pháp (Dhamma). vì 
vậy, biết nghiên cứu các sách luận đó còn đưỢc ích 
lợi nhiều hơn là đi nghe các buối giảng pháp hiện đại. 
Neu bạn chẳng đủ khả năng đế đọc, bạn có thế nhờ 


“trang 220“ 






Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 221^ 


Chương sáu 


người khác đọc lớn lên cho nghe. Đấy cũng là một 
cách Thính pháp vậy. (Tôi xin mạn phép giới thiệu các 
quyến: Jinattha pakasani, Buddhavamsa, Five hundred 
and Fifty Jakatas, Samvegavatthu dipani và các quyến 
khảo luận khác do các bực danh tăng học thức lỗi lạc 
viết, đế làm tài liệu nghiên cứu có ích lợi cho các 
bạn.) 


( 9 ). Giảng pháp (phạmmạdẹsạnạ). 


224.- Giảng phảp (phạmmadesạnạ} Ịà mật hình thức phấp thí. 

Giảng phấp (Dhammadesana) có nghĩa là đem 

Chánh pháp ra trình bày và giảng dạy cho thấu nghĩa 

lý. Neu việc giảng pháp đưỢc thực hiện một cách 

chơn tình và đại độ, thì đó là một hình thức hố thí 
/ \ ^ * * * ^ 

(dana) rât cao cả, hơn mọi hình thức bô thí khác. 

Chính Đức Phật đã từng nói: “Sabbadanam 

Dhammadanam jinatF\ có nghĩa là: “Món quà tặng 

Chánh pháp quí hơn tất cả mọi món quà.” 

Muốn thực hiện đưỢc thiện pháp giảng chánh 
pháp (Dhammadesana kusaỉa), vị giảng sư phải biết gạt 
bỏ mọi ước mong đưỢc quà tặng, phấm vật cúng 
dường, hay danh tiếng hoặc lòng kiêu mạn rơm. 
vướng phải các lỗi lầm nay, sự tham ỉam (ỉobha) vì lợi, 
vì danh, sẽ làm giảm mất công đức của việc giảng 
pháp. Bấy giờ, vị giảng sư cũng tựa như người khờ 
dại kia đã đem một khúc gỗ chiên đàn đáng giá trăm 
ngàn vàng mà đối lấy một bình dấm chua. 


Ghi nhớ: Cũng tựa như kẻ khờ dại kia đem gỗ chiên đàn đáng 
giá trăm ngàn vàng đối ỉấy một bình dấm chua, vị 
giảng sư bần tiện đã đem chánh pháp vô giá ra 
đối ỉấy vài món quà vật chất cỏn con. 


“trang 221“ 




Thiện Pháp trang 222 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

225. - Đức tánh của một vị giảng sư. 

Một vị giảng sư xứng danh chẳng phải là một nhà 
hùng biện tầm thường, ông phải có một giọng nói rõ 
ràng và hùng mạnh, một khả năng khiến cho người 
khác hiếu đươc mình một cách tinh tế. Một vị giảng 
sư như thế chẳng phải thường dễ gặp đưỢc. Mặc dầu 
có hơn ngàn con bò cái trong trang trại, nhưng chỉ 
riêng một con mới sanh đưỢc một chú bò con hoàn 
toàn chẳng có tỳ vết. cùng thế ấy, ngàn bà mẹ chẳng 
sanh đưỢc một bực giảng sư lỗi lạc. Một vị giảng sư 
hùng biện thật là hiếm có. 

226. -Các sự bất ỉơi của âm điệu chẳng đúng cách. 

Vị giảng sư tài năng phải hiểu rõ nghiệp ỉực 
(kamma) đức hạnh của mình trong các kiếp đã qua. 
Khi tuyên giảng chánh pháp cao quí của Đức Phật, vị 
giảng sư phải trối lên giọng nói thanh tao của bực 
đại trượng ^hu. Vị ấy chẳng nên vì cố giả tạo một 
giọng nói hấp dẫn mà dùng những âm điệu hùng hồn 
gưỢng gạo, uốn éo cho du dương, ngôn từ cho đanh 
thép. 

Chính Đức Phật Ngài đã vạch rõ các mối bất lợi 
của việc xử dụng âm thanh chẳng hỢp cách vì muốn 
làm cho dịu ngọt mà trở thành như đang ca hát hơn 
là giảng dạy chánh pháp (Dhammà). Các mối bất lợi 
đó là: (l) giảng viên đắm đuối trong giọng nói của 
mình; (2) thính giả bị lôi cuốn theo giọng nói đắm 
đuối của giảng viên; (3) giảng viên bị quở trách là 
đang ca hát như một người thường; (4) giảng viên bị 
phân tâm vì bận gượng tạo một giọng nói dịu ngọt; 
(5) thế hệ tỳ-kheo tương lai sẽ bắt chước theo lối 


“trang 222“ 



Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 223 ^ chương sáu 

giảng pháp thiếu đoan trang đó. Thời buổi nầy, các 
khuyết điếm đó thường xảy ra. Nhiều tu sĩ trẻ đã ngã 
theo gương xấu của các giảng viên cầu kỳ kiễu cách 
đó. Hàng người mộ đạo chơn thành ít khi chịu có 
mặt tại các buối nói pháp của các giảng sư giả hiệu 
ấy. Chỉ có hạng người đến nghe một cách chiếu lệ 
mới đế ý chút đỉnh vào các lời giảng rỡm đó. Lớp trí 
thức dầu có thiện tâm muốn nghe chánh pháp cũng 
cảm thấy hố thẹn về sự hiện diện của mình nơí các 
cuộc diễn giảng của hạng giảng viên thô lậu đó. 

Vì thế, một vị giảng sư phải có đầy đủ tư cách 
đứng đắn đế khỏi vướng lỗi mang chánh pháp vô giá 
ra làm bài hát du dương cho công chúng nghe. Thật 
là đáng hố thẹn cho lối giảng pháp như thế. 

227.-Các lọi giảng pháp giận dị. 

Chẳng phải chỉ có những buổi diễn giảng tại một 
thính đường lớn, với một số thật đông người nghe, 
mới gọi là giảng pháp. Một cuộc đàm thoại thân mật 
về Chánh pháp giữa đôi ba người cũng khá gọi là 
pháp đàm (Dhammadesana), miễn là người thuyết 
giảng chẳng chờ mong đưỢc quà cáp. Khuyến nhũ 
một người mộ đạo, già hay trẻ, chỉ dạy các đề mục 
giáo khoa, các vấn đề kỹ thuật hay thủ công nghệ 
thông thường, hay đọc to lên lời dạy của Đức Phật, 
tất cả những việc làm nhỏ đó đều là hình thức của 
công cuộc thuyết giảng chánh pháp (Dhammadesana) 
cả. 

Ngày nay, các vị tỳ-kheo phải tập luyện đế trở 
thành một giảng viên khéo léo về chánh pháp; ngoài 
ra, lại còn phải học hỏi thêm cách thức nói chuyện 


“trang 223“ 



Thiện Pháp trang 224 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

trước công chúng cho dạn dĩ, đọc và viết cho lưu 
loát. 


(ĩọ) Chánh tín (Dịtthịịukạmmạ). 

228.-Thế nào là chánh tín (pitthỵukammạ}? 

CÓ đưỢc một niềm tin chơn thật, đứng đắn, chánh 
trực, đó gọi là Chánh tín (Dittyukamma). (Dtthi = niềm 
tin + ujíkamma = chánh trực). Niềm tin của một người 
là lối nhìn của người ấy về muôn sự vật, căn cứ trên 
trí thông minh của mình. Khi lối nhìn đó, còn gọi là 
tri kiến (tri kiến = tri [=biét] + kién [= thấy]), đưỢc 
thật đứng đắn, chơn chánh, ngay thẳng và chánh 
trực, thì đó là chánh tri kiến (sammaditthi). Ngược lại, 
nếu tri kiến ấy sai lầm, thì đó là tà kiến (micchaditthi). 

Xin hãy suy gẫm sâu xa để cứu xét đến các vấn đề 
sau đây: 

1) Hành vi thiện và hành vi bất thiện; 

2) Hậu quả tốt lành và xấu ác của các hành vi 
thiện và bất thiện đó; 

3) Hiện đời và các cuộc sống trong tương lai của 
mỗi người do các hành vi thiện và bất thiện gây nên; 

4) Các bực Thiên (Deva) và Phạm thiên (Brahma) (= ở 
các cõi Trời); 

5) Những bực đã thực hành theo con đường cao 
quí và chứng đắc được thiền định (jhana) và tuệ giác 
(abhinna) đế trở nên những vị A-ỉa-hán (Arahant). 

Neu sau khi đã suỵ nghĩ sâu xa và chín chắn, bạn 
nhận thấy cả năm điều đều là chơn lý, đều hiện thực 
rõ ràng và chắc chắn, đó là bạn đang có được chánh 
trí kiến (sammaditthi) và niềm chánh tín (dittijukamma). 


“trang 224“ 




Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 225 ^ chương sáu 

Niềm chánh tín (dittịịukamma) đó còn có một tên khác, 
gọi là kammassakata nana, tạm dịch là hon nghiệp ỉực 
trí; tức là cái trí hiếu biết rằng bốn nghiệp của mình 
do hành vi, thiện và bất thiện mình đã tạo, cứ đeo 
bên mình mãi như tài sản riêng của mình và dẫn dắt 
đời mình. 

(kammassakata nana = kamma + saka + ta + nana) 

(kamma = nghiệp; saka = sản nghiệp; bổn nghiệp; 
ta = chúng sanh; nana = hiếu biết.) 

Neu bạn bác bỏ một hay tất cả năm điều đó, xem 
đó chẳng phải là chơn lý, chẳng hiện thực, thì ban 
đang có tà kiến (micchaditthi), đang có cái nhìn thấy, 
cái hiểu biết sai lầm. 

Vì tin tưởng rằng chẳng có nghiệp ỉực (kamma) và 
quả báo, nên con người chẳng nhận ra đưỢc rằng thú 
vật cũng là một loài chúng sanh bị tái sanh, theo 
nghiệp báo, mà trở thành súc sanh. Do đó, con người 
mới chẳng ngần ngại sát hại chúng chẳng chút hối 
tiếc. 

Vì tin tưởng rằnẸ chẳng hề có đời sống nào nữa 
sau khi đã chết đi rồi, chẳng hề có các đời tái sanh 
theo nghiệp ỉực, nên con người mới tin rằng tất cả 
mọi chúng sanh hiện nay là do một đấng Tạo hoá 
Toàn năng nào đó đã tạo dựng nên. Trong khi chúng 
ta đã có đầy đủ sự kiện lịch sử chứng minh rõ ràng 
về đời sống của Đức Phật, thì đã có bằnậ chứng nào 
xác thật chứng minh sự hiện hữu của đấng Tạo hoá 
Toàn năng đó chưa? 


“trang 225“ 



Thiện Pháp trang 226 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

229. -Chánh tín của ngựời Phật tử. 

Chúng ta vừa nói rằng chánh tín (dừtịịukamma) 
cũng là chánh tri kiến (sammaditthi). Nhưng chúng ta 
chẳng thế nói hễ ai đã có chánh tri kiến, thì người đó 
cũng là một người Phật tử nữa. Người Ân độ cũng 
tin tưởng vào nghiệp ỉực (kamma) vá quả báo; nhưng 
họ chẳng phải là Phật tử. chỉ những người đã qui y 
Phật, qui y Pháp (= lời dạy của Đức Phât) và qui y 
Tăng (= giáo hội của các đệ tử Phật) mới thật là 
những người Phật tử. Khi qui y ngôi Tam Bảo, người 
Phật tử có thề nguyền rằng: “Tôi xin về nương tựa 
nơi Phật, Phật và Tăng” hoặc bằng tiếng Pali, hay 
bằng các ngôn ngữ khác, chỉ sau khi đã qui y Tam 
Bảo rồi, người ấy mới có thể tự nhận mình là một 
Phật tử. Những ai chẳng hiểu rõ ý nghía của lễ Qui y 
Tam Bảo (Tisaranagamana), như trường hợp các trẻ 
con, cũng đưỢc xem như là Phật tử, nếu họ theo 
truyền thống, tục lệ mà tin tưởng vào Phật, Phật, 
Tăng, (xin xem thêm chi tiết trong Quyến Ratana Gon 
yi, cùng một tác giả.) 

230, - Làm cách nào để giữ đựỢc nịẹm Chạnh tín ịĐịuhỵụkqmmọ^? 

cả ba danh từ: 

Samrnadiụhi, Kammassakata nana, Ditthịịukamma 
đều đồng nghĩa với nhau. 

(chánh tri kiến - Bổn nghiệp ỉực trí = chánh tín) 

Khi ta tự mình quán tưởng về nghiệp lực (Kammà) 
và các quả báo, cùng sự hiện hữu của các đời sống 
quá khứ, hiện tại và vị lai, ta đang phát triến chánh 
tín (Ditthyukamma) 

Khi ta ghi nhớ trong lòng, lúc sắp làm một công 


“trang 226“ 




chương sáu 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 227 ^ 

tác bố thí (dana), hay giữ giới (siỉa), rằng các hành vi 
thện đó sẽ đem lại phước báo cho các đời sau nay của 
chúng ta, đó là ta đang phát triến niềm chánh tín 
(Ditthịịukamma). Khi ta thật sự thi hành các hành vi 
thiện dự định làm vừa nói, có kèm theo niềm chánh 
tín thì phước báo được hưởng vào các đời sau sẽ 
đưỢc gia tăng thêm lên nhiều. 

231.- Bốn mươi thiệnj}háỊ}. 

Các thiện pháp, các hành động tốt lành, đều là 
những hành vi tạo nên phước báo, chẳng những khi 
ta thật sự thi hành chúng, mà khi chúng ta bảo 
người khác làm, khi chúnẸ ta giải thích cho kẻ khác 
biết đến các thành quả tốt đẹp về đời sau mà các 
thiện pháp sẽ mang đến, và ngay cả khi chúng ta chỉ 
tỏ lòng vui mừng khi thấy người khác làm việc thiện 
nữa. Như thế, tự mình làm, bảo kẻ khác làm, chỉ dạy 
quả báo của thiện pháp và vui mừng trước thiện 
pháp của kẻ khác làm, cả trong bốn truờng hỢp đó 
đều đem phước báo cho ta, trong đời nay và trong 
các đời sau nữa. Mười thiện pháp mà chúng ta đã 
cứu xét qua, đem nhơn lên cho bốn yếu tố: (l) tự 
mình làm; (2) khuyến khích kẻ khác làm; (3) giải 
thích các lợi ích; (4) tỏ ý vui mừng cùng người đã 
làm, vị chi tất cả là bốn mươi thiện pháp. Bốn mươi 
thiện pháp đó được gọi là bốn mươi punnakiríỵa 
vatthu trong kinh sách Pali. 

(Punnakiriya vatthu = punna + kiriya + vatthu) 

(Punna = phước báo; kiriya = hành động; 
vatthu = sự vật, pháp) 


°°trang 227« 





Thiện Pháp trang 228 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

TậW: hềp yề chương 6 

Trong Chương 6 nầy, tôi đã giảng giải thật chi tiết 
về mười điều thiện pháp, đưỢc thực hiện với tãm 
thức (citta) tốt và với ý hành (cetana) lành. 

Đối với các thiện pháp đem lại phước báo quí báu 
đó (punna), tôi nguyện cầu rằng tất cả các độc giả có 
đủ khả năng phát triến trọn vẹn các khuynh hướng 
thực hiện mọi việc lành hơn bao giờ hết. Nguyện cầu 
rằng tất cả các cộng sự viên của tôi luôn luôn hoan hỉ 
thực hành các thiện pháp đế sớm đạt đưỢc cảnh giới 
an lạc tối thượng của Niết-bàn (Nibbana). 

Nguyện cầu rằng tôi lúc nào cũng quyết tâm kiên 
cố thực hành bố thí (dana), trì giới (siỉa) và quán tưởng 
(bhavana), chẳng hề có chút ngần ngại gì khi thấy cần 
phải làm các thiện pháp dẫn thẳng đến cõi Niết-bàn. 
N^yện cầu rằng tôi có đủ khả năng đế phát triến 
đầỵ đủ ngũ ỉực (baỉas) nơi tâm thức tôi: tín (saddha, 
niềm tin), tính tấn (viriya, nỗ lực), thiền định (samadhi, 
tập trung tâm ý), niệm (satí, tỉnh giác) và tíí huệ 
(panna, trí Bát nhã), trên con đường tiến đến mục 
tiêu tôi hậu. 


“trang 228“ 




chương 7 


Nghiệp. ÍKgmrnạ) 

232.- Ngĩiiệp_(Kạjnmạ)_ĩà_gì? 

Nghiệp (Kamma), hay Hành nghiệp có nghĩa là 
hành động, cử chỉ. Hành động có ba loại: hành độnẸ 
về tâm linh, hành động qua lời nói và hành động về 
thể chất. (Kinh sách Bắc tông phân biệt có ba hành 
nghiệp: thân nghiệp, khấu nghiệp và ý nghiệp). 

Khi bạn dùn^ tay chơn để hành động, đó là hành 
động về thế chất. Thí dụ như giết người chẳng hạn, 
hay hiến tặng đồ vật để bố thí, V. V. 

Nghiệp về lời nói có nghĩa là những thanh âm, lời 
nói, bạn thốt ra. Hoặc ra lịnh, như “Giết con thú đó 
đi!” hoặc “Đem cơm ra cúng dường cho tu sĩ đi!” Các 
hình thức khác như nói dối, giảng pháp,... đều thuộc 
vào loại nghiệp nay. 

Nghiệp về tâm linh có nghĩa là những tư tưởng đã 
phát khởi lên trong tâm thức, còn chưa chuyến ra lời 
nói ở miện^ hay bằng hành đông nơi tay chơn. Các 
tư tưởng xầu ác như “ước gì tầt cả tài sản nầy thuộc 
về tôi" là một nghiệp về tâm ý. Sự xót thương, mối từ 
ái, nỗi cảm thông, niềm chung vui, công phu quán 
tưởng, V. V. đều là những hình thức của nghiệp về 
tâm ý. 


°°trang 229“ 




Nghiệp 


trang 230 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 


233. 7 _ Trách nhiệm thụộc yề nơi nậo? 

Cả ba hình thức của hành nghiệp chẳng phải tự 
nhiên mà khởi lên. Thí dụ như, trong tội phạm sát 
sanh, bàn tay cầm dao; phải có một lực thúc đấy 
khiến cho con dao đâm vào nạn nhơn. Cũng chính 
lực đó đã khiến bạn thốt lên lời nói ra khỏi miệng. 
Trong khi bạn ngủ, chẳng có hành nghiệp về tâm ý, 
mặc dầu có nhiều đơn vị tâm sở khởi lên liên tục 

* y\. -1^1 /V* riẲj. J.>c t X 1 yv 

trong tâm thức bạn. vậy ta có thê đi đên kêt luận 
rằng, phải có một lực, một tiềm năng, khác hơn là 
chính tâm thức, và lực ấy chịu trách nhiệm về cả ba 
hạng hành nghiệp. Cũng như trong mọi tội phạm 
đều có kẻ thủ phạm, cũng phải có một lực, một tiềm 
năng, đã thúc đấy cả ba hình thức của hành nghiệp. 

234.- Ỷ hành (Cẹtạitạ) chịu trách nhịệ 

ý_ hành cỊiính Ịà Nghiệp (Kạmma}. 

Kẻ chịu trách nhiệm thúc đẩy ba hình thức của 
hành nghiệp nào có ai lạ đâu, đó là tãm sở ý hành 
{cetana cetasika), một tâm sở phụ hợp đã khởi phát 
trong tâm thức của chúng sanh, ý hành nay là tâm sở 
bận rộn nhứt, hoạt động nhứt trong các tâm sở. Bởi 
vì ý hành nay thúc đấy ta hành động, bởi vì ý hành 
nầychịu trách nhiệm trong việc hoàn tất mọi hành 
nghiệp, cho nên thông thường ý hành được gọi là 
Nghiệp (Kamma) vậy. (Tánh cách nối bật của ý hành 
giữa các tâm sở khác (cetasikas) nơi tâm thức (dtta) 
và vai trò của ý hành chịu trách nhiệm trong việc tạo 
thành Nghiệp (Kamma) đã được cứu xét với nhiều chi 
tiết nơi Chương 4 .) 


“trang 230“ 








chương bảy 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 231^ 

235. - Các trạng thái tâmỊý ít đượcỊưuý đến. 

Xuyên qua sự thực nghiệm hằng ngày, chúng ta 
thấy có nhiều toạng thái tâm lý (ríttă) và nhiều tâm 
sở (cetasikas) nối bật lên rõ rệt làm ta lưu ý đến, mà 
cũng nhiều tâm thức và tâm sở có khởi lên bên trong 
nhưng ta chẳng lưu tâm đế nhận rõ. vài trạng thái 
tâm lý tự chúng hiến lộ chẳng rõ rệt cho lắm, khi 
chúng ta đang ngủ, mặc dầu trong lúc ngủ, tâm thức 
chúng ta vẫn còn đang hoạt động tiếp tục. Khi chúng 
ta đang thức hẳn, có nhiều lúc chúng ta lơ đãng nhìn, 
nghe, ngửi hay rờ mó, thì nhãn thức, nhĩ thức, V. V. 
có khởi lên trong tâm thức nhưng chẳng đưỢc rõ 
ràng cho lắm; cũng có lắm lần chúng ta bận suy nghĩ, 
cân nhắc về điều nay, chuyện kia, thì màu sắc, hình 
dáng, âm thanh, mùi hương bên ngoài có len vào 
trong tâm thức, nhưng chỉ mờ mờ nhạt nhạt mà 
thôi. Chính là do sức thúc đẩy của tâm sở ý hành, 
hoặc thiện, hoặc bất thiện, đã khiến cho các hành 
động, bằng cử chỉ hay bằng lời nói, xảy ra; còn nếu 
sức thúc đấy đó của ý hành vào các trạng thái tâm lý 
vừa cùng khởi lên đó, mà yếu ớt đi, thì chẳng có 
hành động nào xảy ra cả. cái lực, cái sức thúc đấy 
của ý hành đó được gọi là javana, ý ỉực. Hằnệ ngày, 
trong lúc bình thường, các tâm sở ý hành, thiếu ý ỉực 
hay vắng bóng ý ỉực, khởi lên rất nhiều lần nơi tâm 
thức ta, nhưng ta chẳng có hành động nào cả. 

236. - ý lưchất thiện chiếm ưụ thế nơi tâm sởỵhành, 

Khi một người có ý muốn mãnh liệt để giết kẻ 
thù, ý ỉực sân hận nơi tâm sở ý hành {dosa javana 
cetana) rất là mạnh mẽ và kinh khủng. Tư tưởng của 

anh ta hoàn toàn bận rộn với kế hoạch trù liệu đế 

• • • • 


“trang 231“ 







Nghiệp trang 232 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

thực hiện cho đưỢc việc sát hại. cùng thế ấy, nơi một 
người bị tràn ngập bởi các tư tưởng bất thiện muốn 
thoả mãn các thú vui nhục dục, sự tham dục khởi lên 

# 0 ' ^ ề ề 

mạnh mẽ trong tâm thức, khiến cho toàn thân bị 
kích thích, rung lên đến cao độ và thúc dục ráo riết 
đến hành động, vào các lúc ấy, khi cử chỉ, lời nói, và 
ý nghĩ đều hướng trọn về hành vi bất thiện, thì ý chí 
bất thiện bên trong tâm cũng trở nên dõng mãnh vô 
cùng. Trong hai trường hỢp vừa kế, các ý chí bất 
thiện đó là những động cơ tâm lý kích thích rất 
mạnh, những xung lực mãnh liệt, đưỢc gọi là những 
ý ỉực hất thiện tâm sở (akusala javana cetana); chúng 
khởi lên rất nổi bật và chiếm ưu thế nơi tâm thức, 
ưu thế nối bật của chúng dễ nhận thấy ra, khi ta đem 
các trạng thái tâm lý bị khích động ấy ra so sánh với 
các tâm trạng vào lúc bình thường. 

237.-Ý lực thiện chiếm ưu thế nơi tâm sở ý hành. 

(Đây là trường hơp trái ngược với trường hỢp 
trước, nơi tiếu mục số 236). 

Các ý muốn có tánh cách đạo đức và chơn thiện, 
được gọi là thiện tâm sở {kusaỉa cetana) cũng năng 

khởi lên mạnh mẽ và thúc dục rất tích cực, mỗi khi 

/ * * * 

ta hô thí (dana), trì giới (siỉa), thọ Bát (Uposatha sila), săn 
sóc các người già cả, tham luận về chánh pháp 
(Dhamma), thực tập quán tưởng và tránh xa các hành 
vi bất lươnẹ. Ý ỉực thiện tâm sở (kusalajavana cetana) 
nay cũng rất năng động và tích cực khiến cho nơi 
chúng ta, các cử chỉ, lời nói và hành động, cũng theo 
nhịp với thiện chí đó, mà trở nên hăng hái và chí 
thiêt. 


“trang 232“ 



Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 233 ^ chương bảy 

238. z Ảnh hưởng lâu bền của Nghiệp lực 

đen thân tâm con người 

Các động lực đã thúc đẩy hành động, nơi các 
thiện pháp được gọi là thiện ý ỉực tâm sở (kusalajavana 
cetana), còn nơi các bất thiện pháp thì được gọi là ác 
ý ỉực tâm sở (akusala javana cetana), cả hai được gọi 
chung lại là Nghiệp lực (Kamma). Các tâm sở thiện và 
bất thiên đó thường khởi lên trong tâm thức và rồi 
biến mất đi, nhưng ảnh hưởng của chúng còn lưu lại 
bền lâu nơi thân tâm của con người. Ảnh hưởng đó 
dường như chôn chặt vào thân tâm, lưu trì dai dẳnẸ 
ở đó, đế đưa đến các hậu (Ịuả trong hiện tại hay về 
sau. Nơi thân tâm nầy, vô số đơn vị tâm thức và tâm 
sở đã khởi lên và biên mất đi, ké tục nhau chẳng hề 
ngưng nghỉ. Trong khi các tâm thức và tâm sở 
thường khởi lên mờ mờ, yếu ớt, chẳng gây ra một ấn 
tượng nào rõ rệt, thì các tâm thức và tâm sở mạnh có 
ý lực phụ hỢp vào, bộc phát và lưu lại một tiềm năng 
trong thân tâm ta. Cũng tựa như, trẻ con các gia đình 
thường dân, chẳng còn giữ đưỢc lâu ảnh hưởng của 
cha mẹ, sau khi họ qua đời một thời gian; trong khi 
đó, con cái các gia đình vọng tộc vẫn giữ đưỢc mãi nề 
nếp của cha mẹ đế lại. 

239. -Nghiệp lực tìập pic mãị nơi thân tâm. 

Trong giới thực vật, khi quan sát các loại hạt 
giống, chúng ta nhận thấy các cây ăn trái đều mang 
sẳn yếu tố di truyền đế đơm bông, trỗ trái cùng một 
chủng loại. Yeu tố di truyền đó đều có mặt ở mỗi ẸÌai 
đoạn sanh trưởng của thân cây, từ lúc mọc mầm, 
đâm chồi, nở hoa, kết nụ. Mặc dầu chúng ta chẳng 
thể mô tả đưỢc sức di truyền đó cho thật đầy đủ, 


“trang 233“ 



Nghiệp trang 234 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

nhưn^ chúng ta có thể tin chắc là có sự hiện diện của 
yếu tố di truyền, cùng thế ấy, nơi thân tâm ngũ uấn 
nay {thân có sắc uấn, còn tâm thì có thọ , tưởng , hành và 
thức uấn), có sắc (rupà) và danh (nama), cả hai tập hợp 
(= uẩn) nay cùng phát khởi, sanh trưởng và hoại diệt, 
liên tiếp kế tục chẳng dừng nghỉ cho đến khi chết. 
Nghiệp ỉực (kamma), sức mạnh của Nghiệp, luôn luôn 
đeo đuối, bám sát chẳng hề lơi lỏng, theo thân tâm 
cho đến ngày lìa đời. Nhưng sau cái chết, cũng chưa 
gọi là đã dứt nghiệp, vì nghiệp lực còn tiếp tục ảnh 
hưởng sang đến đời tái sanh sau nữa. Năng lực tiềm 
tàng đó của Nghiệp lại khởi lên lại trong cuộc tái 
sanh, bắt đầu n^ay từ lúc nhập bào thai, và cứ như 
thế mà đeo đuối theo thân tâm mãi trong kiếp tái 
sanh, (ở đây, xin lưu ý độc giả, khi nói đến sức mạnh 
của nghiệp ỉực, chúng tôi chỉ muốn nói đến năng lực 
của các hành động gây nghiệp đã qua, chớ chẳng 
phải một sức mạnh vật chất nào cả.) 

240. 7 _ Tạc gịậ tạo ngthiệp cỈỊÌụ lấy ảnh hưởng ịrực tị^. 

Chúng ta vừa biết qua, tất cả chúng sanh đều 
được tái sanh sang các đời sau, hết đời nay tới đời 
khác. Vì sức tiềm năng của các hành vi tron^ quá 
khứ, do vổ minh (avijja) và ái dục (tanha) thúc đấy, đã 
dẫn dắt con người vào kiếp sống mới, kẻ đưỢc tái 
sanh nào phải ai khác hơn là con người cũ trước kia. 
Trong đời hiện nay, tâm sở ý hành (cetana) khởi lên 
rồi lại biến đi mất, nhưng hiệu quả và ảnh hưởng của 
tâm sở đó vẫn còn đeo theo thân tâm của tác giả cho 
đến khi hậu quả đưỢc trỗ ra hoàn toàn. Như thế, các 
hiệu quả tốt lành của hành vi thiện nơi người nào sẽ 


“trang 234“ 




Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 235 ^ chương bảy 

theo che chở cho người ky, cũng tựa như bóng theo 
hình; còn các hiệu quả xấu ác của hành vi bất thiện 
nơi một người nọ cũng đeo theo người ấy, nào có 
khác gì như đôi bánh xe cây lăn sau chân con bò kéo 
phía trước, chỉ chực chờ đúng cơ hội là hoàn trả lại. 
Do vậy, chúng ta phải nên nhận thức cho rõ ràng 
rằng các hiệu quả bất lợi của hành vi bất thiện ai đã 
làm thì chính người ấy phải gánh chịu, chớ chẳng có 
kẻ nào khác vào nhận thế cho cả. Ta chẳng thế nói: 
“Tôi đang sống cuộc đời nầy, tôi cứ tận hưởng nó; 
còn trong đời sau, một chúng sanh nào khác sẽ gánh 
lấy phần đau khổ.” Mỗi người đều phải chịu trách 
nhiệm về hành vi bất thiện của mình và trực tiếp 
nhận lấy các hậu quả xấu ác. chúng ta phải thấu hiếu 
minh bạch rằng chính chúng ta, chớ chẳng phải ai 
khác, phải thọ nhận các quả báo tai hại do các hành 
vi bất thiện chúng ta đã làm trong đời nay. 

241.-cộng nghiệp, hịệụ lực chung của Nghịêp. 

Trong Quyển Tiền kiếp của Đức Phật Ọataka Paỉi), có 
hai nhơn vật cùng nhau làm chung nhiều thiện pháp 
và cùng nhau chung hưởng các quả báo như nhau 
trong các kiếp sau. Họ đã cùng nhau bố thí, cùng 
nhau trì giới, cùng nhau tùy hỉ công đức khi thấy 
nệười khác làm đưỢc điều lành; khi chồng làm ra 
tiền, vỢ đem ra bố thí và cả hai cùng thọ hưởng 
nguồn vui của việc lành đã làm chung. Hai người 
cùng nhau hành thiện như thế, thường khởi sanh 
trong lòng mỗi người một niềm ước vọng đưỢc gần 
gũi mãi bên nhau, đưỢc nghe mãi lời thân ái từ 
miệng người kia, ước vọng đó là một thiện pháp, 


“trang 235“ 



Nghiệp trang 236 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

được gọi là chơn chánh ý chí (samma chanda). Lại cũng 
có thế ước vọng sống bên nhau mãi mãi đó lại do sự 
khan khít thân thiết yêu đắm nhau giữa hai người; 
đấy là bất thiện pháp, vì do lòng dục thúc đấy, được 
gọi là ái dục ý chí (tanha chanda). cả hai tâm sở ước 
vọng chơn chánh và ái dục đó, có thế khởi lên trong 
tâm họ, trước hay sau khi làm chung một việc thiện. 
Khi việc thiện của họ mang lại quả báo, họ sẽ gặp lại 
nhau trong các đời sau, đế cùng nhau chia xẻ phước 
lạc chung của các hành vi thiện đã làm trong kiếp 
trước, hoàn thành đưỢc cả hai mối ước vọng chơn 
chánh và ái dục ý chí (samma chanda và tanha chanda). 

Những người cùng cộng hưởng các hiệu quả 
chung của Nghiệp ỉực, được kế ra trong quyến Tiền 
kiếp của Đức Phật. Trải qua nhiều kiếp, khi còn là Bồ- 
tát, Ngài đã cùng với bà Da du đà la (Yasothara) thề 
nguyền với nhau, họ sẽ là cộng tác viên của nhau 
trong nỗ lực hành thiện cao ạuí. Lại còn các đôi vỢ 
chồng như Tôn giả Đại Ca diếp (Mahakassapa) và bà 
Bhadda; vua Mahakappina và hoàng hậu Anoja, V. V., 
đã từng là cộng tác viên của nhau trong việc hành 
thiện qua nhiều đời kiếp, trên con đường thực hành 
các hạnh Ba-ỉa-mật (Paramis). Cũng kế thêm trường 
hỢp các Tôn giả xá-lợi-phất (Saiputta), Mục kiền liên 
(Moggallana), A nâu lâu đà (Anumdha), La hầu la 
(Rahuỉa); về nữ giới, có Đại tỳ-kheo ni Khema, Ba xà 
bà đề (Uppalavanna, dl ruột và mẹ nuôi của Đức Phật 
Thích-ca). và cả Vua Tịnh phạn (Suddhodana) cũng 
thường hỢp tác chặt chẽ với các vị ấy trong việc 
hành thiện, ở các kiếp trước. 


“trang 236“ 



Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 237 ^ chương bảy 

242. -Cộng tác trong ác nghiệp (Ạhisala kammạ). 

Mặt khác, lại cũng có những cộng tác viên cùng 
làm việc ác. Hành vi bất thiện chung làm khiến họ sẽ 
tái sanh với ác báo. Thuở xưa kia, có cặp vỢ chồng bị 
chìm thuyền và trôi dạt vào một hoang đảo. Đói quá, 
chẳng có gì ăn, họ phải cùng nhau bắt chim chóc đế 
đỡ lòng và chịu khố sở như trong cảnh địa ngục. Đen 
thời Đức Phật Thích-ca, họ đưỢc tái sanh vào hoàng 
cung, chồng làm Thái tử Bodhi, con vua ưtena, sống 
với vỢ trước kia, nay là một vị công nương, vì trong 
tiền kiếp, họ đã cùng nhau giết chim đế ăn, phạm tội 
sát sanh, nên trong đời nay, đôi vỢ chồng vương giả 
đó hiếm hoi, chẳng có con nối dõi. 

Neu vỢ hay chồng chẳng đồng ý giết chim, thì sẽ 
có một người chẳng bị hiếm hoi mà có thế sanh con 
đẻ cháu; nhưng vì họ đã đồng lòng phạm tội sát hại 
sanh linh nên cả hai phải cùng chịu quả báo không 
con. Như thế, cùng nhau thực hiện các bất thiện 
pháp sẽ phải cùng nhau chia xẻ các ác báo vào những 
đời sau. Trong trường hỢp đôi vỢ chồng đó, nếu 
chồng làm mà có vỢ ngăn, hay vỢ làm mà chồng biết 
cản, thì họ đâu phải chịu cảnh tuyệt tự. 

243. -Hưởng chung cấc phước báo ma thiên nghịệp. 

Phước báo của thiện nghiệp đưỢc chung hưởng 
cùng nhau, thường đưỢc thấy nơi gia đình, tại các 
cộng đồng nhỏ, hay ngoài xã hội, vì những người nay 
chung sống, đã từng cộng tác với nhau làm việc lành 
trong các đời quá khứ. Thí dụ như ở Sri Lanka (= tên 
cũ là nước Tích-lan), dưới triều vua Bhatika, ai ăn 
thịt bò sẽ bị phạt vạ và phải làm sai dịch quét rửa 


“trang 237“ 






Nghiệp trang 238 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

trong hoàng cung. Trong số các người bị sai dịch, có 
một thiếu nữ nhan sắc đưỢc đức Vua chiếu cố đến. 
Cô được đối tên là Samadevi và được giữ lại trong 
cung làm thế nữ riêng cho vua. Thân nhơn của cô 
cũng đưỢc ân xá và hậu đãi. Đấy là một trường hỢp 
có sự cộng hưởng các phước báo, nhờ kết quả 
nghiệp lành của một người trong gia đình, (vài 
người có thế cãi rằng, mỗi người trong nhà cũng có 
phước báo riêng của họ. Nhưng nếu xét kỹ thì thấy 
phước lành của riêng từng người còn chưa đủ mạnh, 
chính nhờ dựa vào phước báo nghiệp lành của 
Samadevi đã làm trong quá khứ mà phước riêng 
từng ngưới mới đủ sức trỗ quả ngày nay.) 

244.-Ảnh hưởng gián tiếp của ác nghiệp (Akusạka Kammạị. 

Đôi khi những bất thiện pháp có thể mang đến 
hậu quả xấu khiến cho người khác phải chịu lây một 
cách gián tiếp, vào thời Đức Phật Ca diếp^ (Kassapa) 
có một vị A-la-hán (Arahant) làm du tăng đến trú ngụ 
tại một ngôi chùa do một vị trụ trì có tánh hay ganh 
tị. Người tín chủ giàu có đã cúng ngôi tu viện lại tôn 
sùng vị A-la-hán, khiến cho vị trụ trì càng thêm ganh 
ghét. Người thí chú thỉnh cả hai vị đến nhà đế cúng 
dường cơm buối sáng, vì lòng ganh tị, vị trụ trì đã đi 
một mình đến nhà thí chủ. sáng hôm đó, để báo 
thức, vị ấy chỉ dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào chuông 
chùa, cố ý khiến cho vị A-la-hán chẳng nghe đưỢc 
tiếng chuông mà thức dậy. Vị trụ trì lại còn bảo với 
thí chủ rằng bạn đồng tu của ông vì quá ham ngủ nên 
còn đang n^on giấc, ông ta đánh thức chẳng đưỢc; vì 
thế phải đên đây có một mình, [xin hãy ghi nhận rõ 


“trang 238“ 




Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 239 ^ chương bảy 

tâm sở tật đố (macchariya) cả trong lời nói và hành 
động của vị trụ trì]. 

Nhưng người tín chủ tinh ý đã nhận ra đưỢc ý 
định đen tối của vị trụ trì, nên đem một bình bát 
thực phấm nhờ mang về cho vị A-la-hán. Vị trụ trì vì 
ghen tức đã đố bỏ hết ở dọc đường, ông ta nẹhĩ rằng, 
nếu vị khách tăng mà nhận đưỢc thực phấm cúng 
dường tốt quí như vầy sẽ lưu lại lâu ngày nơi chùa 
của ông. 

Nhưng vị khách tăng, vì đã chứng quả A-la-hán, 
đọc rõ tư tưởng của vị trụ trì, nên đã bỏ đi, bằng cách 
thi triến thần thông (abhinna) bay lên trên không, 
trước khi vị trụ trì về đến nơi. Trở về chùa, chẳng 
thấy vị khách tăng, vị trụ trì mới tỏ lòng hối hận, ăn 
năn tội lỗi của mình, chỉ vì quá ích kỷ mà ông ta đã 
đối xử hét sức bất công đối với vị A-la-hán.^ Bị sự hối 
hận dày vò, vị trụ trì quá đau khố cả tinh thần lẫn thế 
chất, nên chẳng bao lâu qua đời và sa vào địa ngục. 

Sau khi chịu hình phạt ở địa ngục, ông phải tái 
sanh làm qủi trong năm trăm kiếp, kế đó cũng năm 
trăm kiếp, phải mang thân chó, và trong ngàn kiếp 
nầy, chẳng bao giờ ăn đưỢc đủ no. Đen thời Đức Phật 
Thích-ca, ông thác sanh vào bào thai của một người 
đàn bà nghèo trong một làng chài lưới, vì ác nghiệp 
của ông quá sâu dầy, nên cả làng đó bị ảnh hưởng lây 
mà phải chịu cảnh nghèo khó càng ngày càng cùng 
khố. Làng ấy bị bảy lần hoả hoạn lớn, lại bị Vua phạt 
vạ cũng bảy lần. Sau cùng, dân chúng trong làng, 
bằng cách suy luận loại trừ từ từ, mới tìm ra đưỢc 
nguyên nhơn, chính là cái bào thai trong bụng người 


“trang 239“ 



Nghiệp trang 240 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

đàn bà nghèo kia đã gieo tai hoạ cho cả làng và đuổi 
bà ấy ra khỏi làng. Bà mẹ sanh con, nuôi nó đưỢc vài 
năm thì bỏ hoang nó luôn, chỉ đế cho nó cái bát đi ăn 
mày. 

Đen khi nó lên bảy tuổi, trong khi đi xin ăn, nó 
may gặp Tôn giả xá-lợi-phất (Sariputta), được nhận 
làm Sa-di (Samanera); và khi đủ tuối trưởng thành, 
được thọ giới tỳ-kheo (Bhikkhu) với pháp danh là 
Losaka Tissa. Tỳ-kheo Tissa nỗ lực thực tập thiền 
định (Samatha) và thiền Minh sát (vipassana), nên 
chẳng bao lâu chứng được quả A-la-hán (Arahant), 
nhờ đã có công trì giới (sữa) trong kiếp còn làm vị trụ 
trì. 

Nhưng ác quả của hành vi bất thiện kiếp xưa quá 
nghiêm trọng, cho nên mặc dầu nay đắc (Ịuả A-la- 
hán, tỳ-kheo Tissa cũng vẫn phải chịu khố. Khi đi 
khất thực, chẳng ngày nào ông đưỢc đủ thực phấm 
để ăn vừa no. Thấy cảnh khổ đó, Tôn giả xá-lợi-phất 
mới bảo ông cùng đi chung với Ngài. Nhưng vì có tỳ- 
kheo Tissa đi theo, Tôn giả xá-lợi-phất cũng chẳng 
đưỢc ai cúng dường, nên đành phải đi hoá duyên 
một mình như trước. Mỗi khi nhận thực phấm cúng 
dường xong, Tôn giả thường bảo thí chủ nên gởi 
thức ăn đến cho tỵ-kheo Tissa. Mấy tên đầy tớ đưỢc 
sai mang thực phấm đến tịnh xá, dọc đường lại ăn 
hét. Khi biết thực phẩm chẳng đến tay người đệ tử 
của mình, Tôn giả mới đem hiến cho một bát “bốn 
món n^on ngọt” (đó là: tô lạc, dầu, mật ong và mật 
miá nấu chung lại) của Vua câu tát la (Kosaỉa) cúng 
dường, đế tỳ-kheo Tissa dùng, mà tay Ngài xá-lợi- 
phất lại phải cầm lấy bát, vì sỢ thực phấm biến mất 


“trang 240“ 



Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 241^ chương bảy 

khi trao cho đệ tử. Tỳ-kheo Tissa dùng xong bát thực 
phẩm thì nhập ngay vào Bát Đại Niét-bàn 
(Parinibbana) tại nơi ấy. 

Ghi chú: Trong câu chuyện kể, ác nghiệp của vị trụ trì 
vào thời Đức Phật Ca diếp đã có ảnh hưởng xấu lây đến 
toàn thế cộng đồng khi vị ấy tái sanh vào làng chài lưới. 
Ngay cả Tôn giả xá-lợi-phất cũng chẳng được ai cúng 
dường mỗi khi cùng đi với tỳ-kheo Losaka Tissa, người đã 
phạm lỗi bất thiện trong quá khứ. 

Đấy là một bằng chứng của ác báo trong nhiều đời 
kiếp mà một người phải nhận chịu vì hành vi bất 
thiện đã qua của chính mình, và lây đến cả nhữn^ 
người thân cận cũng bị ảnh hưởng gián tiếp, vì thế, 
mọi người khi nghĩ đến sự an lạc của mình trong cõi 
Luân hồi (Samsara), phải biết tránh xa các người xấu 
đang chịu ác báo của hành vi bất thiện họ đã làm 
trong quá khứ, đế khỏi bị vướng lây một cách gián 
tiếp. Neu rủi chính các người thân của mình đang 
chịu cảnh khố đó, mình cũng phải lánh ra, ít nhứt là 
trong tư tưởng, mới thoát khỏi màn đen tối tai hại 
của nghiệp dữ và đế trở thành người thật có đức 
hạnh trong các đời tái sanh về sau. 

245.- Ắc bạo Ịại đến cho kẻ khác. 

Có nhiều trường hỢp một người phải hứng chịu 
lấy hậu quả do hành vi bất thiện của kẻ khác. Tác giả 
hành vi xấu ác thoát khỏi ảnh hưởng của quả báo, 
nhờ vào ảnh hưởng của một hình thức che chở nào 
đó, nhưng những người thân cận của anh ta phải 
chịu thế, và hoặc cha mẹ, con cái, hoặc thầy học, đầy 
tớ, đệ tử hay thí chủ, phải gánh chịu thay cho. (Theo 


“trang 241“ 




Nghiệp trang 242 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

quan niệm chiêm tinh học, nếu kẻ đã làm hành vi bất 
thiện, may mắn đưỢc một chòm sao sáng nào chiếu 
vào, thì ảnh hưởng bất lợi của ác nghiệp sẽ chuyến 
hướng sang những người thân cận trong gia đình 
hay tôi tớ.) Người ta thường kháo nhau: “Tội nghiệp 
cho người ấy lại phải trở thành nạn nhơn của nghiệp 
báo (kamma) (cũng như bình dân Việt nam, có câu: 
“Cha ăn mặn, con khát nước") NhưnẸ tác giả của hành 
vi gây ra ác nghiệp vẫn tỏ ra hối tiếc và cảm thấy tội 
nghiệp cho nạn nhơn, mặc dầu chính mình thoát 
được ác báo. Do đó, dầu sao đi nữa, tác giả cũng vẫn 
đau khố ít nhiều khi nhìn thấy người thân của mình 
phải chịu thay mình; đấy cũng là một hình thức quả 
báo đã đến cho chính tác giả vậy. 

246.-Cùng một hành nghiệp, 

nhưng quả báo Ịại tro ra khấc nhau. 

Trên cõi đời nầy, có nhiều người đạo đức mà cũng 
lắm người vô hạnh. Thí dụ như người đạo đức và 
người vô hạnh cùng làm một hành vi bất thiện nhỏ. 
Người đức hạnh chẳng phải chịu nhiều về hậu quả, 
vì thiện nghiệp to lớn sẵn có của ông ta đã hoá giải 
đưỢc ảnh hưởng của một bất thiện pháp nhỏ nhiệm 
và đơn độc đó. Nhưng với kẻ vô hạnh, vì chẳng có 
tích trữ thiện nghiệp nào đế che chở cho, nên anh ta 
phải gánh hét hậu quả của hành vi bất thiện. 

Trường hỢp sau đây chứng minh điều đó. Con trai 
một người giáu có và một người ghiền á phiện, cả hai 
rủ nhau đi ăn trộm gà trong đêm tối. Con người phú 
hộ trộm đưỢc con gà mái và bị bắt quả tang, nhưng 
chủ nhà lại nế nang quyền thế của cha nó, đã chẳng 


“trang 242“ 



chương bảy 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 243 ^ 

dám buộc tội mà còn xin lỗi nó; rồi quay sang kết án 
anh ghiền và đòi bỏ tù về tội đạo thiết. 

Nốu bạn bỏ một hột muối vào giòng sông 
Ayeyanvaddy, nước sông đâu có thay đối mùi vị. 
Cùng thế ấy, nếu bạn phạm một lỗi nhỏ, trong khi 
bạn đã tích trữ từ lâu nhiều công đức thiện nghiệp, 
thì hành vi bất thiện nhỏ nhặt kia chẳng gây ảnh 
hưởng nào đáng kế. Nhưng nếú bạn bỏ hột muối ấy 
vào chén, nước trong chén sẽ trở nên mặn ngay. 
Cùng thế ấy, nếu bạn chỉ tạo đưỢc một ít công 
đứcthiện nghiệp (kusaỉa) thì một việc ác nhỏ nào 
cũng đủ làm tiêu tan mất ảnh hưởng của thiện 
nghiệp đó. 

Thiện nghiệp (kusaỉa kamma) và ác nghiệp (akusaỉa 
kamma) cùng tác động lẫn nhau. Một hành động bất 
thiện nhỏ chẳng thế gây trở ngại cho một khối lượng 
lớn các thiện nghiệp {hxsaỉa kamma). Nhưng nếu bạn 
chỉ có một khôi lượng it ỏi về thiện nghiệp, thì một 
hành vi bất thiện nhỏ nhặt nào cũng đủ khiến cho 
thiện nghiệp) tích trữ của bạn phải tiêu tan đi. vì thế, 
bài học thiết thực về đạo đức là con người đức hạnh 
phải luôn luôn làm việc thiện lành, càng nhiều càng 
quí, đế tích trữ thiện nghiệp ngày càng dồi dào hơn 
lên. 

247.- Cơ dụỵện khiến nghiệp ỉực đưa đến qụả háo: 

tác duyện j[sạmjiatti) và khuyết_đuyên (ỵipgttị). 

Khi hội đủ cơ duyên thuận lợi và may mắn sẵn 
sàng trỢ giúp, nghiệp ỉực liền dẫn đến quả báo tốt lành, 
cơ duyên tốt đó được gọi là sampattị tạm dịch là túc 
duyên. Ngược lại, khi gặp phải cơ duyên bất lợi và xui 


“trang 243“ 








trang 244 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 


Nghiệp 

Xẻo thúc đẩỵ, thì nghiệp lực đưa đến quả báo xấu ác; 
cơ duyên xấu đó được gọi là vipatti, dịch gượng là 
khuyết duyên. Xuyên qua các cuộc sống trong cõi Luân 
hồi (Samsara), mọi chúng sanh đều đã gây ra nhiều 
hành nghiệp [= các hành vi tốt hay xấu tạo nên 
nghiệp (kamma)], và đã phát khởi vô số tâm thức ý 
hành (javana ríttas) còn chờ dịp đế sanh ra các hậu 
quả trong tương lai. Các yếu tố đó còn chưa diệt mất 
hẳn, nếu chưa kịp gây ra các hậu quả, vì còn chờ hội 
đủ các điều kiện thích hỢp cho việc trỗ quả về sau. có 
bốn loại cơ duyên tốt, lành, tác duyên (sampatti) và 
cũng có bốn loại cơ duyên xấu, ác, khuyết duyên 
(vipattỉ) cùng giữ vai trò trỢ giúp các nghiệp ỉực trỗ 
sanh ra quả báo, cho mọi chúng sanh trong các kiếp 
sống lấn quấn của Luân hồi. Nơi các túc duyên 
(sampatti), các thiện nghiệp (kusaỉa kamma) có đầy đủ 
cơ hội đế đem phước báo đến; còn nơi các khuyết 
duyên (vipatti), các ác nghiệp (akusaỉa kamma) cũng có 
đủ điều kiện thích hỢp đế mang lại ác báo. 

A) Bốn túc duyên (Satnpạtti); 

1. Gati sampatti = tái sanh vào cõi lành = tạm dịch 
tái sanh túc duyên 

2. Upadhi sampatti = có được thân tướng trang 
nghiêm, hình dung đẹp đẽ, = tạm dịch là 
thân tướng túc duyên. 

3. Kala sampatti = sanh ra đúng thời = tạm dịch là 
thời cơ túc duyên. 

4. Payoga sampatti = có đầy đủ phương tiện và trí 
lực = tạm dịch là phương tiện túc duyên. 


“trang 244“ 



Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 245 ^ chương bảy 

B) Ẹọn khưỵết dụỵện _(vịpạttị): 

1. Gati vipatti = tái sanh vào nẻo ác = tạm dịch 
tái sanh khuyết duyên 

2. Upadhi vipatti = mang lấy thân tướng (= hình 
dung) thô xấu = tạm dịch là 
thân tướng khuyết duyên. 

3. Kala vipatti = sanh chẳng đúng thời = tạm dịch 
thời cơ khuyết duyên. 

4. Payoga vipatti = chẳng có đủ phương tiện và trí 
lực, = tạm dịch là phương tiện khuyết duyên. 

248.z Tái sanh tác duyên (Gạtí sạmpattị). 

Các cõi tái sanh cao vào cảnh lành như cõi người, 
cõi Trời (deva) và cõi Phạm thiên (Brahmà) đưỢc sắp 
vào tái sanh tác duyên (gati sampatti). Khi được tái 
sanh vào các cõi lành đó, các thiện nghiệp (kusaỉa 
kamma) có đủ cơ hội đễ trỗ quả. Cõi người chẳng phải 
hoàn toàn thoát đưỢc mọi khố nạn; nơi hai cõi Trời 
và cõi Phạm thiên, cao hơn cõi người, sung sướng thì 
nhiều mà khố sở lại rất hiêm thấy. Các chúng sanh 
nơi các cõi đó sống đời an nhàn, hưởng thọ đầy đủ 
các khoái lạc nơi căn thân. ĐưỢc tái sanh nơi nhàn 

• /vii 1*1 r t Ẵ. 

cảnh, họ đưỢc bảo vệ khỏi phải chịu các hậu quả xâu 
của các hành vi bất thiện họ đã làm trong kiếp trước, 
vì các ác nghiệp nay chẳng gặp đủ cơ duyên thích 
hỢp để khởi lên ác quả đưỢc. 

Mặc dầu cõi người còn chưa thoát khỏi hẳn đưỢc 
mọi khốn khó, nhưng so với bốn nẻo ác của Luân hồi 
là cõi địa ngục, ngạ qủi, súc sanh và qủi thần, thì cõi 
người cũng đáng đưỢc gọi là khá đầy đủ tiện nghi. 


°°trang 245°° 



Nghiệp trang 246 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

Nơi cõi người, các thiện nghiệp {kasaỉa kamma) gặp 
đưỢc cơ duyên thuận lợi đế trỗ quả, khiến con người 
có dịp hưởng thọ được các lạc thú về vật chất. 

249. -Tái sanh khuỵết dạỵện (gạti vipatti). 

Các cõi tái sanh thấp vào các cảnh dữ như cõi địa 
ngục, cõi ngạ qủi, cõi thú vật, và cõi qủi thần đưỢc 
sắp vào tái sanh khuyết duyên igati vipatti). Nơi cõi địa 
ngục và trong cảnh ngạ quỉ ipeta), chúng sanh phải 
chịu nhiều cảnh đau đớn về hình phạt chẳng dứt và 
luôn luôn bị đói khát. Cuộc đời khôn khổ đó đã khiến 
cho các ác nghiệp xưa kia có dịp trỗ ra các ác quả. 
Trong cõi súc sanh, tuy khá hơn hai cõi địa ngục và 
ngạ qủi, nhưng loài thú vật phải chịu đói khát nhiều, 
bị gió táp mưa sa, nơm nớp lo sỢ thợ rừng và mãnh 
thú săn đuổi, giết chóc. Các nỗi khổ đau (dukkha) đó 
chứng tỏ rằng chúng sanh phải chịu hành hạ khi cơ 
duyên bất lợi khởi lên trỢ giúp cho các ác nghiệp 
mang lại hậu quả xấu ác. Biết bao nhiêu sâu bọ hằng 
nẹày bị chơn người dẫm đạp hay bị xe cộ cắn chết. 
Dầu cho các chúng sanh nhỏ nhít nay cũng đã có 
nhiều thiện nghiệp (kusala kamma) trong các đời 
trước, nhưng thiện nghiệp đó, trong cõi thấp xấu 
nay igati vipatti) chẳng gặp được cơ duyên may mắn 
và đầy đủ để trỗ quả lành cho chúng bớt khổ đưỢc. 

250. -Thân tướng túc duyên (Upadhi sampatti). 

Đối với những kẻ đưỢc sanh vào các cõi lành do 
tái sanh tác duyên (gati sampatti), nhứt là trong cõi 
người, thật rất quan trọng cho họ nếu có đưỢc thêm 
thân tướng túc duyên (upadhi sampatti), đế mang lấy 
một thân tướng trang nghiêm, một hình dong đẹp 


“trang 246“ 



Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 247 ^ chương bảy 

đẽ. Một người được thân tướng tác duyên, dầu phải 
sanh vào một gia đình nghèo khó hay giai cấp thấp 
hèn, cũng sẽ đưỢc kẻ khác giúp đỡ cho thành công 
trong đời. Các thiện nghiệp họ đã làm trong kiếp 
trước có đủ cơ hội đế mang lại phước báo trong đời 
nay. Một nhan sắc mặn mà là một lợi điếm to lớn. 
Như trường hỢp cô Samadevi, trong câu chuyện kế 
vừa qua, chỉ nhờ chút nhan sắc được vua chiếu cố 
mà trở nên thế nữ trong hoàng cung; cũng như Bà 
Simpson đã chiếm đưỢc quả tim vàng của Vua 
Edward Đệ Bát. 

Chẳng phải chỉ riêng về con người mà ngay cả các 
chúng sanh vì tái sanh khuyết duyên (gati vipatti) phải 
đọa vào hàng súc sanh, nếu chúng có thân tướng 
đẹp, cũng đưỢc nuôi nấng no đủ và chiu chuộng 
thương yêu. Đấy là trường hỢp các chim chóc, cá 
vàng, cùng chó mèo đưỢc người nuôi đế làm bầu 
bạn. Như thế, có được thân tướng tác duyên (upadhi 
sampattỉ) với hình dong mỹ lệ cũng là điều quan 
trọng và ích lợi. 

251.-, Thân tựớng khuyết dụyện (Ụpađhivtpạttị), 

Các thú vật xấu xí manặ thân hình thô kệch, vì 
phải chịu vừa tái sanh khuyết duyên (gati vipatti) vừa 
thân tướng khuyết duyên (upadhi vipatti). Mặc dầu 
trong kiếp qua chúng đã có những hành vi thiện lành 
nhưng còn chưa đưa đến phước báo trong kiếp nay 
đưỢc vì thiếu điều kiện thuận hỢp. Mặt khác, loài 
người có tái sanh túc duỵên {gati sampatti) được sanh 
ra làm người, nhưng nếu phải mang thân hình cục 
mịch hay tàn tật (vì ảnh hưởng của thân tướng khuyết 


“trang 247“ 



Nghiệp trang 248 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

duyên [upadhi vipattí]) thì các thiện nghiệp (ỉcusaka 
kamma) đã làm trong kiếp trước chẳng mang lại 
đưỢc phước báo đế thọ hưởng trong kiếp nầy. Ngay 
cả những người giàu sang, phú quí, cũng chẳng đưỢc 
kẻ khác ái mộ. Thí dụ như nàng công chúa Pabhavati 
mỹ lệ chẳng chịu trò chuyện hay nhìn đến gương 
mặt của đức Vua Kusa xấu xí. Đe mong đôi mắt xanh 
của nàng công chúa kiều diễm ghé nhìn đến, nhà vua 
xấu trai Kusa đã phải dang thân ra làm người nấu 
bếp, làm thợ đồ gốm, làm kẻ dệt thảm, hòng chiếm 
đưỢc mỹ cảm và tình yêu của người đẹp. Trong một 
cặp vỢ chồng, nếu một người chẳng có nhan sắc, thì 
sẽ bị người kia xem như kẻ tôi đòi, hơn là người hôn 
phối. Đấy là những chướng ngại bất lợi của thân 
tướng khuyết duyên (upadhi vipatti). 

252.-Thời cơ túc duyên (kala sampatti). 

Thời đại thạnh trị của một vị minh quân đưỢc gọi 
là thời cơ túc duyên (kala sampatti) Dưới sự lãnh đạo 
anh minh của các lãnh tụ hiền đức chăm lo cho đời 
sống an lạc của dân chúng, bảo vệ sức khoẻ công 
cộng, giáo dục quần chúng và khiến cho toàn dân 
được phát đạt, thì các thiện nghiêp (kusala kamma) 
mới có cơ hội thuận tiện mang đến phước báo tốt 
lành. Dân chúng nhờ đó thọ hưởng một đời sống 
tươi vui, khỏi phải nhiều lo lắng sỢ hãi, an hưởng 
thanh bình và thịnh vượng. Trong giai đoạn thời cơ 
tác duyên (kaỉ sampattí), mọi hình thức của các ác 
nghiệp đã qua chẳnẸ thế mang đến ngay cho dân 
chúng các hậu quả xấu như nghèo khố hay đói kém 
được. 


“trang 248“ 




Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 249 ^ chương bảy 

253. - Thời cơ khuyết duyên (kala vipạttịị. 

Thời đại đen tối của các nhà lãnh đạo bất tài, vô 
đạo, được gpi là thời cơ khuyêt duyên (kala vipattỉ). 
Thời kỳ chiến tranh và nối loạn trong dân chúng 
cũng được gọi là thời cơ khuyết duyên, vào trong 
những giai đoạn khốn khố đó, các bất thiện nghiệp 
(akusaỉa kamma) được đủ cơ hội thuận tiện đế phát 
sanh ra hậu quả xấu ác. Do đó, dân chúng phải chịu 
lầm than vì nạn đói kém. Ngay những kẻ đã có sẵn 
thiện nghiệp (kusaỉa kamma), từ kiếp trước, cũng 
chẳng thế thọ hưởng đưỢc phước báo vào thời kỳ 
khó khăn nay. Dân chúng rên xiết hết tai hoạ nay 
đến hoạn nạn kia, kẻ bịnh tật phải chết vì thiếu 
thuốc men. Đó là những quả báo ác hại của thời cơ 
khuyết duyên (kala vipatti). 

254. -Phương tiện pịc duyên (payoga sampạttỊ). 

Phương tiện túc duyên (Payoga sampatti) có nghĩa là 
ảnh hưởng phối hợp của các yếu tố tỉnh giác (sati), nỗ 
ỉực (viriya), và tri thức (nana). Tri thức ở đây phải 
đưỢc hiếu là các kiến thức thiện lành, chẳng gây ra 
tốn hại. Hướng về mục tiêu chơn chánh, sự tác ý 
(vitakka), sự nỗ lực, sự mẫn cán, sự sáng suốt, sự 
minh triết, sự chánh niệm, tất cả những điều vừa kế 
chung qui đều là phương tiện túc duyên (payoga 
sampattỉ). Nơi các cõi Trời (Deva), cõi Phạm thiên 
(Brahma), phương tiện túc duyên chẳng mấy thiết 
yếu, nhưng trong cõi nhơn gian, các phương tiện 
nêu trên rất là quan trọng. 

Những người, vì chẳng có bất thiện nghiệp 
(akusaỉa kamma) tích tụ trong các đời trước, sẽ thọ 


“trang 249“ 






Nghiệp trang 250 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

hưởng đưỢc ngay những phước báo trong hiện đời. 
Nghiệp lực của các hành nghiệp trong quá khứ sẽ 
chuyến động, tùy theo có đủ được phương tiện túc 
duyên hay không, đế đem lại quả báo, và quả báo 
thiện lành cũng dựa theo mức độ của phương tiện 
túc duyên mà gia tăng hay giảm bớt. 

Nói tóm lại, mọi người chẳng nên chỉ tin cậy vào 
các thiện nghiệp {kusaỉa kamma) trong quá khứ đế 
mong đưỢc sự an lạc. Họ còn phải dựa trên nỗ lực 
của chính họ đế cải thiện cuộc sống hiện thời nữa. 
Phương tiện túc duyên (payoga sampattỉ) có khả năng 
dẫn đạo cho các thiện nghiệp (kusala kamma) trỗ quả 
theo đúng đường hướng. Dĩ nhiên cũng có nhiều 
hành vi thiện đưỢc làm trong kiếp trước mang lại 
phước báo trong đời nay, như trúng số độc đắc, hay 
đào đưỢc hủ vàng chẳng hạn, nhưng các sự việc nay 
lại rất hiếm. Trong ngành kỹ nghệ và thương mãi, 
hậu quả của các thiện pháp đã làm trong đời trước, 
chỉ chiếm có một phần tư ảnh hưởng đưa đến sự 
thịnh đạt, số ba phần tư còn lại là do chính ở cách 
biết xử dụng các phương tiện túc duyên (payoga 
sampattỉ) ngay trong đời nay. 

255. - Phương tiện túc duyên _(p^ọgạ sampạttị) 

cộ the ngăn chân đựỢcjắc nghịệp_ (Ạkusạlạ kạtnmạì. 

Ác nghiệp (Akusala kamma) có thể được chia ra làm 
hai cấp: (l) Ác nghiệp lớn, mạnh và ( 2 ) Ác nghiệp 
nhỏ, yếu. Phương tiện túc duỵên (payoga sampattỉ) 
chẳng ngăn chặn nối quả báo xấu ác của các ác nghiệp 
hạng thứ nhứt; mà chỉ có thế làm giảm bớt đưỢc 
cường độ của ác báo một phần nào mà thôi. Thí dụ 
như vua A xà thế (Ajatasattu) đã giết vua cha đế cướp 


“trang 250“ 



Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 251^ chương bảy 

ngôi; vì tội phạm nghiêm trọng nầy, phải sa vào địa 
ngục vổ gián (Avici, A tỳ) (vô gián = chẳng ngừng; tội 
nhơn phải chịu hình phạt chẳng lúc nào ngừng tron^ 
nhiều kiếp). Phương tiện túc duyên của ông, tuy rất 
mạnh mẽ, cũng chẳng cứu giúp đưỢc thân phận khỏi 
bị đoạ vào nẻo ác. Nhưng nhờ sự sám hối chơn thành 
và sự sùng kính vào Đức Phật Thích-ca, nên ông chỉ 
phải tái sanh vào một cõi địa ngục khác nhẹ hơn 
(Ussada Niraya) và thời gian chịu hình phạt ngắn hơn. 
Như thế, tối đại ác nghiệp (Garu Akusaỉa kamma) cũng 
còn có thế đưỢc giảm bớt, nếu biết xử dụng đầy đủ 
các phương tiện túc duyên. 


Do đó, nếu các lỗi lầm của ta chẳng quá tệ hại như 
trong trường hỢp của vua A xà thế, thì ta có thế làm 
nhẹ đưỢc các ác báo hoặc ngăn chặn chúng chẳng 
phát sanh ra. Thí dụ như lỡ hỗn láo với thầy dạy, bất 
kính đối với mẹ cha và các bực trưởng thượng, phỉ 
báng người đức hạnh, ta có thế ngăn chặn đươc các 
ác báo khởi sanh, bằng cách thành tâm chí thiết sám 
hối. Ta cũng có thế hoá giải tất cả các hậu quả xấu ác 
bằng cách đến quì lạy xin lỗi trước những người mà 
ta đã J)hạm tội, và tron^ trường hỢp họ đã chết rồi 
thì đen kính lễ nơi phân mộ. Các phương tiện túc 
duyên (pa^oga sampattỉ) nay sẽ đấy lui được các ác 
báo sắp đến. 


Cùng thế ấy, các hành nghiệp nhỏ, yếu cũng có 
thế giải trừ đưỢc bằng cách tạo ngay đây nhiều thiện 
pháp rộng rãi hơn. Các vị tỳ-kheo, mỗi khi lỡ phạm 
các lỗi nhẹ về giới luât liền xin phát lồ và nhận chịu 
các hình phạt sám hối đưỢc Đức Phật qui định sẵn 
trong Luật tạng (vinaya). Như thế, các hậu quả của 


“trang 251“ 



Nghiệp trang 252 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

các hành nghiệp nhỏ, thức đang ếu, cũng nhờ các 
phương tiện túc duyên {payoga sampattỉ) xóa bỏ 
được. 

256.- Phương tiện túc duyên (pạyọgạ sanipạttị)_ đẹm_ đến sư 
thịnh yượng cho toàn đàn. 

Đối với những người còn chưa biết tin tưởng vào 
Ngôi Tam Bảo (Ti ratana), họ cũng tích trữ đưỢc công 
đức nhờ các thiện pháp mà họ đã làm trong kiếp 
trước. Sư rành nghề, tánh cần cù và đức nhẫn nại 
của họ rất đáng khen, cùng với nguồn an lạc đem lại 
cho cá nhơn và gia đình họ, họ cũng đã đóng góp rất 
nhiều vào công cuộc bảo vệ và phát triến quốc gia 
qua các hoạt động khoa học và kỹ thuật. Ai lại đi phủ 
nhận rằng các nỗ lực của họ chẳng mang lại sự thịnh 
vưỢng chung về kinh tế và xã hội (mặc dầu có một số 
Phật tử chỉ trích quá đáng là các hoạt động của họ 
mang tánh cách bất thiện nghiệp (akusaỉa). 

Các người ngoại quốc đó đến nước ta để làm giàu, 
nhưng phải nhìn nhận họ là những kẻ rất siêng 
năng, cần cù, khéo léo, thôn^ minh và hoat bát. Họ 
rành nghề hơn chúng ta nhiều lắm. Họ biết tính kỹ, 
nhìn xa, chọn những địa diếm thuận lợi đế thiết lập 
doanh nghiệp, nhờ vào kiến thức và kinh nghiệm sâu 
rộng của họ. với rất nhiều phương tiện túc duyên 
(payoga sampatti) như thế, các thiện nghiệp (kusaỉa 
kamma) của họ đã làm trong kiếp trước, nay gặp đủ 
cơ duỵên đế trỗ quả, khiến cho họ nhanh chóng vọt 
lên đến cảnh đại phú. Neu chúng ta, những người 
Phật tử của quốc gia Miến-điện, biết theo gương nỗ 
lực của họ, chúng ta cũng thực hiện đưỢc sự phú 


“trang 252“ 






Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 253 ^ chương bảy 

cường và tiến bộ như họ. chúng ta phải cùng nhau 
mở mang kiến thức và thâu thập kinh nghiệm về các 
phương tiện túc duyên ipayoga sampattỉ) đế góp phần 
vào công cuộc phát triến quốc gia. 

251.- 'ỉ tế qụa phương tiện túc dụỵên (pqyoga sampatti). 

Sanh trong cõi nhơn gian, con người vừa đưỢc 
thiện nghiệp {hxsaỉa kamma) giúp cho đầy đủ sức 
khoẻ, lại vừa bị các bất thiện nghiệp (akasaỉa kamma) 
mang bịnh hoạn đến nữa. Tuân theo các kỷ luật về y 
tế, vệ sanh cá nhơn, tập thế dục đều đặn, ngủ nghỉ 
vừa đủ, thuốc men cấn thận, những điều nay chung 
qui lại là những phương tiện túc duyên (payoga 
sampattỉ) đưa đến sức khoẻ dồi dào. với những kẻ có 
đủ phương tiện tuc duyên như thế, các thiện nghiệp 
{kusaỉa kamma) của họ trong kiếp (jua sẽ có đủ cơ 
duyên đế thành tựu phước báo khiến cho sức khoẻ 
của họ luôn đưỢc sung mãn. 

Như thế, phương tiện túc duyên (payoga sampatti) là 
yếu tố cần thiết vào bực nhứt đế tạo cơ duyên cho 
các phước báo trỗ sanh ra quả. Nhờ vào phương tiện 
túc duyên, con người phát triến kiến thức, kết hôn 
đưỢc với người xứng đáng, gặp đưỢc bạn hiền, thầy 
giỏi, có được đầy đủ sức khoẻ và chiếm được địa vị 
khả quan trong xã hội. Phương tiện túc duyên còn 
giúp ta dễ theo được các hạnh Ba-ỉa-mật (Paramis), 
hướng về cảnh an lạc của Niết-bàn (Nibbana). Trong 
số các phương tiện túc duyên, học vấn, kiến thức 
đứng hàng đầu, kế đến sự tỉnh giác trong chánh 
niệm và sau cùng là sự nỗ lực trong bất cứ hoạt động 
nào. 


“trang 253“ 



Nghiệp trang 254 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

258.- Phương tiện khuyết duyên (Pcu^ọggyipgttị). 

Sự lười biếng, giải đãi, hôn trầm, thiếu kiến thức, 
hay quên, ganh tị, đố kỵ, dễ nóng giận và kiêu mạn 
rỡm, đó là những phương tiện khuyết duyên (payoga 
vipattỉ). Các tật xấu đó làm cản trở sự thành công và 
thịnh vưỢng. Nơi cõi nhơn gian, các bất thiện nghiệp 
(akusaỉa kamma) nghiêm trọng đã mang đến hậu quả 
rồi, nhưng chẳng phải bất cứ ai cũng đều bị ảnh 
hưởng của ác nghiệp nặng nề cả. còn các bất thiện 
nghiệp ít nghiêm trọng hơn, đều nằm tiềm phục nơi 
mọi người, chỉ chờ cơ hội do những phương tiện 
khuyết duyên ipayoga vipatti) mang đến, đế phát sanh 
ra hậu quả. 

Thí dụ như, trẻ con các gia đình đạo đức, biết 
chăm học, sống đúng theo chánh mạng, giữ gìn Ngũ 
giới; các thiện pháp nay sẽ ngăn chặn đưỢc các hậu 
quả xấu ác của các bất thiện nghiệp mà chúng đã làm 
trong kiếp trước. Trái lại, nếu chúng lười biếng, vô 
kỷ luật, sống theo tà mạng, chẳng tuân Ngũ giới, thì 
chúng đang làm phát triến các phương tiện khuyết 
duyên (payoga vipatti). Các phương tiện khuyết duyên 
nay lại tạo cơ hội cho các bất thiện nghiệp {akusaỉa 
kamma) đời trước trỗ quả trong đời nay. 

Đe tóm tắt, ngoại trừ tánh cách trọng đại của các 
đại thiện nghiệp (kusala kamma) và các đại ác nghiệp 
{akusaỉa kamma) ra, các hành nghiệp thông thường 
hoặc thiện, hoăc ác, đã làm trong kiếp trước, có đem 
đến hậu quả tốt hay xấu cho đời nay hay không, đều 
tùy theo các phương tiện túc duyên (payoga sampatti) 
hay các phương tiện khuyết duyên (payoga vipatti). với 
người có sẵn các phương tiện túc duyên, thì chỉ các 


“trang 254“ 



chương bảy 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 255 ^ 

thiện nghiệp báo mới trỗ (Ịuả, còn các ác nghiệp báo 
chẳng có đủ cơ duyên đế phát sanh, còn với các 
người vì chỉ có phương tiện khuyết duyên nên các ác 
nghiệp báo mới trỗ quả, giành lấn chỗ, khiến cho các 
quả lành của thiện nghiệp chẳng phát sanh đưỢc. 
Thời buối ngày nay, những người bị ác nghiệp, 
nương theo các phương tiện khuyết duyên, khởi lên 
làm tàn tạ cuộc đời của họ, chẳng phải là it thấy. Ta 
có thế nhận ra họ trong hầu hết mọi cộng đồng. 

259.- chứtĩỹita có thể cải thiện hqy không? 

Trong số bốn loại khuyết duyên (vipatti = các điều 
kiện đưa đến các quả báo bất lợi, xấu ác) có loại có 
thế sửa đối được, có loại chẳng sửa đối được. 

Đã sanh ra rồi, nay chúng ta đâu làm gì thaỵ đổi 
được sự tái sanh vào đường lành hay nẻo ác. Điều đó 
có nghĩa là sự tái sanh khuyết duyên (gati vipatti) chẳng 
thế sửa lại được. Nhưng một vài điều kiện của sự 
khuyết duỵên (vipattỉ) nầy có thể cải thiện được. Thí 
dụ như nếu sanh tại vùng quê mùa, nghèo đói, ta có 
thế di cư sang các vùng trù mật hơn (patirupa desa = 
những nơi thuận lợi), chúng ta đã thấy nhiều người 
ngoại quốc di cư sang nước chúng ta đế tìm nguồn 
lợi. Nhiều người trong nước cũng rời miền thượng 
du Miến-điện, đến sanh sống nơi miền nam trù phú 
hơn. Các bực trí giả cũng thường chọn địa phương 
nào mà công cuộc giáo dục tốt đẹp được dễ dàng 
hơn. Tuy nhiên ta cũng phải có sẵn các đức tánh căn 
bản đế thành công nơi vùng đất mới, như trí thông 
minh, sự cần cù, V. V. Khiếm khuyết các đức tánh đó, 
việc di cư chẳng mang đến các kết quả mong muốn. 


“trang 255“ 



trang 256 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 


Nghiệp 

Trong trường hợp thãn tướng túc duyên (upadhi 
sampattỉ) )và thân tướng khuyết duyên (upadhi vipatti), 
các đặc điếm bấm sinh trên thân thế lúc sanh ra thì 
chẳng thế nào sửa đối đưỢc. Nhưng hình dong bên 
ngoài còn có thế làm cho đẹp hay dễ coi hơn nhờ 
khéo léo trong cách phục sức. Điều nay ta có thế xét 
thấy rõ khi quan sát lối ăn mặc của người ở làn^ quê 
và kẻ ở chợ búa. Các bà mẹ cũng có thế sửa đối đôi 
chút các khuyết tât nhỏ trên thân thế của các trẻ 
nhỏ, như vài nơi xấu xí trên khuôn mặt hay tay chơn 
chẳng cân xứng nhau, sức khoẻ của thiếu nhi cũn^ 
đưỢc tăng tiến nhiều nhờ khéo dinh dưỡng. Sự dốt 
nát hay sự sơ xuất của các bà mẹ có thế gây ra cố tật 
cho con, hay khiến cho sức khoẻ của chúng bị èo uột. 
Một khi các phương tiện túc duyên chẳng có thì các 
ác nghiệp liền đem lại hậu quả xấu ác ngay, và các 
phương tiện túc duyên nay đều bao gồm cả trong 
vấn đề học vấn, thông minh, nỗ lực đúng đắn, nếu 
đem cả ba phối hỢp chung lại, thì có thế sửa đối ít 
nhiều các khuyết điếm trên thân tướng. 

Trong trường hợp các thời cơ khuyết duyên (kala 
vipatti), một người riêng rẽ chẳng làm đưỢc gì nhiều 
đế hòng sửa đối. chỉ có các nhà lãnh đạo mới có thế 
thực hiện đưỢc. Tuy nhiên, ngoại trừ trường hỢp có 
sự biến loan trên toàn cõi đất nước, ai cũng có thế di 
chuyến đến các vùng có những nhà lãnh đạo đủ tài 
năng và đức độ. Ngay trong những cộng đồng nhỏ 
cũng có những vị thôn trưởng, những vị trụ trì, cũng 
đã cải thiện đời sống dân chúng trong vùng, đến môt 
mức độ khả quan nào đó. Đen đây, chắc các bạn thấy 
rõ, có ba điều khuyết duyên mà ta có thế sửa đối cho 


“trang 256“ 



Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 257 ^ chương bảy 

tốt hơn, đó là tái sanh, thân tướng và thới cơ (gati, 
upadhi, kala vipattỉ). 

Khuyết duyên về phương tiện (payoga) dễ cải thiện 
nhứt. Người lười biếng cần bỏ ngay tật xấu đó và tập 
cho mình siêng năng, cần mẫn. Neu hay quên, tâm 
thường tán loạn, lơ đãng, thì phải đặt mình trong kỷ 
luật của sự tỉnh giác. Kẻ hay nóng tánh nên tu tập 
đức nhẫn nhục và cố sửa thái độ mình thành người 
khả ái. Neu xét thấy mình hay kiêu mạn rơm thì phải 
học cách nhún nhường. Những người ít học, thiếu 
kiến thức, phải tìm đến các bực hiền giả mà noi theo, 
chẳng bao lâu sẽ tích trử đủ số vốn học thức. Những 
ai cố gắng tự cải thiện lấy mình, chấn chỉnh các lỗi 
lầm, thì hưởng thọ đưỢc chẳng những các lợi ích 
ngay trong đời nay mà cả phước báo trong những 
đời sau nữa của cuộc sống Luân hồi (Samsara). 

260,- chẳng nện quá dựa vào NghiệpJưc_(Kqmm(ỷ. 

Trên thế giới hiện nay, có bốn tôn giáo lớn: Ấn 
giáo, Phật giáo, Cơ đốc giáo và Hồi giáo. Ân giáo và 
Phật giáo tin tưởnệ ở thuyết nghiệp ỉực (kamma) và 
các quả báo. Cơ đốc giáo và Hồi giáo tin tưởng ở 
Thượng đế, đấng Tạo hoá của vũ trụ. về sự tin tưởng 
vào Thượng đế Tạo hoá, chúng tôi xin khỏi đi sâu vào 
chi tiết ở đây. Đó là môt sự tin tưởng sai lầm mà các 
độc giả quyển sách nầy tất dễ nhận thấy rõ. còn 
những kẻ tin tưởng rằng chỉ có các hành nghiệp đã 
qua và hậu quả của chúng mới hoàn toàn quyết định 
vận mạng của một chúng sanh, lại cũng rơi vào tà 
kiến nữa. Tà kiến nay được gọi là Puhhekatahetuditthi. 
Gọi đó là tà kiến, vì thuyết nay cho rằng tất cả các 


“trang 257“ 




Nghiệp trang 258 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

hậu quả, tốt cùng xấu, mà mọi chúng sanh phải thừa 
hưởng, đều hoàn toàn chỉ do nơi các hành động, 
thiện hay ác, đã làm trong các kiếp sống đã qua. 
([pubbekaừihetuditthi = Pubbe + kata + hetu + ditthi]; pubbe = 
đã qua; kata = làm xong; hetu =nguyên do, điều kiện; 
ditthi = lý thuyết, giáo điều, tin tưởng. Xin tạm dịch 
Pubbekatahetuditthi là thuyết cố định nghiệp quả). 

Bởi thế cho nên, người Phật tử nào mà tin rằng, 
chỉ riêng cócác hành nghiệp đã qua trong đời trước 
mới quyết định đời sống hiện tại, là đang rơi vào tà 
kiến co định nghiệp quả (puhhekatahetuditthỉ). Khi ghi 
nhớ rõ trong tâm bốn điều kiện về túc duyên 
(sampattì) và bốn điều kiện về khuyết duyên (vipatti), 
chúng ta mới nhận ra rõ và chắc rằng các hậu quả 
của hành nghiệp thiện và bất thiện theo đuối chúng 
ta luôn, chẳng ngưng nghỉ. Nhưng các hành nghiệp 
bất thiện trong đời trước chỉ sanh ra ác quả nếu có 
đầy đủ các khuyết duyên (vipattỉ) trong đời nay. và 
các hành nghiệp thiện xưa kia chỉ trỗ thiện quả nếu 
hội đủ được các túc duyên (sampattỉ) trong đời hiện 
tại. Đây mới thật là chánh kiến đứng đắn về nghiệp 
quả. 

Ngay cả khi ta đã có những hành nghiệp bất thiện 
trong đời quá khứ, chúng cũng chẳng phát sanh ác 
quả đưỢc trong đời nay nếu ngay đây ta nỗ lực vun 
trồng các phương tiện túc duyên ipayoga sampattỉ). và 
nếu trong đời nay, ta biết tu tập theo các hạnh Ba-ỉa- 
mật, như bố thí (dana), trì giới (siỉa), V. V., thì chúng ta 
sẽ đươc tái sanh vào nhàn cảnh. Neu ta tiếp tục mãi 
vun bồi các phương tiện túc duyên trong mọi kiếp sống 
của Luân hồi, chúng ta sẽ luôn luôn thọ hưởng đưỢc 


“trang 258“ 



Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 259 ^ chương bảy 

tái sanh túc duyên (gatì sampattỉ). Rồi thì các bất thiện 
nghiệp xưa kia của chúng ta chẳng hề có đủ cơ hội đế 
khởi lên ác quả làm hại chúng ta, cho đến ngày 
chúng ta chứng đạt đưỢc cảnh giới an lạc của Niết- 
bàn (Nibbana). vì thế cho nên, ta chẳng nên quá lo 
lắng về các hành nghiệp bất thiện trong đời trước, 
mà hiện giờ, ta còn chẳng thấy đươc hay chẳng nhớ 
đưỢc . Hãy tích cực nỗ lực ráo riết ngay trong đời 
nay, cải thiện thân tâm và hoàn cảnh sanh sống của 
mình và phát triến các phương tiện túc duyên 
(payoga sampatti) đến mức đô cao nhứt, khiến cho đời 
ta càng ngày càng thăng tiến đến các cảnh giới cao 
hơn trong các cuộc tái sanh. 

261. - Hiệu quả giống nhau. 

Cả thiện nghiệp (kusaỉa kamma) và bất thiện 
nghiệp (akusaỉa kamma) đều mang lại các quả báo 
giống nhau về hiệu lực như các hành vi thiện hay bất 
thiện đã làm trong kiếp trước. Ai đã sát sanh trong 
đời qua, thì đời nay sanh mạng sẽ bị sát hại lại, hoặc 
sẽ bị nhiều cơn bịnh ngặt nghèo, (xin xem thêm chi 
tiết trong Quyến Ratana Gonyị cùng một tác giả.) 

262. - Hiệu quả giống nhau củạ Bố thí (Dạnạ)_. 

Lòng quảng đại, cúng dường lễ vật, tâm nhơn từ, 
và thiện chí muốn giúp đỡ kẻ khác, đều là bố thí 
(dana) cả. Phước báo của bố thí to rộng đến mức 
khiến cho người thí giả sẽ đưỢc thật giàu sang, sung 
sướng, trong đời sắp tới. Nhưng nếu khi bố thí vừa 
xong, ta chẳng có được hậu tế ý hành (apara cetana) 
tốt đẹp, giả dụ như ta còn luyến tiếc của cải đã đem 
ra hiền tặng, hay tiếc rẽ về hành vi bố thí đã làm, thì 


“trang 259“ 




Nghiệp trang 260 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

ta chẳng đưỢc sung sướng hưởnậ hạnh phước trong 
nếp sống giàu có của kiếj) sau. Rồi mặc dầu tiền của 
dư thừa, nhưng ta vẫn sống đời khốn khố như người 
túng bấn vậy. 

263.Cậu chuyện một Ịĩhạ ông. 

Vào thời Đức Phật Thích-ca chưa giáng trần, có 
một phú ông giàu sang; một hôm có vị Bích chi Phật 
(Paccekabuddha) đến hoá duyên ở trước cửa. Phú ông 
liền bảo đầy tớ đem thực phấm ra dâng cúng. Nhưng 
sau đó, phú ông lại cảm thấy tiếc của, sao lại phí 
phạm lấy thực phấm đem cho; vì còn thiếu thiện ý 
trong hậu tế ý hành (apara cetana) )như vậy, nên ông 
ta chẳn^ hưởng đưỢc niềm vui của người chơn 
thành bô thí. 

Vị phú ông ấy lại được tái sanh thành người giàu 

có vào thời Đức Phật Thích-ca, nhờ vào việc đã cúng 

dường cho một vị Bích chi Phật trong tiền kiếp. 

Nhưng vì hậu tế ý hành hố thí trước kia của ông quá 

thấp kém, nên nay ông chẳng hề cảm thấy mình 

đang sống cuộc đời dư dả. Quần áo ông mặc toàn là 

đồ vải bố thô, thức ăn vật uống toàn là cơm hẩm với 

dấm chua. Đen khi ông chết, toàn thế gia sản đưỢc 

sung công vào kho vua, vì ông chẳng có người thừa 

tự. 

# 

Bài học: Hãy suy gẫm kỹ về cuộc đời của vị phú ông 
vừa kế. Thời buổi nay, cũng có lắm người rít róng 
chẳng biết hưởng thọ cảnh giàu sang. Họ chẳng dám 
măc quần áo đẹp, chẳng dám dùng thức ăn ngon. 
Neu họ đã biết đem tiền bạc, sản nghiệp ra bô thí 
cho người bần cùng, thì việc tiện tặn của họ cũng 


“trang 260“ 




Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 261^ chương bảy 

còn đưỢc xem như hỢp lý phần nào; đằng nầy họ lại 
quá rít róng và sự bỏn xẻn đó chẳng đẹp đẽ gì cả. 
Trqng các cuộc đời sắp tới, tánh bủn xỉn đó còn theo 
đuối họ nữa, dưới hình thức quả báo (vipaka). Đấy là 
bài học kinh nghiệm về cuộc đời rít róng của một 
phú ông. 

264. - Lời khuyên của Hòa thượng pịpíyịn. 

Ta nên nhớ luôn luôn, người giàu phải sống một 
cuộc đời đúng theo địa vị và tài sản của họ đòi hỏi. 
Họ nên sống đầy đủ tiện nghi, đế dành một phần gia 
sản lại cho các người thừa kế và đem một phần ra 
giúp vào các công cuộc từ thiện. Bằng cách ấy, họ 
mới đưỢc xem như đang sống một đời hạnh phúc 
xứng đáng và tiếp tục được như thế trong các kiếp 
sau. Hòa thượng Dipeyin {Dipeyin Sayadaw) có khuyến 
dạy như sau: “Thực phấm qua khỏi miệng rồi cũng 
sẽ thành phân; phải biết khi chết đi, con người phải 
bỏ hết tất cả tài sản lại sau; phải nên trồng “cây ước 
nguyện” của những thiện nghiệp {hxsaỉa kamma) 
ngay trong khi còn đưỢc sống ở cõi nhơn gian: hãy 
ăn mặc và chi tiêu với tài sản đã gầy dựng, giữ lấy 
một phần cho các thừa kế, và đem một phần ra bố 
thí vào việc từ thiện. Đó là con đường của người đức 
hạnh.” 

265. - Hiệụ quả giống nhau của việc tri gịới_(sịla). 

Giữ gìn miên mật Ngũ giới, hay thọ trì Bát quan 
trai (Uposatha siỉa) đem lại hạnh phước an lạc cho 
mọi chúng sanh. Giới luật (sữa) còn giúp con người có 
đưỢc cuộc sống bình an, khỏi lo lắng và phiền muộn. 
Phước báo của giới luật tuy chẳng làm cho con người 


“trang 261“ 



Nghiệp trang 262 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

trở nên giàu có, nhưng giới luật khiến tâm hồn đưỢc 
yên ốn. Bố thí (dana) đem giàu sang cho kiếp sau. 
C^Danato bhogava"). Giới luật mang sức khoẻ đến cho 
thân thể và bình an cho tâm hồn. (‘Silato sukhito".) 

266.-_Hịệu guả_giổng nhau của yịêc quặn tưởng (Bhạvạnạ}. 

Những ai muốn tu tập quán tưởng về nghiệp lực 
(kammatthana bhavana) ([Kammatthana bhavana = 
kamma + thana + bhavana]; kamma = nghiệp lực; thana = 
xứ, địa hạt, lãnh vực; bhavana = quán tưởng; xin tạm 
dịch Kammatthan bhavana là nghiệp lực giới quán 
tưởng, nói cho gọn là quán tưởng về nghiệp lực.), thì 
phải nên chọn nơi xa vắng như trong rừng sâu, và 
sống cuộc đời độc cư. Khi bạn muốn thực tập quán 
tưởng (bhavana) đế đắc được các cấp thiền định 
(jhanas), bạn chỉ chứng đắc đưỢc thiền khi nào bạn 
đã quán tưởng thấy rõ ràng các lỗi lầm của các thú 
vui nhục dục. Khi bạn muốn thực tập quán tưởng đế 
chứng đắc Đạo (Magga) và Quả (Phala), bạn còn phải 
đi xa hơn trong việc quán tưởng, cho đến khi phát 
triến đưỢc trong tâm thức sự nhàm chán, khinh tởm 
các uấn: sắc (rupa) về thân thế và danh (nama) về 
tâm thức, xuyên qua tất cả các cuộc tái sanh lấn quấn 
trong vòng Luân hồi (Samsara). 

Khi bạn tu tập quán tưởng thâm sâu và chứng đắc 
được các bực thiền định (Ịhanas), bạn sẽ tái sanh vào 
cõi Phạm Thiên (Brahma), nơi đâỵ bạn sẽ sống cuộc 
đời độc thân, chẳng cần tìm kiếm một người hôn 
phối nào. Bạn đưỢc sống trong một lâu đài tráng lệ ở 
cõi Trời, như một thiền sư, trong cảnh trang nghiêm 
và thanh nhàn. Nhưng nếu bạn đã chứng đắc đưỢc 


“trang 262“ 





Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 263 ^ chương bảy 

cả đạo và quả (ma^ga + phala), thì bạn chẳng còn 
quyến luyến chi đến lầu đài, V. V., cả sắc (rupa) lẫn 
danh (nama) của thân tâm bạn mà bạn đã khinh ghét 
và từ bỏ. Do đấy, khi bạn đã chứng đắc đến cảnh giới 
Niét-bàn (Nibbana), chỉ còn một yếu tố đặc biệt lưu 
lại, mà yếu tố ấy cũng chẳng dính dáng gì với sắc 
(mpa) và danh (nama) cả. 

Bởi thế cho nên, mỗi loại thiện pháp, như bố thí 
(dana), trì giới (sữa), quán tưởng (bhavana) đều mang 
đến các kết quả tương ứng với một dung lượng bằng 
nhau. Tất cả những hình thức thiện n^hiệ^ (kusala 
kamma) đều mang đến phước báo. vì thế, nếu bạn đã 
có mục tiêu cao cả là đạt đến Niết-bàn (Nibbana), thì 
bạn phải dẹp trừ cho thật sạch sẽ mọi tư tưởng xấu 
ác và suốt dọc theo các cuộc sống Luân hồi, phải 
chuấn bị đầy đủ cho hành trình cao quí đó bằng cách 
thực hiện càng nhiều càng tốt những thiện pháp. 

TqưỊ kết yệ chương 7 

Đen đây chấm dứt việc cứu xét về sức mạnh và 
hiệu quả của Nghiệp ỉực (Kamma) 

Đe hồi hướng phước báo công đức viết quyển 
sách nay, tôi nguyện cầu tất cả độc giả có được niềm 
tin chơn chánh, với những kiến thức chín chắn về 
hiệu lực của nghiệp báo. 

Nguyện cầu các bạn hữu của tôi, và chính tôi, có 
đưỢc niềm tin đúng đắn trong các kiếp sống tương 
lai và nỗ lực phấn đấu đế sớm đạt đưỢc cảnh giới 
Niét-bàn (Nibbana). 


“trang 263“ 




chương 8 

Qàctârn trạng ngạỵ trước khị chật 

267.- Sự quan trọng của phút sắp chết. 

Trong các chương vừa qua, chúng ta đã xét qua 
các loại tâm trạng và bản chất của các hành động 
thường làm, lành cũng như ác, cùng các hậu quả mà 
chúng mang đến. Con người thường hay bận tâm về 
các tư tưởng và hành vi thiện hay bất thiện. Trong 
khi còn đang quay cuồng trong cuộc sống thì thần 
chét lại đến vỗ vai mời, khiến chúng ta phải bỏ lại tài 
sản và từ ^iả thân nhơn mà ra đi vĩnh viễn, vì thế, 
chúng ta cần phải xét đến tầm quan trọng đặc biệt 
của thời gian khi cái chết đang kề cận và biết ứng 
phó như thế nào cho đúng cách. 

268. 7 _ Bổn nguyên nhơn cua sự_ chết. 

Sự chét đến với con người qua bốn nguyên nhơn: 

(1) mạng sống đã mãn; 

(2) sự chấm dứt của nghiệp lực (Kamma); 

(3) sự phối hợp của (1) và (2); 

(4) chết bất đắc kỳ tử, hay là, vì sự dứt ngang của 
nệhiệp lực {upacchedaka kamma) khiến cho sự chết 
đên rât thình lình. 

Đe có một hình ảnh bóng bảy nói về bốn nguyên 
nhơn của sự chết, ta có thế lấy thí dụ về ngọn đèn 
dầu đang sắp tắt. Ngọn lửa tắt đi, có thế do một trong 
bốn nguyên nhơn sau đây: 


“trang 264“ 






chương tám 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 265 ^ 

(1) VÌ hết dầu; 

(2) vì tim đèn cháy hết; 

(3) vì cả dầu lẫn tim đèn đều cùng cháy hết; 

(4) vì thình lình có cơn gió thật mạnh hay có 
người đến thổi tắt. 

26 9 .3 ( 1 ) Tho mạng chấm dứt 

ở mỗi cõi hiện hữu, chúng sanh có mạng sống dài 
ngắn khác nhau. Trong cõi nhơn ^ian, mạng sống của 
loài n^ười thay đối tùy theo kiếp ba (kappa) của vũ 
trụ. Neu vũ trụ đang trong thời kỳ gia tăng, (ẹọì là 
tăng kiệĩX thì thọ mạng của con người kéo dài đến vô 
tận; nếu kiếp ba đang ở thời kỳ suy giảm,(gọi là giảm 
kiếp), thì thọ mạng của con người từ từ rút ngắn lại 
cho đến chỉ sống lâu đưỢc có mười tuối. Khi Đức 
Phật Thích-ca giáng trần, đời sống trung bình của 
con người vào thời kỳ đó là một trăm tuối. Đen ngày 
nay, thọ mạng ấy chỉ còn vào khoảng bảy mươi lăm 
năm. Mỗi người, với nghiệp lực (kamma) thường, 
chẳng thế sống lâu quá thọ mạng tối đa đó đưỢc; chỉ 
những bực sanh ra với nghiệp lực thiện và mạnh, 
mới có thể sống lâu trên số tuoi bảy mươi lăm. Thọ 
mạng sở dĩ được kéo dài lâu hơn nay là do nghiệp lực 
thiện lành của các bực ấy trong quá khứ, và nhờ vào 
hiệu lực mạnh của thuốc “rasayana” (= một loại thuốc 
“trường sanh” nào đó.) 

Vào thời kỳ Đức Phật Thích-ca, các Tôn giả Đại 
Ca-diếp (Mahakassapa), A-nan (Ananda), và bà Tỳ-xa- 
khư {visakha, vị đã cún^ dường tu viện) đã sống đến 
một trăm hai mươi tuối; Tôn giả Bakula Mahathera 


“trang 265“ 



Tử Tâm trang 266 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

thọ đến một trăm sáu mươi tuổi. Các vị nầy sống 
được lâu là do nghiệp lực (kamma) cao quí của họ 
trong đời quá khứ. còn thường dân chẳng có đưỢc 
thiện nghiệp lực (kasala kamma) như thế, chẳng thế 
sống lâu quá thọ mạng bảy mươi lăm tuối. Sự chết 
trong các trường hỢp nay đưỢc gọi là “sự chấm dứt 
của thọ mạng”, cũng tựa như khi dầu trong đèn đã 
khô cạn thì ngọn lửa phải tắt vậy, mặc dầu tim đèn 
vẫn còn đó. 

270.- ( 2 ) Nghiệp Ịưc chấm dứt. 

Sức mạnh của nghiệp lực (kamma) làm khởi sanh 
sự sống và cũng làm nơi nương tựa cho sự sống ấy, 
kế từ lúc còn trong bào thai cho đến ngày sức mạnh 
ấy chấm dứt. còn có nhiều loại nghiệp lực khác cùng 
trỢ giúp vào nghiệp lực của thọ mạng, và khi các 
nẹhiệp lực nay đã cạn, thì con người sẽ chết, măc 
dầu thọ mạng của người ấy còn chưa chấm dứt. Neu 
các nghiệp lực đó chấm dứt vào lúc năm mươi tuối 
thì người nay chỉ sống đến chừng ấy, mặc dầu thọ 
mạng đáng lẽ đưỢc kéo dài đến tuối bảy mươi lăm. 
Điều nay cũng giống như ngọn lửa phải tắt đi vì tim 
đèn đã cháy hết, mặc dầu trong đèn vẫn còn đủ dầu. 

271(3) Thp mạng yà Nghiệp lực cùng chấm dứt. 

Một số chúng sanh chét đi vì thọ mạng đã hét và 
các nghiệp lực cũng dứt, tựa như ngọn lửa lu dần rồi 
tắt đi, khi dầu vừa cạn mà tim đèn cũng vừa cháy 
hét. Do đó, họ có thể sống đến bảy mươi lărn tuổi, 
nếu các nghiệp lực tiếp tục phụ trỢ vào, cho đến tuối 
thọ ấy. 


“trang 266“ 








Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 267 ^ chương tám 

Cả ba loại nguyên nhơn của sự chét (l), (2) và (3) 
vừa kế trên đây được gọi những cái chết đúng thời 
khắc (kaỉa marana). (hda = thời gian; marana = sự chết.) 

2 72.: / 4 ) Chết bất đắc kỷ tử. 

Upacchedaka, tạm dịch là bất đắc kỳ (= chẳng đưỢc 
đúng thời khắc) có nghĩa là xãy ra chẳn^ đúng vào 
thời khắc, một cách thình lình, đưa đên cái chết 
chẳng bình thườnẸ (thường đưỢc gọi là chết hất đắc kỳ 
tử; tử = chết). Nhiều người thọ mạng đáng lẽ đưỢc 
kéo dài, nhưng vì một ác nghiệp quá sâu dầy trong 
kiếp trước thình lình trỗ quả, nên phải bị chết một 
cách rất đột ngột, cái chết đó cũng tựa như ngọn đèn 
đang cháy tỏ, bỗnệ có luồng gió thật mạnh tạt qua 
làm tắt đèn, mặc dầu cả dầu lẫn tim đèn vẫn còn đầỵ 
đủ. Hoặc ngọn đèn đã bị ai cố ý thổi phụt, cái chét bât 
đắc kỳ tử đó {upacchedaka kamma) đã xảy ra do thọ 
mạng bị chấm dứt ngang vì một ác nghiệp quá mãnh 
liệt. 

Tôn giả Mục kiền liên (Moggallanà), trong một tiền 
kiếp, có giết mẹ ông, và quả báo của ác nghiệp đó vừa 
chín mùi vào kiếp nay, nên ông phải chịu cảnh năm 
trăm tên đạo tặc giết chết, trước khi Tôn giả nhập 
diệt vào Đại Bát Niét-bàn (Paríniỳbana). Vua Tần-bà- 
sa-la (Bimbừara), vì trong một kiếp xưa đã mang giầy 
bước vào chánh điện một ngôi chùa, nên trong kiếp 
nay phải chết vì các vết thương do chính con ông 
dùng gót giầy dẫm đạp lên ông. Bà Samavati và đoàn 
tùy tùng, trong một tiền kiếp, đã nối lửa đốt cháy 
một bụi cây bên trong có một vị Bích chi Phật 
(Paccekabuddha) đang nhập thiền định (samapatti). 


“trang 267“ 





Tử Tâm trang 268 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

Đen khi lửa tắt, nhìn thấỵ vị Bích chi Phật bên đống 
tro tàn, họ mới biết đã lầm thiêu sống một bực tu 
hành. Đe che dấu tội lỗi, họ liền chất thêm củi vào lên 
nẹười vị Bích chi Phật và nổi lửa. Họ nghĩ, “chuyến 
nay hoả táng luôn cho ông ta!”, nhưng sự thật thì vị 
Bích chi Phật chẳng hề chi, vì đang ở trong cơn thiền 
định thâm sâu; bảy ngày sau, vị ấy xuất định và đứng 
lên chẳn^ bị hề hấn gì cả. vì tội ác nặng nề đó gặp đủ 
duyên đế trỗ quả, cho nên tất cả các người đàn bà ấy 
đều bị chét cháy trong kiếp nầy. Đấy là những thí dụ 
nêu rõ ác nghiệp {akưsaỉa kamma) gây nên những cái 
chết bất đắc kỳ tử. 

Nhiều ác nghiệp nghiêm trọng hơn nữa có thế trỗ 
quả ngay lập tức, chẳng chờ đến kiếp nào khác. Ma 
quân Dusi đã quăng đá vào vị đại đệ tử của Đức Phật 
Ca-diếp {Kassapa Buddha); qủi thần Nanda đã đập vào 
đầu mới cạo của Tôn giả xá-lợi-phất (Saríputta); vua 
Kalabu ra lịnh giết chét vị Bồ-tát ẩn tu Khantiỵadi; 
tất cả ba người phạm tội đại ác vì hiềm thù đó, liền bị 
đất nứt ra, hút xuống và chết ngay trong hiện đời. 
Cùng thế ấy, những kẻ mắng chửi mẹ cha, hỗn láo 
với bậc trưởng thượng, đều gánh chịu hậu quả ác 
báo vì trọng tội của họ, và phải gặp cái chết bất đắc 
kỳ tử (akala marana), ngay trước khi thọ mạng chấm 
dứt. 

273.- Trường hợp yị sơ xuát nià phậị chết uống mang. 

Thân tâm mọi chúng sanh là nơi tàng trữ các ác 
nghiệp lực đã qua. Các ác nghiệp đó, tự chúng chẳnẸ 
đủ sức đế gây ra những hậu quả nghiêm trọng đế 
giết chết người. Nhưng nơi những kẻ dại khờ, chẳng 


“trang 268“ 



Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 269 ^ chương tám 

CÓ đủ kiến thức, chẳng biết tự lo cho mình, chẳng 
chú tâm đến sức khoẻ cá nhơn cùng các hoạt động 
thường ngày, thì các ác nghiệp lại đưỢc nhiều cơ hội 
thuận tiện đế mang đến sự hiếm nghèo, đôi khi cả cái 
chết cho những người đó. Neu, trong quá khứ, có 
người đã bỏ đói, hành hạ, đánh đập, nhận nước, đốt 
cháy hoặc tra khảo kẻ khác, người ấy rồi ra cũng 
phải chịu khố nạn giống như các nạn nhân của anh 
ta. Những kẻ đã hành hạ người khác sẽ vướng phải 
các bịnh hoạn như bịnh suyến, bịnh cùi hay lú lẫn V. 
V., và kéo dài cuộc sống khố sở mãi như vậy cho đến 
ngày thọ mạng kết thúc. 

Các người sơ xuất trong các tập quán sanh sống 
hằng ngày thuờng “mời” các ác nghiệp sớm trỗ quả. 
Các bực hiền giả đời xưa có đế lại nhiều câu châm 
ngôn, như: “Biết nhìn xa và có trí huệ là những bảo 
đảm cho cuộc sống an lành. Tai hoạ gây nên chỉ do 
một khoảnh khắc; tánh mạn^ lâm nguy chỉ do một 
miếng nhỏ của phần thực phấm hư. Liều lĩnh điên rồ 
đi men vào rừng đầy cọp beo dữ ác là đùa giỡn với tử 
thần, chẳng sự may mắn nào giúp cho thoát chết 
đưỢc. Đừng nhảy vào lửa đang bùng cháy với hy 
vọng sẽ đưỢc thiện nghiệp của mình che chở cho 
khỏi bị thiêu đốt.” 

Các lời dạy đó của bực cổ đức có nghĩa là: “Mọi 
người ai cũng có nhiều ác nghiệp tích trữ sẵn; nếu 
còn chưa đủ mạnh, ác nghiệp đó tự chúng chẳng thế 
chụp lấy cơ hội đế trỗ quả đưỢc. Nhưng với n^ời sơ 
xuất, lơ đãng và hững hờ trong cách sanh sống, thì 
ác nghiệp sẽ thừa cơ thúc đẩy ác báo khởi lên. vì thế 
cho nên, nếu một người cấu thả, chẳng biết giữ gìn 


“trang 269“ 



Tử Tâm trang 270 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

sức khoẻ và chẳng chịu nhìn xa và đề phòng, thì một 
ác nghiệp nhỏ cũng đưỢc dịp gây nên hậu quả xấu và 
cái chết còn đang rình rập sẵn đâu ầằy (ngay cả khi 
thọ mạng còn dài đi nữa).” Lời sách tấn của các bực 
hiền giả đó, các thế hệ sau phải nên lắng nghe và 
tuân theo. 

Tóm lại, trong bốn loại nguyên nhơn gây ra sự 
chết, loại thứ tư ngày nay lại thường xảy ra nhứt, vì 
lối sống 0 ạt, táo bạo càng ngày càng lan rộng. Sơ 
xuất trong sanh hoạt thường nhựt là nguyên nhơn 
chánh gây ra nhiều cái chết bất đắc kỳ tử. NhữnẸ ai 
muốn hưởng trọn thọ mạng của mình, phải biết sống 
trong sự tỉnh giác và năng trau dồi kiến thức. 

274.-Tầm quan trọng của giờ phút chót p"ong đờị. 

Khi một người sắp chét vì bất cứ một nguyên 
nhơn nào vừa kế, thật là quan trọng cho người ấy 
phải có đưỢc một tâm trạng với các tư tưởn^ lành và 
mạnh Ịịavana cittas) \javana = động lực xô đấy, xung 
lực; citta = tâm trạng, tâm thức], ít nhứt là nửa giờ 
trước khi tắt hơi. Neu các tư tưởng thiên (kusaỉa) 
ngự trị trong tâm thức cho đến hơi thở cuối cùng, thì 
nẹười chết sẽ đưỢc tái sanh vào nhàn cảnh. Nhưng 
nếu người sắp lâm chung lại bị những tư tưởng bất 
thiện xâm chiếm (akusala javana cittas) vào thời hấp 
hối đó thì chắc chắn khi tái sanh sẽ rơi vào nẻo dữ. 
Như thế, cũng tựa như vòng cuối cùng lấy nước rút 
trong trận đua ngựa, chính lúc giao thời giữa sống và 
chết đó mang một tầm quan trọng vô cùng lớn lao 
cho việc tái sanh. Người sắp ra đi vĩnh viễn có đưỢc 
tâm trạng thiện lành hay dữ ác, còn tùy thuộc vào 


“trang 270“ 



Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 271 ^ chương tám 

những hình ảnh nổi lên trong tâm thức lúc sắp lìa 

đời. 

275_.-_ Càc hình ậnh trong tâm thức háo hiệụ sanh thú. 

Đúng vào lúc sắp chét, mỗi chúng sanh đều thấy 
hiện lên nơi tâm thức mình một trong ba loại hình 
ảnh báo hiệu về sanh thú (sanh thú = sanh [= tái sanh] + 
thú [=con đường]) (nghĩa là sẽ tái sanh về đâu, đường 
lành hay nẻo dữ.) như sau: nghiệp ảnh (kamma), 
nghiệp khí triệu (kamma nimitta) và sanh thú triệu (gati 
nimitta). 

(Kamma = nghiệp; nimitta = tướng, điềm, triệu, 

báo cho biết trước; gati =tái sanh) 

ở đây, hai chữ nghiệp ảnh có nghĩa là hình ảnh, cảnh 
tương của những việc lành hay việc ác mà người sắp 
chết đã làm trong quá khứ. Danh từ nghiệp khí triệu 
ở đây, có nghĩa là các khí cụ, vật dụng người ây đã 
dùng đế thực hiện các việc làm lành hay dữ. (chữ 
Khí CÓ nghĩa là khí cụ; chữ Triệu có nghĩa là diêm báo 
trước). Còn ba chữ sanh thú triệu có nghĩa là báo 
trước hình ảnh của cõi tái sanh, hay là nơi sẽ đến 
sống vào đời sau. 

276.- Các Nghiệp_ ậnh hiên_lên trọng tâm thức như thế nào? 

Khi các hình ảnh của nghiệp lực do các hành động 
thiện hay bất thiện gây nên, cho dù đưỢc thực hiện 
vài phút trước đây, hay vài giờ, vài n^ày, vài năm, vài 
đời trước đi nữa, nếu đủ cơ duyên đế thúc đấy sự tái 
sanh vào đời sau, thì các hình ảnh đó liền hiện lên 
trong tâm thức, ngay vào lúc hấp hối. 


°°trang 271°° 









Tử Tâm trang 272 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

Đối với các thiện nghiệp như bố thí, trì giới chẳng hạn, 
người sắp chết hoặc nhớ rõ lại trong tâm trí các hình 
ảnh của việc mình đã bố thi, hay trì giới ở đâu, vào dịp 
nào V. V., hoặc tâm thần người ấy lại tưởng tượng thấy 
rõ rệt như mình đang bố thí hsiy trì giới ngay đây, giống 
như một kẻ đang thấy trong giấc mơ vậy. 

Đối với các bất thiện nghiệp như sát hại sanh 
mạng chẳng hạn, các hình ảnh giết chóc lại nối lên 
trong tâm thức, hoặc bằng cách nhớ lại rõ, hoặc bằng 
cách tưởng thấy như mình đang thực hiện ngay đây 
các động tác đâm chém vậy. 

Đó là hai cách mà các nghiệp ảnh hiện lên trong 
tâm thức người đang hấp hối, có hiệu lực đưa đến 
cõi tái sanh sau nay. 

277.-Các Nghiệp khí tríệụ (Kamma nimịtta} 
hiện lên như thế nào? 

Những kẻ đã giết người sẽ thấy các võ khí mình 
đã dùng trong việc sát nhơn, như dao, gươm, côn, 
tên, hay lưới sắt, V. V., làm hình ảnh cận tử (=gan 
chét). Một người đồ tể sẽ thấy một đống xương thú 
vật làm hình ảnh báo điềm. Những kẻ có hành động 
vô luân như gian dâm, trộm cắp, V. V., sẽ thấy các 
hình ảnh bỉ ối tương ứng với các bất thiện nghiệp 
của họ đã làm. 

Những bực đã làm nhiều công đức lớn lao như 
xây cất chùa chiền, tu viện sẽ thấy rõ được, nơi tâm 
thức mình, hình ảnh của những nơi trang nghiêm 
đó, trước khi nhắm mắt lìa đời. Hoặc họ còn có thế 
thấy cả những lễ vật cúng dường nhơn khi khánh 
thành các công đức xây dựng đó, như hương đăng 


“trang 272“ 





Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 273 ^ chương tám 

hoa quả, như y phục thực phẩm dâng lên các vị tỳ- 
kheo, V. V. Với những người trì giới, hay tu tập quán 
tưởng, họ sẽ thấy những tràng hạt, toạ cụ, am cốc 
trong rừng, V. V. Đối với những người đã chí thành 
cứu giúp kẻ khốn khố, cũng vậy, họ sẽ thấỵ được 
những hình ảnh tương ứng thích hỢp, báo điềm cho 
việc tái sanh vào nhàn cảnh. 

278.3 Các Sanh thú ộ*ịêu_(Gati nịmịtta] hịên ỉện nhu; thế_nàp? 

Vào giờ phút sắp lâm chung, người hấp hối thấy 
đưỢc các hình ảnh báo điềm sẽ tái sanh vào cõi nào. 
Neu sắp đưỢc sanh lên cõi Trời, người sắp chết sẽ 
thấy đưỢc hình ảnh của các thiên nữ, các cung điện 
trên cõi Trời, các vườn thượng uyến, V. V. Neu phải 
tái sanh vào cõi nhơn gian, người ấy sẽ thấy màu đỏ 
hồng của bốn bức tường, báo hiệu cái bọc tử cung 
của người mẹ. Neu địa ngục là cảnh sẽ tái sanh thì 
thấy một bầy chó mực, lửa cháy bừng bừng, hay các 
tay qủi sứ đầu trâu mặt ngựa, với những người sẽ 
rơi vào hàng quỉ đói ipeta), họ sẽ thấy những ngọn 
núi cao chớm chở, những khu rừng già thâm u, hay 
mặt nước sông, biến mênh mông hoặc các bờ đại 
dương xa thẳm, vì đấy sẽ là những nơi trú quán mới 
của họ. 

279.- Sắc điện ỉúc gần chết. 

Sắc diện của người sắp chét thường báo điềm cho 
việc tái sanh vào cõi nào. Neu gương mặt trong sáng 
và tươi tỉnh, người ấy sẽ tái sanh vào các cõi cao quí. 
Nhìn bộ mặt u sầu, hắc ám, chắc chắn ta sẽ tiên đoán 
được việc tái sanh vào các cõi thâp hèn. 


“trang 273“ 




Tử Tâm trang 274 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

[Nhưng cũng có kẻ nở nụ cười say đắm tưởng nhớ đến 
các thú vui nhục dục đã hưởng lúc còn sống khoẻ. Các 
nụ cười đó chẳng nên xem là những cát triệu (= điềm 
lành.)]. 

280.- Sự háo hịêụ của các lời ấp úng. 

Đôi khi, người hấp hối phều phào những lời nói 
ấp úng trong cửa miệng gần như mê sảng, xưa kia, 
có một người già cả, lúc thiếu thời làm nghề săn bắn, 
đến khi trông tuối mới đi tu và thọ giới tỳ-kheo. Con 
trai ông là Ngài A-la-hán Sona. Khi ông sắp chết, ông 
nhìn thấy, qua các hình ảnh cận tử trong tâm, đang 
bị bầy chó mực rượt đuối, ông gọi con và bảo: “Con 
ơi, đuổi bầy chó đi chỗ khác!” 

Ngài A-la-hán (Arahant) Sona biết ngay cha mình 
đang thấy các điềm báo hiệu sẽ rơi vào địa ngục. Ngài 
liền chạy đi kiếm ngay nhiều hoa tươi và rải khắp 
hiên chùa, rồi khiêng giường cha đang nằm đến ngay 
sân chùa. Rồi Ngài nói to: “Nầy vị lão tăng, con đã 
nhơn danh cha, dâng hoa cúng dường đó.” Người 
cha tỉnh lại và dâng hoa lên cúng Phật, rồi lại mê 
sảng tiếp. Bấỵ giờ, trong hình ảnh cận tử nơi tâm 
thức, ông thấy nhiều nàng thiên nữ đến bên cạnh, 
liền ấp úng mấy lời: “Con ơi! Mau nhắc ghế mời các 
nàng ngồi. Ke mẫu của con sắp đến đấy!” Vị A-la-hán 
còn đang trầm ngâm suy nghĩ: “Đấy là điềm cha ta sẽ 
đưỢc tái sanh lên cõi Trời, đang hiện rõ thành hình 
ảnh cận tử đó!” thì vị sư già liền từ giả cõi trần gian 
đế tái sanh vào Thiên cảnh. 

281.7 vài hình ảnh khấc ỵề Sanh thú triêụ CGgtinịmittạ). 

Vài người nằm trên giường chét, thấy đưỢc rõ 


“trang 274“ 




Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 275^ chương tám 

ràng quang cảnh của nơi sắp tái sanh, vào thời Đức 
Phật Thích-ca còn tại thế, có bà Revati, vỢ của phú 
ông Nandiya, là một người đàn bà ngạo mạn và hay 
gắt gỏng. Bà chẳng tin tưởng chút nào vào Ngôi Tam 
Bảo, lại thường hỗn láo với các vị tỳ-kheo. chồng ba, 
trái lại, là một người rất mộ đạo; khi chết đưỢc sanh 
lên cõi Trời. Khi bà Revati sắp chét, bà thấy có hai tên 
qủi sứ dẫn bà tới một cung điện trên Trời, chỉ cho 
thấy cảnh sung sướng Nandiya đang sống, rồi lôi bà 
đi xuống địa ngục đế chịu trừng phạt về thái độ xấu 
ác đã qua của bà. 

Cũng vào thời Đức Phật Thích-ca, có một người 
ngoan đạo rất thuần thành, tên là Dhammika, hết 
lòng quy y vào ngôi Tam Bảo. ông lãnh đạo một 
nhóm người mộ đạo và cùng họ sống một cuộc đời 
đức hạnh. Đen khi sắp lâm chung, ông nằm trên 
giường chết, nghe các tỳ-kheo (bhikkhu) tụng niệm 
kinh chú và thấy có sáu chiếc thiên xa (= xe ở cõi 
Trời) đang chờ ở đầu giường để đưa ông lên Thiên 
giới. (Deva Loka). ông còn nẹhe thấy chư Thiên đang 
bàn luận với nhau chẳng biết ai đưỢc lãnh phần mời 
ông lên xe mình. Giây phút sau, ông chết đi và đưỢc 
đưa lên chiếc thiên xa chở thẳng tới cõi Trời Đâu 
suất (Tusita) và trở thành một vị Thiên. 

Còn những kẻ bị đất nứt hút sâu xưống lòng đất 
vì tội ác quá nghiêm trọng thì lọt ngay vào Địa ngục 
A tỳ Vô gián (Avicii). Như thế, chúng ta đã thấy sanh 
thú triệu (gati nimitta) thể hiện lên dưới nhiều hìnht 
thức khác nhau. Thời buối ngày nay, ta cũng thấy có 
nhiều người hấp hối nghe tiếng nhạc du dương và 
ngửi mùi hương thơm ngào ngạt; ngay cả những 


“trang 275“ 



Tử Tâm trang 276 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

người đứng gần bên giường cũng đều có cảm giác 
giống như thế. Các sanh thú triệu (gati nimitta) cùng 
với các nghiệp ảnh và nghiệp khí triệu (kamma nimitta) 
thông thường hiện lên thành hình ảnh cận tử do nơi 
các thiện nghiệp đã qua, nhờ có đủ cơ duyên, mà trỗ 
sanh ra phước báo. 

(cận tử = cận [= gần] + tử[= chết]) 

282.- Trơ gịúp các hình ảnh cận tử thiên hiên Ịên. 

Khi có người đau ốm chẳng thấy thuyên giảm mà 
đang lần lần hướng về một cái chết tự nhiên, thi 
thân nhơn, bạn bè, thầy dạy, nên cố gắng giúp cho 
người ấy có đưỢc những hình ảnh cận tử thiện lành 
khởi lên trong tâm tư trước khi bước vào giờ phút 
hấp hối. Khi biết chắc người bịnh đã hét phương cứu 
chữa, thân nhơn nên giữ gìn căn phòng và khung 
cảnh xung quanh cho thật sạch sẽ, ngăn nắp, và nên 
trang hoàng hoa thơm tươi đế cúng dường chư Phật, 
về đêm, toàn thế căn phòng cần đưỢc thắp đèn sáng 
thật tỏ rạng. Nên nhắc nhở người bịnh thường nhìn 
vào đèn nến, hoa quả đã đưỢc vì minh mà dâng cúng 
lên các đấng thiêng liêng và nên tỏ lòng mến thích 
hành động thiện lành nay. Lại cũng cần chọn nhữnẸ 
giờ phút mà tâm tư người bịnh khá tỉnh táo có thế 
theo dõi đưỢc, mà đọc lên kinh chú cầu nguyện 
{Paritta, Sutta). Người bịnh chẳng nên tỏ ra chán 
chường và những người săn sóc cũng chớ nên đế lộ 
vẻ đau buồn, thương tiếc. Việc cúng dường hương 
hoa và đọc kinh chú cầu nguyện chẳnẸ phải chỉ đợi 
vào giờ phút chót, mà phải nên làm nhiều ngày trước 
lúc lâm chung, có đưỢc như thế, người bịnh mới 


“trang 276“ 





Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 277 ^ chương tám 

đưỢc thấm nhuần vào trong tâm thức các tưởng 
niệm chơn thiện đến Phật và Pháp, đồng thời có đầy 
đủ cơ hội đế ngửi lấy hương hoa thơm ngào ngạt 
cùng nghe rõ đưỢc các lời kinh câu kệ ít nhứt trong 
vài ngày. 

Như thế, khi giờ phút hấp hối sắp gần kề, người 
bịnh đang nhìn hoa đăng sáng rực, ngửi hương thơm 
thoang thoảng, nghe đưỢc tiếnẸ Pháp nhiệm mầu, 
thì ý thức về cái chết sẽ từ từ đên cùng một lúc với 
các hình ảnh cận tử thiện lành, với tâm trạng hướng 
về thiện pháp vào giờ phút chót, người bịnh sẽ đi vào 
các cõi an nhàn của cảnh tái sanh. Do đấy ta thấy 
rằng trách nhiệm của các vị bốn sư, thân nhơn và 
bạn hữu là phải trỢ giúp sự hiện khởi các hình ảnh 
cận tử thiện lành lên trong tâm thức n^ời bịnh còn 
tỉnh táo, trước khi bị mê man và hấp hối. Xin ghi nhớ 
mãi đến kinh nghiệm của Ngài A-la-hán Sona đã giúp 
cha thoát khỏi các điềm bất tường và có được các cát 
triệu (= điềm lành) vào phút chót. 

283.-, Ý thức yề tái sanh thể hịện lên như thế nào? 

Tức khắc ngay sau khi vừa ý thức được sự chấm dứt về 
đới sống của mình, thì ý thức về cuộc tái sanh vào cuộc 
sống mới liền khởi tiếp theo, cả hai ý thức nầy liên hệ 
hỗ tương nhau, chẳng hề có một khoảng ngăn cách nào 
giữa hai ý thức đó. 

Một đời mới, một cuộc tái sanh, tiếp liền theo ngay. Một 
kẻ vừa rời cõi nhơn gian lập tức tái sanh vào một bình 
diện hiện hữu khác ngay, dầu đó là cảnh địa ngục khố 
cực hay cõi thiên đàng sung sướng, vừa ngay sau khi 
chết, ý thức tái sanh khởi lên và đưa đến một cảnh giới 
mới, với một chúng sanh mới. 


“trang 277“ 




Tử Tâm trang 278 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

284. - Hai tà kiến: thường kiến và đoạn kiến. 

Chúng ta phải nên hết sức thận trọng để khỏi rơi 
vào hai tà kiên, khi xét về cuộc tái sanh. Hai tà kiến 
đó là: (l) thường kiến (sassata ditthi) và (2) đoạn kiến 
(uccheda ditthi). Sự tin tưởng rằng có môt linh hồn 
bất diệt nằm tron^ thân thể nầy và linh hốn ấy dời đi 
đến một thân thê khác khi tái sanh, đó là tà kiến về 
thường kiến (sassata ditthi). [Sossata = linh hồn bất diệt, 
trường tồn + ditthi = tà kiến]. Ngược lại, sự tin tưởng 
rằng tất cả danh (nama) và sắc (rupa) nơi thân tâm 
(gồm luôn cả^ cái điều mà họ ^ọi là “linh hồn” nữa), 
khi chết đi đều bị tiêu diệt hêt, và rồi có một chúng 
sanh mới đưỢc Thượng đế, Tạo hoá tạo ra thêm; đó 
là tà kiến về đoạn kiến (uccheda ditthi.) [uccheda = sự tiêu 
diệt của danh và sắc sau khi chết, chẳng hề có sự 
tương tục + ditthi = tà kiến) 

285. - chảnh kiến đứng đắn về sốngj chết. 

Liên hệ đến cuộc tái sanh của một chúng sanh vào 
một hiện hữu mới, có ba yếu tố cực kỳ quan trọng: 
VỔ minh (Avịịịa), Ấídục (Tanha) và Nghiệp ỉực (Kamma). 
Khi sự chết xảy ra, vổ minh [vô = chẳng có; minh = sán^; 
vô minh =sự ngu tối] che đậy tánh cách lỗi lầm, bất 
hoàn mỹ, của các uấn [=sự tập hợp chung lại] danh 
(nama) và sắc (mpa) trong cuộc hiện hữu mới. Ắi dục 
[= sự tham đắm, thèm khát] thúc đấy sự tham muốn 
đắm đuối về hiện hữu đó. Mặc dầu các điềm xấu và 
đáng ghê sỢ đã báo trước, chúng sanh cứ tưởng rằng 
trong cuộc sống mới sẽ thoát khỏi chúng. Do đó, vì 
chẳng thấỵ đưỢc tánh chất bất hoàn mỹ [=chẳng 
được đủ tốt đẹp] của các uấn danh và sắc [tập hợp lại 


“trang 278“ 



chương tám 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 279 ^ 

thành thần tâm của chúng sanh] đang bị vổ minh che 
lấp, ái dục mới hướng về cuộc sống mới mà bám chặt 
lấy. Trong cuộc sống mới nay, do sức mạnh của 
nghiệp ỉực (kamma) thúc đấy, danh và sắc liền được 
thành lập và củng cố. 

Bởi lý do trong khi cuộc tái sanh vào đời sống 
mới, danh sắc khởi lên như là hậu quả phối hỢp của 
ba yếu tố vổ minh, ái dục và nghiệp ỉực đã sẵn có từ đời 
sống trước đã qua, cho nên tà thuyết Đoạn diệt 
(uccheda ditthi) mới sai lầm khi bảo rằng: “chúng 
sanh khởi lên (do Thượng đế tạo nên) hoàn toàn mới 
mẻ chẳng dính dấp gì với đời sống cũ”; và tà thuyết 
Thường kiến (sassata ditthi) cũng sai lầm nốt, khi bảo 
rằng: “Linh hồn đã di chuyến từ tấm thân cũ sang 
tấm thân mới”, chẳng cầm bàn chi việc tà thuỵét nầy 
chủ trương danh và sắc từ đời trước di chuyến sang 
đời sau, ngay cả trong một đời ta cũng thấy rõ danh 
và sắc khởi lên tại chỗ nầy đâu có dời đi chỗ khác; cả 
hai vừa khởi xong đã biến diêt ngay, vậy, cái điều mà 
tà thuyết ấy gọi là “linh hồn trường cửu” đó, nó 
chẳng hề hiện hữu trong thực tế, hoàn toàn vô căn 
cứ. 

Vì thế cho nên, chúng ta phải nên cẩn trọng hét 
sức, đừng đế cho hai tà thuyết ấy làm mê hoặc. 
Chúng ta cần phải hiếu cho thấu đáo rằng, trong 
cuộc sống mới, sự tượng thai, tức là sự kết thành của 
sắc và danh, chỉ là hậu quả của ba yếu tố vổ minh 
(avịija), ái dục (tanha) và nghiệp ỉực (kamma) có sẵn từ 
đời trước. Đây mới thật là chánh kiến đúng đắn, chơn 
chánh về lẽ sống chét. Khi chúng ta hô thật to lên 
trong vùng lân cận của một ngọn núi, chúng ta liền 


“trang 279“ 



Tử Tâm trang 280 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

nghe tiếng vang vọng lại. Tiếng vang đó chẳng phải 
chính là tiếng hô ban đầu, mà cũng chẳng phải hoàn 
toàn chẳng dính dấp gì với tiếng hô trước đó. Khi 
chúng ta mồi ngọn lửa từ một cây nến nay sang một 
cây nến thứ hai, ngọn lửa ở cây nến thứ hai đâu phải 
là ngọn lửa của cây nến thứ nhứt, nhưng nó cũng 
phải tùy nơi ngọn lửa trước mà mới có đưỢc. cùng 
thế ấy, một đời mới chẳng phải là sự di chuyến của 
đời cũ, nhưng nó cũng chẳng độc lập hoàn toàn với 
đời trước đưỢc. Hãy nhớ cho rằng, nếu ở đời trước 
nghiệp ỉực thiện lành, thì tronệ đời nay cả hai, hình 
hài và tâm linh, đều tốt đẹp; nếu nghiệp ỉực đời trước 
bất thiện thì đời sau cũng y như thế. Các kinh 
nghiệm, tốt cùng xấu, của hiện đời đều do nơi hai 
yếu tố: các hành động của đời trước và kiến thức 
cùng nỗ lực của con người trong đời nay. 

TặỊn kẹt yề chương 8. 

Khi chúng ta nói “người nầy chét rồi”, lời nói đó 
chẳng hề có nghĩa là, thôi chẳng còn gì hết nữa đối 
với người ấy; thật là vô cùng quan trọng việc tái sanh 
vào một đời mới tốt đẹp hơn, vì rằng con người chết 
đi là đế được tái sanh vào cuộc sống mới. và sự 
chuấn bị tinh thần một cách hoàn mỹ, trước khi 
chết, chỉ có thế thực hiện đưỢc khi nào chết đi mà ta 

1 a. a/ \ \ Ẳ 1 1 1 \ 

chịu đau đớn càng ít càng tôt, bịnh hoạn càng nhẹ 
càng quí, và đưỢc sự hỗ trỢ của bạn tốt và những 
người biết cách săn sóc và lo liệu cho ta bên giường 
chét. Vì thế, tốt hơn hét và có lợi ích nhiều hơn, nếu 
chính ta, ta chuấn bị lấy từ trước cho chuyến viễn du 
nay, hơn là đợi đến giờ phút chót. Mọi người cần 


“trang 280“ 




Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 281^ chương tám 

phải nên sống một cuộc đời có đức hạnh và chuẩn bi 
nẹay từ lúc còn đang khang kiện cho những ngà^ 
hấp hối về sau, đế mong được tái sanh đẹp đẽ suốt 
trong các cuộc đời sống chết, chết sống của Luân hồi 
(Samsara) cho đến khi đạt được cảnh giới an lạc của 
Niét-bàn (Nibbana). 


°°trang 281°° 



chương 9 

Ẹản thể_ củạ Táị s_ạnh (Pạtisạndhị) 

Sau khi sự chét xảy ra theo tiến trình đưỢc nêu ra 
nơi Chương 8 vừa qua, thì tâm thức (citta), các tâm sở 
(cetasikas) và sắc uấn (mpas) khởi lên lần đầu tiên 
trong hiện hữu mới, theo đúng với nghiệp ỉực 
(kamma). Tâm thức, các tâm sở và sắc uấn khởi lên lần 
đầu đó đưỢc gọi là Patísandhi, tạm dịch là Tái sanh. 
Patisandhi có nghĩa là sự liên hệ khởi tiếp theo sau sự 
chấm dứt của hiện hữu cũ. 

286.-Bốn loại Tái sanh (Patịsandhị). 

Vì tâm thức, các tâm sở và sắc uẩn (citta, cetasikas, 
rupà) khởi lên vào lúc tái sanh (patisandhi), đều là hậu 
quả của nghiệp ỉực (kamma), cho nên tùy theo các loại 
nghiệp tôt xâu mà phân biệt ra thành bốn loại tái 
sanh. Bốn loại tái sanh là: 

- hoá sanh (Opapatika patisandhi); 

- thâp sanh (Sansedqịa patisandhi); 

- noãn sanh (Andạịa patisandhi); 

- thai sanh (jalabuja patisandhi). 

(Kinh sách Bắc tông thường gọi bốn loại tái sanh đó là tứ 

sanh.) 

287.7 _ (ịJỊ Hqá sạnhj cóétủ thận tâm ng<Ị^_Ịúc ,táị_s_ạnh, 

(.ỌpapatỊkapạtịsạndhịl. 

Chư Thiên (Deva), chư Phạm thiên (Brahma), tội 
nhơn nơi địa ngục, ngạ quỉ (peta) và phi thiên hay a tu 


“trang 282“ 








chương chín 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 283 ^ 

la (asurakaya), khi tái sanh, liền có đầy đủ thân tâm 
của kẻ trưởng thành, mà chẳng phải trải qua các giai 
đoạn trong bào thai và thời kỳ thiếu nhi. Họ chẳng 
sanh ra từ trong bụng mẹ. Khi tâm thức, các tâm sở và 
sắc uấn khởi lên, họ liền hiện đến các trú sở của họ, 
như nơi các cung điện trên Trời, các rừng già, núi 
non, sông biến, với đầy đủ vóc dáng bình thường của 
họ. Tố tiên sơ khởi của loài người cũng sanh ra dưới 
hình thức loại tái sanh nầy, khi vũ trụ bắt đầu ở kiếp 
ha (kappa) thành lập. Họ mang lấy hình thế con người 
một cách đột ngột, bất thình lình, chẳng phải nhập 
vào thai mẹ trong tử cung. Đây là loại tái sanh đưỢc 
gọi là hoá sanh (Opapatika patisandhi). 

288.3 Thấp sanh, sanh ra từ nợị ẩm ướt 
(Sansedạịa patịsandhi). 

Vài hạng chúng sanh tái sanh tại những nơi mà 
thai nhi có thế bám vào đế phát triến đưỢc. Những 
chúng sanh loại nay khởi đầu lớn lên từ những mô 
dạng bé tí ti. Dòi bọ nở ra và lớn lên giữa những chất 
hữu cơ hư thối. Hoàng hậu Padumavati tượng hình 
trong một đoá hoa sen. Hoàng hậu Veluvati sanh 
trong một đốt tre. Cincamanavika, người đàn bà đã 
vu khống Đức Phật Thích-ca, phải tái sanh trong một 
thân cây me. Hầu hết các loại côn trùng đều tái sanh 
theo loại thấp sanh (Sansedaja patisandhi) nay, nhưng 
loài người cũng có nhiều kẻ cũng theo lối thấp sanh, 
như trường hỢp các người vừa đưỢc kế trên. 


“trang 283“ 







Tái Sanh trang 284 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

289.- ( 3 ) Noãn sạnhj sanh m từ trứng (Ạnđqị_a_pgtừạnđhị). 

Các loài chim chóc, sanh ra từ trứng tượng hình 
trong bụng mẹ, thuộc vào loài noãn sanh (Andqịa 
patisandhỉ) [noãn = trứng]. Trong Quyến Jataka, (Tiền 
hếp của Đức Phật) [là Qu^ển thứ 10 trong Tiểu Bộ Kinh, 
Khuđđhaka Nikaya], ta thấy có vài người nam kết hôn 
với phụ nữ loài Rồng rắn (Naga) đẻ trứng nở ra con 
người. 

290. 7_ ( 4 }_Thqisqnh,_s_qnh từ trọng tử cụng_me 
ỞAĨabtỵapạtịsgnđhị), 

Hạn^ thai sanh bao gồm loài người và thú vật loài 
có vú, đều sanh ra từ bào thai tronẹ tử cung của mẹ. 
Các vị thố thần (bhumma deva) [= thần đất] và các thọ 
thần (rukkha deva) [= thần cây cối] cũng từ thai sanh 
mà ra. 

Hai loại noãn sanh và thai sanh được gọi chung 
bằng danh từ Gabbha seyyaka (Gabbha = ở trong tử 
cung của mẹ + seyyaka = kẻ nằm), tạm dịch là ngoạ 
sanh [ngoạ = nằm]. 

291. 7_ Ba điều ỉãên của yịcc tái sanh (pqtịsạnđhỷ. 

Các chúng sanh thuộc loại thấp sanh (sansedaja 
patisandhi) và hoá sanh (opapatika patisandhi) chẳng có 
cha mẹ; họ sanh ra do sức mạnh của nghiệp ỉực 
(kamma) của riêng họ. Đối với những kẻ ngoạ sanh 
(gabbhaseyyaka) đã sanh ra từ trong tử cung của mẹ, 
vấn đề đặt ra là: “Việc thọ thai đã xảy ra như thế 
nào?” 

Có ba điều kiện cần thiết cho việc thọ thai. Đó là: 
(1) người mẹ phải vừa mới có kinh nguyệt; 


“trang 284“ 













Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 285 ^ chương chín 

(2) phải có sự giao cấu; 

(3) đứa con phải đã chết trong đời qua rồi. 

Sự thọ thai xảy ra trong vòng từ bảy đến mười 
lăm ngày sau khi cha mẹ đã giao cấu. 

292. -vài trường hợp khấc thường. 

Trong một vài trường hỢp khác thường, chẳng có 
sự giao cấu giữa cha mẹ mà vẫn có sự thọ thai. Bồ-tát 
Suvannasama nhập vào tử cung của mẹ khi cha của 
Ngài sờ vào rún của mẹ Ngài, ngay sau khi bà vừa có 
kinh nguyệt. Mẹ của Vua Candapajjota cảm thấy 
nhục dục bị kích thích vào lúc một con rít bò ngang 
qua bụng bà khi bà vừa có kinh nguyệt xonẸ và sau 
đó bà liền mang thai. Loài cò, vạc nơi đầm lầy thích 
hứng gió nồm thối đến và mang thai, vào thời Đức 
Phật Thích-ca còn tại thế, một vị íỳ-kheo ni 
(bhikkhuni) mang thai vì đã uống phải tinh trùng 
dính trên áo của người chồng cũ. Một con hoẵng cái, 
uống nhằm nước tiếu có chứa tinh trùng của một 
người ấn sĩ, thọ thai và sanh ra một người con trai 
tên là Isisinga. Đấy là những trường hỢp mang thai 
khác thường. 

293. - chất tịnh thủy Kaỉaỉa. 

Trong việc thai sanh, cùng một lúc với tâm thức và 
các tâm sở khởi lên lần đầu tiên, có sự xuất hiện của 
một chất lỏng, trong suốt, vốn là kết tinh của nghiệp 
lực, được gọi là ka/a/o, tạm dịch là tinh thụỷ. chất lỏng 
trong suốt nay có hình dáng như một giọt dầu nhỏ li 
ti dính trên mái tóc một cô thiếu nữ ở Bắc câu lư 
châu. Chất tinh thuỷ kalala là giai đoạn thành hình 


“trang 285“ 






Tái Sanh trang 286 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

đầu tiên của thai nhi, do sức nghiệp lực của đời quá 
khứ tạo ra. chất tinh thủy đó chẳng phải là tinh 
trùng của người cha, mà cũng chẳng phải phôi châu 
{= trứng trong tử cung] của người mẹ. cả hai, tinh 
trùng và phôi châu, chỉ đóng vai trò trỢ giúp cho chất 
tinh thủy kalala phát triến mà thôi. 

294.7 Sự yểm trỢcủa tịnh tning yà_phôi ,châụ._ 

Giọt tinh thủy kalala vốn do các nghiệp lực của các 
hành động đã qua trong đời sống trước của đứa bé 
kết thành, và nhờ nương vào tinh trùng của cha và 
phôi châu của mẹ khiến cho sự thọ thai đưỢc xảy ra. 
Giọt tinh thủy kalala cũng tựa như hạt giống; tinh 
trùng của cha và phôi châu của mẹ cũng như đất ấm 
ướt; và nghiệp ỉực cũ cũng như người nông phu. Bởi 
thế cho nên, một phôi châu trong sạch và một tinh 
trùng khoẻ mạnh rất cần thiết cho sự thọ thai. Bằng 
không, thai nhi chẳng thể phát triển thành một hài 
nhi cứng cáp đưỢc. 

Loài bò sát, nhứt là loại kỳ đà, sống trong hang 
đất đỏ, mang thân hình màu đỏ; loài nào sống trong 
hang đất đen, có màu đen. cùn^ thế ấy, một đứa bé 
thừa hưởng các đặc tánh di truyền của cha mẹ xuyên 
qua tinh trùng và phôi châu đã làm nơi nương tựa 
cho thai nhi phát triến đầy đủ; và do đó mà con cái 
mới giống cha mẹ. Ngay phần tâm linh và tánh tình, 
kế cả trí thông minh, cũng đưỢc truyền thọ sang cho 
con. 

Sự kiện con cái sở dĩ ^iống theo cha mẹ là do sự 
chuyến đạt của các yếu tố di truyền xảy ra trong thời 
kỳ thai nhi còn trong bụng mẹ. Đen khi lớn lên trong 


“trang 286“ 



Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 287 ^ chương chín 

môi trường gia đình, đứa trẻ bắt chước theo thái độ, 
tâm trạng và lề lối sanh sống của cha mẹ. Bởi thế cho 
nên, con cái các gia đình đàng hoàng và đức hạnh 
đều ngoan ngoãn; còn những người con vô hạnh, bỉ 
ối thường thấy nơi các gia đình hèn mạt. cả cha lẫn 
mẹ có là người dòng dõi đức hạnh thì mới sanh đưỢc 
đứa con xứng đáng. Giọt tinh thủy kalala nếu đưỢc 
gieo trồng nơi mảnh đất tinh trùng và phôi châu 
lành mạnh sẽ tạo nên đứa con kháu khỉnh. 

295*.- Bốn loại phàm phu (ỵuggaUi) 

và tám bực thánh hịềniạriya). 

[Danh từ Pali Hetu có nghĩa là căn nguyên, nguồn 
gốc làm phát sanh ra thiện nghiệp hay ác nghiệp, có ba 
thiện căn: vô tham (alobha), vô sân (adosa) và vô si 
(amoha) đưa đến cõi lành khi tái sanh, có ba ác căn: 
tham (lobha), sấn (dosa) và si (moha) đưa đến cõi dữ 
khi tái sanh. Dựa theo số thiện căn hay ác căn khởi 
lên trong tâm thức lúc tái sanh, (patừandhi) ta có thế 
phân biêt bốn loại phàm phu (puggala) và tám bực 
thánh hiền (ariya) trong các hàng chúng sanh. Phàm 
phu có bốn hạng, vướng phải các ác căn; còn nơi các 
bực thánh hiền thì chia ra tám cấp tùy mức độ thiện 
căn đưỢc phát triến. Sau đây xin xét qua bốn hạng 
phàm phu trước.] 

[Tiểu mục 295* nầy do Thiên Nhựt mạn phép 
viết thêm vào cho dễ hiếu các đoạn sau, 
xin quí vị độc giả lưu ý và dè dặt]. 


°°trang 287°° 



Tái Sanh trang 288 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

296.- (l ) Phàtn_jjhụyô thịên căn ở cội dữ 
(Puqqati Ahetuka PucỊciala). 

Hạng phàm phu Duggati Áhetuka Puggaỉa, tạm dịch 
là hạng vổ thiện căn ở cõi dữ là hạng chúng sanh bị đoạ 
vào cõi dữ như cõi địa ngục (apaya), vì tâm thức khi 
tái sanh ipatừandhi) khởi lên chẳng có những căn 
lành như vổ tham (alobha), vô sân (adosa) và vổ si 
(amoha). [Duggati = cõi dữ; Ahetuka = chẳng có thiện 
căn; Puggaỉa = cá nhơn, phàm phu]. 

297 . 7 _ (2) JPhàm phụyậ ,thịên_ căn ở_cộỉ Ịậnh 
ẨSMiạMAh!^ÍỊị]<a.PỊịg9<ĩỉa).ĩ. 

Hạng chúng sanh vổ thiện căn (Ahetuka) nầy được 
sanh nơi cõi người và cõi trời là những cõi lành, 
nhưng phải chịu nhiều cảnh khố trong cuộc sống. 

a- Nơi cõi nhơn gian, đó là những người tàn tật: 
mù, câm, điếc, ngốc. Một số lại chẳng có bộ phận sinh 
dục hoặc là bán nam, bán nữ. 

b- Trên cõi Trời, các kẻ vô thiền cần là những thiền 
chúng (devas) chẳng có đủ sức thần thông và phải 
sống gá dựa vào các cung điện lộng lẫy. Đó là những 
hạng tho thần (bhumma deva) và thọ thần (mkkha deva) 
đã phải dùng đến các thực phấm bị quẳn^ đi đế nuôi 
mạng sống, hay hưởng các lễ vật của kẻ cầu khấn họ 
đừng làm dữ. Các thiên chúng nay, mặc dầu đưỢc tái 
sanh vào cõi Tứ thiên vương (Catummaharajika) trên 
Trời, nhưng phải chịu cảnh khố. Dầu sao cũng có một 
số đã cố gắng tu luyện và chứng đắc được Đạo 
(Magga) và Quả (phala) vào thời Đức Phật Thích-ca 
còn tại thế. 


“trang 288“ 








Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 289 ^ chương chín 

298.3 w. Hạng thiền nhi cặn ỊDyịhetuka PuggaỊạ). 

Nơi mục nói về Bổ thí (Dana) thuộc chươnẹ 6, tại 
các tiếu mục 183 và kế tiếp, chúng ta có tìm hiếu thật 
chi tiết thế nào là các hành vi thiện nhị căn thấp 
(dvihetaka ukkattha kusaỉa), các hành vi thiện tam căn 
cao (tihetuka omaka kusaỉa) Nhiều chúng sanh được tái 
sanh vào cõi người và cõi Trời, nhờ ở những thiện 
pháp mà họ đã làm trong kiếp trước. Nhưng vì khi 
thực hiện các công đức đó, tâm thức họ chẳng khởi 
lên các tâm sở vô si (amoha), hoặc có khởi lên, nhưng 
chẳng được tâm sở ý hành (cetana cetasika) theo phụ 
trỢ mạnh, (như khi bố thí xong họ lại hối tiếc), cho 
nên đến khi tái sanh, tâm thức họ chỉ có đưỢc hai 
thiện căn, vô tham và vô sân khởi lên mà thôi, vì lẽ đó 
họ tái sanh vào cõi lành nhưng đưỢc gọi là hạng 
phàm phu thiện nhị căn (Dvihetuka). 

Hai hạng vô thiện căn (Ahetaka Puggala) ở cõi lành 
và cõi dữ nêu ra ở trước và hạng thiện nhị căn nay 
(Dvihetuka Puggala) vì tâm thức lúc tái sanh 
(pỉatisandhi) quá yếu kém, nên trong kiếp nay họ 
chẳng có đủ cơ duyên đế chứng đắc được Thiền định 
(jhana), Đạo (Magga) và Quả (Phaỉà). Nhưng nếu ngay 
đây, họ biết nỗ lực quán tưởng (bhasvana) rồi nhờ 
cônp phu tu tập đó mà đời sau họ sẽ chứng đắc đưỢc 
Thiên định, Đạo và Quả. 

299_’zÌ 4) Hạng thịên tam căn (Tihetukạ PaggaỊa). 

Nhờ ở tâm thức thiện tam cănthấp (tihetuka ukkattha 
kusaỉa citta) (đã được giải thích trong khi bàn về Bố 
thi), chúng sanh đưỢc tái sanh vào nhàn cảnh ở cõi 
người hay cõi Trời. Đó là hạng thiện tam căn [có đủ ba 


“trang 289“ 





Tái Sanh trang 290 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

tâm thức vổ tham, vô sấn và vổ si], có trí thông minh 
của người hiền đức và có thế tu tập đế chứng đắc 
đuỢc Thiền định, Đạo và Quả ngay trong đời nay, nếu 
hướng theo các hạnh Ba-ỉa-mật (Paramis). Thời buối 
ngày nay, ta vẫn thấy có nhiều người thuộc bực thiện 
tam căn. chỉ có sự lười biếng và thiếu kỷ luật mới 
ngăn trở họ trong việc trở thành các bực Thánh hiền 
(Ariyas) mà thôi. 

Như thế, ta thấy, do vì tâm thức lúc tái sanh 
(patisandhi citta) khác nhau giữa các chúng sanh, mà 
có sự phân biệt bốn hạng Puggalas [=phàm phu, hay 
cá nhơn]: Duggati Ahetuka, Sugati Ahetuka, Dvihetuka và 
Tihetuka. {tức là hai hạng vổ thiện căn (Ahetuka) ở hai 
cõi lành, dữ; và hai hạng thiện nhị căn và thiện tam 
căn (Dvihetaka và Tihetaka)]. 

300.Tạm hực hiền thánh ÍẠriyạs), 

Hạng người Tihetuka, thiện tam căn, [trong tâm 
thức thường khởi lên cac tâm sở vổ tham, vổ sân và 
vổ si] nếu ra công tu tậpquán tưởng (bhavana), sẽ lần 
lượt chứng được đạo (magga) và quả (phala) của các 
ngôi vị hiền thánh như sau: 

1) Tu-đà-huờn hướng (Sotapatti maggattha) 

[= theo đúng hướng đạo Tu-đà-huờn] 

2) Tu-đà-huờn quả (Sotapatti phala) 

[= khi chứng được quả v/Tu-đà-huờn]; 

3) Tư đà hàm hướng (Sakadagami magga); 

4) Tư đà hàm quả (Sakadagami phala); 

5) A na hàm hướng (Anagami magga; 

6 ) A na hàm quả (Anagami phala); 

l) A-ỉa-hán hướng (Arahatta magga); 

8 ) A-ỉa-hán quả (Arahatta phala) 


“trang 290“ 



Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 291^ chương chín 

Chứng đưỢc bực thứ tám là đắc đưỢc ngôi vị A-ỉa- 
hán (Arahani). Các vị Bích chi Phật và các Đức Phật 
đều là những bực A-la-hán đã đạt đến tìí huệ (nana) 
thù thắng. 

301.- Nghiệp_Ịự_c mới thật lậ cha mẹ sanh ra chúng tạ. 

Chính hành vi riêng của một người mới ấn định 
tâm trạng ỉúc tái sanh (patisandhi citta) của người ấy và 
do đó mới quyết định đến thân phận của y. Nghiệp ỉực 
(kamma) xác định cuộc sống tương lai chẳng những 
khác biệt ở mỗi người nơi tắm trạng ỉúc tái sanh 
(patisandhi) vào buối đầu của cuộc sống mới, mà còn 
ảnh hưởng sâu đậm về hình dong thân tướng, về 
dòng dõi thân tộc, về địa vị giàu nghèo, V. V. Hãy so 
sánh trường hỢp của hai người, một người làm thật 
nhiều hành vi công đức thiện lành, còn một người 
thì không, thảng hoặc có làm, cũng làm miễn cưỡng. 
Đen khi lìa đời và tái sanh trở lại cõi nhơn gian, 
người trước đưỢc nhập vào tử cung người đàn bà 
biết dưỡng thai thận trọng; còn người sau lại sanh 
vào bụng một người mẹ chẳng hiếu rành phương 
cách săn sóc thai nhi. Như thế ngay cả trong thời kỳ 
còn hoài thai, đã có sự khác biệt lớn. Đen khi đưỢc 
sanh ra, người trước chào đời trong tiện nghi đây đủ, 
còn người kia đã ra khỏi bụng mẹ với nhiều khó 
khăn và đau đớn. Sau khi hạ sanh, sự khác biệt giữa 
hai người lại càng thêm rõ rệt. cùng với thời gian, 
một trẻ đưỢc nâng niu, dạy dỗ thành người có học 
thức, một trẻ bị hất hủi trong cảnh thiếu thốn, nghèo 
nàn và thất học. Tóm lại, người trước sống một cuộc 
đời thật êm ấm, sang trọng đưỢc ông bà săn sóc và 


°°trang 291°° 





Tái Sanh trang 292 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

thân bằng quyến thuộc thương yêu, còn người sau 
phải chật vật, khố sở lắm mới đưỢc sống còn. 

TậỊn hềp yề chương 9 

Như đã trình bày qua, nghiệp ỉực (kamma), đã tạo 
nên trong quá khứ, có ảnh hưởng lớn lao đến vận 
mạng của con người, ngay từ lúc mới sanh. Nay đã 
biết các hậu quả khác nhau của nghiệp ỉực, ta chớ vội 
đi chê trách các người đã ưu đãi những kẻ giàu sang 
và có quyền thế. Hạnh phước vẫn thường tìm đến 
viếng nơi phú quí. cho nên, ta chỉ nên tự trách lấ^ 
mình về sự si mê và thiếu sót trong các hành vi bất 
thiện, rồi cố gắng đem hét tâm lực phấn đấu để trở 
hành con người đức hạnh và thạnh đạt, theo đúng 
các thiện nghiệp đạo. 

Ganh tị và đố kỵ tranh với kẻ thiện xảo mà chẳng 
tự mình biết phấn đấu, chỉ là một sự ngu khờ vô tích 
sự. Hai tâm sở bất thiện đó chỉ kéo ta xuống bùn lầy 
của tội lỗi và đấy ta vào ác đạo trong các đời sau. 

Nguyện cầu tất cả các độc giả quyển sách nầy, 
cùng các thân hữu và cộng tác viên của tôi, bắt đầu 
ngay từ giờ phút nay, việc thi hành các thiện pháp đế 
đưỢc tái sanh luôn luôn vào cảnh an lành, trên con 
đường dẫn tới Niét-bàn (Nibbana). 


“trang 292“ 




chương 10 

Ẹ.ắc phấp_ (Rụpạ) 

Bởi lý do chất tinh thủy Kalala khởi lên cùng một 
lúc với tâm thức tái sanh (patisandhi citta), chúng ta 
nên tìm hiếu rõ về sự phát sanh và biến diệt của 
phần thế chất nay trong thân tâm con người suốt đời 
sống. Do đó, Chương thứ 10 nay sẽ xét đến phần sắc 
pháp, đưỢc gọi theo danh từ Pali là Rupa, so với các 
tâm pháp (= các trạng thái và hoạt động của tâm; các 
tâm pháp nay được gọi theo danh từ Pali là Nama 
(thuờng được dịch là danh.) 

302 ,- Rụpạ, sạc, sắc phápj,_sắc_ụấn,_ hạỵ nọi_giản_dỊ_ là vật chất, 

Theo n^hĩa gốc, chữ Rupa có nghĩa là những ệì 
hay thay đối. Nguyên nhơn gây ra sự biến đối có rất 
nhiều, hãy kế sơ qua như lạnh và nóng. Trong một 
khí hậu thật là lạnh lẽo, da chúng ta nứt và đối màu 
tái xanh; ta có thế bị cảm lạnh và ngoạ bịnh. Trong 
các loại hàn hăng địa ngục (Lokantaríka), các tội nhơn 
bị quẳng vào băng giá đế rồi bị nát thân cho đến chết. 
Trong một khí hậu nóng, da chúng ta bị sạm cháy và 
đỏ hừng lên; thân bị phỏng, tróc da và bị cảm nhiệt. 
Lại nữa, còn bị muỗi mòng cắn đốt, bị chó ngoạm, 
rắn mố; các vết thương làm độc chết người, cả sự 
đói, cơn khát, cũng hiếm nẸuy đến tánh mạng. Đấy là 
những thí dụcủa sự thay đối về sắc chất (rupa). 


“trang 293“ 










sắc Pháp <^trang 294 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

303.-Cấc loại sắc phập (Rupa). 

CÓ tất cả 28 loại sắc pháp (Rupa), nhưng ở đây, chỉ 
bàn đến 19 loại thôi. 

Ạ) Tứ đai hqy lậ bốn ngạỵện tố căn bận. 

lị- Điạ đại = Pathavi dhatu = chất đất, là yếu 
tố rắn chắc và co dãn; 

lỊ- Thuỷ đại = Apo dhatu = chất nước, là yếu 
tồ lưu nhuận và két hỢp; 

3/- Hoả đại = Tejo dhatu = chất lửa, là yếu 
tố nóng lạnh; 

4/- Phong đại = Vayo dhatu = chất gió, là yếu 
tồ di động, trỢ lực. 

B} Nãm_ căn Ịpạsạdq rụpạ) tức_Ịà_ nặm gịác gụan. 

5/- Nhãn căn = Cakkhu pasada = phần nhạy cảm 
của con măt; 

6 /- Nhĩ căn = Sota pasada = phần nhạy cảm 

của lô tai; 

7/- Ti căn = Ghana pasada = phần nhạy cảm 

cua lồ mũi; 

8 /- Thiệt căn = Jivha pasada = phần nhạy cảm 
cíảa lưỡi; 

9/- Thân căn = Kaya pasada = phần nhạy cảm 
của da trên thân. 

0. Năm_Ịrần_ÍẠrqmmạngsJ_tức là năm hìnhjháicảq cậnhvât 

lo/- Sắc = Ruparammana = hình dạng và 

màu sắc; 

ll/- Thanh = Saddarammana = tiếng động; 

12 /- Hương = Gandharammana = mùi (thơm, 

thối); 

13/- Vị = Rasarammana = vị (mặn, ngọt); 

14/- Xúc = Photthahharammana = sờ, chạm. 


“trang 294“ 









chương mười 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 295 ^ 

Ghi chú: về xúc trần, Photthabbarammana, đó chẳng qua là 
ba nguyên tố địa đại (pathavi), hoả đại (Tejo) và phong đại 
(vayo) đụn^ chạm nhau; vì thế mà chẳng đánh số thứ tự 
cho xúc trần nay. 

14/- Nam tánh = ỉtthibbava = giống đực; 

15/- Nữ tánh = Purisabhava = giống cái; 

(Hai tánh cảnh nầy còn được gọi là bhavarupas, hiện hữu 
sắc.); 

16/- Tâm căn = Hadayavatthu = căn bản của ý 
thức, của tâm thức; 

17/-Mạng căn ^ Jívit(xrupa = sức sống, 
năng lực trong vật chât; 

18/- Dưỡng chẫt = Oja hay Ahara = tinh chất dinh 
dưỡng; 

19/- Gián gian = Akasadhatu = khoảng không 
gian cách hở nhau ra. 

304.- Ngưyên tố ậịq đạị ípạthạyi dhạtụl. 

Nguyên tố địa đại, hay đất, còn được gọi là yếu tố 
của sự bền chặt. Đất làm cơ bản đế mọi sự vật nương 
tựa vào. Nhờ nơi tánh rắn chắc, bền bỉ và vững 
mạnh, nên yếu tố nay mới đưỢc gọi là pathavỉ [= đất]. 

Các loại đá, sỏi, kim khí đều là những chất mà 
nguyên tố địa đại chiếm phần ưu thế. 

305a.z Nguyên tố thảy đại ịapọ dhatụ). 

Cũng như nước khiến cho bụi bặm, hay các bị tán 
nhỏ, quyến vào nhau, nguyên tố thủy đại kết hợp và 
hàn gắn các vật nhỏ lại với nhau thành một tập hỢp. 
Khi yếu tố thuỵ đại chiếm phần ưu thế, nó có thể làm 
hòa tan các chất khác, khiến chúng chảy lỏng ra. 


“trang 295“ 







sắc Pháp <^trang 296 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

Nước, nước tiểu, đờm dãi, mồ hôi, nước miếng, 
nước mắt, V. V., đều là các chất mà nguyên tố thủy 
đại chiếm phần ưu thế. 

305b.- Nguyên tố hoả đạt (tẹjo đhatuJ. 

Cũng như sức nóng của mặt trời hay của ngọn lửa 
làm cho vật ướt khô đi, nguyên tố hoả đại (tejo) ngăn 
ngừa sự ấm ướt quá mức và sự nhão nhớt của các 
vật hỢp chất, đồng thời duy trì một nhiệt độ khô ráo 
thích hỢp. Thân thể một người khoẻ mạnh thường 
đưỢc mát mẻ vào mùa hè. Sự thanh lương (= mát 
mẻ) đó được gọi là nguyên tố hoả đại (tejo dhatu). Như 
thế có hai loại hoả đại: unha tejo và sita tejo. chữ ưtu (= 
khí hậu) là chữ đồng nghĩa với chữ Tejo. 

Khi thân thể đang mát mẻ và vùng phụ cận lành 
lạnh thì hàn độ nơi yếu tố hoả đại {sita tejo) lại khiến 
cho bầu không khí trở nên lạnh lẽo. Khi khí hậu đang 
nực nội, nhiệt độ nơi yếu tố hoả đại (unha tejo) lại 
khiến cho môi trường trở nên nóng bức thêm. Khi có 
sự điều hòa giữa hàn độ và nhiệt độ, thì khí hậu trở 
nên ôn hòa và chúng ta cảm thấy dễ chịu, cùng thế 
ấy nếu hơi nóng và sức lạnh trong cơ thế ta đưỢc giữ 
ở mức vửa phải, chúng ta đưỢc khoẻ mạnh, còn 
ngưỢc lại, nóng quá hay lạnh quá, chúng ta sẽ bị 
bịnh, và có thế chết đi nếu vượt quá mức chịu đựng 
của thân thế. vì lẽ đó, những ai chẳng thích ứng 
được với sự thay đối đột ngột của yếu tố hoả đại, thì 
nên đề phòng cấn thận Họ chẳng nên đi xa khi trời 
nắng quá chói chang, oi bức hay khi băng tuyết quá 
lạnh lẽo, âm u; lại còn phải tránh dùng các thực 
phấm quá nóng hay quá lạnh nữa. 


“trang 296“ 



chương mười 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 297 ^ 

Nước, nước đá là những vật chất có quá nhiều 
yếu tố sita tejo; còn mặt trời và lửa thì có quá nhiều 
yếu tố unha tejo. 

306. - chử nhiệt (Pacạkq tgo dhatu) làm thức ăn tịệu hoá^ 

Loại yếu tố hoả đại nầy {tejo dhatu) dùng để làm 
các chất thực phấm trong bụng ta đưỢc tiêu hoá. 
(chử nhiệt = chử [= nấu chín] + nhiệt [= sức nóng]). Yeu 
tố nay nằm ngay phía dưới dạ dày. Năng lượng của 
chử nhiệt (pacaka tejo) giúp ta tiêu hoá được thực 
phấm; những khi nó trở nên yếu ớt, ta có thế bị sình 
bụng hay đau bụng. Đe ẸÌữ gìn sức khoẻ, chúng ta 
nên dùng những thực phấm mềm và dễ tiêu. 

307. z Nguyên tố phong đại (Vqyo dhatụ). 

Phong đại (vạyo dhatu) là ỵéu tố của sự di chuyển, 

1_+ ^__ rr^ _ _ / J_l_ _1_'^_____ l_l_í _í ỉ. ^ ĩ 

lay động. Ta có the nhận biet yêu tô nay khi gió thôi 
làm rung cây lá, bốc bụi mù. chính yếu tố nay xô đấỵ 
và làm di động các chất trong cùng một hỢp thế. 
Trong cơ thế con người có tất cả sáu ngọn gió: 

1) Gió hướng thượng (uddhagama): đây là ngọn gió di 
chuyến lên cao, gây ra ợ, ho, nhảy mũi và các bịnh 
liên hệ khác. Khi chúng ta nói chuyện nhiều, ngọn 
gió hướng thượng nay cứ trào lên liên tục, khiển 
cho các khúc ruột bên trong trở nên bất an.; vì thế, 
ta chẳng nên “lắm điều luôn mồm” khi bụng đói. 

2 ) Gió hướng hạ (Adhogama): đây Ịà ngọn gió thổi 
ngưỢc xuống, bên trong bụng, khiến cho từng khúc 
ruột bị lay động luôn. 

3) Gió nội tạng (Kucchittha): đây là ngọn gió di chuyển 
trong các nội tạng, [= các bộ phận trong ngực và 


°°trang 297« 






sắc Pháp <^trang 298 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

bụng] ngoại trừ tiểu trường {= ruột non] và đại 
trường [= ruột già]. 

4 ) Gió nội trường (kotthasaya): đây là ngọn gió di 
chuyến bên trong ruột non và ruột già, đẫy các chất 
cặn bã của thực phâm xuông hậu môn đê tông ra 
ngoài.. 

5 ) Gió nội mạch (Angamanganusarộ: đây là luồng gió di 
chuyến trong các mạch máu. Neu gió nay bị cản trở 
thì căn bịnh liền xảy ra ngay. Đứng yên một chỗ quá 
lâu khiến cho ngọn gió nay chẳng đưỢc lưu thông tự 
do và máu đọng lại ở một nơi trong cơ thê; vì đó mà 
bị tê cứng và đau nhức. Đe cho máu huyết được 
tuần hoàn dễ dàng, ta phải nên tránh giữ yên một 
tư thế quá lâu và nên đi tản bộ. 

6) Hơi thở (Assasapassasa): đây là luồng không khí di 
chuyến khi ta hít vào và thở ra. Ngọn gió nay còn 
được gọi theo danh từ Pali là Anapana. 

3Ọ8.-_Sắc phấp_ căn hản và thứyếụ. 

Bốn nguyên tố địa, thụỷ, hoả, phong (pathavị apo, 
tejo, vayo) là những sắc pháp căn bản; còn những sắc 
pháp khác đều thuộc hàng thứ yếu, như nhãn căn 
(mắt), nhĩ căn (tai), V. V. vì chúng phải dựa vào tứ đgi 
(bốn nguyên tố) mà tồn tại. vì bốn nguyên tố đẩt, 
nước, gió, ỉửa hòa hỢp lại thành nền móng căn bản, 
cho nên nếu chúng tích trữ càng nhiều thì cơ thế 
càng lớn. Dầu đó là những chất vô cơ như quả đất, 
hòn núi, sông rộng mênh mông hay biến cả bao la, 
một trận hoả hoạn hay một cơn bão tố, dầu đó là 
những sanh vật hữu cơ như loài người hay điếu, thú, 
ngư, trùng đi nữa, đấy chỉ giản dị là sự phối hỢp tích 


“trang 298“ 





Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 299 ^ chương mười 

trữ của tứ đại, của bốn chất căn bản đất, nước, gió, 
lửa mà thôi. 

Sắc pháp (rupa) như mắt với sắc trần, tai với thanh 

trần, chẳng thế nấy nở càng nẸầy càng lớn thêm về 

hình dạng đưỢc. Thí dụ như, nếu ta thêm chất thơm 

vào một cục xà bông, cục xà bông lớn cỡ nào vẫn giữ 

nguyên cỡ ấy, chỉ có hương thơm trở nên đậm đà 

hơn. NgưỢc lại, nếu giảm bớt mùi thơm, hình dạng 

cục xà bông vẫn còn như cũ. vì thế, ta nên nhớ, chỉ 

có tứ đại mới là căn bản của vật chất. 

# • 

309. - Năm giặc quan. 

Máy vô tuyến truyền thanh, máy truyền hình đều 
có thế thâu nhận âm thanh và hình dạng cùng màu 
sắc. Cùng thế ấy, trong cơ thế của chúng ta, cũng có 
các bô phận nhạy cảm của các giác quan thâu nhận 
các đối tượng từ cảnh vật bên ngoài vào, căn cứ theo 
mỗi giác quan có một loại đối tượng riêng của nó. 

310. - Nhãn căn (Cakkhu pasađạ) yà con mắt. 

Phần nhạy cảm của cặp mắt được gọi là nhãn căn 
(cakkhu pasada); phần nay nằm sâu bên trong phía 
giữa tròng con ngươi. Khi màu sắc và ánh sáng, đưỢc 
gọi là sắc trần (mparammana), chiếu qua mắt thì nhãn 
căn tức thời liền “nắm lấy’ và nơi tâm thức, khởi 
nẹay sự cảm giác về cái thấy. Sự thấy và biết được về 
đối tượng có hình dạng và màu sắc như thế nào, khởi 
lên trong tâm thức, được gọi là nhãn thức (cakkhu 
vinnana). 


“trang 299“ 




sắc Pháp <^trang 300 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

311 . - Nhĩ căn (Sạtọ Jj_asađa) và lỗ tại. 

Bên trong mỗi lỗ tai, có phần nhạy cảm giống như 
một chiếc nhẫn nhỏ. Phần nhạy cảm nằm sâu bên 
trong đó được gọi là nhĩ căn (sota pasada). Khi các loại 
âm thanh, hay thanh trần (saddarammana) được phần 
nhạy cảm “nắm lấỵ”, thì nơi tâm thức liền khởi lên 
sư nghe và hiếu biết được đó là tiếng gì; sự nghe biết 
nay được gọi là nhĩ thức (sota vinnana). 

312. - Ti căn (Ghana pọỊsada) và lỗ mũi. 

Phần nhạy cảm trong lỗ mũi nằm sâu bên trong 
mũi, giống như cái móng chơn con dê, đưỢc gọi là tị 
căn (ghana pasada). Khi các loại mùi hương, gọi là 
hương trần (gandharammana), được tị căn “nắm lấy”, 
thì trong tâm thức khởi lên sự n^i và biết đó là mùi 
gì, thơm hay thối; sự ngửi biết nay được gọi là tị thức 
(ghana vinnana). 

313. - Thiệt cặn Ợivha pasada) và lưỡi. 

Phần nhạy cảm trong lưỡi nằm sâu bên trong 
lưỡi, giống như cánh hoa sen, được gọi là thiệt căn 
Ịịivha pasada). Khi thức ăn đang được nhai thì vị mặn, 
ngọt, V. V., liền đưỢc phần nhạy cảm là thiệt căn 
“nắm lấy”, và tâm thức liền khởi lên và biết đưỢc đó 
là vị gì, mặn lạt ra sao, được gọi là thiệt thức Ịịivha 
vinnana). 

314. - Thân căn. (Kạỵạ pasada) và da trên thận. 

CÓ rất nhiều phần nhạy cảm nằm bên dưới của 
làn da trải ra khắp thân thế, ngoại trừ các nơi mà da 
khô và chai cứng ra, được gọi là thấn căn (kaya 
pasada). Khi bất cứ vật gì chạm vào da, liền được 
thân căn “nắm lấy” và tâm thức khởi lên ngay để 


“trang 300“ 






Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 301^ chương mười 

biết đưỢc đó là vật gì đang đụng vào mình; cảm giác 
về sự xúc chạm đó và sự hiếu biết về vật đang chạm, 
được gọi là thân thức (kaya vinnana). 

Như thế, trong thân thể có năm loại phần nhạy 
cảm được gọi là căn (pasada) giúp thân tâm ta nhận 
và biết được cảm giác về các cảnh vật ở bên ngoài 

315.- Năm trần (Ammmqn^ 

hình thái của cảnh vật bên ngqài. 

Danh từ Pali Arammana có nghĩa là nơi chốn đi 
lại, thường đưỢc thăm viếng luôn mà tâm thức hằn^ 
hướng về đó. (Đấy là các cảnh vật bên ngoài, làm đôi 
tượng cho các căn trên thân thế và khiến cho khi tâm 
hướng về đó thì nơi tâm thức khởi lên các cảm giác và 
hiếu biết về hình thái của ngoại cảnh ở chun^ 
quanh.) Neu chẳng có các trần (arammanas) làm đối 
tượng cho các giác quan, thì chẳng có tâm thức 
(cittas) nào khởi lên được; chỉ khi nào có vật bên 
ngoài, thì bên trong tâm hướng về đó mà khởi lên 
tâm thức. Vì lẽ đó mà các cảnh vật làm đối tượng cho 
các giác quan mới đưỢc gọi ví là những nơi chốn 
đưỢc tâm “hướng về” và “đi lại để thường thăm 
viếng luôn”. 

Có năm hình thái của cảnh vật bên ngoài, đưỢc 
gọi là các trần (arammanas), phân biệt ra như sau: 

- sắc trần (ruparammana): hình dạng và màu sắc của 

vật chất; ^ 

- thanh trần (saddarammana): âm thanh và tiếng động 

do vật chất gây ra; 

- hươn^ trần igandharammana): mùi hương phát ra từ 

vật chât; 

- vị trần (rasarammana): mùi vị do vật chất tiết ra; 

“trang 301“ 




sắc Pháp <^trang 302 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

- XÚC trần {photthahbarammana): cảm xúc do sự đụng 
chạm đến vật chất gây ra. 

Đó là năm trần, năm nơi thường đưỢc tâm hướng 
về và đi lại thăm viếng luôn. [Lại còn có một loại trần 
thứ sáu nữa, gọi là pháp trần (dhammarammana) 
nhưng hạng pháp trần nầy chẳng những liên quan 
đến vật chất của cảnh vật ở bên ngoài mà còn có liên 
hệ với các tâm trạng (citta), tâm sở (cetasikas), Niết- 
bàn (Nibbana) và các ý niệm (pannattis) nữa.] 

316.- Kamaguna, sự ràng buộc 

yịtánh cách khả ái của cậc sắc trần. 

Năm loại trần cảnh: sắc, thanh, hương, vị, xúc, vì gây 
nên các cảm giác dễ chịu, thích thú như sắc đẹp lộng 
lẫy, thanh âm dịu dàng, hương thơm ngào ngạt, vị béo 
ngọt bùi, xúc chạm trơn láng, nên có sức thu hút rồi 
gây nên sự ràng buộc, đắm đuối mê say; sự ràng buộc 
đó được gọi là kamaguna, tạmdịch là ái sắc kết. 
(kamaguna = kama = khả ái, đáng yêu, dễ thích + guna = 
sự ràng buộc), 

[dịch gượng là áỉ sắc kết; ái = mê thích; sắc = vật chất; 
kết = ràng buộc.] 

Dung nhan, giọng nói, mùi hương toả ra nơi 
người phụ nữ, thức ăn khéo léo do người ấy làm, sự 
đụng chạm vào thân thế người ấy, tất cả những điều 
ấy gây cảm giác thích thú nơi người đàn ông. Ngược 
lại, các điếm nêu trên cũng đúng với trường hỢp nơi 
người đàn bà. 


“trang 302“ 



chương mười 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 303 ^ 

317. z BhavarupaSj^ hai phái tínhpptn yà nữ. 

Ngay từ lúc mới được thọ thai, mọi chúng sanh 
đều mang sẵn một loại vật chất (do nghiệp ỉực 
[kammãị gây nên) đế í^uyết định phái tính là nam hay 
nữ. Loại vật chất quyết định phái tính đó đưỢc trải ra 
khắp trong châu thân. Loại vật chất phái tính nào 
đưa đến giống cái thì được gọi là nữ tánh (itthibhava 
rupa,); còn loại kia được gọi là nam tánh (purisabhava 
rupa). Cũng như cây cối đâm chồi, mọc lá, trỗ hoa 
trái, đều theo đúng chủng loại của hột giống đã gieo,, 
thân tướng con người, các bộ phận cơ quan, các thái 
độ và đặc tánh của nam phái hay nữ phái đều tùy 
thuộc vào nam tánh (purisabhava rupa), hay nữ tánh 
(itthibhava mpa). 

318. z Tâm căn (Hạdaỵavatthu). 

Tâm căn (hadayavatthu) là phần vật chất nằm sâu 
bên trong và đưỢc phân phối ngay trong máu từ nơi 
trái tim trong lồng ngực, chảy đi khắp châu thân. 
Nhiều loại tâm thức phải dựa vào tắm căn mới khởi 
sanh lên. 

319. z Mạng căn (Ịivita rupạ). 

Cũng như có một sức sống gọi là Jivitindriya 
cetasika, [ịỉvỉtindrỉya cetasỉka = ịivita (mạng) + 
indriya (căn) + cetasika (tâm sở)], tạm dịch là mạng 
căn tâm sở, làm khởi sanh các tâm trạng, thì nơi sắc 
chất cũng có một mạch sốn^, gọi là mạng căn sắc chất 
Ịịivita rupa). Nhưng mạch sống nay vắng mặt tại nơi 
các đặc tánh vật chất do tâm thức (citta), thời tiết (utu) 
và dưỡn^ chất (oja hay ahara) gây nên; ta chỉ tìm thấy 
mạch sống đó nơi các sự vật do nghiệp ỉực (kamma) 


“trang 303“ 





sắc Pháp <^trang 304 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

tạo ra mà thôi. Đối với các sanh vật, như loài người 
chẳng hạn, sắc mạng căn (rupajivita) và danh mạng căn 
(namajivita) quan trọng vào bực nhứt; vì nếu thiếu 
hai mạng căn đó, con người trở thành một xác chết. 
Sự kiện mà các phần vật chất nơi cơ thế đưỢc tươi 
khoẻ và chẳng hư thối, đấy là nhờ vào sự hiện diện 
của mạch sống gọi là mạng căn đó. Phần vật chất trên 
thây người chết, sở dĩ nát rữa ra, là vì sức mạng căn 
(jivita) chẳng còn nữa. Mạng căn nay cũng đưỢc phân 
phối đi khắp cả châu thân. 

320. - Dưỡng chất (0_ạ r^pạ). 

Trong một hột cơm nấu chín, có chất tinh túy để 
nuôi dưỡng, được Ẹọi là dưỡng chất Pali có hai danh 
từ đế gọi dưỡng chất nay: oja hay ahara. Trong cơ thế 
con người cũng có nhiều dưỡng chất như vậy. Trong 
những vị nếm ngọt, chua, đắng, mặn, V. V. đưỢc gọi 
là vị trần (rasarammana), dưỡng chất (oja) đã có mặt 
nơi các vị trần đó. Dưỡng chất trỢ giúp vào sự nấy nở 
của các phần vật chất (rupas) mới được tạo thêm 
trong cơ thể. 

321. - Gián gịcm (Akasađhatụ). 

Danh từ Pali Akasa có nghĩa là khoảng cách trốnẸ 
trong không gian. Các loại sắc chất (mpas) chẳng thế 
nấy nở thành từng đơn vị một, riêng biệt đưỢc. 
Chúng khởi sanh lên từng nhóm, ít nhứt là tám hay 
chín đơn vị, trở lên. Mỗi nhóm như vậy đưỢc gọi là 
kalapa. Hai ngón tay gần nhau có thế khép chặt vào 
nhau, nhưng ở giữa vẫn còn chỗ hở ngăn chúng ra 
làm hai. Thân thế chúng ta, cũng vậy, có rất nhiều 
nhóm kalapas, nhưng giữa những nhóm ấy với nhau, 


“trang 304“ 




Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 305 ^ chương mười 

còn có nhiều kẽ hở. Khoảng trống cách nhau giữa các 
nhóm kalapas được gọi là gián gian (akasa dhatu) Igián 
gũm = giản (chia cách nhau) + gũm (khoảng trống)). 
Thật ra, đó thật sự chẳng phải là một chât vật thể; 
mà gián gian, hay khoảng cách, chỉ là một ý niệm 
(pannattì) được nối bật lên khi hai nhóm vật chất 
(mpas) tiếp cận với nhau. 

322. -Các nhổm Kạhpas thành Ịập như thệ nào? 

Một nhóm người hội họp với nhau, lập thành một 
câu lạc bộ. Trong tiếng Pali, chữ Kaĩapa có nghĩa là 
một nhóm. Như đã đưỢc nói ở trên, vật chất (rupa) 
chẳng thế nào hiện hữu riêng biệt từng đơn vị cô lập 
đưỢc. Nhiều đơn vi sắc chất khởi lên cùng một lúc 
với nhau, kết hỢp nhau lại thành một nhóm đế mà 
hiện hữu chung cùng với nhau. Một nhóm các sắc 
chất cùng khởi lên và cùng biến diệt với nhau như 
thế được gọi là “một kalapa”. 

323. - Sắc chất dưới hình thức phối hcip_tám món. 

Bốn nguyên tố căn bản, tứ đại: đất (pathavi), nước 
(apo), lửa (tejo) và gió (vạyo) cùng với hình tướng 
(vanna), mùi (gandha) vị (rasa) và dưỡng chất (oja) là 
tám loại sắc chất thường đưỢc thấy hiện hữu phối 
hỢp chung với nhau. Một cục đất nhỏ cũng là một 
tập hỢp của tám loại sắc chất: nó có một hình tướng, 
có mùi và vị đặc biệt; ta có thế sờ đến nó và có cảm 

" 1 * *a.x */rj.X I/V. /X 

giác khi chạm đên nó. Các điêu nhận xét nây cũng áp 
dụng đưỢc cho nước, gió, lửa, sức nóng, ánh sáng, V. 
V. Chúng đều là các tập hỢp gồm có tám loại sắc chất. 


“trang 305“ 



sắc Pháp <^trang 306 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

324. -Thể dạng rất vị tế của một Kalapa. 

Mỗi kalapa có thể dạng rất nhỏ, rất vi té, mắt 
thường chẳng thế nào nhìn thấy đưỢc. Ngay cả một 
hạt bụi bặm thật hét sức bé nhỏ [kinh sách Bắc tông 
gọi một hạt bựi nhỏ là vi trần] cũng là một tập họp 
của vô số kalapas. Một vi khuấn, mà ta chỉ có thế quan 
sát bằng ống kính siêu vi thật mạnh, đã gồm có vô 
lượng kalapas được tạo nên bởi nghiệp ỉực (kamma), 
tâm thức (citta), thời tiết (utu) và dưỡng chất (ahara). vì 
thế, sự vi tế [= hết sức nhỏ] của một kalapa vượt quá 
mọi sự mô tả. (độc giả nên tham chiếu thêm các sách 
khảo luận về A tỳ đạt ma (Abhidhamma) đế biết danh 
xưng và phân loại của các kaỉapas.) 

325. -_ Tứ đạij hổn nguyện nhơn yậ hổn điều kịệty. 

^ Chúng ta hãy đi sâu thêm vào chi tiết về tứ đại, là 
bốn nguyên tố căn bản của vật chất (rupa) đã được 
nghiệp ỉực (kamma), tâm thức (citta), thời tiết (utu) và 
dưỡng chất (ahara) tạo nên như thế nào. Hãy lấy thí 
dụ một đồ chơi bằng đất của trẻ con. Bụi bặm, hay 
các viên đất nhỏ, chẳng thế tạo nên món đồ chơi 
đưỢc vì chúng chẳng kết dính lại với nhau mà lại bị 
gió thối bay đi. Thế thì, ta lại cho thêm nước vào; 
nhưng món đồ chơi vẫn chưa đủ hình dạng; lại còn 
phải đem ra phơi ngoài nắng nữa. Đấy là một thí dụ 
cho thấy một món đồ chơi nặn bằng đất đưỢc tạo 
nên với sự trỢ giúp của bụi bặm, nước, gió và ánh 
nắng mặt trời. 

326. - Nghiệp Ịực ịKạmma) đã tác động như thế nào? 

Cũng như trong thí dụ kể trên, riêng một nguyên 
tố căn bản như đất (địa đại, pathavi dhatu), hay là yếu 


“trang 306“ 






Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 307 ^ chương mười 

tố rắn chắc, chẳng thể một mình nó mà tạo nên thân 
thế được. Thuỷ đại (apo dhatu), hay yếu tố ấm ướt, làm 
thấm ướt chất địa đại, rồi hoả đại (tejo dhatu), hay yếu 
to nóng, rút bớt chỗ quá đẫm ướt đi và phong đại iyayo 
dhatu), hay yếu tố di chuyến ép cứng lại và giữ cho 
chúng đưỢc kết hợ^ chặt với nhau. Trong sự tập họp 
của bốn nguyên tố, lại còn các đặc tánh vật lý như 
hình tướng, mùi, vị và chất dinh dưỡng trỢ giúp vào, 
mới có sự điều hợp chung của các kalapas, khiến cho 
thân thế con người đưỢc mang một thế dạng đúng 
theo nghiệp ỉực (kamma) có sẵn đã qui định. 

Nghiệp lực (kamma) còn quyết định về phái tính 
nam nữ và các đặc điếm căn bản của một chúng 
sanh, căn cứ theo những hành động đã qua, lành hay 
dữ. Một số chúng sanh trở thành ngạ qủi (peta, qủi 
đói), súc sanh, V. V., vì ác nghiệp đã gây ra trong đời 
trước. Thiện nghiệp (kusaỉa kamma) và ác nghiệp 
(akusaỉa kamma) phối hợp nhau đế định vẻ đẹp đẽ hay 
thô xấu cho chúng sanh. Một chúng sanh vì ác 
nghiệp dữ phải sanh ra trong hàng thú vật, nhưng 
nhờ chút ít thiện nghiệp lành đã qua, nên thành một 
con thú có thân hình dễ thương . Ngược lại, nhờ có 
thiện nghiệp mà đưỢc sanh ra làm người, nhưng vì 
sẵn có đôi chút ác nghiệp đời trước thì lại có thân 
người xấu xa, thô kệch. Bằng cách ấy, từ lúc còn 
trong bào thai cho đến khi chết, đời người đưỢc 
nghiệp lực của hành vi thiện hay ác, đã qua và hiện 
tại, chi phối hoàn toàn, [sắc chất (Rupa) nào chịu sức 
tác động và ảnh hưởng của nghiệp ỉực được gọi là các 
sắc pháp tủy nghiệp (kammqịa rupa). 


“trang 307“ 



<^trang 308 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 


Sắc Pháp 

[kammaja rupa = kamma (nghiệp) + 
ja (được tạo nên; tùy theo); rupa = (sắc pháp)] 

327.-_Tâm thức (cịttạ) đã địềụ kiên họá Sắcjjh4p ỊRupa) 
như thế nào? 

Tâm thức (rítta) đóng một vai trò quan trọng ảnh 
hưởng lớn lao đến phần sắc chất (mpa) do nghiệp lực 
(kamma) tạo nên. Thân thế phải tuân theo ý chí của 
tâm thức. Tâm thức ra lịnh cho thân thể phải ngồi, 
ngủ, đứng lên hay di chuyến. Khi ý chí khởi lên, sắc 
pháp tùy tâm (cittqịa rupa) liền thấm sâu vào toàn 
thân. Yeu tố phong đại iyayo dhatu) khởi lên theo và 
chiếm lấy ưu thế trong sắc pháp tùy tâm {cittaja rupa), 
khiến cho thân thế trở nên linh hoạt hơn. 

Số lượng các kaỉapas do yếu tố phong đại (vạyo 
dhatu) khốnẸ chế, từ từ gia tăng lên bên trong, khiến 
cho thân thế di chuyến theo sự quyết định của tâm 
thức. Các cử động của thân thế cũng giống như các 
hình ảnh chiếu trên màn bạc. Một tấm hình cho thấy 
một người đang đứng yên; trong một tấm kế, ta thấy 
anh ta giở lên một chơn, rồi một tấm kế nữa, anh đặt 
chơn ây xuông, rôi một tâm tiêp theo, anh giở chơn 
bên kia lên, rồi đăt xuống và cứ như thế trong 
những tấm hình tiếp theo sau. Nhờ sự chiếu nhanh 
lên hằng trăm bức hình liên tiếp, khiến cho ta thấy 
một người đang bước đi tới. 

Như thế, ]áủ ta nói “một người bước đi”, thì số 
đơn vị sắc chất, do tâm thức thúc đấy, chưa thật sự 
di chuyến, mà còn đứng yên đấy. Nhưng do sức 
mạnh của yếu tố phong đại (vạyo dhatu) ảnh hưởng 
vào, nhóm đơn vị sắc chất thứ nhứt liền trở nên linh 


“trang 308“ 




Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 309 ^ chương mười 

hoạt hơn. Rồi một nhóm đơn vị sắc chất thứ nhì liền 

• ĩ/v * ĩ t r t ^ * t ỵ \ 1^ 

khởi lên bên cạnh nhóm thứ nhứt, và nhiêu nhóm 
khác tuần tự khởi lên tiếp theo ở nhiều nơi khác 
trong thân, khiến cho, trong chớp mắt, ta thấy hình 
ảnh một người đang bước tới. (vì trong một chớp 
mắt đã có hàng tỷ đơn vị ý nghĩ nơi tâm thức khởi 
lên, cho nên cũng có hàng tỷ đơn vị sắc chất, dưới sự 
thúc đẩy của tâm thức, liên tục khởi lên theo.) 

Có câu phương ngôn: “Tâm hồn trẻ, khiến phong 
độ cũng trẻ.” Khi một người có tâm trạng mãn ý, vui 
tươi, thì các sắc pháp tùy tâm {dttaja rupas) cũng trở 
nên hứng khởi. Trong khi trò chuyện thân mật, đầm 
ấm, gương mặt lô vẻ hân hoan. Ngược lại, đang khi 
chán chường, thối chí, các sắc pháp cũng do đó mà 
trệ xuống. Và lúc cãi vã gay go, gương mặt trở nên 
cau có, giận dữ. 

Khi một căn nhà phát hoả, ngọn lửa sẽ bén sang 
các nhà lân cận. cùng thế ấy, khi các sắc pháp tùy 
tâm {dttaja rupas) đang buồn khố cực độ thì các sắc 
pháp liên hệ khác như sắc pháp tùy nghiệp (kammqịa 
rupas), sắc pháp tùy thời tiết (utỉỹa rupas) và sắc pháp 
tùy dưỡng chất (aharaja rupas) cũng chiụ chung số 
phận mức độ đau khổ đó. Bởi thế cho nên, khi một 
người cảm thấy quá chán chường, gương mặt trông 
như già hẳn đi; và khi nỗi chán chường hết còn 
kham chịu đưỢc, người ấy sẽ “đứt ruột” lên mà chết. 
Tóm lại, tâm thức (dtta) ảnh hưởng sâu rộng đến thân 
thế con người, kế ngay từ lúc mới thọ thai. 


“trang 309“ 



sắc Pháp <^trang310^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

328. -Ảnh hưởng của thời tiết (ụtạ). 

Thời tiết cũng ảnh hưởng đến sắc chất (rupa). 
Sống trong khí hậu điều hoà, dễ chịu, con người trở 
nên vui vẻ và khoẻ mạnh. Mặc quần áo sạch sẽ, ngủ 
trên chiếc giường tinh khiết, có ảnh hưởng làm gia 
tăng các sắc pháp tùy thời tiết (uttỹa rupas), khiến 
cho cơ thế trở nên khoẻ khoắn và con người vui tươi. 
Do đó, sự sạch sẽ là chìa khoá của sức khoẻ. Ngược 
lại, áo quần bản thỉu, giường chiếu dơ dáy khiến nấy 
sanh nhiều loại xấu của sắc pháp tùy thời tiết (utula 
rupas) và làm cho cơ thế bị bịnh hoạn, về mùa mưa, 
thời tiết rất thích hỢp cho cây cối đâm chồi, nẩy lộc. 
về mùa nắng, khí hậu oi bức khiến cho thảo mộc trở 
nên khô héo và tàn tạ. cùng thế ấy, thời tiết (utu) ảnh 
hưởng đến thân thế ngay từ lúc thọ thai. Nhìn cây 
cối đang thay hoa đối lá, ta biết được tiết trời đang 
giao mùa. chúng ta cần nên quan tâm đến việc các 
sắc pháp tùy thời tiết (utìỹa rupas) đối thay theo sự 
luân chuyến của khí hậu. 

329. - Ảnh hưởng của sự đinh dưỡng. 

CÓ chất dinh dưỡng (oJa) trong các thực phẩm mà 
chúng ta ăn uống, ngay cả trong nước lã. Neu ta 
dùng thực phấm đầy đủ dưỡng chất và các thuốc 
men thích hợp, chúng ta sẽ có sức khoẻ dồi dào và 
đưỢc sống lâu. Thực phấm và thuốc men chẳng thích 
hỢp sẽ đưa đến bịnh hoạn. 

Xuyên qua lá nhau trong bụng mẹ, thai nhi nhận 
chất bố dưỡng qua thực phấm của người mẹ đã ăn 
và nhờ vào đó mà các bộ phận và cơ quan của thai 
nhi mới trở nên đầy đủ. Bởi thế, mọi người làm mẹ 


“trang 310“ 



Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 311^ chương mười 

muốn sanh con dễ nuôi cần phải săn sóc kỹ lưỡng 
thức ăn trong thực đơn hằng ngày của mình. 

Đây là vài lời khuyên hữu ích cho các bà mang 
thai: dùng những thực phấm bố dưỡng, tránh các cử 
động vội vànp và hất ngược ra phía sau; gặp bác sĩ đế 
khám thai đều đặn; ăn uống và ngủ nghỉ có chừng 
mực. Nhờ vào sự chăm sóc sức khoẻ cấn thận, ta mới 

* * * ợ 

mong sanh đưỢc đứa con bụ bẫm, sởn sơ. Bốn phận 
mọi bà mẹ tương lai là phải biết lựa chọn thức ăn 
thích hỢp cho mình và cho đứa con trong bụng, ngay 
từ khi mới vừa thọ thai. 

kết yề Chương 10. 

Đốn đây chấm dứt chương 10 về sắc pháp (rupa). 

Đe hồi hướng^ công đức viết chương sách nầy, tôi 

nguyện cầu tất cả độc ậiả sẽ thực hiện đưỢc mọi 

hành vi thiện lành đưa đến sức khoẻ dồi dào và thân 
? * \ 

thê tráng kiện, trong đời nây cùng những đời sau, 
trên con đường tiến đến sự chứng nhập Niết-bàn 
(Nibbana). 

Nguyện cầu các thân hữu của tôi luôn luôn tràn 
đầy sức khoẻ đế có thế thi hành đưỢc mọi thiện pháp 
và sống theo đúng các hạnh Ba-ỉa-mật (Paramis) cho 
đến ngày thọ hưởng quả vị Niết-bàn (Nibbana) là 
hạnh phúc tối thượng. 


“trang 311“ 




chương 11 

Qác Cảnh gịớỊ củạ Hịên hữụ 

330.-Các cảnh giới của hiện hữu. 

Nơi sanh sốn^ của chúng sanh đưỢc gọi là cảnh 
giới (bhumi). có tât cả 31 cảnh giới: bốn cõi dữ ác, bảy 

cõi còn ham muốn thú vui nhục dục và hai mươi cõi 

# # 

Phạm thiên (brahma). 

Bốn cõi dữ ác là: (l) địa ngục (niraya), (2) súc sanh, 
(3) ngạ quỉ ipeta, quỉ đói) và (4) cõi phi thiên (asurakaya, 
A tu la, các quỉ thần). 

Bảy cõi còn ham muốn thú vui nhục dục là một 
cõi người với sáu cõi Trời, sáu cõi Trời nầy là: (1) Tứ 
Đại Thiên vương (Catumaharajika) của bốn vị đại 
thiên vương; (2) Đao lợi thiên (Tavatimsa) còn gọi là 
cõi tam thập tam thiên của ba mươi ba vị Thiên 
vương; (3) cõi Dạ ma thiên (Yama); (4) cõi Đâu suất 
thiên (Tusita) là cõi vui thích; (5) cõi Hoá lạc thiên 
(Nimmanaratỉ) là cõi mà chư Thiên tự tạo ra các lạc 
thú để hưởng thọ lấy; ( 6 ) cõi Tha hoá tự tại thiên 
(Paranimmitavasavatti) là cõi mà chư Thiên ngự trị 
trên các tạo phấm của kẻ khác (the realm of gods 
lording over the creation of others). 

Trong hai mươi cõi Phạm thiên, có 16 cõi sắc giới 
Phạmthiên {Rupa Brahma) và bốn cõi vô sắc giới 
Phạm thiên (Arupa Brahma). 


“trang 312“ 





Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 313^ 


Chương mười một 


331.-CõịĐiại^ục(Nirạỵa)._ 

Tại mỗi quốc gia đều có nhà tù để ệiam ^iữ các tội 
nhơn phạm pháp, cùng thế ấy, có rất nhiều cõi địa 
ngục đế những kẻ dữ ác phải đền tội về các hành 
động bất thiện của họ. Các địa ngục nay là nhữn^ sắc 
pháp tùy thời tiết (utụja rupa), tức là những sắc chất bị 
ảnh hưởng của thời tiết (utu) do ác nghiệp của họ gây 
ra. Điạ ngục khác nhau tùy theo mức độ nghiêm 
trọng của hành vi bất thiện đã làm. Theo kinh sách, 
Điạ ngục Dương đồng (Lohakumbhi), là địa ngục chất 
đồng nấu chảy sôi, nằm ngay bên dưới vỏ trái đất 
gần nơi con người đang sanh sống. 

Cũng theo Kinh sách, có tám từng địa ngục [=Bát 
Đại địa ngục] thường đưỢc nói đến và sẽ đưỢc giải 
thích thêm chi tiết trong các tiếu mục sắp tới. Đó là: 

1) Đẳng hoạt địa ngục (Sanjiva) 

2) Hắc thằng địa ngục (Kaỉasutta) 

3) Chúng hiệp địa ngục (Sanghata) 

4) Hào khiếu địa ngục (Roruva) 

5) Đại khiếu địa ngục (Maharoruva) 

6 ) Viêm nhiệt địa ngục (Tapana) 

l) Đại nhiệt địa ngục (Mahatapana) 

8 ) Vô gián địa ngục (Avici.) 

Mỗi đại địa ngục ấy được bao ạuanh bởi năm loại 
đìạ ngục nhỏ khác là: (l) ngục phấn và nước tiễu; ( 2 ) 
ngục tro nóng; ( 3 ) ngục cây bông gạo (Bombax trees); 
( 4 ) ngục cây lá bén như gươm; ( 5 ) ngục chì nấu sôi 
chảy. Năm tiếu ngục nay được gọi là Ussada Điạ ngục, 
tạm dịch là địa ngục tràn đầy. [ussada = đầy tràn]. 


“trang 313“ 



cảnh Giới 


trang 314^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 


332.7 Vua Da mo^ chúa cõi Điạ ngục. 

Vua Dạ ma (Yama) là vị Thiên vương của loài Quỷ 
sứ Vemanika petas [Vemanika = cung điện trên cõi 
Trời; Peta = Quỷ sứ], thuộc vào hàng chư Thiên trên 
cõi Trời Tứ Đại Thiên vương (Catumahqịika). Vị vua 
nay ngự trên cung điện ở cõi Trời thường hưởng các 
lạc thú của một vị Thiên tử, nhưng cũng phải chịu 
những quả báo xấu của ác nghiệp (kamma) như các 
Quỷ sứ (peta) khác. Nơi bốn cửa thành của Địa ngục, 
có nhiều vị vua Dạ ma đến ngồi xét xử các tôi nhơn 
phải chịu đền tội vì ác nghiệp của họ trong kiếp sống. 
Chức phận của các vị vua Dạ ma nay cũng tựa như 
những thấm phán trong cõi người. 

Chẳng phải mọi tội nhơn khi đến cửa địa ngục 
đều phải trải qua cuộc xét xử; vì nếu đã phạm tội quá 
nặng, thì đưỢc đưa thẳng vào các địa ngục liên hệ. 
Những kẻ phạm các tội nhẹ mới có cơ hội đưỢc Vua 
Dạ ma xét xử, với hi vọng có thế thoát khỏi cảnh địa 
ngục. Các buối xét xử đó chẳng phải là đế buộc tội 
thêm, mà chính là dịp may cho các tội nhơn tránh 
khỏi hình phạt, nếu họ tỏ ra xứng đáng. Các vua Dạ 
ma cũng tựa như các thấm phán Tòa thượng thấm 
ngày nay ở cõi người. Do đó, ta nên chú ý rằng vua 
Dạ ma, chúa của cõi Điạ ngục, chỉ là những vị phán 
quan vô tư và công bằng, (xin xem thêm bản kinh 
Thiên sứ (Devaduta Sutta, Uparipannasa). 


“trang 314“ 






chương mười một 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 315^ 

333. - Cấc qụỉ sứ ờ cõỉ ậịạ ngạc. 

Các Quỷ sứ ở địa ngục lại thuộc vào hàng chư 
Thiên ở cõi Trời Tứ Đại thiên vương (Catumaharqịika 
devas). Nhiệm vị thường xuyên của các vị nay là dẫn 
các tội nhơn đến trước Vua Dạ ma đế đưỢc xét xử và 
thi hành các hành phạt độc dữ mà các tội nhơn 
phạm tội nặng phải chịu, vì n^ọn lửa ở cõi địa ngục 
là một loại sắc chất tùy thơi tiết (utuja rupa) do các ác 
nghiệp gây ra, nên chỉ nhữn^ tội nhơn mới bị đốt 
cháy, còn các Quỷ sứ chẳng hề bị ảnh hưởng chi của 
sức nung nóng cả. 

334. -Một cuộc xét xử của vua Dạ ma. 

Sau đây, xin kể sơ lược một buổi phán xét của vua 
Dạ ma; các chi tiết nay được trích trong Kinh Thiên sứ 
(Devaduta Sutta.) Mỗi khi có tội nhơn đến trình diện, 
vua Dạ maliền hỏi kẻ ầỵ lúc ở dương gian có đưỢc 
năm vị thiên sứ đến viếng hay không. Năm vị thiên 
sứ (Panca Devadutas) đó khoác hình dạng của: (l) một 
đứa trẻ sơ sanh; (2) một người già cả; (3) một người 
tàn tật; (4) một người chét và (5) một tù nhơn. 

Vua Dạ ma: Nay tội nhơn, khi ngươi còn sống trên 
cõi nhơn gian, ngươi có thấy một đứa bé sơ sanh 
nằm lăn lộn trên phấn và nước tiếu của nó không? 

Tội nhơn: Thưa Ngài, có thấy. 

Vua Dạ ma: Neu ngươi có thấy, vậy chớ trong tâm 
thức ngươi có khởi lên ý nghĩ: “Rồi đây, tôi cũng sẽ 
tái sanh thành một đứa bé nằm lăn trên phấn và 
nước tiểu như vầy. Đây chính là lúc tôi phải giữ gìn 
cấn trọng các cử chỉ, lời nói và tư tưởng của tôi theo 
đường lành, đế khỏi phải chịu đau khố nữa như đứa 


“trang 315“ 




cảnh Giới trang 316^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

bé nầy?” 

(Các bạn đọc nên lưu ý đến mối từ tâm của vua Dạ ma 
khi hỏi như thế.) 

Tội nhơn: Thưa Ngài, lúc ấy tôi chẳng để ý tới và 
nghĩ chi đen việc làm điêu thiện có ích lợi gì đau. 

Vua Dạ ma: Các điều dữ do chính ngươi đã làm, 
chớ chẳng do ai khác trong thân bằng quyến thuộc 
của ngươi đã làm giùm, vì ngươi đã có lỗi sốnẸ một 
cách vô ý thức như thế, nên nay ngươi phải đền tội 
đúng theo thông lệ. 

Vua Dạ ma tiếp tục hỏi như thế về bốn thiên sứ 
còn lại, là người già cả, người tàn tật, người chết và 
người tù. Sau câu hỏi chót, nếu tội nhơn chẳng nhớ 
đưỢc một hành vi thiện lành đã qua nào của y, thì 
vua Dạ ma liền cố nhớ lại xem có khi nào người tội 
nhơn nay đã chia xẻ công đức điều lành với mình 
chăng, (vì thời buối ngay nay, dân chúng thường 
đem chia xẻ công đức với vua Dạ ma mỗi khi họ làm 
đưỢc điều thiện,) Neu nhớ đưỢc một việc thiện nào 
đó, vua Dạ ma sẽ nhắc lại cho người tội nhơn. Neu 
nhờ đưỢc nhắc mà nhớ, hay tự mình nhớ lại đưỢc 
công đức của một việc thiện nào đã làm khi còn sống, 
thì tội nhơn liền đưỢc thoát khỏi cảnh địa ngục và tái 
sanh ngay lên cõi Trời. Điều nay chứng tỏ các hành 
động thiện lành đã làm là nơi nương tựa vững chắc 
nhứt cho chúnẸ sanh. Khi đã thấy rõ tội nhơn chẳng 
có đưỢc chút vốn liếng thiện căn nào, vua Dạ ma liền 
giữ im lặng. Bấy giờ, các Quỷ sứ mới đổ xô đến kéo 
tội nhơn tới chỗ thọ hình dành cho tội trạng 


“trang 316“ 



Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 317^ chương mười một 

335. -Đẳng hoạt địa ngục iSạtỵịỵa). 

Đẳng hoạt địa ngục (Sanịiva) có nghĩa là nơi đây các 
tội nhơn chết đi và sống lại thật nhiều lần. Trong 
cảnh địa ngục nay, Quỷ sứ xẻo mình mấy và tay chơn 
tội nhơn ra từng mảnh nhỏ, nhưng tội nhơn chẳng 
chết luôn mà lại tái sanh lại để chịu thêm đau khổ, 
bởi vì ác nghiệp (akusaỉa kamma) của họ vẫn còn có 
hiệu lực. Họ phải chịu cảnh khố đau ghê gớm như 
thế liên tục chẳng dứt. Sự kinh khủng của cõi địa 
ngục nay chứng tỏ quả báo của ác nghiệp thật hết 
sức hãi hùng. 

336. z Hắc thằng địa ngục (Kạlasutta). 

Hắc thằng (Kaỉasutta) là sỢi giây thấm mực đen của 
người thợ mộc dùn^ đế kéo đường thẳng trên gỗ. 
Trong cõi địa ngục nay, Quỷ sứ rượt đuối theo bầy tội 
nhơn đang chạy trốn và khi bắt đưỢc liền dùng giây 
mực đen (=hac thằng) đánh dấu trên thân thế. Đoạn, 
Quỷ sứ dùng búa chém vào các dấu mực. Tội nhơn 
phải chịu hành hình như thế nhiều lần, cho đến lúc 
ác nghiệp của họ đã cạn dứt. 

337. z Chúng hiệp địa ngục (Sanghata). 

Chúng hiệp địa ngục (Sanghata) là nơi mà tội nhơn 
phải chiu hình phạt đè nén cho đến chết đi sống lại 
nhiều lấn. Thân thể tội nhơn bị chôn vùi sâu đến 
ngực, trong nhiều mảng sắt nung sôi dầy đến chín do 
tuần (do tuần= bề dài gần một cây số) và bốn bên 
phía trên có bốn trục lớn bằnẸ sắt lăn lại ép chặt vào 
mình, rồi lăn đi lăn lại như thế mãi. Họ phải chịu đau 
khố chẳng ngưng nghỉ cho đến lúc ác nghiệp của họ 
đã cạn dứt. 


“trang 317“ 





cảnh Giới trang 318^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

338. - Hào khiếu địa ngục (Romyạ). 

Hào khiếu địa ngục (Roruva) là cảnh địa ngục của 
những tội nhơn la khóc. Lửa trong hoả ngục bừng 
bừng cháy tràn vào cửu khiếu (= chín lỗ trong người) 
của tội nhơn. Trong cảnh khố đau đó, tội nhơn la 
khóc chẳng dứt. cảnh địa ngục nay còn đưỢc gọi là 
Jaỉa roruva \jaĩa = đần độn]. 

339. -Đại khiếu địa ngục (Mạharọruvạ). 

Nơi Đại khiếu địa ngục (Maharoruva), khói đen mù 
mịt, dày dặc. Tội nhơn cũng chịu hình phạt như 
trong Hào khiếu địa ngục, nhưng ở đây thay vì lửa thì 
khói đen xông vào cửu khiếu. Điạ ngục nay còn đưỢc 
gọi là Dhuma roruva niraya, cảnh địa ngục khói. 

340. -_ yịêm nhiêt _điạ ngục (Tạpạnạ)_. 

Viêm nhiệt địa ngục (Tapana) là lò hoả thiêu của 
cảnh địa ngục. Nơi đây, các tội nhơn bị những thanh 
sắt nung đỏ cháy xiên ạua thân mình; mỗi thanh sắc 
to bằng một cây thốt nốt. 

341 .7 Đạị nhiệt ậia ngục_(Mạhạtqpgnq)_, 

Đại nhiệt địa ngục (Mahatapanahay Patapana) là lò 
hoả thiêu to lớn của cảnh địa ngục. Quỷ sứ xua đuối 
tội nhơn lên trên đỉnh một ngọn đồi sắt nung nóng. 
Ke đó, họ bị cơn bão tố thổi lăn xuống chơn đồi, nơi 
đây đã ghim sẵn nhiều chông sắt nhọn. 

342.- vô gián địa ngục hay A tỳ địa ngục (Ạyịcị) 

VÔ gián địa ngục (Avici) là cõi địa ngục chẳng có kẽ 
hở; các ngọn lửa hừnp hực cháy khắp nơi, chẳng 
chừa chỗ nào cả, vì thế mà gọi là vổ gián (Avici =a [= 


“trang 318“ 










Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 319^ chương mười một 

chẳng có] + vici [= khoảng trống xen kẽ ở giữa]). Các 
tội nhơn chen chúc nhau như các hột cải bị dồn nhét 
trong một ống tre, cũng chẳng chừa hỡ chỗ nào. Sự 
đau khố tột độ lại kéo dài chẳng gián đoạn một giây 
phút nào ngưng nghỉ cả. 

343. -Cảnh đau khổ tột cùng nơi cõi địa ngục. 

Tám cõi đại địa ngục và năm tiểu ngục bao quanh 
mỗi đại địa ngục nói lên sự thống khố vô biên và 
khủng khiếp của các chúng sanh phải chịu hình phạt 
trong đó. Điạ ngục Dương đồng (Lohakumbhỉ) nơi bốn 
chàng thanh niên giàu có phạm tội tà dâm phải chịu 
cực hình, lại ở ngay dưới vỏ trái đất, gần thành 
vương Xá (Rajagaha). [xin xem lại tiểu mục số 080, 
tran^ 42]. Dòng sông chất đồng nấu sôi, Tapoda, bắt 
nguồn đâu đây, vào khoảng giữa hai cõi địa ngục 
Dương đồng. Sự thống khố nơi địa ngục thật vô cùng 
khủng khiếp, vượt quá mọi ngôn từ mô tả. 

Đức Phật cũng đã nói: “Neu trong nhiều năm, ta 
cứ nói về cảnh đau khố của cõi địa ngục thì sự mô tả 
đó vẫn chưa được đầy đủ. Sự thống khố nơi địa ngục 
thật là vô biên, chẳng thể nào kể lại bằng lời cho xiết 
được.” 

344. - Mệt lời khuyến nhũ. 

Sau khi suy gẫm về nổi thống khổ nơi địa ngục, ta 
phải nên vun trồng thiện nghiệp (kusaỉa kamma). 
Chẳng có ích lợi chi mà cứ hối tiếc về các hành vi xấu 
ác đã lỡ làm trong quá khứ; ngay đây, kế từ giờ phút 
nay, ta phải biết tự kiếm soát lấy mình đế tránh hẳn 
các bất thiện pháp. Thuở xua, có một vị tỳ-kheo 


“trang 319“ 



cảnh Giới trang 320 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

(bhikkhu) sau khi nghe giảng về bản Kinh Thiên sứ 
(Devaduta Sutta), đã thưa với vị bốn sư của mình chỉ 
dạy ngay cho mình phương cách đúng đắn đế thực 
tập quán tưởng, hơn là giảng thêm về Kinh điến nữa. 
Rồi vị tỳ-kheo đó tinh tấn thực hành thiền định, 
chẳng bao lâu đắc được đạo quả A-la-hán (Arahant). 
Chỉ sau khi đắc được quả vị, vị tỳ-kheo ấy mới quay 
trở lại học tập tiếp về kinh điển. Đã có vô số chúng 
sanh đắc đưỢc quả vị A-la-hán nhờ thực tập quán 
tưởng, sau khi được nghe giảng kinh Thiên sứ. 
Thường đưỢc nghe nói rằng, tất cả chư Phật trong 
quá khứ đều có giảng dạy về kinh nay cả. 

(xin độc giả tham chiếu quyển Ratana Gon yi của tôi, để 
biết thêm chi tiết về các cảnh giới súc sanh, ngạ Quỷ (peta) 
và a tu la (asurakaya, loài phi thiên hay là Quỷ thần). 

345.- Tận thế như thế nào? 

Mọi sự vật đều có lúc phải chấm dứt. Đây là bản 
thế vổ thường (anicca) của mọi sự vật. và cả vũ trụ 
cũng thế, nơi sanh sống của mọi chúng sanh, sẽ có 
ngày cũng bị tận diệt và chìm trong quên lãnệ. Vũ 
trụ nay sẽ chấm dứt bằng lửa, nước và gió. Neu vũ 
trụ tận diệt trong lửa, sẽ có hai mặt trời hiện lên, 
một vào ban ngày, một vào ban đêm. Dưới sức nóng, 
nước nguồn, nước suối đều khô cạn. Khi mặt trời 
thứ ba hiện lên, thì các dòng sông cạn hết nước, với 
sự xuất hiện của mặt trời thứ tư, bảy đại hồ chung 
quanh dãy núi Hi mã lạp sơn (Himavana) nước đều 
bốc hơi cạn hết. Mặt trời thứ năm làm ráo nước các 
đại dương, và mặt trời thứ sáu rút hết tất cả mọi sự 
ẩm ướt. 


“trang 320“ 




Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 321 ^ chương mười một 

Khi mặt trời thứ bảy hiện lên, một trăm n^àn thế 
giới đều bị thiêu cháy. Nhiều ngọn lửa khống lồ vươn 
đến tận cõi Phạm thiên đệ nhứt thiền {ist Jhana 
Brahmas), đốt cháy hết núi non, kế cả ngọn Hi mã lạp 
sơn, ngọn Tu di (Meru) cùng các cung điện trang 
nghiêm ở trên ngọn. Tất cả mọi vật đều cháy ra tro. 
Chỉ vào lúc ấy, vũ trụ mới hoàn toàn bị tiêu diệt 
trong cõi chết, (xin bạn đọc hãy tự mình nghĩ đến 
cảnh tận thế bằng nước và gió.) 

346. -,Tâji thế kéo dài trong bao ĩâu? 

Thời kỳ hoại diệt đó kéo dài thật lâu, hét sức lâu. 
Khi thọ mạng của con người chỉ kéo dài đưỢc 10 tuối, 
rồi lần lần tăng lên đến a tăng kỳ (asankheyya) (= vô số, 
vô cực) rồi lại giảm xuống trở lại kéo dài 10 tuối, thời 
kỳ lâu dài mênh mông đó được gọi là một Trung gian 
kiếp ba (Antara kappa). Vũ tru bị thiêu đốt kéo dài lâu 
đến 64 trung gian kiếp ba. Rồi thời kỳ thế giới hoang 
tàn như một ngôi nhà bị hoả tai thiêu rụi, cũng kéo 
dài tiếp theo trong 64 kiếp ba nữa. 

347. - chụng sạnh đến nựơngi tựạ 

nơi thế giới Phạm Thiên (Brqhma Lọkạ)_. 

Trong khi vũ trụ bị tiêu diệt, các chúng sanh đều 
trở thành Phạm thiên và sanh sống ở thế giới Phạm 
thiên (Brahma Lokas) là nơi chẳng bị lửa thiêu đốt. 
Một trăm ngàn năm trước khi vũ trụ tận diệt, chư 
Thiên (Devas) tiên đoán đưỢc ngày tận thế, nên đã ra 
lời cảnh cáo. Các chúng sanh nào biết nghe theo, liền 
rời bỏ lối sống buông lung, nỗ lực tu tập và thực 
hành các thiện pháp công đức. Nhờ thiện nghiệp 
(kusaỉa kamma) tạo nên và nhờ chứng đắc được thiền 


“trang 321“ 





cảnh Giới trang 322 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

định (ịhanas), họ trở thành Phạm thiên (Brahmas). còn 
những kẻ chấp chặt vào tà kiến cố định (niyata 
micchaditthi) bị sa vào địa ngục, nếu thời gian thọ 
hình còn chưa xong, sẽ đưỢc chuyến sang địa ngục ở 
các thế gới khác. 

34 8 .-_ Thế giới mới được thànỊi Ịâp_ nhự_thệ_nàọ? 

Sau cuộc tận thế, khi thời gian đã chín mùi, rnột 
cơn mưa tạo thiên lập địa liền đố xuống. Lúc đầu, 
mưa rỉ rả, lần lần nặng hạt tầm tã, cho đến khi mỗi 
giọt nước to bằng một căn nhà hay một ngọn đồi. cả 
thế giới bị ngập lụt, nước dâng cao lên đến tận cõi 
Phạm thiên (Brahma Loka). Sau nhiều năm, nước bắt 
đầu rút bớt, các cung điện ở cõi Trời lần lần đưỢc cư 
trú. Đen khi mực nước xuống đến cõi nhơn gian thì 
núi, đồi, sông, suối, đồng bằng từ từ thành hình. Lớp 
vỏ bên trên từ từ cứng rắn lại và trở thành đất và đá. 
Khối đất đưỢc thành lập như thế, dầy đưỢc hai trăm 
bốn mươi ngàn do tuần (yọịanas) [mỗi đo tuần vào 
khoảng một cây số] 

Toàn thể khối đất đó đang ngâm mình trong một 
khối nước sâu đến bốn trăm tám mươi ngàn do tuần. 
Nước lúc đó rất lạnh lẽo, trông ^iống như một đại 
băng dương chẳng có bờ bến. Khối nước bao la đó dễ 
dàng làm nơi nương tựa cho khối đất và đất chỉ ngập 
sâu đến nửa phần bên dưới. Khối nước cũng lại đưỢc 
một khối khí trời dầy đến chín trăm sáu mươi ngàn 
do tuần làm nơi nương tựa. Bên ngoài khối khí đó là 
khoảng hư không vô cùng tận. 

) vô sô, vô biên the giới cũng đay đủ đat liên, 
nước, không khí, sanh vật, chư Thiên chúng và chư 


“trang 322“ 



Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 323 ^ chương mười một 

Phạm thiên. Mỗi thế giới đó cũn^ giống với thế giới 
của chúng ta về cách cấu trúc. Tất cả mọi thế giới đó 
gồm chung lại lập thành là một Vũ trụ vô biên, đưỢc 
gọi dưới danh từ Pali là Ananta cakkavala [Ananta = vô 
biên; cakkavala = thái dương hệ]. Lại có đến một trăm 
n^àn Vũ trụ vô biên như thế, cùng chịu chung một 
sô phận, phải tận diệt rồi tái tạo lại, cùng một lượt 
như nhau. Một Vũ trụ nay cách một Vũ trụ kia bằng 
một hòn núi đá chắn ngang làm một bức tường chia 
đôi ra. 

349. -cư trung Điạ ngụcịLokantạríkạ). 

Cư ơung Điạ ngục (Lokantarika) [lokantarika = ở vào 
khoảng giữa], ở vào khoảng giữa nơi ba vũ trụ tiếp 
giáp nhau, cảnh địa ngục nay thật là đen tối, chẳng 
có tia sáng của mặt trời, mặt trăng, chiếu tới đưỢc. 
Sự âm u lên đến mức cùng tột. Những kẻ đã phỉ báng 
và mạ lỵ các bực hiền giả và các người đức hạnh, 
phải chịu cực hình tại địa ngục nay, trong thân hình 
ngạ quỉ (peta) hay a tu la (asurakaya), luôn luôn đói 
khát. Chúng đeo trên tường thành, trong cảnh mù 
tối, nhận lầm người đồng phạm là thực phấm đế ăn, 
nên tìm cách cấu xé lẫn nhau, đế rồi bị rơi tuột 

X /1 r\iX * * 

xuông nước băng giá mà chêt. 

350 . - Núi Tu íỉi_(Meru). 

Ngay giữa trung tâm một vũ trụ, có hòn núi Tu di 
(Meru) cao một trăm sáu mươi ngàn do tuần. Phân 
nửa hòn núi nay ngập trong nước và chỉ nhìn thấy 
đưỢc phía trên mà thôi. Dòng sông băng giá chảy 
quanh ngọn Tu di tên là Sida. Qua khỏi dòng sông 


“trang 323“ 




cảnh Giới trang 324 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

nầy, thì gặp một ngọn núi thứ nhì, thấp chừng phân 
nửa ngọn Tu di, tên là Yugandhara. Cũng có một dòng 
sông Sida nữa chảy quanh ngọn Yugandhara. Xa hơn 
nữa, có ngọn núi thứ ba là Isadhara. và cứ như thế, 
sông bao quanh núi, núi nằm bên sônậ, nên có cả 
thảy bảy ngọn núi và bảy dòng sông kế tiếp nhau. 

351. - Bắn bộ châu. 

Từ các ngọn núi nhìn ra xa là biển đại dương 
mênh mông đến tận chơn thành của vũ trụ. Nối lên 
giữa đại dương có nhiều đại lục và hải đảo lớn nhỏ. 
Phần đất nằm phía đông ngọn núi Tu di đưỢc gọi là 
Đông bộ châu [kinh sách Bắc tông gọi là Đông thắng 
thần châu]. Phía nam có Nam bộ châu [Nam thiệm bộ 
châu, hay Nam Diêm phù đề]. Phía Tây có Tây bộ châu 
[rậy ngưu hoả châu]. Phía Bắc có Bắc bộ châu [Bắc cu lư 
châu]. 

352. - Cõi chư Thiện (Dẹyạỳ.yÀ f.ội Phữĩĩĩ. Ịhịềh 

ở trên đỉnh ngọn núi Yugandhara, cao đến nửa 
phần ngọn Tu di, là cõi Trời Tứ Đại Thiên vương 
(Catamaharajika devas). Kinh sách cho rằng mặt trời 
và các hành tinh là cung điện của cõi Trời nay. Trên 
đỉnh ngọn Tu di là cõi Trời Đao lợi (Tavatímsa), nơi 
mà Vua Trời Đe Thích (Sakka) ngự trong cung điện 
Hỷ kiến thành (Sudassana). Bốn cõi Trời Dạ ma 
(Yama), Đâu suất (Tusita), Hoá lạc thiên (Nimmanarati) 
và Tha hoá tự tại thiên (Paranimmitavasavatti) ở trên 
hư không, chẳng có liên hệ chi đến quả đất. Tất cả 
các cõi Trời Phạm Thiên (Brahma) lại còn ở cao hơn 
nữa trong không gian. (Muốn biết thêm chi tiết, xin 


“trang 324“ 



Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 325 ^ chương mười một 

đọc quyển khảo luận của chúng tôi, nhan đề “Thingyo 
Bhathatika".) 

353. - Loài người đã khởi sanh rạ như thệ nào? 

Sau khi các cảnh giới ở các cõi nhơn gian, cõi chư 
Thiên và cõi Phạm Thiên đưỢc thành lập, một số 
Phạm Thiên đã mãn thọ mạng tại cõi Phạm Thiên 
đưỢc tái sanh về các cõi Trời thấp hơn hay đến cõi 
nhơn gian. Những kẻ tái sanh làm những người đầu 
tiên chẳng phải do cha mẹ sanh ra. Do nơi sức mạnh 
của nghiệp ỉực (Kamma), họ được tái sanh thành 
những người trưởng thành theo lối như hàng chư 
Thiên (Devas). Những người đầu tiên nay chẳng có 
phái tính, chẳng phải nam, cũng chẳng phải nữ. Họ 
có thế sanh sống chẳng cần ăn uống các chất bố 
dưỡng. Nơi đây, chẳng có mặt trời, mặt trăng chi cả, 
họ sống trong vùng hào quang toả ra từ thân hình 
của họ. Họ lại có thế bay liệng trên không như thuở 
họ còn là các Thiên chúng. 

354. -Ăn lớp đất mầu mỡ. 

Trong khi bay liệng trên không, nhóm người đầu 
tiên đó nhìn thấy lớp đất mầu mỡ bên dưới, có người 
hiếu kỳ thử nếm một miếng, vì là tinh tuý của quả 
đất, lớp đất mầu mỡ đó có mùi vị thơm nệon, nên 
nhiều người cùng bốc lên ăn với nhau. Rồi do sự 
tham lam dùng chất mầu mỡ ở lớp đất đó, lần lần họ 
mất cả hào quang nơi thân mình và toàn thế nhơn 
loại liền chìm đắm trong màn u tối. 


“trang 325“ 







cảnh Giới trang 326 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

355.-Mặt trời và mặt trăng hiện lên như thế nào? 

Khi các người đầu tiên phải sống lo sỢ trong cảnh 
âm u, nhờ nơi thiện nghiệp (kusaỉa kamma) còn sót lại 
của họ, nên mặt trời liền hiện lên ở phương Đông. 
Mặt trời ấy có tên là Suriya trong tiếng Pali, có nghĩa 
là “sự can đảm” đem lại sự dũng cảm cho con người. 
Mặt trời Suriya có châu vi đưỢc năm mươi do tuần 
(yọịanas) và tia sáng mang lại sự gan dạ cho chúng 
sanh. Khi mặt trời lặn, loài người lại chìm trong cảnh 
tối đen, nên họ lại ao ước có đưỢc một nguồn ánh 
sáng khác, do đó mà mặt trăng hiện lên theo sự 
mong mỏi của họ. châu vi của mặt trăng nay đưỢc 
bốn mươi chín do tuần, vì mặt trăng đã hiện lên 
theo sự ước mong của loài người, nên họ gọi mặt 
trăng là chanda theo tiếng Pali, có nghĩa là “ước 
vọng”, rồi từ đó mới có danh từ Canda đếchỉ mặt 
trăng. Cùng lúc với sự xuất hiện của mặt trăng, trên 
không trung nối lên các tinh thế như các vì sao, các 
hành tinh. Sự hiện khởi của các tinh thể trên nền 

\ \ i* */ t \ t \ ĩi Ẩ \ 

trời trùng hỢp với thời kỳ trăng khuyêt vào tháng 
Phagguna (khoảng giữa hai tháng, tháng Hai và tháng 
Ba theo Tây lịch), căn cứ theo lịch Mqiihimadesa 
[Mạịịhinuiđesa là vùng Trung Ân độ, bao gồm luôn 
châu thổ sông Hằng]. (Hay là, các tinh thể xuất hiện 
lần đầu vào đêm mới có trăng của tháng Phagguna). 
Do đó, dân chúng thường nói rằng ngày trăng tròn 
lần đầu tiên là vào ngày thứ nhứt của tháng Citta 
(vào khoảng giữa hai tháng, tháng Ba và tháng Tư 
theo Tây lịch). (Tháng Phagguna được tiếng Miến- 
điện gọi là Tabaung; còn tháng Citta được gọi là Tagu.) 


“trang 326“ 



Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 327 ^ chương mười một 

356. - Loài ngựời tìm thấy Ịúạ gạo như thế nào? 

Những người sơ khai sống nhờ ăn lớp đất mầu 
mỡ bên trên mặt đất. vì sự tham lam lạm dụng của 
họ (đó là một bất thiện pháp [akusa/a]), lớp đất mầu 
mỡ càng ngày càng mỏng đi và sau cùng nát ra từng 
cọng đưỢc gọi “cọng ngọt”(tiếng Miến-điện gọi là 
Nwecho). Khi các cọng ấy khô héo đi thì các hạt gạo 
tróc vỏ hiện lên. Các hạt gạo nay chỉ cần đế lên trên 
vài mảnh đá vụn gọi ỉằjotípasana [= hoả châu] liền 
đưỢc sức nóng của hòn đá tự động đun chín; khi cơm 
chín xong thì đá nguội trở lại. 

357. z Nam và nữ. 

Những người sơ khai có thể tiêu hoá hét tất cả 
những gì họ ăn, vì thực phấm của họ vốn là tinh túy 
của quả đất. Những gì họ đã ăn trở thành thịt và gân. 
Chẳng có chất cặn bã thừa thãi nào. Nhưng khi họ 
đối ra dùng cơm gạo, thân thế họ chẳng thế tiêu hoá 
hết cả các thực phấm họ ăn vào. Các chất cặn lưu lại 
trong ruột. Người sơ khai chẳng có lỗ hở trên thân 
thể để bài tiết các chất cặn bã. Nhờ sức ép của yếu tố 
phong đại (vạyo) trong sắc chất nơi thân, đè lên các 
cặn bã, nên các khiếu bắt đầu mở rộng thành hậu 
môn, niểu khiếu, nơi phần dưới của thân thể. Rồi 
theo đó có sự khởi phát của hiện hữu sắc pháp 
(Bhavampas) đưa đến các bộ phận sinh dục của nam 
tính và nữ tính. Một số trở thành người nam, một số 
khác thành người nữ, chiếu theo qui chế cũ của họ 
trước khi đưỢc sanh lên cõi Phạm Thiên (Brahma). 


“trang 327“ 



cảnh Giới trang 328 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

358. - Sự kết hôn. 

Đàn ông và đàn bà bị quyến rũ vào các hành vi 
dâm dục vì họ quá luyến ái thân thế của người khác 
phái. Bực trí giả nhìn xa, thấy việc dâm dục là một 
bất thiện pháp, nên khinh chê hành vi đó; nhưng đa 
số con người khó thoát khỏi các thú vui nhục dục. 
Các cặp trai gái phải tìm nơi kín đáo đế hành dâm vì 
họ sỢ bị chế riễu và bị liệng đá. (Ngày nay ở một vài 
nơi vẫn còn giữ tục lệ ném đá vào các cặp vỢ chồng 
mới cưới.) Và cứ như thế ấy mà xã hội loài người từ 
từ thành hình, về sau, với các bất thiện nghiệp 
{ahxsaỉa kamma) một số chúng sanh bị tái sanh làm 
thú vật, và cõi nhơn gian theo đó mà trở nên đầy đủ. 

359. - Các cội Trời. 

Chúng ta đã xét qua tiến trình thành lập các cảnh 
giới, từ cõi địa ngục (Niraya) đến cõi nhơn gian, V. V. 
Sự đau khố cùng hạnh phúc của nhơn loại, mọi 
người đều biết rõ, chẳng cần phài dài dòng chi tiết. 
Tiếp theo đây, trong các tiếu mục sắp tới, sẽ mô tả 
thật vắn tắt các đền đài, cùng cách sanh sống, trên 
các cung Trời, dựa theo Kinh sách. 

360. 7 _ Cung điện trên cõi Trời. 

Sự lộng lẫỵ xa hoa mà chư Thiên đưỢc thọ 
hưởng, vượt rất xa các thú vui của loài người, chẳng 
khác chi cảnh bao la của biến cả so với một giọt 
sương đọng trên ngọn cỏ. Nơi cõi Trời Đao lợi 
(Tavatìmsa) có Hỷ kiến thành (Sudassana) nằm ngự trị 
trên đỉnh núi Tu di (Mem), chiếm một diện tích rộng 
hơn mười ngàn do tuần, vườn Hoan lạc 
(Nandanavana) ở về phía Đông của Hỷ kiến thành là 


“trang 328“ 






Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 329 ^ chương mười một 

một vườn thượng uyển tuyệt đẹp, đẹp cho đến nỗi 
một vị Thiên sắp chết khi bước chơn vào đó cũng 
quên đưỢc nỗi buồn sắp lìa đời. Các đôi thiên nam 
(devas), thiên nữ (devis) thướt tha dạo qua các hàng 
cây xanh mướt đầy hoa tươi nõn nà, càng làm tăng 
thêm cảnh đẹp của công viên. Khách nhàn du ngồi 
trên các hàng ghế chạm trỗ đầy quí kim rực rỡ ở bên 
bờ, ngắm nhìn làn nước thuỷ tinh trong veo của hai 
biến hồ nằm n^ay ậiữa vườn, Đại hồ Hoan lạc 
Mahananda và Tiếu hồ Hoan lạc Cuỉananda. Lại còn 
nhiều hồ đẹp khác ở ngoài bốn cửa thành nữa. 

3Ah.z.ThịệụncanẨPJĩy.fÚ.ỵàthỊên_nữ_(pẹyị)_. 

Các cung điện trang điếm toàn châu báu trên 
cung Trời, dành cho chư Thiên, đều do thiện nghiệp 
(kusaỉa kamma) của họ tạo nên. Tất cả thiên nam 
(devas) tươi trẻ như thanh niên 20 tuối, còn các thiên 
nữ (devis) như thiếu nữ tuối đang độ trăng tròn. Họ 
chẳng bao giờ già nua cả, giữ vẻ thanh niên trẻ đẹp 
mãi trọn đời. Họ dùng những thực phấm thanh khiết 
ở cõi Trơi nên thân thế họ chẳng có chất cặn bã. Các 
thiên nữ chẳng hề có kinh nguyệt: (l) họ cũng hưởng 
các thú vui nhục dục như ở cõi người, nhưng chẳng 
hề bị ô uế; ( 2 ) các thiên nữ chẳng hề mang thai; 
( 3 ) con cái sanh ra trưởng thành ngay trên tay họ 
hay nằm trên các trường kỷ. Họ cũng có tôi tớ, thị tì 
là những thiên nam và thiên nữ chẳng có cung điện 
riêng. 

Các thiên nam đã tán tỉnh các thiên nữ như thế 
nào đế chiếm đươc trái tim của người yêu? Họ có 
phải theo đường lối ve vãn như các chàng trai nơi cõi 
trần gian hay không, điều nay còn là một phỏng 


“trang 329“ 





cảnh Giới trang 330 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

đoán. Nhưng có trường hỢp của vị thiên nam si tình, 
tên Pancasikha, đã sáng tác một bản tình ca đế hát 
lên theo tiếng đàn thụ cầm. Bản tình ca đưỢc hiến 
tặng cho thiên nữ Suriyavacchasa, vị công chúa nhan 
sắc tuyệt vời của Thiên vương Timbaru: 

Yam ma atthi katam punnam Arahantesa tadừu, 

Tam me sabbangakalyani, taya saddhỉm vipaccatam. 

“Lang thang một mình, anh đã tạo nhiều công đức trì giới 
và cúng dường ỉên các vị A-ỉa-hán cao quí nhứt, 
bậc thanh khiết dứt sạch mọi lậu hoặc. 

Nguyện công đức nay sớm trễ phước báo tác thành cuộc 

sống chung mãi mãi bên em, 

nàng công chúa tuyệt đẹp của lòng anh yêu.” 

Mặc dầu mối tình tha thiết của chàng, thiên nữ 
Suriyavacchasa lại ghé mắt xanh vào Sikhanti, con 
của Matali. Vua Trời Đe Thích Sakka đã phải dàn xép 
đế Pancasikha được kết hôn cùng Suriyavacchasa. 

Nhiều nàng thiên nữ sống trong cung điện riêng 
của mình, cảm thấy cô đơn, thường mong có đưỢc 
một người bạn tâm tình. Các thiên nam khác nhau vì 
thiện nghiệp (kusaỉa kamma), nên cũng có người khôi 
ngô hơn kẻ khác, cung điện của họ cũng lộng lẫy 
hơn. Dĩ nhiên cũng có hạng thiên nam thấp kém hơn, 
cũng mang lòng ganh tị với những kẻ mà thiện 
nghiệp mạnh mẽ hơn họ. 

Cảnh giới các cõi Trời nầy tràn đầy các thú vui xác 
thịt và các thiên nam, thiên nữ đang đắm say hưởng 
thọ. Nhưng cũng có các vị đã đắc quả A-la-hán 
(Arahant), A na hàm đạo (Anagami magga) đã nhàm 
chán các lạc thú nhục dục, nên chẳng muốn sống lâu 


“trang 330“ 



Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 331 ^ chương mười một 

nơi Thế giới chư Thiên {Deva Loka): các vị A na hàm 
muốn rời cõi nầy đế tái sanh vào cõi Phạm Thiên 
(Brahma), còn các vị A-la-hán thì viên tịch, nhập vào 
cảnh giới Bát Niét-bàn (Parinibbana). 

Vì thế, nơi các cõi Trời, chúng ta chẳng thế ước 
mong thành một vị du già và thực tập quán tưởng 
được, vì các thú vui nhục dục sẽ bao vẫy và quyến rũ 
chúng ta. chỉ các vị thiên nào đã tinh tấn tu tập quán 
tưởng trong kiếp sống làm người trước kia, hoặc các 
vị đã có cơ duyên may mắn được nghe chính Đức 
Phật giảng dạy chánh pháp (Dhamma), mới có thế 
mong đưỢc tăng tiến đạo lực trong khi sanh sống ở 
các cõi Trời. Các vị thiên khác thường hay quên mất 
cả Chánh pháp khi đã bước chơn vào vườn thượng 
uyển Hoan lạc (Nandanavana). 

Nơi Thế giới chư Thiên (Deva Loka), việc giữ giới 
(siỉa) cũng đã khó khăn tuân theo, còn nói chi là thực 
tập Thiền Minh sát (vipassana). Các thiên nữ thường 
xúi dục các thiên nam đừng giữ giới làm chi. Hãy 
nhớ đến trường hỢp của vị xà vương Campeyya, vua 
của loài rắn, đã quên mất việc giữ giới nơi cung điện 
của mình, và trường hỢp chính vua Trời Đe thích 
Sakka đã phải hoá hình người xuống cõi nhơn gian 
đế thọ Bát quan trai (Uposatha siỉa). chính vì hoàn 
cảnh chẳng mấy thuận lợi cho việc tu tập, mà các vị 
Bồ-tát (Bodhừatta) đã nỗ lực hoàn tất các hạnh Ba-ỉa- 
mật {Paramis, sự toàn thiện) ngay trong lúc còn sống 
ở cõi nhơn gian, có vị Bồ-tát chẳng mong sống trọn 
thọ mạng nơi cõi Trời, mà lại muốn đưỢc tái sanh 
ngay vào cõi nhơn gian đế thực tập các hạnh Ba-la- 
mật. 


“trang 331“ 



cảnh Giới trang 332 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

Tuy nhiên cũng còn chút ít hi vọng cho những vị 
Thiên có đức hạnh muốn thực hành các thiện pháp 
công đức ngay trong cõi thế giới chư thiên, có ngôi 
đền vương miện bảo châu (Culamanỉ) đế cầu nguyện, 
có ngọn tháp Cuỉamani Ceti xây cao hơn một do tuần 
để thờ thánh tích tóc và xá lợi của Đức Phật Thích- 
ca. Các đôi thiên nam và thiên nữ nào có niêm tin 
vững chắc nơi Phật, Pháp, thì đến chùa và tháp ấy để 
dâng hoa và cúng dường các lễ vật khác. Họ nỗ lực 
thực thi hoàn mãn các hạnh Ba-la-mật, hơn là theo 
đuối các thú vui nhục dục nơi các vườn thượng uyến 
ở cõi Trời. 

Ngôi giảng đường Diêa Pháp (Sudhamma) thật 
chẳng có đủ lời lẽ nào đế mô tả cho hết sự trang 
nghiêm, hùng vĩ đưỢc. Toàn thế ngôi đền đưỢc chạm 
trỗ bằng châu báo lóng lánh. Hương thơm của hàng 
cây Ba lị chất đa la (Parícchattaka) {= cây Thiên thọ 
vương; tiếng Miến-điện là Pinle kahit), đang trỗ hoa, 
tràn ngập vào bên trong ngôi đền. ở giữa đại giảng 
đường, ngai vàng đưỢc lọng trắng che phía trên. Bên 
cạnh ngai vàng chánh pháp đó có ghế dành cho ba 
mươi ba vị Thiên đế như các Ngài Pajapati, Varuna 
và Isana. Sau đó là hàng ghế dành cho các vị Thiên 
khác, sắp xếp tùy theo đạo lực và công đức của mỗi 
người. (Nhiều ngôi Diệu Pháp Đường như thế cũng tìm 
thấy nơi bốn cõi Trời cao hơn nữa.) 

Đen thời ^iảng pháp, Đức Đe Thích Sakka thổi tù 
và bằng vỏ ốc Vijayuttara, tiếng vọng đi xa khắp cả 
Hỷ kiến thành (Sudassana), rông đến mười ngàn do 
tuần. Tiếng ốc kéo dài đến bốn tháng, nếu tính theo 
thời gian nơi cõi nhơn gian. Khi tất cả thiên chúng đã 


“trang 332“ 



Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 333 ^ chương mười một 

vân tập về đại giảng đường và ngồi xuống, thì ánh 
hào quang của chư Thiên chiếu rạng cả ngôi đền. 
Đức Phạm Thiên Sanankumara đôi khi giáng xuốnẸ 
nơi đây và thuyết pháp. Thông thường thì Đức Đê 
thích Sakka thuyết giảng, có khi lại nhườnẸ cho một 
vị Thiên nào khác có tài hùn^ biên. Như thế, vẫn còn 
có cơ duyên cho chư Thiên đế đến cúng dường ở đền 
vương miện châu bảo (Culamani) hay nghe giảng 
pháp nơi Diệu pháp đại giảng đường (Sudhamma) 
trên cõi Trời. Nhưng các việc nay còn chưa đủ đế 
thăng tiến đạo lực đến mức chứng đắc đưỢc Đạo 
(Magga) và Quả (Phaỉa); chúng chỉ giúp chư Thiên giữ 
vững đưỢc ý thức đức hạnh và biết giảm bớt phần 
nào sự say đắm theo các dục lạc ở cảnh giới Thiên 
đường mà thôi. 

Vào thời mạt pháp nầy, ít có hi vọng cho các vị tu 

sĩ và các người mộ đạo tại gia, được thấm nhuần 

hoàn toàn vào trong chánh pháp (Dhamma). Neu 

chúng ta thật tình lo sỢ các nỗi khố đau của cảnh 

sống trong Luân hồi (Samsara), chúng ta phải nên bắt 

đầu ngay tự bây giờ nỗ lực tu tập đế chứng đắc được 

Đạo và Quả, càng sớm càng tốt. Những ai nuôi ước 

vọng sẽ đưỢc găp thời chính Đức Phật Di lăc 

(Metteyya) giáng trần và thuyết pháp, thì ước vọng ấy 

rất mong manh, khó thành tựu. Ngay kế từ lúc bước 

chơn vào vườn Thượng uyển Hoan lạc (Nandavana), 

thì đã q^uên mất hét cả những gì học hỏi và tu tập 

trước roi. Neu thật có phước duyên đưỢc diện kiến 

đức Phật tương lai, họ cũng đã quá say mê các thú 

vui nhục dục ở cõi Trời mất rồi. 

# # 


“trang 333“ 



cảnh Giới trang 334 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

Bởi thế cho nên, ngoại trừ các bực Đại Bồ-tát có 
quyết tâm cứu độ tất cả mọi chúng sanh, cùng các vị 
Đại đệ tử tương lai ra, mỗi người trong chúng ta, 
nẸay tự giờ phút nay, phải nên nỗ lực tinh tấn tu tập 
đế đưỢc giác ngộ và giải thoát. Đức Từ phụ Đại đạo 
sư của chúng ta đã dạy: “Trong khi chiến đấu đế khắc 
phục mọi gian nguy, các con đã âm thầm nỗ lực. Tại 
sao các con nay lại điên rồ đến mức quên cả tương 
lai của chính mình và gát qua một bên việc quán 
tưởng (bhavana) vào một lúc khác?” 

(Phàn bổ túc thêm yậọ kỳ xuất bận năm 1970) 

362.-Vụa Đe Thích Sakka đã quên mất Chánh j}háp _(Dhamma) 
như thế nào? 

Đức Đe Thích, vị Thiên đế của chư Thiên (Devas) 
và các bực hiền Tu-đà-huờn (Sotapanna Aríya), một 
hôm cỡi voi Eravana đến vườn Hoan lạc trên cõi 
Trời, bỗng sực nhớ lại muốn thưa hỏi Đức Phật về 
vấn đề: một vị A-la-hán (Arahant) phải theo con 
đường nào đế tận diệt mọi ái dục và chứng đắc đưỢc 
cảnh giới Niét-bàn (Nibbana). Ngài thừa biết một khi 
tham dự các cuộc vui ở vườn Hoan lạc, Ngài sẽ quên 
mất việc thưa hỏi Đức Phật, cho nên khi voi đến 

• 1 \ /J.\ 

trước cửa vườn, Ngài liên dừng lại cùng với đoàn tùy 
tùng; rồi bỏ voi và các vị hầu cận đứng đó, Ngài biến 
hình hiện xuống cõi nhơn gian đế gặp Phật. 

Khi đến ngôi đền Đông viên tự viện (Pubbarama) 
nơi Đức Phật đang giảng chánh pháp (Dhamma), 
Thiên đế liền thưa: “Bạch đức Thế tôn, làm thế nào 
mà một vị A-la-hán đã khắc phục đưỢc mọi tham 
lam, ái dục và ràng buộc đế chứng đắc được Niết-bàn 
(Nibbana)?" Thiên đế thỉnh cầu Phật đáp thật vắn tắt 


“trang 334“ 







Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 335 ^ chương mười một 

để còn có thể kịp thời trở về tham dự buổi lễ ở vườn 
Hoan lạc trên cõi Trời. Đức Phật cũng chiều ý, đáp 
ngắn gọn như sau: “Này Sakka, một vị tỳ-kheo muốn 
trở thành bực A-la-hán, nghe giảng pháp: đối với mọi 
sự vật, chẳng nên bao giờ nghĩ rằng đó là “Ta” hay là 
“của Ta”. Vị t^-kheo ấy luôn luôn tìm hiểu cho thấu 
đáo về bản thế của mọi sự vật (tức là về năm uấn). 
Khi đã thông hiếu đưỢc mọi sự vật, vị ấy phải tìm 
hiếu thêm rằng muôn sự vật đều là đau khố. Sau đó, 
vị ấy phải luôn luôn quán niệm mọi cảm thọ đều vô 
thường. Sau một thời gian quán tưởng lâu dài như 
thế, vị ấy chẳng bám víu vào bất cứ việc gì, chứng 
đắc đưỢc đạo quả A-la-hán và có đủ khả năng đã tiến 
đến cảnh giới Niết-bàn (Nibbana), sự tận diệt của mọi 
ái dục.” 

Đấy là nhữnẸ lời ngắn gọn của Đức Phật đã đáp 
lại cho vị Trời Đê thích Sakka. Thiên đế rất vui mừng 
khi nghe xong bài giảng, liền tán thán: “Lành thay!” 
(Sadhuỉ) ba lần, từ ^iả Đức Phật và trở về cung điện 
trên Trời. Lúc bây giờ, Tôn giả Mục kiền liên 
(Moggaỉỉana) đang ở phòng bên cạnh, nghe được lời 
tán thán, muốn biết xem vị Thiên đế có thật sự thông 
suốt về lời Phật đã giảng dạy haỵ không, nên liền 
dùng sức thần thông theo Thiên đế lên cung trời Đao 
lợi (Tavatimsa). 

Khi bước chơn vào vườn Hoan lạc trên cùng Trời, 
vua Đe Thích liền đưỢc chư Thiên đón tiếp và bày ra 
nhiều cuộc vui thú, khiến cho Thiên đế quên đi mất 
những lời Phật vừa chỉ dạy. Khi vừa gặp Tôn giả Mục 
kiền liên, vị vua Trời tỏ ra bối rối, nhưng cũng cung 
kính thưa chào. Tôn giả liền hỏi vua Trời đã nghe 


“trang 335“ 



cảnh Giới trang 336 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

Phật dạy những gì, vị Trời Đe Thích cố hét sức nhớ 
lại, nhưng vì các cuộc vui vừa qua đã làm ông ta 
quên mất hết, đành phải tìm cớ bào chữa, vì công 
việc ở thiên cung quá đa đoan, nên nay chẳng nhớ 
hét đưỢc Chánh pháp. 

(xin xem bản Kinh Culatanhasankhaya Sutta, phẩm 
Muỉapannasa, thuộc Trung Bộ Kinh, Mạịihima Níkaya). 

363.-Cấc tư tưởng để suy giẫm. 

Bài pháp trên đây cho ta bài học: các dục lạc ở cõi 
Trời khiến ta dễ quên mất cả chánh pháp (Dhamma) 
cao quí. Ngay cả vua Trời Đe Thích là bực đã chứng 
quả vị Tu-đà-huờn hiền giả (Sotapanna Ariya) với trí 
thông minh và sức tinh tấn hơn người, cũng đã thất 
bại trước sự cám dỗ của dục lạc che mờ cả tâm thức. 
Chính vị vua Trời đã thưa hỏi Phật, cũng chính ông 
được nghe Phật chỉ dạy, thế mà vài phút sau đã quên 
đi mất bài pháp. Đấy là ảnh hưởng bất lợi của các thú 
vui mà ông đã trải qua tại vườn Hoan lạc. 

Sau đây ỉà những bài học cần nên ghi nhớ: 

l) Những ai là kẻ đức hạnh và biết chắc mình là kẻ 
đức hạnh, có nhiều triến vọng đưỢc tái sanh vào cõi 
lành là cõi nhơn thiên của người và của chư Thiên. 
Muốn lên đến cõi Phạm thiên (Brahma), ta phải 
chứng được thiện định (ịhanas) và chẳng ai vào 
được cõi Bát Niết-bàn (Parinibbana) nếu còn chưa 
chứng được quả vị A-la-hán (Arahant). Ngay cả hàng 
chư Thiên cũng phải ghi nhớ rằng, một bực thánh 
hiền (Ariya) như vua Tròi Đe Thích Sakka vẫn còn có 
lúc cũng quên đi mất chánh pháp, vì lẽ đó, chúng ta 


“trang 336“ 



Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 337 ^ chương mười một 

cũng chẳng thoát khỏi cảnh ngộ ấy, có thể quên mất 
đi những gì đã học đưỢc nơi chánh pháp. 

2) Chư Thiên vì mải mê trong các thú vui nơi cõi trời 
nên dễ dàng xao lãng chánh pháp. Khi đã hét thọ 
mạng ở nơi nầy, mà họ vẫn còn luyến ái các cảnh xa 
họa nơi cung Trời, thì chắc chắn họ sẽ tái sanh vào 
bốn cõi dữ (Apayas). Đã có trường hỢp năm trăm 
thiên nữ đang ca hát lúc hái hoa, thì thọ mạng chấm 
dứt, họ phải tái sanh thẳng vào địa ngục A tỳ (Avici, 
địa ngục vô gián). 

3) ĐưỢc tái sanh làm người chưa hẳn phải là điều 
sung sướng đầy đủ tiện nghi. Muốn trở nên con 
người có đức hạnh đưỢc đầy đủ cơ duyên thuận 
tiện, cần phải gặp được các điều kiện sau đây: 
(1) phải được sanh ỵào thời kỳ rnà giáo ỉý (Sasana) 
thạnh hành; (2) đa số dân chúng đều là những kẻ có 
đức hạnh; (3) cha mẹ và thầy dạy phải là những bực 
có đức hạnh^ (4) gia đình phải khá giả. chỉ khi nào 
hội đủ các điều kiện căn bản đó thì việc tái sanh vào 
cõi nhơn gian mới đem lại nhiều lợi ích xứng đáng. 

4) Nghĩ đến tình trạng của Giáo lý (Sasana), chúng ta 
thấy rằng thời buối ngày nay rẫt khó tìm thấy các 
người thật sự xứng danh là bực hiền giả. Thú vui 
nhục dục dẫy đầy; người người chạy theo danh lợi; 
sự bô thí thường đưỢc thực hiện vì muôn đưỢc 
khen đế nối tiếng chớ chẳng vì công đức thiện lành; 
việc sùng bái Tăng-già lại bị ô nhiêm vì sự kiêu mạn 
rơm và đường lối tuyên truyền, cón tham nhũng lại 
lan tràn lên cao đến tuyệt đỉnh. 

5) Các người mộ đạo và ủng hộ Giáo lý (Sasana) lại 
chẳng chịu cho con cháu vào học ở các tu viện, vì 
thế mà nền giáo dục ở các tự viện càng ngày càng 


“trang 337“ 



cảnh Giới 


trang 338 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 


yếu kém đi. Trong các tu viện, chẳng còn thấy các 
sanh viên thế tục nữa, thì làm sao tìm cho ra các 
người muốn vào làm Sa-di (samaneras làcác người 
tập sự tu hành, chưa thọ giới tỳ-kheo)? chẳng có Sa- 
di thì làm sao trong tương lai lại có được các vị tỳ- 
kheo thông thạo kinh điến? Neu tình trạng nay kéo 
dài, thì làm sao có được những bực trụ trì đây đủ 
khả năng và đức độ đế cai quản tu viện? Đa số các vị 
tỳ-kheo ngày nay, sau khi đã đứng tuôi mới rời bỏ 
gia đình đi tu, khó lòng theo các tập tục cùng giới 
luật tu hành trong chùa và thuân thục đưỢc kinh 
điển. 

6 ) Các người ủng hộ Giáo lý (Sasana) ngày nay 
thường gởi con cháu vào các trường tân tiễn mà 
mục tiêu chính của sự giáo dục là rèn luyện về nghề 
nghiệp^ Nen giáo dục như thế chỉ đem ích lợi cho 
cuộc sống the tuc mà thôi, còn chưa đem lại đưỢc 
các kiến thức về Đạo (Magga), Quả (Phaỉa) yà Niết-bàn 
(Nibbana). sản phấm của nền giáo dục thế tục chẳng 
hề xét đến các hậu quả của nghiệp ỉực (kamma). vì 
thê, các sanh viên ít khi chịu tin tưởng vào các cảnh 
giới nơi cõi Trời và ở các nẻo dữ ác. Các người như 
the có bao giờ chịu nghĩ đến việc trai tăng, nói chi 
đến tứ sự cúng dường [= bốn loại vật phấm: thức ăn, 
quần áo, giường ốc, thuốc men] cho giáo hội Tăng- 
già (Sangha) 

7) Trong tương lai, thế hệ trẻ chẳng có may mắn 
đưỢc thừa hưởng sự giàu sang của cha mẹ chúng. 
Ngày nay, cha mẹ phải vất vả lắm mới đủ phương 
tiện cho con đi học. Các xa xí phâm mới lạ lan tràn 
khắp các thị trường. Khi trẻ con lớn lên chúng phải 
cực nhọc làm lụng đế nuôi lấy thân, khó đủ tiền ăn 
tiêu trọn tháng. Hoặc chúng phải quay ra dùng các 


“trang 338“ 



Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 339 ^ chương mười một 

phương tiện bất hỢp pháp để có tiền chi dụng. 
Trong thời buối khó khăn như thế, con người làm 
sao có thế ủng hộ Giáo lý (Sasana) cho chu tat được. 

8 ) Tỳ-kheo (Bhikkhu) còn chưa chịu cải tiến đường lối 
giáo dục trong các tu viện đê thích ứng với trào lưu. 
Tỳ-kheo cũng có trách nhiệm phố biến nền giáo dục 
cơ^bản, cũng như việc giảng dạy giáo lý đạo đức. 
Điều kiện ngày nay khá thuận lợi, nhưng các trường 
đạo vân chưa có kê hoạch phù hợp với mục tiêu tân 
tiến bên ngoài, nên chẳng thu hút đưỢc sự hoan 
nghinh của phụ huynh học sanh. Những kẻ đưỢc 
đào tạọ trong nền giáo dục tân tiến thường khinh dễ 
các chế độ giáo dục nơi tu viện. Như thế, làm sao họ 
sẵn sàng ủng hộ nền Giáo lý (Sasana)? càng suy gẫm, 
ta càng thấy Giáo lý từ từ đi đến sự suy tàn. 

9) Trong tương lai, đa số nhơn dân chẳng phải là 
những người có đạo đức cao. Thời đại của các bực 
hiền giả là thời rnà các tâm từ (metta), hi (karuna) hỉ 
(mụdita) ^phảt triến mạnh mẽ. Ngày nay, lòng từ rất 
hiếm thấỵ. chẳng có từ tâm, thì cũng chẳng có lòng 
trắc ấn đối với người cùng khốn và cũng chẳng thấy 
được tấm lòng tùy hỉ trước sự sang giàu của kẻ 
khắc.^Hiện tại, thế giới bị tràn ngập bởi long ganh tị, 
tật đố, hiềm thù, cao ngạo và tham lam. cả hai tầng 
lớp, trí thức và bình dân, còn đang chìm đắm trong 
sự kiêu mạn: tự phụ nơi bực thượng lưu, khinh 
thường nơi kẻ hạ tiện. 

10) Mỗi ngày, ta thấy nhiều xa xí phẩm và các nơi 
hành lạc lan tràn khắp chốn, khiến cho sự ham 
muốn thèm khát càng gia tăng, cũng như lửa cháy 
đựợc thêm dầu. Tham lam khi chẳng đưỢc thoả mãn 
liền đưa đến căm hờn sâu đậm, rồi đi xa hơn, đến 


“trang 339“ 



cảnh Giới trang 340 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

bạo tàn, sát hại và chiến tranh. Neu ngày nay người 
đức hạnh đã hiếm rồi thì tương lai sẽ lại ra sao? 

11) Với sự khan hiếm càng ngày càng nặng nề trong 
hàng ngũ các bậc có đức hạnh, thì cũng khó thấy 
được kẻ làm cha mẹ và thầy dạy biết lo cho thế hệ 
tương lai. Giữa cảnh xã hội thieu đạo đức đó, đoàn 
hậu tan cũng khó mà theo con đường lành, vì thiếu 
sự hướng dẫn về tâm linh của bực phụ huynh và 
giáo sư. Thế nên, chẳng dễ chi cho họ đưỢc tái sanh 
vào cảnh giới chư Thiên (Deva Loka) đế đưỢc hưởng 
thọ các thú vui tiên cảnh. Ngay cả việc tái sanh vào 
cõi nhơn gian nay cũng khó, yì các bất thiện pháp 
(akusaỉa) còn đang đâm chồi nấy nở khắp nơi. 

12) Tôi muốn kể lại một kinh nghipệm của tôi tại 
bện xe lửa ở Yangon vào năm 1957 . Tôi đến Yangon 
để tham dự buổi lễ khánh thành một chi hội Phật 
giáo (Sima). Trên đường về, một tỳ-kheo bạn đồng tu 
đưa tôi ra nhà ga. Trong khi chúng tôi ngồi chờ 
chuyến tàụ chạy đến, tôi thấy nhieu người chen 
chúc, xô lấn giành giựt nhau dữ dội đế tranh chỗ 
ngồi trên xe, trong khi chiếc đau máy đang qụẹo vào 
ga.^ Sau, tôi mới được cho biết cảnh chen lấn như 
thế xảy ra hằng ngày. 

13) Tôi bắt đầu lý luận như vầy: “Hành trình trên 
chuyến xe lửa nay dài lắm chỉ trong hai ngày. ^vì sỢ 
phải ngồi vào chỗ xấu, nhiều người đã chen lấn, xô 
đẩy n^u để giành chỗ tốt. vài người đã trả thêm 
tiền đế đươc rnột chỗ dành riêng. Trên xe, có người 
đi tới lui đế kiếm chỗ nào ngồi gan người có vẻ đàng 
hoàng; một vài người buồn bã phải ngồi vào chỗ 
chẳng vừa ý; lại cũng có người trông lo lắng ra mặt 
vì ngoi bên cạnh kẻ có vẻ bẫt lương.” 


“trang 340“ 



Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 341^ chương mười một 

14 ) “Neu phải vất vả, khổ sở như thế để lo cho một 
chuỵến đi chỉ võn vẹn có hai ngày, sao họ lại chẳng 
lo lắng chút nào về một cuộc hành trình còn dài gấp 
bội, dài cả nhiều đời người, xuyên qua ccác cuộc 
sanh tử, tử sanh của Luân hồi (Samsara) cho đến 
ngày đạt tới cảnh giới Niét-bàn^ (Nibbana)? Sao Ịại 
chẳng cố gắng kiếm đưỢc chỗ tốt, tìm ra ban hiền 
đồng hành trên chuyến viễn du đó? Neu bất hạnh, 
họ phải tái sanh vào bốn cõi ác, họ sẽ khố đau suốt 
đời và các bất thiện nghiệp (akusaỉa kamma) sẽ gia 
tăng từ đời nay sạng đời khác; họ chẳng bao giờ có 
đuỢc một chỗ ngồi tốt trên chuyến hành trình dài 
đăng đẳng của Luân hồi. 

“Ngay cả khi họ được sanh vào cõi nhơn gian, họ 
cũng bị làm người nghèo khó, thiếu thốn và cùng 
khốn. Đe tránh những cảnh tai hoạ đó, họ phải nên 
nỗ lực dõng mãnh mới có thế đưỢc tái sạnh vào 
những cảnh giới an lành và hạnh phước. Neu họ đã 
cố gắng thật nhọc mệt để chiếm lấy một chỗ ngồỉ tốt 
trên chuyến xe lửa có hai ngày, sao họ lại chẳng biết 
đố công ra cho một cuôc hành trình dài suốt một 
đời? Thật là họ quậ thiến cận và thiếu cả trí thôrig 
minh!” Tôi cảm thấy thương hại chq sự thiếu khôn 
ngoan của họ và thuật lại những điều tôi vừa nghĩ 
vói vị tỳ-kheo đông hành. 

15 ) Các bạn đọc quyển sách nầy cũng nên cứu xét 
cho cấn thận các sự kiện vừa nêu trên và nên cố 
gắng vươt bực đế thông hiếu chánh pháp (Dhamma) 
càng nhiều càng tốt. Neu trong các đời qua, các bạn 
đã tích trữ đưỢc nhiều công đức do việc tu tập theo 
các hạnh Ba-ỉa-mật (Paramis), các bạn nên tiếp tục cố 
gang thêm^ theo chiều hướng giảm thiếu các điều ác 
đế củng cố các thiện pháp Ba-ỉa-mật của mình như 


“trang 341“ 



cảnh Giới trang 342 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

bố thí (danạ) và trì giới (sữa), chỉ bằng cách ấy, bạn 
mới có thế trở thành một thiên chúng (Deva) đức 
hạnh ở cõi Trời; hoặc làm người hiền đức nơi cõi 
nhơn gian nầy. Cũng như các vị Bồ-tát (Bodhisattas) 
đã tu tập các hạnh Ba-ỉa-mật ngay trong các thời kỳ 
đen tối chưa có Giáo pháp (Sasana), các bạn cũng 
nện mãi mãi cố gắng tu tập theo các hạnh Ba-la-mật 
đế tạo cho mình các tập quán tốt cùng sự trưởng 
thành tâm linh để thi hẩnh các thiện nghiệp đạo. 

(Đẹn đậy chấm dứt phần Bọ túc) 

364.- Các Ịạc thú của chư Phạm thiện (Brạhmạs}. 

Chư Phạm Tiên (Brahmas) là những bực rất an 
hoà, thọ hưởng sự trầm lặng của các thiện pháp thiền 
định (jhana hisaỉa) đã thực hiện được trong đời trước 
để sanh về cõi Phạm thiên. Đe đưỢc tái sanh vào cõi 
Phạm thiên, các vị ấy phải chứng đắc các tầng thiền 
định (ịhanas) bằng cách rời xa các nơi đông đảo, ồn ào 
của thành thị, làng mạc, nhà cửa, và cả tu viện nữa, 
tìm đến những nơi hoang vắng, lánh hẳn các thú vui 
nhục dục ở trần thế. Phạm thiên chẳng có người hôn 
phối, chẳng có con cái. Các vị chẳng có bộ phận sinh 
dục và chẳng hưởng thọ các lạc thú nhục dục (kama 
gunà). Trong các buối quán tưởng lúc còn nơi cõi 
nhơn gian, các vị đã soi thấy rõ ràng những lỗi lầm 
của thú vui nhục dục, nên nay ở cõi Phạm thiên, các 
vị sống cuộc đời thanh khiết, thoát khỏi mọi dục lạc. 

Trong các cung điện và hoa viên nơi cõi Trời, đời 
sống các vị Phạm thiên thật trầm lặng và thánh 
thiên. Một số vị an nhàn thọ hưởng hạnh phước của 
thiền định, trong khi đó một số vị khác quán tưởng 


“trang 342“ 





Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 343 ^ chương mười một 

về lòng từ (metta bhavana) toả phát ra nhiều làn sóng 
từ tâm. Cũng như ở cõi nhơn gian, cõi Phạm thiên 
cũng chia ra nhiều cấp Phạm chúng: có các vị Phạm 
thiên vương, các vị cố vấn cho Phạm thiên vương 
(Brahmapurohitas, dịch là Phạm phụ thiên), các Phạm 
thiên chúng thường, cấp thấp, theo hầu các vị Phạm 
thiên vương (các Thiên chúng cấp thấp chẳng thế 
nhìn thấy đưỢc các Phạm thiên vương, nếu chưa 
đưỢc cho phép.) 

365. z vô tâm thức Phạm thiên (Ạsạnnạsatta Brahma) 

VÔ tâm thức Phạm thiên là những Phạm Thiên 
chúng chẳng có tâm thức. Khi còn ở cõi nhơn gian, 
các vị ấy quán thấy các lỗi lầm do tâm thức (rítta) và 
ký ức (trí nhớ) (sanna) gây nên. Các vị ấy lại thấy tất 
cả hình thức của sự tham lam đều do nơi tâm thức 
thúc đấy, và nghĩ rằng đời sống sẽ trầm lặng, yên 
tĩnh hơn nếu chẳng có tâm thức. Trong khi thực tập 
quán tưởng các vị ấy tập trung tư tưởng vào việc 
nhàm chán tâm thức và phát triến đưỢc nghiệp lực 
(kammatthana) gọi là pháp quán tưởng nhàm chán về hý 
ức (sannaviraga bhavana). Đen khi lìa cõi nhơn gian, 
các vị ấy đưỢc sanh lên cõi Phạm Thiên, trở thành 
các Phạm Thiên vô tâm thức, và sống như những 
pho tượng bằng vàng, hoặc đứn^, hoặc ngồi, hoặc 
nghiêng. Thọ mạng kéo dài 500 kiếp ba (kappas). 

366, -yồ sắc Phạm thiên (Arupa Brahma}. 

Các vị Phạm Thiên vô sắc chẳng có hình chất, họ 
chỉ có tậm thức mà thôi. Khi còn ở cõi nhơn ẸÌan, các 
vị tu tập thiền định (jhanas), quán tưởng về các lỗi 
lầm của sắc chất (rupa), cho rằng mọi khố đau đều do 


“trang 343“ 





cảnh Giới trang 344 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

Sắc chất gây nên, phát triển pháp quán tưởng nhàm 
chán sắc chất (rupavigara bhavana). Đen khi lìa cõi 
nhơn gian, các vị ấy tái sanh là Phạm thiên vô sắc, 
chẳng có thân tướng, chỉ thế hiện ra bằng các đợt 
tâm thức cao vút trên các cõi Trời; thọ mạng đưỢc 
kéo dài đến nhiều kiếp ha (kappas). 

(Đối với những người chẳng phải là Phật tử, rất 
khó cho họ tin vào hai cõi Trời vô tâm thức và vô sắc 
chất Phạm thiên nầy.) 

367.-Từ cõi Phạm Thiên lọt xuống hàng súc sanh. 

Trong hàng các Phạm thiên chúng, chỉ có các vị 
Phạm thiên đã đắc được Đạo (Magga) và Quả (Phaỉa), 
và được gọi là Phạm thiên thánh chúng (Brahma Ariyas) 
mới khỏi phải bị tái sanh xuống các cõi thấp hơn. Các 
vị nay càng ngày càng thăng tiến lên cao, đắc quả vị 
A-la-hán (Arahant) và thành tựu Niết-bàn (Nibbana). 
Còn các Phạm thiên chúng khác chưa chứng đươc 
đạo quả sẽ phải tái sanh xuống các cõi Thiên thấp 
hơn và cõi nhơn gian, khi thọ mạng của họ chấm 
dứt. Tuy nhiên, họ còn chưa phải sa vào các nẻo ác 
đạo, vì thiện nghiệp của họ trong các đời qua vẫn còn 
hiệu lực, nên họ đưỢc tái sanh vào cõi Trời hay cõi 
người, với nhị thiện căn (Dvihetuka) hay tam thiện căn 
(Tihetuka). Rồi từ kiếp Tầy, tùy theo ác nghiệp lực 
của họ tạo nên, mới có thế bị rơi vào đường dữ, như 
súc sanh, ngạ quỉ hay vào trong địa ngục. 

Trong vòng luân chuyển của cảnh Luân hồi 
(Samsara), phàm phu (puthujjana) chưa chứng đắc 
thánh quả, mặc dầu nhờ phước báo thiện nghiệp 
đưỢc sanh lên các cõi Trời hay cõi Phạm thiên, vẫn 


“trang 344“ 



Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 345 ^ chương mười một 

CÓ thể bị rơi xuống các cõi dữ như súc sanh chẳng 
hạn. Có câu phương ngôn: “Nay là một vị Phạm thiên 
rực rỡ hào quang, mai lại là một con heo bùn sình dơ 
dáy!” Còn là phàm phu là còn ở trong tình trạng 
đáng lo ngại. Từ cõi Phạm Thiên cao nhứt, cõi 
Bhavagga, có thế một ngày nào đó, sẽ bị tái sanh vào 
các nẻo dữ ác. Một hoả tiễn bắn lên không trung cứ 
thăng lên cao mãi, cho đến khi hết nhiệt năng cũng 
phải rơi xuống, chúng sanh cũng vậy, khi các thiền 
lực (ịhana) của họ đã mãn, họ sẽ phải quay về ở các 
cõi thấp vậy. (Bhavagga còn được gọi là 
nevasannanasannayatana bhumi, dịch là cõi phi tưởng 
phi phi tưởng.) 

Đen đây chấm dứt việc cứu xét các cảnh giới của 
Hiện hữu (Bhumis). 

368.- Niệt-bàn (NỊbbạnq). 

Neu phải viết về Niét-bàn (Nibbana), tôi chỉ làm 
xong nhiệm vụ đó cho đàng hoàng khi nào tôi viết 
thật đầy đủ chi tiết. Nhưng trong quyến sách nay, tôi 
chẳng có cơ hội để đi sâu vào chi tiết, vì thế tronệ 
các kỳ xuất bản trước, tôi đã gát qua việc viết về 
Niết-bàn, nghĩ rằng thà chẳng viết còn hơn viết đến 
một cách phiến diện. Nhưng với kỳ xuất bản năm 
1968 (niên hiệu 1320 M. E. theo lịch của Miến-điện), 
nhằm giúp các độc giả có đưỢc đôi chút kiến thức về 
Niết-bàn, tôi mới phụ đính vào đây một chương về 
“Tưởng niệm đến cõi an lạc Niét-bàn” (“Recollection 
of Peaceíul Nibbana”) trích trong quyến “Thingyo 
Bhathatíka”. 

“Tưởng niệm đến cõi an lạc Niết-bàn” có nghĩa là 


“trang 345“ 



cảnh Giới trang 346 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

liên tục nhớ nghĩ đến sự an lạc của Niét-bàn (= 
recollecting the “peacehil bliss” of Nibbana [= santi 
sukha]) [santi = an; sukha = lạc]. Mỗi người nói về Niết- 
bàn một cách khác nhau, vài người cho rằng Niết- 
bàn là một thứ gì đặc biệt của tâm thức và sắc chất. 
Vài người cho rằng bên trong sắc chất và tâm thức 
có một phấm tánh hằng cửu cũng tựa như một chất 
tinh tuý thường hằng, và tánh chất hằng cửu đó hay 
chất tinh tuý thường hằng đó, vẫn hiện hữu, tồn tại 
mãi và Niét-bàn cũng hiện hữu và tồn tại y như chẩt 
tinh tuý thường hằng đó. Lại có người nói: “Làm sao 
nói đến Niết-bàn là an lạc đưỢc, khi ta chẳng thế nào 
thọ hưởnẸ, vì nơi cõi Niết-bàn chẳng còn tâm thức 
và sắc chất.” Cũng như khi bàn về một sự vật gì, 
những người đã có kinh nghiệm thật sự về sự vật đó 
mới có thể thấu hiểu tường tận, xét về bản thể của 
Niết-bàn cũn^ thế, chỉ những bực cao quí đã chứng 
đắc đưỢc Niết-bàn mới thấu rõ. Bản thế sâu xa của 

/ * o 1 IX 

Niêt-bàn chăng thê dùng sự phỏng đoán của phàm 
phu mà thông đạt đưỢc. Tuy nhiên, tôi sẽ cố gắng 
trình bày về Niét-bàn theo sự hiểu biết của tôi, dựa 
theo Kinh sách và sự suy luận hỢp lý. 

Niết-bàn (Nibbana) là một chơn lý tối thượng trong 
các chơn lý tối thượng khác như tâm thức, tâm sở và 
sắc chất. Vì Niét-bàn chẳng dính dấp chi với tâm 
thức và sắc chất, hai món nay vốn là những trạng 
thái bị điều kiện hoá, Niét-bàn chẳng thể là một thứ 
tâm thức hay sắc chất được. Niết-bàn cũng chẳng 
phải là phần tinh túy trường tồn nằm bên trong thân 
thế, vì nơi các trạng thái nội tại và ngoại tại, của thân 
tâm, Niết-bàn đưỢc bao gồm trong các trạng thái 


“trang 346“ 



Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 347 ^ chương mười một 

ngoại tại, như đã được ghi rõ trong lời tuyên bố 
“Bhỉddha Dhamma” nơi Bảng xép loại “Matika” của 
Quyến Khảo Luận thứ nhứt [= quyến Dhammasangani 
Pãli] của Luận tạng A tỳ đạt ma (Abhĩdhamma) trong 
Tam Tạng [= Tipitaka]. Khác với con người hay các 
chúng sanh khác, Niết-bàn chẳng phải là một chủ thế 
đang hưởng dụng hay một đối tưởng bị hưởng dụng 
như các sự vật có hình dáng, có âm thanh, V. V. vì lẽ 
đó, thật sự chẳng có cảm giác hưởng thụ mà chỉ có 
một trạng thái an lạc của Niết-bàn, một phước báo 
an lạc nơi Niết-bàn (the “peaceíul bliss” in Nibbana, 
xin dịch gương là an lạc phúc; peaceỷaỉ = an lạc; hhss = 
phước lành.) mà thôi. 

Nói một cách rõ hơn, cái cảm giác thọ hưởng, sau 
khi đã thọ hưởng, liền biến mất đi và cần phải có một 
sự cố gắng nào đó đế gỢi thêm một cảm giác thọ 
hưởng mới. Nhưng với Niết-bàn, chẳng cần phải có 
thêm một cố gắng như thế, vì Niết-bàn vốn sẵn viên 
mãn đâu có lúc nào vơi đi mà cần phải làm cho đầy 
lại. Con người cảm thấy chưa đủ thoả dạ khi hưởng 
thọ, liền muốn gia tăng thêm cảm giác khoái lạc nên 
dùng các phươnẸ tiện bất hỢp pháp khác, hoặc đi 
vay nỢ để có thê kéo dài phút khoái cảm. Thật là 
đáng thương hại cho họ sau nầỵ phải trả món nỢ đã 
vay nơi bốn nẻo ác của Luân hồi. Bản thế của an lạc 
phúc (the “peaceíul bliss”) của Niét-bàn chẳng hề bị ô 
nhiễm bởi sự hưởng dụng, vì Niết-bàn chính là sự 
chấm dứt hoàn toàn của tâm thức và sắc chất. 

Hãy lấy một thí dụ cho rõ hơn: Một vị giàu có, 
hưởng đầy đủ các thú vui của trần thế, đang nằm 
ngủ ngon; chắc chắn ông sẽ quở người đầy tớ đến 


“trang 347“ 



cảnh Giới trang 348 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

đánh thức ông dậy để hưởng thêm một thú vui khác 
đang sẵn sàng chờ đợi ông thức dậy. Trong khi ông 
ta ngủ, chẳng thấy có một sự hưởng thọ nào rõ rệt, 
nhưng ông thích giấc ngủ êm đềm hơn là hưởng các 
thứ vui khác mà phải thưc dậy. Ta thường nghe 
nhiều người bộc lộ sự sung sướng sau một giấc n^ 
ngon, như vầy: “Ái chà! Đánh một giấc ngon đáo đe!” 
Và bạn cũng có thế tưởng tượng đến niềm sung 
sướng mà an lạc phúc của Niết-bàn mang lại, một 
niềm an lạc chẳng còn có cả tâm thức lẫn sắc chất. 

Chúng ta hãy xét đến trường hỢp của các vị A na 
hàm (Anagami) và A-la-hán (Arahant). Các vị nay xem 
các tập hợp (uấn) của tâm thức và sắc chất như là 
một gánh nặng đang đè trĩu, nên mới chứng nhập 
vào Diệt đế (Nirodha samapatti) đế được giải thoát khỏi 
các uấn tâm và sắc càng nhiều càng tốt. Trong khi 
các vị ấy chứng nhập vào Diệt đế, tuyệt đối chẳng có 
cảm giác hưởng thọ khoái lạc; chỉ có sự chấm dứt các 
tâm thức và sắc chất chẳng còn khởi lên đuỢc. Sự 
chấm dứt của tâm thức và sắc chất nay đươc các vị 
ấy xem như là một niềm vui vô biên, vì thế mà các 
Ngài mới chứng nhập vào Diệt đế. 

Hơn nữa, nếu chúng ta xét đến trường hỢp của 
cõi Vô sắc ^iới, các bậc Thiên chúng vô tâm thức và 
Vô sắc chất, thì tình trạng an lạc phúc (“peaceíul 
bliss”) trở nên rất rõ rệt. chư Thiên vô tâm thức nầy 
chẳng hề có cảm giác khoái lạc vì tâm thức họ, trong 
500 kiếp ba, chẳng hề phát khởi, mà lại ở trong trạng 
thái an hoà, bất động. Đối với các vị vô sắc chất, hoàn 
toàn xa lìa khỏi vật chất, số lượng các trạng thái tâm 
lý khởi lên nơi các vị nay cũng rất ít oi. Neu đã chứng 


“trang 348“ 



Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 349 ^ chương mười một 

quả vị A la hán rồi, vị vô sắc chất chỉ còn 12 loại tâm 
thức: 

- một loại Manodvaravạịjama, ở tại ngưỡng cửa ý thức 
để chú ý; 

- tám loại Kamavacara Kiriya, ý thức khởi tác về cảm 

giới^ ,,,,,, X , 

- một loại ý thức thụ tác về phi tưởng phi phi tưởng 
(nevasannanasannayatana) 

- một loại ý thức khởi tác về phi tưởng phi phi 
tưởng; 

- một loại về ý thức thành tựu quả vị A-la-hán 
(Arahant). 

\ý thức khởi tác = íunctional consciousness; 
ý thức thụ tác = resultant cosciousness] 

Các loại tâm thức nầy chỉ khởi lên mỗi lần một 

thứ mà thôi, và khi chúng chẳng khởi lên thì tâm 

thức của vị Thiên vô sắc chất hoàn toàn yên nghỉ. 

Như thế, cảnh giới an ỉạc phúc của Niết-bàn đưỢc trở 

nên tích cực rõ rệt. 

# • 

Đức tánh an lạc của Niết-bàn chẳng phải là một 
đức tánh tống quát chung cho tất cả, mà là một đặc 
tánh riêng biệt cho từng cá nhơn, vì lẽ nay, khi phải 
còn lưu giữ các uấn, các bực thánh hiền quán tưởng 
cảnh giới Niết-bàn của riêng mình đế chứng nhập 
vào sự thành tựu Đạo quả. Kinh sách cho rằng khi 
nhập định như thế, tâm tư hướng về Niết-bàn tạo 
nên một n^ồn lạc thú vô biên. Đen khi viên tịch vào 
cõi Bát Niêt-bàn (=vĩnh viễn rời cuộc sống), tất cả các 
vị Đại Trưởng lão Tăng ni (Theras & Theris) vừa vứt 
bỏ năm uấn thân tâm, vừa thốt lên những lời mừng 
rỡ, khiến cho chúng ta cảm thấy hố thẹn vì còn đeo 


“trang 349“ 



cảnh Giới trang 350 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

nặng cả tâm thức cùng sắc chất. 

Sadevakassa ỉokassa, ete vo sukhasammata, 

Yattha c’ ete nirujjhanti, tan tesam dukkhasammatam. 
Sukkham ditthamariyehhi, sakkayassa nirodhanam, 
Paccanikam idam hoti, sabbalokena passatam. 

“Nơi các cõi nhơn thiên, loài người, các Thiên chúng, các 
đấng Phạm thiên, đều xem các trần cảnh hình sắc, âm 
thanh, V, V, ỉà những thú vui. 

Nơi cảnh giới Niết-bàn được các thánh giả trân quí, thì các 
trần cảnh đã đoạn tận. Trong cảnh giới vắng lặng đó, các 
chúng sanh còn ngu dốt cứ tưởng như mình đang đau kho 
vì chẳng cảm nhận được niềm an vui của Niết-bàn. 

Với huệ nhãn, các bực thánh giả nhìn thấy rõ niềm an lạc 
trong cảnh giới Niết-bàn, nơi mà ngũ uấn đã hiện rõ bản 
thế vắng lặng của chúng. 

Các bực thánh giả đã thật sự tự mình chứng kiến cảnh 
Niết-bàn ỉà cảnh đối ngược với chúng sanh giới. Các chúng 
sanh còn nặng si mê (avịịịa) và ái dục (tanha) cũng tựa 
như bọn người đâu lưng lại mà chạy ngược đi mọi phiá.” 


“trang 350“ 



Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 351^ 


Chương mười một 


Tổng Kết 


369. - Bển phận_của độc^iả. 

Tôi đã làm xong niệm vụ viết quyển sách “vi diệu 

pháp nhựt đụng” (“Abhiđhamma in đaily life”) nây, cứu xét 

đầy đủ các khiá cạnh của chánh Pháj) (Dhamma) mà 

các độc giả nói chung cần hiếu biết đến, trong mọi sự 

giao tế hàng ngày. Thông hiếu đưỢc các kiến thức lợi 

ích của quyến Khảo luận nay, bốn phận của người 

đọc là phải đem các kiến thức đó ra ứng dụng, bằng 

cách phát triến sự tỉnh giác, sự tự kiềm thúc và nỗ 

lực tinh tấn 
# 

370. -Kiến thức vậ Thực hành. 

Kiến thức chẳng phải là thực hành. Kiến thức 
suông, rất vô dụng, sách vở đem lại kiến thức, nhưng 
chẳng thế thực hành giúp giùm cho người đọc. Đã có 
nhiều người rất ha^ chữ, thâu thập đưỢc thật nhiều 
kiến thức bổ ích ve chánh pháp, nhưng rất hiếm kẻ 
biết đem ra ứng dụng tu tập đế được lợi lạc. Giữa số 
đông người như thế trong xã hội, cơ duyên đế tạo 
cho mình một tâm thức thiện lành thật là rất mong 
manh. 


“trang 351“ 




cảnh Giới trang 352 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

Thí dụ như nhiều công tác bố thí (dana) được thục 
hiện vào thời buối nầy, chẳng phải hướng về công 
đức các hạnh Ba-ỉa-mật (Paramừ) mà chỉ đế đuối theo 
các trào lưu xã hội khoe khoang, phô trương khoác 
lác sự thành công cùng của cải giàu sang cho mọi 
người trông thấy; dân chúng chẳng còn noi theo con 
đường Ba-ỉa-mật do các bực hiền giả đức hạnh đã 
vạch ra. Những kẻ tranh nhau leo lên các bậc thang 
xã hội, cũng biết các hành vi hố thí của họ chẳng 
mang đến các phước báo, hay mang đến rất ít, 
nhưng vì bụng dạ thèm khát đưỢc sự khen ngỢi, 
thán phục của quần chúng, nên hành động từ thiện 
của họ cũn^ chẳng khá hơn những người dốt nát đã 
làm, mặc dầu họ thừa biết họ chẳng nên làm như 

thế. 

371.- Chuyện con cọp già xảo quyệt. 

Sau đây là một câu chuyện trích trong Hitopadesa 
đế chứng minh (Ịuan điếm của tôi. Một con cọp xảo 
quyệt già nua đến nối chẳng còn đi săn thịt đươc. 
Miệng cứ kêu lên: “Này các người bộ hành! Hãy đến 
đây mà lấy chiếc vòng bằng vàng!” có người nghe 
thấy, đến gần, hỏi: “Chiếc vòng vàng ở đâu?” 

Cọp giở chơn lên, chỉ chiếc vòng dưới móng. 
Người hành khách bảo, chẳng dám lại gần vì sỢ cọp 
hay ăn thịt người. Cọp liền lên giọng giảng một bài 
pháp như sau: “Ngày xưa còn trẻ, tôi thường bắt 
người đế ăn thịt, bởi vì tôi chưa đưỢc may mắn nghe 
biết đến Chánh pháp (Dhamma). Đen tuổi già, tôi mất 
cả vỢ và các con. Tôi thật sự đã có đưỢc một mối linh 
cảm (sanvega) thúc dục tôi theo con đường thiện đạo. 


“trang 352“ 



Vi Diệu Pháp Nhật Dụng trang 353 ^ chương mười một 

Số là trước đây, tôi may mắn gặp đưỢc một bực hiền 
giả cao quí giảng cho tôi nghe cuộc sống thánh thiện 
biết tạo thiện nghiệp bằng cách bố thí (dana). Ke từ 
ngày ấy cho đến nay tôi sống cuộc đời đức hạnh. Bạn 
chẳng cần phải sỢ hãi tôi gì hét. Nè, xem tôi đâu còn 
chút nanh vuốt nào. Tôi đã phát nguyện muốn bố thí 
chiếc vòng vàng nay cho một người nào, và bạn là 
người hữu duyên đó. Nào, bạn hãy đến bên bờ hồ 
tắm rửa sạch sẽ đi, rồi lại đây nhận món quà của tôi.” 

Quá tin vào lời đường mật đó, người bộ hành liền 
làm theo. Khi bước xuống hồ, anh ta sa lầy và lún sâu 
xuống. Cọp bảo sẽ tới giúp, liền đến xé xác người ấy. 

Câu chuyện trích trong Hitopadesa dạy chúng ta 
một bài học: kiến thức mà chẳng có đạo đức thật là 
vô ích. Những kẻ có học và thông minh, thiếu đạo 
đức mà thừa nết tinh ranh, gian xảo cùng sức quyến 
rũ, thường là những người nguy hiếm hơn kẻ dốt 
nát vì họ sẵn kiến thức đế trù hoạch các hành vi bất 
thiện. Tôi muốn khuyến nhũ các độc giả chớ nên cho 
rằng có đưỢc kiến thức là đã đầy đủ lắm rồi, còn phải 
đem những gì đã thấm nhuần ra tu tập đế trở thành 
người hiền đức. Nguyện cầu tất cả bạn đọc sống một 
cuộc đời hoàn toàn đức hạnh! 

* * * 


“trang 353“ 



cảnh Giới 


trang 354 ^ vi Diệu Pháp Nhật Dụng 


^.7Ẵr-Ẵừị.Ẹjĩt.(Ẹp.ịlọ0.ụf) 


Đe kết thúc, xin ghi lại vài điều lưu ý ngắn và 
thích đáng: Thời buối ngày nay, mặc dầu các vị xuất 
gia và tại gia đều có quyết tâm nỗ lực chứng đắc 
Niết-bàn, nhưng nếu tâm thức còn chưa thanh tịnh, 
thì con đường còn xa diệu vỢi. 

Vì lẽ đó, bắt đầu ngay chính tôi đây, các thân hữu, 
các cộng tác viên của tôi và cả những thế hệ sau nay, 
nếu muốn noi theo con đường dẫn đến Niết-bàn do 
các bực hiền đức tiền bối của chúng ta vạch ra, phải 
học tâp cấn thận, chín chắn, tỉ mỉ quyến khảo luận 
Vi diệu pháp nhựt dụng nay và nỗ lực tinh tấn mãnh liệt 
để vươn lên đến tuyệt đỉnh, trở thành một kẻ chiến 
thắng vinh quang! 



“trang 354“ 






Vi Diệu Pháp Nhật Dụng ~ 355 ~ Mục-lục 



Muc-Luc 

# # 


Số 

Tiêu-muc 

• 

Trang 


Vài lời xin thưa trước.I 

Tiêu-sử của Ngài Ashin lanakabhivamsa.III 

Lời Tựa của u Ko Lay.V 

Lời Tựa của Tác-giả.VII 

Chương 1: vệ Chơn đế yậ Tâm thức 

001 Bốn Chơn đế.1 

002 Tánh cách chẳng thay đổi của Chơn đế như thế nào?.1 

Tàm iCỊttaỊ 

003 Ý thức được về một sự vật, đó là Tâm thức.2 

004 Bản thế của Tâm, hay Tâm thế.3 

005 Tâm có thể đi dạo xa.3 

006 Tâm đi lang thang một mình.4 

007 Tâm chẳng có hình dạng vật chất.5 

008 Trú sở của tâm thức ở trong hang động.5 

009 Bằng cách nào tâm sở thiện và bất thiện trộn lẫn nhau?.6 

010 Tâm sở khác biệt nhau, cũng như các đặc tánh 

vật chất chẳng giống nhau.7 

011 Tâm có thể điều phục được.8 

012 Tại sao Tâm cần được cải thiện.8 

013 Vua Di-lan-đà đã điều phục tâm cách nào?.9 

014 Vua Di-lan-đà chuẩn bị cách nào?.10 

015 Một tấm gương tốt.11 

Chương 2: Tâm sở và cậc Tâm sử hất thiện 
Tâm sở 

016 Các Tâm sở xác định Tâm thức.12 

017 Mười bốn tâm sở bất thiện.13 

1.- yô minh ịMọha) 

018 Hai loại vô minh.13 

019 Loại vô minh thứ nhứt: căn bản vô minh.14 

020 Loại vô minh thứ hai: chi mạt vô minh.15 

021 Một vị hiền giả bị Vô minh áp đảo.15 


«>355°° 































Mục-Iục 

é » 


~ 356 ~ Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 


022 “Chẳng biết” đâu phải luôn luôn là vô minh.17 

023 Vô minh thô và tế.18 

^c. yô tàm (Ahịrịhỷ 

024 Thế nào là Vô tàm?.19 

025 Ghi chú thêm về câu chuyện của ẩn sĩ Haritaca.20 

3--_Yô <iụjỈẠnọttappa} 

026 Thế nào là Vô quí?.21 

027 Lại ghi chú thêm về câu chuyện ẩn sĩ Haritaca.23 

4. - Tận loạn (yậdhạccạ) 

028 Thế nào là Tán loạn?.24 

029 Khi Tôn giả Nan đà chẳng định tâm được.24 

030 Năng lực yếu ớt của sự tán loạn.24 

5. -Tham(Lpbha) 

031 Tham lam khác với Ham muốn .25 

032 Các tên khác của sự tham lam.25 

033 Sự tham lam chỉ có tăng mà chẳng có giảm.27 

034 Líống nước mặn.27 

035 Tham dẫn ta đến bốn nẻo ác bằng cách nào? .28 

036 Tham chẳng đưa ta đến bốn nẻo ác, 

nếu đã có sẵn thiện pháp.28 

037 Điểm cần suy gẫm.29 

038 Giải quyết sự phân vân.29 

039 Nakulapita và Nakulamata.30 

040 Ghi chú về câu chuyện Nakulapita và vỢ.31 

041 Sự phú tàng (Maya).32 

042 Sự che dấu của một người đàn bà.32 

043 Một người vỢ điêu ngoa.33 

044 Sự phú tàng của một kẻ ẩn tu.33 

045 Các hình thức phú tàng nhiều đến vô số.35 

046 Sự khoa trương (Sathe 5 ^a).35 

047 Sự khoa trương nơi tu sĩ là sự tăng thượng mạn.36 

048 Sự khoa trương nơi người thế tục là sự tự tôn.36 

049 Các tai hại của sự khoa trương giả dối.36 

6. - Tà kiến ÌỊịỊtthị) 

050 Tà kiến là gì?.39 


«>356°° 


































Vi Diệu Pháp Nhật Dụng ~ 357 ~ Mục-lục 


7. - Kiêu man ÌMqna) 

051 Kiêu mạn là gì?.40 

052 Các hình thức kiêu mạn và cách dẹp bỏ.41 

053 Hai cách tu học.43 

054 Kiêu mạn về sắc đẹp.45 

8. - Sân hân (Dọsạ) 

055 Thế nào là sân hận?.46 

056 Câu chuyện một người thiếu nữ.47 

057 Sự vô ơn (Makkha).48 

058 Chuyện người con có hiếu với mẹ.49 

059 Ác ý (Palasa).50 

060 Sự ưu sầu (Soka).51 

061 ưu sầu và lo âu có đem lợi ích gì chăng?.51 

062 Sự than khóc (Parideva).52 

063 Khóc than có ích lợi gì chăng?.53 

064 Sự điềm nhiên của Bồ-tát, tiền thân Đức Phật.53 

065 Bà Mallika, phu nhơn vị tướng lãnh Bandhula.54 

066 Đau khổ vật chất (Dukkha) và 

thống khổ tinh thần (Domanassa).55 

067 LỢi (Labha) và Suy (Alabha).58 

068 Có đông quyến thuộc (Yasa) và cô độc (Ayasa).59 

069 Tán tụng (Ninda) và chê trách (Pasamsa).60 

070 Sự uất hận (Upayasa).64 

9. - SưGạnhtị_(lssạ)_ 

071 Thế nào là sự ganh tị?.66 

072 Bầy heo rừng và động ngọc bích.67 

073 Đe cao (Attukkamsana) và vu báng (Paravambhana).67 

074 Phô trương khoác lác.67 

075 Tuyên bố đúng thời.68 

076 Chê trách.68 

10. \SvẹTâtđọ_(Macchạriỵ<ỷ 

077 Các hình thức của tâm sở tật đố.70 

078 Các điểm cần cứu xét về tâm sở tật đố.72 

11. - Họitiểc_(Kụkkuccạ)_ 

079 Thế nào là Hối tỉếc?"...73 


oo357®q 



































Mục-Iục 

é » 


~ 358 ~ Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 


080 Sự hối tiếc của bốn chàng thanh niên giàu có.73 

081 Đừng để phải hối tiếc về sau.74 

082 Hãy nỗ lực tinh tấn hành thiện khi còn đủ thời giờ.74 

083 Câu chuyện người đao phủ thủ.75 

12 yà Ị3c Gịải đậị (Thina)_y_àHôn trầtn ÌMiddhạ)_ 

084 Thế nào là giải đãi và hôn trầm? .76 

14.- NghinQỜ(Vicịkịcchạ)_ 

085 Nghi ngờ, chẳng tin vào Tam Bảo.77 

086 Các sự phân vân chẳng thuộc về tâm sở nghi ngờ.78 

Chương 3: Các tậm sở thiện 

087 Các tâm sở thiện (Kusala Cetasikas).80 

1. - Tâm sở Tín (Sạddhạ) 

088 Tâm sở tín, hay tín tâm, hoặc lòng tin tưởng.81 

089 Các sự tin tưởng sai lầm.82 

090 Cần lưu ý đề phòng.83 

091 Cần phân biết: lòng tin khác với tình yêu.84 

2. - _Sự tỉnh giácỊSatị) 

092 Thế nào là tâm sở tỉnh giác?.85 

093 “Nhớ lại”, “nghĩ đến” 

chưa đủ đế được gọi đó là tỉnh giác.87 

3. - Tàm (Hịrịj yà 4.- Qui' (Ottapgql 

094 Thế nào là Tàm và Quí.87 

095 Tàm và Quí giả hiệu.89 

096 Bốn trường hợp cần dẹp bỏ sự hổ thẹn qua một bên.90 

097 Con đường ở giữa.91 

5. - Sư vô tham (AỊqbha) 

098 Thế nào là vô tham?.91 

099 Vị tỳ-kheo tham lam.92 

100 Một kẻ tham lam.92 

101 Vị tỳ-kheo vô tham.93 

102 Một người vô tham.93 

6. - _vộ_ sân ÌẠdqsạì 

103 Thế nào là vô sân?.94 

104 Tâm vô tham và vô sân của Bồ-tát.95 


«>358°° 

































Vi Diệu Pháp Nhật Dụng ^ 359 * Mục-ỉục 


105 Nhận định.96 

106 Nhơn và quả.96 

7: ■ Yộ si_ (Ạtnọhạ) và Trí huê (Pạnna) 

107 Thế nào là vô si và Trí huệ.97 

108 Trí huệ hay Bát nhã (Panna).97 

109 Sự thông minh giả hiệu.98 

110 Căn bản trí và Hậu đắc trí.99 

111 Làm thế nào để đào luyện căn bản trí?.100 

112 Sự khác biệt giữa niềm tin (Saddha) và trí huệ (Panna).101 

113 Lời kêu gọi.102 

8. -Tâm từ (Mẹttaị 

114 Tâm từ chẳng phải là một tâm sở riêng biệt.105 

115 Tình yêu chưa hẳn là tâm từ.105 

116 Tình yêu giữa bò mẹ và bò con.106 

117 Tâm từ của Hoàng hậu Samavati.106 

118 Bài học đạo đức của mẩu chuyện.108 

9. - Tâm bi (Kqrụnạl 

119 Sự thương hại chưa hẳn là tâm bi.109 

120 Tâm thức của người đức hạnh.110 

10. - Tâm hịÍMụdịtq) 

121 Thế nào là Tâm hỉ (Mudita).112 

122 Hoan hỉ quá mức.112 

11. - Tâm xảíỤỵẹkkhạ)_ 

123 Thế nào là Tâm xả?.113 

124 Bốn Tâm vô lượng (Brahmaviharas).114 

125 Phát triển và trao chuyến Tâm từ.115 

126 Làm cách nào trao chuyển Tâm bi?.117 

127 Làm cách nào trao chuyển Tâm hỉ?.118 

128 Làm cách nào trao chuyến Tâm xả?.118 

129 Ghi chú thêm về bốn tâm trạng thánh thiện.119 

14.- Bạ Tàm sở tịểt chệ_(yịrạti cẹtạsịỊcạl; 

Chánh ngữ (Sgmmạmayaca)j chánh nghịêp ÍSammakqmmanta); 
Chánh mqng (Sqmmq qvịịq) 

130 Mười điều tệ hại được chia ra làm hai loại.120 

131 Các tâm sở tiết chế (viratis).121 


«> 359 °° 




































Mục-ỉục ^ 360 ^ Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

132 Các hành động lành khác chẳng thuộc về nhóm tiết ché.122 

133 Ba hình thức của các tâm sở tiết ché.122 

Chương 4: yề các tâm sởj)hu hơpyớitậm_thức_thịenỵà bất_thjeĩĩ 

134 Các loại tâm sở phụ hợp với tâm thức thiện và bất thiện ...126 

L- Tâm sở Xúc (Phassạ) 

135 Thế nào là Tâm sở Xúc?.127 

2,- Jâm sở Tho (VedạnỊỷ 

136 Tâm sở Thọ và các đối tượng của giác quan .128 

137 Năm loại cảm thọ.129 

X- Tâm sở Trí_gíac ^annq) 

138 Thế nào là tâm sở Tri giác?.131 

139 Tầm hoạt động của tâm sở Tri giác rất rộng.133 

140 Đừng lầm lẫn tâm sở Tri giác (Sanna) với sự Tỉnh giác (Sati)l34 

4, - Tđm sở Ỷ hậnhỊCẹtạnq) 

141 Nhiệm vụ của tâm sở Ý hành.134 

142 Tâm sở Ý hành tạo nên Nghiệp (Kamma).136 

5, - Tâm sở Định (Eka qqa ta) 

143 Tâm sở Định còn được gọi là Tam-ma-đề (Samadhi).137 

6, j Tâm sở Mgng cặn Qỉyitịndrịyạ) 

144 Thế nào là Mạng căn?.138 

7c. Jàm sở Chú tậm /Mạnạsjkara] 

145 Sự chú ý.139 

146 Bảy tâm sở thường hiện diện khi tâm thức khởi lên.139 

8.- Tam sở Tác_ỵ [Vịtgka) 

147 Các hình thức của tâm sở Tác ý.140 

9c. Jàm sở Nhiếpỵ_(yịcarạ)_ 

148 Nhiếp ý là thế nào?.142 

Tạm sở Qụyết ý_(Adhi]no]dchạỵ 

149 Thế nào là tâm sở Quyết ý?.143 

11,- Tâm sở Nỗ lưc_(Vịnỵ^ 

150 Thế nào là tâm sở Nỗ lực?.143 

151 Các ích lợi do sự nỗ lực mang đến.144 

152 Chúng ta hãy tự cải thiện.148 

Tạm sở Tọgị ỵÌPịti] 

153 Toạiýnghiãlàsao?.149 






























Vi Diệu Pháp Nhật Dụng ~ 361 ~ Mục-lục 

13.-_Tâtn sở ý cỊitíChandạị 

154 Từ Sự mong muốn (asa) đến tâm sở ý chí (chanda).151 

ChựỢng 5: Tập khtíCạntq) 

155 Tập khí và tánh tình con người.155 

156 Sáu loại tập khí.156 

157 Phán đoán tập khí của một người như thế nào?.157 

158 Tham tập khí (raga carita) và tín tập khí (saddha carita).157 

159 Sân tập khí (dosa carita) và minh tập khí (buddhi carita).... 158 

160 Si tập khí (moha carita) và tác ý tập khí (vitakka carita).159 

161 Nguồn gốc của tập khí.160 

162 Khuynh hướng (Vasana) tiếp tục từ đời nay sang đời khác. 161 

Chương 6: Mười căn bản của thiện pháp 
(Puĩw^MĩJyưyữtthu) 

163 Mười căn bản của các thiện pháp là gì?.164 

1.- Bố thí (Dana) 

164 Hai thành tố của sự Bố thí (Dana).165 

165 Le vật cung hiến và người thọ nhận 

làm tăng trưởng Ý hành (Cetana) thêm bén nhạy.166 

166 Số lượng lễ vật cúng dường.167 

167 Bố thí hào phóng mà ý hành lại yếu kém.168 

168 Bố thí cũng như gieo hạt giống.169 

169 Thọ giả cũng quyết định phước báo trong việc bố thí.171 

170 Bố thí cúng dường lên Giáo hội Tăng-già (Sanghikadana)... 172 

171 Làm cách nào để phóng chiếu thiện chí của mình?.172 

172 Thái độ tinh thần trong khi cúng dường.173 

173 Bữa cơm cúng dường ở nhà 

có thế trở thành Sanghika dana.173 

174 Thiện chí của người thí giả.174 

175 Phước báo khác nhau tùy theo phương thức bố thí.176 

176 Cúng dường hướng về Đức Phật.176 

177 Khi ở xa, làm cách nào để kính lễ chư Phật?.178 

178 Ba hình thức Ý hành trong việc bố thí.179 

179 Tiền tế ý hành.179 


«>361 °° 




























Mục-lục ~ 362 ~ Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

180 Hiện tại ý hành.179 

181 Hậu tế ý hành.180 

182 Một lời khuyến nhũ.181 

183 Sự xếp loại các Thiện pháp.182 

184 Các tâm thức thiện nhị căn.182 

185 Các tâm thức thiện tam căn.183 

186 Thiện pháp cao và thấp.184 

187 Các tiêu chuẩn khác đế xếp hạng Bố thí.186 

188 Phước lạc của sự Bố thí.188 

189 Bố thí có kéo dài cảnh sống trong Luân hồi không?.189 

190 Hai loại Thiện pháp.191 

191 Bố thí hỗ trỢ sự hoàn thành ^ 

các hạnh Ba-ỉa-mật như thế nào?.191 

192 Các bực chẳng còn cần thi hành việc Bố thí nữa.193 

193 Niềm vui khi bố thí .194 

194 Kẻ có hảo tâm mới thật là người giàu có.195 

195 Kè giàu có cũng tựa như dòng sông, 

cơn mưa,cây đê ăn trái.196 

196 Bố thí rất cần thiết, chẳng có chẳng được.197 

2. -Giớihạnh_ịSíỊa) 

197 Trì giới và Bố thí.199 

198 Công năng của Bố thí.200 

199 Giới sát sanh là tránh giết hại.200 

200 So sánh.201 

201 Giới cấm trộm cắp.202 

202 Giới cấm tà hạnh.202 

203 Giới cấm nói dối.203 

204 Giới cấm dùng các chất say.203 

205 Bát quan trai giới.204 

3. - Quán tuởng (Bhạyạnạ) 

206 Quán tưởng là gì?.206 

207 Niệm công đức Phật.207 

208 Tưởng niệm sự tốt lành 

của nguyên nhơn nơi công đức Phật.207 

209 Tưởng niệm sự tốt lành của hậu quả nơi công đức Phật.210 


«> 362 °° 

































Vi Diệu Pháp Nhật Dụng ~ 363 ~ Mục-lục 


210 Tưởng niệm các lợi lạc đem đến cho mọi chúng sanh.210 

4-- Kính lễÍẠỵacaỵạna) 

211 Kính lễ đối với những ai?.212 

212 Vài điều đáng đế suy gẫm.212 

5. - Nhiêu ích (Veyyọívạccạ) 

213 Nhiêu ích nghiã là gì?.213 

6. - ỉỉồi_hướng_(Pạttídạnạ2 

214 Thế nào là hồi hướng công đức?.214 

215 Một điều nên lưu ý.214 

216 Hồi hướng công đức cũng như mồi lửa vào các ngọn đèn... 215 

1j-. Tvỵ hỉ <íông đức (Pạttanumọdanạ) 

217 Tùy hỉ công đức nghiã là gì?.216 

218 LỢi lạc tức khắc của việc tuỳ hỉ công đức.216 

219 Nghi thức ngày nay về tùy hỉ công đức.218 

220 Ai được chia xẻ công đức hồi hướng?.219 

8. - Thính j>háp (Dhammassạvanạ) 

221 Năm điều lợi ích của việc Thính pháp.219 

222 Các thái độ sai lầm trong khi nghe giảng chánh pháp.219 

223 Các ích lợi của việc đọc Kinh sách.220 

• • • 

9. - Ọịảng phá^ ÍDhammạđẹsanạ)_ 

224 Giảng pháp là một hình thức pháp thí.221 

225 Đức tánh của một vị giảng sư.222 

226 Các sự bất lợi của âm điệu chẳng đúng cách.222 

227 Các lối giảng pháp giản dị.223 

10. -_chánh_ttn [Ditthyukạmmạ) 

228 Thế nào là chánh tín?.224 

229 Chánh tín của người Phật tử.226 

230 Làm thế nào để giừ được niền chánh tín?.226 

231 Bốn mươi thiện pháp.227 

Chương 7-\Ngbịệp.(Kơ>ĩĩĩĩĩơ) 

232 Nghiệp là gì?...229 

233 Trách nhiệm thuộc về nơi nào?.230 

234 Ý hành chịu trách nhiệm; ý hành chính là nghiệp.230 

235 Các trạng thái tâm lý ít được lưu ý đến.231 


oo363®° 



































Mục-lục ~ 364 ~ Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

236 Ý lực bất thiện chiếm ưu thế nơi tâm sở ý hành.231 

237 Ý lực thiện chiếm ưu thế nơi tâm sở ý hành.232 

238 Ảnh hưởng lâu bền của Nghiệp lực 

đến thân tâm con người.233 

239 Nghiệp lực tiếp tục mãi nơi thân tâm.233 

240 Tác giả tạo nghiệp chịu lấy ảnh hưởng trực tiếp .234 

241 Cộng nghiệp, hiệu lực chung của Nghiệp.235 

242 Cộng tác trong ác nghiệp.237 

243 Hưởng chung các phước báo của thiện nghiệp.237 

244 Ảnh hưởng gián tiếp của ác nghiệp.238 

245 Ác báo lại đến cho kẻ khác.241 

246 Cùng một hành nghiệp, 

nhưng quả báo lại trỗ ra khác nhau.242 

247 Cơ duyên khiến nghiệp lực đưa đến quả báo: 

túc duyên (sampatti) và khuyêt duyên (vipatti).243 

248 Tái sanh túc duyên (Gati sampatti).245 

249 Tái sanh khuyết duyên (Gati vipatti).246 

250 Thân tướng túc duyên (Upadhi sampatti).246 

251 Thân tướng khuyết duyên (Upadhi vipatti).247 

252 Thời cơ túc duyên (Kala sampatti).248 

253 Thời cơ khuyết duyên (Kala vipatti).249 

254 Phương tiện túc duyên (Payoga sampatti).249 

255 Phương tiện túc duyên có thế ngăn chận được ác nghiệp... 250 

256 Phương tiện túc duyên đem đến 

sự thịnh vượng cho toàn dân.252 

257 Y tế qua phương tiện túc duyên.253 

258 Phương tiện khuyết duyên (Payoga vipatti).254 

259 Chúng ta có thế cải thiện được hay không?.255 

260 Chẳng nên quá dựa vào Nghiệp lực.257 

261 Hiệu quả giống nhau.259 

262 Hiệu quả giống nhau của Bố thí.259 

263 Câu chuyện một phú ông.260 

264 Lời khuyên của Hòa thượng Dipeyin.261 

265 Hiệu quả giống nhau của việc Trì giới.261 

266 Hiệu quả giống nhau của việc Quán tưởng.262 


°°364°° 

































Vi Diệu Pháp Nhật Dụng ~ 365 ~ Mục-lục 


Chương 8: Các tâm trạng ngạy trước khi chết 

267 Sự quan trọng của phút sắp chết.264 

268 Bốn nguyên nhơn của sự chết.264 

269 Thọ mạng chấm dứt.265 

270 Nghiệp lực chấm dứt.266 

271 Thọ mạng và Nghiệp lực cùng chấm dứt.266 

272 Chết bất đắc kỳ tử.267 

273 Trường hỢp vì sơ xuất mà phải chết uổng mạng.268 

274 Tầm quan trọng của giớ phút chót trong đời.270 

275 Các hình ảnh trong tâm thức báo hiệu sanh thú.271 

276 Các nghiệp ảnh hiện trong tâm thức như thế nào?.271 

277 Các nghiệp khí triệu (kamma nimitta) 

hiện lên như thề nào?.272 

278 Các sanh thú triệu (gati nimitta) hiện lên như thế nào?.273 

279 Sắc diện lúc gần chết.273 

280 Sự báo hiệu của các lời ấp úng.274 

281 vài hình ảnh khác về Sanh thú triệu (gati nimitta).274 

282 TrỢ giúp các hình ảnh cận tử thiện hiện lên.276 

283 Ý thức về tái sanh thể hiện lên như thế nào?.277 

284 Hai tà kiến: thường kiến và đoạn kiến.278 

285 Chánh kiến đứng đắn về sống, chết.278 

chượng 9: Bản thể của Tái sanh (Pạtịsạndhị) 

286 Bốn loại tái sanh.282 

287 Hoá sanh, có đủ thân tâm ngay lúc tái sanh.282 

288 Thấp sanh, sanh ra từ nơi ẩm ướt.283 

289 Noãn sanh, sanh ra từ trứng.284 

290 Thai sanh, sanh từ trong tử cung mẹ.284 

291 Ba điều kiện của việc tái sanh.284 

292 Vài trường hợp khác thường.285 

293 Chất tinh thủy Kalala.285 

294 Sự yểm trỢ của tinh trùng và phôi châu.286 

295 Bốn loại phàm phu (Pu^gala) 

và tám bực thánh hiên (Ariya).287 


oo365®° 


































Mục-Iục 

é » 


~ 366 ~ Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 


296 Phàm phu vô thiện căn ở cõi dữ (Dugati Ahetu Puggala).288 

297 Phàm phu vô thiện căn ở cõi lành (Sugati Ahetu Puggala)... 288 

298 Hạng thiện nhị căn (Dvihetuka Puggala).289 

299 Hạng thiện tam căn (Tihetuka Puggala).289 

300 Tám bực hiền thánh.290 

301 Nghiệp lực mới thật là cha mẹ sanh ra chúng ta.291 

Chương 10; Sắc pháp (Rupg) 

302 Rupa, sắc pháp hay là vật chất.293 

303 Các loại sắc pháp .294 

304 Nguyên tố địa đại (pathavi dhatu).295 

305 a- Nguyên tố thủy đại (apo dhatu) .295 

305 b- Nguyên tố hỏa đại (tejo dhatu) .296 

306 chử nhiệt (Pacaka tejo dhatu) làm thức ăn tiêu hoá.297 

307 Nguyên tố phong đại (Vayo dhatu).297 

308 Sắc pháp căn bản và thứ yếu.298 

309 Năm giác quan.299 

310 Nhãn căn (Cakkhu pasada).299 

311 Nhĩ căn (Sato pasada) và lỗ tai.300 

312 Tị căn (Ghana pasada) và lỗ mũi.300 

313 Thiệt căn (jvha pasada) và lưỡi.300 

314 Thân căn (Kaya pasada) và da trên thân.300 

315 Năm trần (Arammana), hình thái của cảnh vật bên ngoài... 301 

316 Kamaguna, sự ràng buộc 

vì tánh cách khả ái của các sắc trần.302 

317 Bhavarupas, hai phái tính nam và nữ.303 

318 Tâm căn (Hadayavatthu).303 

319 Mạng căn (jivita rupa).303 

320 Dưỡng chất (Oja rupa).304 

321 Gián gian (Akasa dhatu).304 

322 Các nhóm Kalapas thành lập như thế nào?.305 

323 Sắc chất dưới hình thức phối hợp tám món.305 

324 Thể dạng rất vi tế của một Kalapa.306 

325 Tứ đại, bốn nguyên nhơn và bốn điều kiện.306 

326 Nghiệp lực đã tác động như thế nào?.306 


«>366°° 

































Vi Diệu Pháp Nhật Dụng ~ 367 ~ Mục-lục 


327 Tâm thức đã điều kiện hoá sắc pháp như thế nào?.308 

328 Ảnh hưởng của thời tiết (utu).310 

329 Ảnh hưởng của sự dinh dưỡng.310 

ChựỢng lỊ;_Cậc cảnhgịới cảa Hịện hữụ 

330 Các cảnh giới của Hiện hữu (Bhumi).312 

331 Cõi điạ ngục (Niraya).313 

332 Vua Dạ ma, chúa cõi điạ ngục.314 

333 Các qủi sứ ở cõi điạ ngục.315 

334 Một cuộc xét xử của vua Dạ ma.315 

335 Đẳng hoạt điạ ngục (Sanjiva).317 

336 Hắc thằng điạ ngục (Kalasutta) .317 

337 Chúng hiệp điạ ngục (Sanghata).317 

338 Hào khiếu điạ ngục (Roruva).318 

339 Đại khiếu điạ ngục (Maharoruva).318 

340 Viêm nhiệt điạ ngục (Tapana).318 

341 Đại nhiệt điạ ngục (Mahatapana).318 

342 Vô gián điạ ngục hay A tỳ điạ gục (Avici).318 

343 Cảnh đau khổ tột cùng nơi cõi điạ ngục.319 

344 Một lời khuyến nhủ.319 

345 Tận thế như thế nào?.320 

346 Tận thế kéo dài trong bao lâu?.321 

347 Chúng sanh đến nương tựa nơi thế giới Phạm thiên.321 

348 Thế giới mới được thành lập như thế nào?.322 

349 cư trung điạ ngục (Lokantarika).323 

350 Núi Tu di (Meru).323 

351 Bốn bộ châu.324 

352 Cõi chư Thiên (Deva) và cõi Phạm thiên (Brahma).324 

353 Loài người đã khởi sanh ra như thế nào?.325 

354 Ăn lớp đất mầu mỡ.325 

355 Mặt trời và mặt trăng hiện lên như thế nào?.326 

356 Loài người tìm thấy luá gạo như thé nào?.327 

357 Nam và nữ.327 

358 Sự kết hôn.328 





































Mục-lục ~ 368 ~ Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 

359 Các cõi Trời.328 

360 Cung điện trên cõi Trời.328 

361 Thiên nam (Deva) và Thiên nữ (Devi).329 

362 Vua Đe Thích Sakka đã quên mất chánh pháp 

như thế nào?.334 

363 Các tư tưởng để suy gẫm.336 

364 Các lạc thú của chư Phạm thiên (Brahmas).342 

365 Vô tâm thức Phạm thiên (Asannasatta Brahnmas).343 

366 Vô sắc Phạm thiên (Arupa Brahmas).343 

367 Từ cõi Phạm thiên lọt xuống hàng súc sanh.344 

368 Niết-bàn (Nibbana).345 

Tọng Ket 

369 Bổn phận của độc giả.351 

370 Kiến thức và Thực hành.351 

371 Chuyện con cọp xảo quyệt.352 

372 Lời Bạt (Epilogue) .354 

Mục Lục.355 




















Nguyện cho chúng sanh 
trong mười phương thế giới 
luôn sống an vui 
trong chánh pháp Phật Đà. 




Cuốn sách này được Ấn Tống 
bởi các THIỀn sinh vô Môn Thiền Tự 


VÔ Môn Thiền Tự 

11412 Daỉỉas Dr. 
Garden Grove, CA 92840 
(714) 206-1024 


Phât Lich 2558 - D. L. 2014 






